Table of Contents 


CHƯƠNG I: CHÚA TỂ TUNG HOÀNH 

CHƯƠNG II: TRONG KÝ ỨC 

CHƯƠNG III: CHUYẾN RA ĐI CỦA NHÀ DURSLEY 
CHƯƠNG IV: BẢY POTTER 

CHƯƠNG V: NGƯỜI CHIẾN BINH GỤC NGÃ 
CHƯƠNG VI: CON MA CÀ RỒNG MẶC PAJAMAS 
CHƯƠNG VII: DI CHÚC CỦA CỤ DUMBLEDORE 
CHƯƠNG VIII: HÔN LỄ 

CHƯƠNG IX: MộT NƠI ĐỂ ẨN NÁU 

CHƯƠNG X: CÂU CHUYỆN CỦA KREACHER 
CHƯƠNG XI: VẬT ĐÚT LÓT 


CHƯƠNG XII: PHÁP THUẬT LÀ QUYỀN LỰC 


CHƯƠNG XIII: UỶ BAN ĐĂNG KÝ PHÙ THỦY GỐC MUGGLE 


CHƯƠNG XIV: TÊN TRỘM 

CHƯƠNG XV: SỰ TRẢ THÙ CỦA YÊU TINH 
CHƯƠNG XVI: THUNG LŨNG GODRIC 
CHƯƠNG XVII: BÍ MẬT CỦA BATHILDA 


Chia sẻ ebook: http://downloadsach.com/ 


Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/caphebuoitoi 


https://thuviensach.vn 


CHƯƠNG I1: CHÚA TỂ TUNG HOÀNH 


Hai người đàn ông hiện ra từ vô định, đứng cách nhau không xa trong một con hẻm nhỏ 
sáng lờ mờ dưới ánh trăng. Trong một vài giây họ đứng lặng yên, đũa phép chỉ vào ngực đối 
phương; và rồi, nhận ra người còn lại, họ thu cây đũa phép về phía dưới chiếc áo chùng và 
cùng rảo bước đi về một hướng. 


“Có tin gì không?” người đàn ông cao hơn hỏi cộc lốc. 


ZL_LU 


“Thứ tuyệt vời nhất,” Severus Snape đáp lại. 


Bên trái con hẻm là một vùng hoang vu, đầy những cây bụi gai lùn tịt mọc sát sạt, còn ở 
phía bên phải lại là một hàng rào cao được dựng lên công phu. Hai chiếc áo chùng dài bay 
nhẹ, phấp phới tầm mắt cá chân theo mỗi bước đi. 

“Tôi nghĩ rằng có lẽ tôi bị muộn rồi,” Yaxley nói, sự thô kệch của hắn hiện rõ mồn một từ 
trong ra ngoài chả khác gì những nhánh cây dại kia đang cố tình vươn ra và xé toạc ánh 
trăng. “Việc đó thực sự không được tốt đẹp như mong muốn của tôi, nhưng hi vọng chủ 
nhân sẽ hài lòng. Còn ông trông có vẻ tự tin với những gì ông mang đến nhỉ?” 


Snape gật đầu một cách qua quýt. Họ rẽ phải, rời khỏi con hẻm và đi trên một con đường 
lớn. Cái hàng rào cao bây giờ cong vút về phía họ, chạy dọc theo khoảng không bên cạnh 
cánh cổng sắt bọc kim loại bệ vệ chắn ngang đường đi. Không ai trong số hai người dừng 
bước: Trong im lặng, cả hai cùng giơ cánh tay trái như một lời chào và xuyên thẳng qua 
cánh cửa, tựa như tất cả chỗ kim loại đen sì đó chỉ là một làn khói. 


Hàng rào cây thủy tùng như bọc lấy bước chân của 2 người. Có một tiếng xào xạc đâu đó 
bên phải họ: Yaxley nâng cây đũa phép qua đầu người đồng hành với hắn, nhưng những âm 
thanh đó không phát ra bởi một vật gì khác ngoài một con công trắng muốt, đi lại đầy khệnh 
khang trên đỉnh hàng rào. 


“Luôn làm ra vẻ như mình tốt đẹp lắm, lão Lucius. Công với chả kiếc ...” Yaxley lại cất cây 
đũa phép đi, kèm theo một tiếng kịt mũi. 


Một trang viên dần hiện lên trong bóng tối ở cuối con đường, với ánh sáng tỏa ra từ 
những ô cửa sổ kim cương ở tầng dưới. Đâu đó trong khu vườn tối om, bên cạnh cái hang 
rào là tiếng một con suối đang róc rách chảy. Tiếng sỏi lạo xạo theo từng bước nhanh của 
Snape và Yaxley tiến về phía cái cửa chính đang từ từ hé ra khi họ lại gần dù cho chẳng có ai 
hữu hình mở nó. 

Hành lang dẫn vào sảnh rộng lớn, sáng lờ nhờ, và được trang trí đầy xa hoa, với một tấm 
thảm lộng lẫy che phủ hết sàn nhà - vốn được lát đá. Ánh mắt của những bức chân dung 
nhợt nhạt trên tường gắn chặt vào từng bước chân của Snape và Yaxley khi họ lướt qua. Hai 
kẻ đó dừng lại trước một cánh cửa gỗ lớn dẫn vào căn phòng tiếp theo, do dự một chút, rồi 
Snape vặn cái nắm đấm cửa bằng đồng. 


Căn phòng này đầy những người ngồi lặng yên quanh một chiếc bàn dài với hoa văn tỉnh 
xảo. Các đồ nột thất thường ngày trong phòng thì được dựng vào tường một cách cẩu thả. 
Căn phòng được thắp sáng duy nhất bằng ngọn lửa đang tí tách trong chiếc lò sưởi bằng đá 


https://thuviensach.vn 


hoa cương, ánh sáng phản chiếu qua một chiếc gương mạ vàng. Snape và Yaxley ngập 
ngừng trong vài giây ở bậc cửa. Trong khi đôi mắt chưa kịp quen với cái thứ ánh sang mờ 
nhạt này, hai gã bị cuốn vào một cảnh trông thật dị thường: một người trong trạng thái vô 
thức rõ ràng đang lơ lửng ngược hướng xuống cái bàn, quay chầm chậm như đang bị treo 
bởi một sợi dây thừng vô hình - hình ảnh này phản chiếu ở trong gương, trên trần nhà và 
trên cái mặt bàn nhẫn bóng ở phía dưới. Không có một ai trong những người ngồi bên dưới 
nhìn về phía cái cảnh tượng này ngoài trừ một gã trẻ tuổi, mặt tái xanh ngồi gần ngay phía 
dưới. Gã dường như không thể ngăn mình cứ ngước nhìn chằm chằm mỗi phút một lần hay 
đại loại như vậy. 

“Yaxley. Snape,” một giọng nói rõ cao và lạnh vút phát ra từ đầu bàn. “Hai ngươi gần như 
rất muộn rồi.” 

Người vừa nói ngồi trực diện với ngọn lửa, cho nên lúc đầu, thật khó cho những người 
mới đến có thể nhận ra điều gì ngoài hình dáng của hắn. Mặc dù vậy, khi hai người tiến lại 
gần, gương mặt hắn sáng lên trong bóng tối căn phòng, trọc lóc, trông giống một con rắn, 
với lỗ mũi chìa ra và đôi mắt đỏ quạch với hai đồng tử dựng thẳng đứng. Hắn nhợt nhạt đến 
nỗi có vẻ như đang phát ra thứ ánh sáng màu ngọc trai. 

“Severus, lại đây,” Voldemort nói, chỉ vào cái ghế ngay sát bên phải hắn. “Còn Yaxley - 
ngồi bên cạnh Dolohov.” 

Hai gã ngồi vào đúng vị trí được định sẵn. Đa số những ánh mắt trong căn phòng đều đổ 
đồn vào Snape, người được Voldemort cất lời trước. 

“Vậy?” 

“Thưa chủ nhân, Hội Phượng hoàng có ý định sẽ đưa Harry từ nơi trú ẩn hiện tại đến nơi 
an toàn vào thứ 7 tới, lúc hoàng hôn.” 

Sự chú ý trong căn phòng dâng lên đến mức có thể cảm thấy được: Một số người nhảy 
dựng lên, số khác thì bồn chồn, tất cả đều đổ dồn về phía Snape và Voldemort. 

“Thứ bảy... lúc hoàng hôn,” Voldemort nhắc lại. Đôi mắt đỏ quạch của Voldermort hướng 
về phía đôi mắt đen của Snape, nhìn chăm chăm đến nỗi mà một vài kẻ đã hốt hoảng quay 
đi, cái nhìn đó đáng sợ, thực sự đáng sợ đến như có thể thiêu rụi, luồn lách vào mọi ngõ 
ngách trong tâm trí của chúng. Snape, tuy nhiên, nhìn một cách bình tĩnh vào khuôn mặt 


của Voldemort, và, sau một hoặc vài phút, cái miệng không môi của Voldemort cong lên như 
một nụ cười. 


“Tốt. Quá tốt. và cái thông tin này đến -“ 
“ = từ nguồn mà chúng ta đã bàn luận,” Snape tiếp lời. 
“Thưa Chủ nhân.” 


Yaxley khẽ nghiêng người, cúi mặt xuống chiếc bàn dài chỗ Voldemort and Snape. Tất cả 
mọi khuôn mặt đổ dồn về phía hắn. 


“Chủ nhân, tôi lại nghe khác với như thế” 


https://thuviensach.vn 


Yaxley đợi, nhưng Voldermort không nói gì cả, nên hắn ta tiếp tục, “Dawlish, tên Thần 
Sáng, đã để lộ ra rằng Harry Potter sẽ không dời đi đâu cả cho tới ngày 31, sinh nhật lần thứ 
17 của nó.” 


Snape mỉm cười. 


“Nguồn của tôi nói rằng có nhiều kế hoạch nhằm tạo ra các dấu vết giả; chắc là như vậy 
rồi. Không có nghi ngờ gì việc Dawlish đã bị ếm bùa lú. Và đây không phải lần đầu; hắn ta 
được biết là một kẻ dễ bị sai khiến.” 

“Tôi đảm bảo với ngài, chủ nhân, Dawlish dường như rất chắc chắn,” Yaxley nói. 


“Nếu hắn trúng bùa lú thì đúng là hắn luôn chắc chắn rồi,” Snape nói. “Tôi dám chắc với 
ông, Yaxley, Văn phòng Thần sáng sẽ không tiếp tục đi xa hơn nữa trong việc bảo vệ Harry 
Potter. Hội Phượng Hoàng tin rằng chúng ta đã xâm nhập được bộ.” 

“Cái Hội đó chỉ biết có mỗi vậy thôi mà, nhỉ?” một gã béo ngồi không xa Yaxley nói; cái câu 
hỏi của hắn mang đến những tiếng cười khúc khích và những tiếng khò khè đây đó khắp 
chiếc bàn dài. 

Voldermort không cười. Hắn chăm chú nhìn về phía cái thân thể đang xoay tròn chậm 
chạp phía bên trên, dường như đang suy nghĩ mông lung lắm. 


“Chúa tể của tôi,” Yaxley tiếp tục, “Dawlish tin rằng toàn bộ lực lượng thần sáng sẽ được 
huy động để bảo vệ cho thằng nhỏ“ 


Voldemort giơ một bàn tay trắng bệch lênh, và Yaxley im bặt, nhìn một cách tức tối, 
Voldemort hướng cái nhìn đến Snape. 


“Chúng sẽ giấu thằng bé ở đâu?” 


“Ở nhà của một thành viên trong Hội,” Snape nói. “Ở một nơi mà - theo như nguồn tin - 
được sự kết hợp bảo vệ của cả Bộ Pháp thuật và Hội Phượng Hoàng. Tôi nghĩ rằng sẽ không 
có mấy cơ hội để tóm được thằng nhỏ khi chúng đã đến đó, thưa chủ nhân, trừ phi, tất nhiên 
rồi, Bộ Pháp thuật sẽ mắc một sai lầm nào đó trước thứ bảy tới, điều đó sẽ tạo một cơ hội 
đầy thuận lợi cho chúng ta trong việc tìm hiểu và gỡ bỏ đủ những phép thuật bảo vệ để có 
thể phá vỡ những rào cẩn còn lại trong việc tóm lấy thằng bé.” 


“Còn Yaxley?” Voldemort gọi xuống cái bàn, ngọn lửa bùng lên trong đôi mắt đỏ quạch 
của hắn. “Liệu bộ pháp thuật có mắc sai lầm vào thứ 7 tới chứ?” 


Một lần nữa, những cái đầu lại ngoái lại. Yaxley điều chỉnh lại hai vai. 


“Chủ nhân, tôi có thông tin tốt về việc đó. Tôi đã vượt qua những khó khăn, và bằng 
những nỗ lực phi thường thành công trong việc ếm Lời Nguyền Độc Đoán lên Pius 
Thicknesse.” 

Rất nhiều người xung quanh Yaxley nhìn hắn đầy thán phục; ngồi cạnh hắn, Dolohov, kẻ 
với khuôn mặt dài, xoắn vặn, vỗ nhẹ vào lưng hắn. 


https://thuviensach.vn 


“Đó mới là sự khởi đầu,” Voldemort nói. “Nhưng Thicknesse chả có ý nghĩa gì cả. 
Scrimgeour buộc phải bị vây bởi người của ta trước khi ta hành động. Mỗi một sự sai lầm 
trong cuộc sống của lão bộ trưởng sẽ khiến chúng ta phải lùi lại những bước dài.” 


“Vâng - chủ nhân, điều đó chính xác - nhưng ngài biết đấy, với vai giò là giám đốc Sở Thi 
Hành Luật Pháp Thuật, Thicknesse không chỉ tự mình tiếp xúc thường xuyên với lão Bộ 
Trưởng Minister, mà còn với rất nhiều giám đốc của các sở khác. Điều đó sẽ, theo tôi nghĩ, 
sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết khi có một quan chức cấp cao nằm dưới quyền điều 
khiển của chúng ta, để tiếp tục chỉnh phục nhưng kẻ còn lại, và rồi chúng sẽ cùng nhau hành 
động để nhấn chìm lão Scrimgeour.” 


“Miễn là ông bạn Thicknesse của chúng ta không bị phát hiện trước khi kịp thay đổi mọi 
chuyện.” Voldemort nói “Bằng giá nào,vẫn phải chắc chắn rằng Bộ Pháp Thuật là của ta 
trước thứ bảy tới. Nếu chúng ta không thể đụng được thằng nhóc đó tại đích đến của nó, thì 
phải làm được việc đó trong khi nó đang di chuyển.” 


“Chúng ta có lợi thế ở điểm đó, thưa ngài” Yaxley nói. Hắn dường như chắc chắn nhận 
được vài sự tán thành.”Hiện tại, chúng ta có vài người được cài vào Bộ Vận Tải Pháp Thuật. 
Nếu Potter độn thổ hay dùng mạng Floo, chúng ta sẽ biết ngay lập tức.” 


“Nó sẽ không làm thế đâu” Snape đáp “Hội đang cố tránh bất kỳ hình thức vận chuyển 
nào được kiểm soát hay có liên quan đến Bộ. Bọn chúng không tin tưởng bất cứ thứ gì từ 
nơi đấy.” 


“Càng hay” Voldemort lên tiếng “Nó sẽ phải di chuyển lộ liễu. Dễ tóm hơn nhiều.” 


Một lần nữa, Voldemort nhìn lên thân người đang quay chầm chậm. Hắn ta nói tiếp “Đích 
thân ta sẽ gặp mặt thằng oắt ấy. Harry Potter đã xớ rớ vào quá nhiều lỗi lầm. Một vài trong 
số những lỗi ấy là từ phía ta.Việc Potter vẫn còn sống là do những sơ suất của ta hơn là do 
những thắng lợi của nó.” 


Đám người ngồi quanh bàn quan sát Voldemort một cách lo lắng, mỗi người trong số đó, 
bằng sự biểu lộ của mình, lo sợ rằng chúng có thể bị khiển trách vì Harry Potter vẫn còn 
sống. Tuy vậy, Voldemort dường như đang tự nói với mình hơn là bất kì ai trong số bọn 
chúng.Vẫn chăm chú vào cái thân người bất tỉnh trên đầu, hắn nói: 


“Ta đã bất cẩn, đồng thời cũng bị thời vận và sự tình cờ phá đám, những kẻ phá hoại này 
từ mọi phía nhưng lại là sự phá hoại ghê gớm nhất kế hoạch. Nhưng giờ ta đã khôn ra. Ta 
hiểu được những điều mà trước đây ta mù tịt. Ta phải là người giết Harry, và ta sẽ làm thết” 

Đúng lúc nói ra những từ này, như để đáp lại chúng, một tiếng khóc thét thình lình vang 
lên,tiếng kêu khóc khủng khiếp, kéo dài của sự khổ ải và đau đớn. Nhiều người ngồi trên 
bàn nhìn xuống, giật nảy mình , dường như tiếng khóc phát ra từ dưới chân của họ. 

“Đuôi Trùn” Voldemort gọi, vẫn không thay đổi cái giọng nhẹ nhàng của hắn, giọng nói 
thâm trầm, và cũng không rời mắt khỏi cái thân người xoay tròn ở trên đầu. “Có phải là ta 
đã không nói gì với ngươi về việc giữ cho tù nhân của chúng ta im lặng ?” 

“Dạ, thưa.. chủ nhân” một gã đàn ông nhỏ thó ngồi ở nửa cuối chiếc bàn hổn hển. Hắn 
ngồi lọt thỏm trong cái ghế mà khi nhìn thoáng qua trông như có vẻ như bị bỏ trống. Bây 


https://thuviensach.vn 


giờ hắn bò ra khỏi chỗ ngồi của mình và vội vã rời khỏi phòng, chẳng để lại gì sau lưng hắn 
ngoài một tia sáng bạc lập lòe trông rất kì dị. 


“Như ta đã nói.” Voldemort tiếp tục, nhìn lại những gương mặt căng thẳng của đám đệ tử, 
“Bây giờ ta đã hiểu biết hơn. Ta sẽ cần, cụ thể là mượn một cây đũa phép của một trong số 
các ngươi trước khi đi khử thằng Potter.” 


Những gương mặt xung quanh hắn không biểu lộ gì ngoại trừ vẻ sửng sốt; cứ như thể là 
hắn vừa thông báo rằng hắn muốn mượn một cánh tay của bọn chúng. 


“Không một ai tình nguyện ư?” Voldemort hỏi “Để xem nào ... Lucius, ta thấy không có lý 
do gì để ngươi có một cây đũa nữa”. 


Lucius Malfoy ngước nhìn lên. Nước da vàng bủng của hắn trông nhợt nhạt dưới ánh lửa, 
đôi mắt gã trũng sâu và tăm tối. Khi lên tiếng, giọng của gã đã khản đặc. 

“Dạ, thưa ngài?” 

“Đũa phép của ngươi, Lucius. Ta yêu cầu đũa phép của ngươi." 

“Tôi...” 

Malfoy liếc ngang sang vợ hắn. Bà ta nhìn chằm chằm thẳng về phía trước, cũng tái nhợt 
đi như hắn. Mái tóc vàng hoe dốc xuống lưng, nhưng bàn những với ngón tay mảnh mai của 
bà ta khẽ nắm vào cổ tay hắn trong một thoáng. Sau cái chạm tay của mụ, Malfoy đặt tay vào 


trong áo chùng, rút ra một cây đũa phép và dâng nó lên cho Voldemort. Hắn giữ cây đũa 
phép trước đôi mắt đỏ ké , kiểm tra một cách tỉ mi. 


“Chất liệu gì?” 

“Gỗ Dâu, thưa chủ nhân.” Malfoy run rẩy nói. 

“Còn lõi?” 

“Rồng... gân tim của rồng.” 

“Tốt.” Voldemort nói. Hắn rút cây đũa phép của mình ra và so sánh độ dài. Lucius Malfoy 
vô tình làm một cử chỉ; trong một tích tắc, dường như gã mong chờ được nhận đũa phép 


của Voldemort để đổi lại cái của hắn. Cử chỉ đó không qua được Voldemort, hắn mở rộng 
đôi mắt một cách thâm hiểm. 


“Đưa ngươi đũa phép của ta ư, Lucius? Đũa phép của ta chứ gì?” 
Vài tên trong đám cười khẩy. 


“Ta đã ban cho ngươi sự tự do của ngươi, Lucius, thế vẫn chưa đủ sao? Ta để ý thấy dạo 
này ngươi và gia đình của ngươi có vẻ không được vui... Có gì liên quan đến việc ta đến nhà 
ngươi và hất cẳng ngươi ra không Lucius?” 


“Không có gì, không có chút gì đâu ,thưa chủ nhân!” 


“Một sự dối trá, Lucius..." 


https://thuviensach.vn 


Giọng nói nhẹ nhàng dường như vẫn rít lên ngay cả khi cái miệng tàn bạo đã ngừng lại. 
Một hay hai pháp sư cố ngăn cơn rùng mình một cách lộ liễu khi tiếng rít lớn dần lên lên; 
một cái gì đó nặng nề có thể nghe thấy là nó đang trườn ngang qua sàn nhà bên dưới gầm 
bàn. 


Con rắn to tướng chậm chạp leo lên cái ghế của Voldemort. Nó trườn lên,tưởng chừng 
như bất tận,và rồi vòng mình ngoan ngoãn trên vai của Voldemort: cổ con rắn to bằng như 
bắp đùi một người đàn ông; mắt nó, với những con ngươi thẳng đứng của chúng nhìn không 
chớp. Voldemort vuốt ve sinh vật yêu quý của mình một cách lơ đãng với những ngón tay 
rất dài, vẫn nhìn vào Lucius Malfoy. 


“Tại sao người nhà Malfoy trông không được hạnh phúc với định mệnh của họ? Chẳng lẽ 
sự trở lại của ta, sự lớn mạnh quyền lực của ta, đó không phải là những thứ mà họ đã thề 
nguyện là cũng mong muốn trong nhiều năm qua?” 

“Dĩ nhiên rồi, thưa chủ nhân.” Lucius Malfoy đáp. Bàn tay hắn run rẩy khi gã lau mồ hôi ở 
môi nhân trung. “Chúng tôi thực đã mong ước như thế... chúng tôi...” 

Bên trái Malfoy, vợ hắn làm một trò ngớ ngẩn, gật đầu một cách vất vả, đôi mắt bà tránh 
nhìn vào Voldemort và con rắn. 


Bên phải hắn, con trai hắn, Draco, nhìn chăm chăm cái thân người ì trệ trên đầu. Liếc 
nhanh Voldemort rồi tránh đi, kinh hãi khi chạm mắt hắn. 

“Thưa ngài.” một người đàn bà ngồi ở nửa dưới cái bàn, không trông rõ mặt nói, giọng bà 
ta vô cảm, “Thật vinh hạnh khi chủ nhân ở đây, trong ngôi nhà của gia đình chúng tôi. Không 
có gì vinh hạnh hơn thế.” 


Bà ta ngồi bên cạnh em gái mình, trông không giống mụ lắm với mái tóc đen và mí mắt 
nặng chịch khi bà ta xun xoe rẻ rúng chính mình; trong khi Narcissa ngồi bất động bình 
thản, Bellatrix lại nghiêng người về phía Voldemort, vì chỉ ngôn từ thì không thể chứng tỏ 
được sự thèm khát được xích lại gần chủ nhân của mụ ta. 


“Không có gì vinh hạnh hơn.” Voldemort lập lại, cái đầu hắn khẽ nghiêng một chút khi hắn 
ngắm nghía Bellatrix, “Điều này là một sự thẳng thắn vô cùng từ phía ngươi đấy, Bellatrix.” 


Mặt mụ ta sáng lên, đôi mắt trào ra dòng nước mắt hạnh phúc. 
“Chủ nhân biết là tôi không nói gì ngoài sự thật!” 


“Không gì hân hạnh hơn ... thậm chí là so với sự kiện mừng vui,mà ta nghe rằng, đã đến 
với gia đình ngươi trong tuần này?” 


Bà ta nhìn hắn chăm chú, miệng há ra một cách rất bối rối. 
“Chủ nhân, tôi không hiểu ý ngài.” 


“Ta đang nói về cháu gái ngươi, Bellatrix. Và cũng là cháu của các người nữa, Lucius và 
Narcissa. Nó chỉ vừa mới kết hôn với thằng người sói Remus Lupin. Ngươi chắc hẳn phải tự 
hào lắm.” 


https://thuviensach.vn 


Những tràng cười chế nhạo vang lên xung quanh cái bàn. Những tên Tử thần thực tử nhìn 
nhau với ánh mắt hân hoan; có những tên còn đập bàn ầm ÿ. Con rắn khổng lồ, khó chịu với 
sự ồn ào, há to miệng và rít lên một cách giận dữ, nhưng những tên Tử thần thực tử không 
nghe thấy nó, chúng vẫn cứ hân hoan trước nỗi nhục của gia đình Malfoy. Gương mặt 
Bellatrix vừa mới giãn ra sung sướng đã cau lại xấu hổ, đỏ bầm. 


“Nó không phải là cháu gái của chúng tôi, thưa chủ nhân.” mụ ta nức nở “Chúng tôi - 
Narcissa và tôi - chưa bao giờ đế mắt đến con em họ tôi từ khi nó cưới một tên máu bùn. 
Con bé ấy chẳng có gì liên hệ với chúng tôi, cũng như bất cứ con quái vật nào mà nó lấy làm 
chồng.” 


“Mày nói sao hả Draco?” Voldemort hỏi,và mặc dù giọng hắn nhẹ nhàng nhưng nó kéo 
theo những tiếng huýt sáo và tràng cười nhạo báng.“Mày sẽ trông nom đứa bé mất dạy đó 
chứ hả?” 


Sự vui vẻ rộn lên; Draco Malfoy hoảng sợ nhìn sang cha nó, còn ông ta đang dán mắt 
xuống tà áo chùng của mình, rồi quay sang bắt gặp ánh mắt của mẹ nó. Bà ta lắc khẽ lắc đầu, 
rồi gương mặt bà lại vô hồn nhìn chằm chặp lên bức tường đối diện. 


“Đủ rồi.” Voldemort nói, vuốt ve con rắn đang giận dữ. “Đủ rồi!” 
Tiếng cười nhạo im bặt ngay lập tức. 


“Nhiều cây gia phả lâu đời nhất của chúng ta đã tàn lụi theo thời gian.” Hắn nói khi 
Bellatrix nhìn hắn chăm chú, nín thở và cầu khẩn “Phải cắt tỉa chính bản thân các ngươi, 
phải làm thế, để giữ cho nó tươi tốt, phải không? Cắt hết những cành nhánh nào de đoạ đến 
mọi cành khác.” 


“Vâng, thưa ngài.” Bellatrix thì thầm, và đôi mắt mụ một lần nữa lại đẫm những giọt nước 
mắt biết ơn. “Ngay khi có cơ hội.” 


⁄Z JJ 


“Ngươi sẽ có nó.” Voldemort đáp “Và trong gia đình ngươi, cũng như trên cả thế giới 
này... chúng ta sẽ cắt bỏ bất kỳ chỗ thối rữa nào gây bệnh cho chúng ta cho đến khi chỉ còn 
lại dòng máu thật thực sự còn lại...” 


Voldemort giơ cây đũa của Lucius Malfoy lên, chỉ thẳng vào cái hình thù xoay vòng phía 
trên bàn, và cho nó một cái gõ nhẹ. Hình hài ấy sống dậy với tiếng rên rỉ và bắt đầu cật lực 
chống lại những dây trói vô hình. 


“Ngươi có nhận ra vị khách của chúng ta không, Severus?” Voldemort hỏi. 


Snape giương mắt lên nhìn khuôn mặt úp xuống dưới. Bây giờ cả bọn Tử Thần Thực Tử 
cũng nhìn người bị giam giữ, như thể chúng được phép biểu lộ “đức tính” tò mò của mình. 
Khi gương mặt cô ta quay tới vùng lửa sáng, cô ta nói với giọng khiếp sợ và đứt quãng, 
“Severusl Cứu ta với!” 


⁄Z JJ 


“Dạ, có.” Snape nói khi thân hình của tù nhân lại chầm chậm quay đi. 


“Còn ngươi, Draco?” Voldemort hỏi, gõ nhẹ vào mũi con rắn bằng tay kia không có đũa 
phép. Draco ngập ngừng lắc đầu. Giờ đây khi người phụ nữ kia đã thức dậy, có vẻ nó không 
thể tiếp tục nhìn cô ta thêm nữa. 


https://thuviensach.vn 


“Nhưng ngươi đâu có học ở lớp con mụ này.” Voldemort nói, “Cho những kẻ nào không 
biết: tham gia cùng chúng ta ở đây đêm nay là quý bà Charity Burbage, người đã dạy tại 
trường Ma thuật và Pháp thuật Hogwarts cho đến thời gian gần đây.” 


Có tiếng xì xào nho nhỏ của sự hiểu biết xung quanh cái bàn, họ đã nhận ra người phụ nữ. 
Ở ngoài, một mụ bướu cổ cười khùng khục. 


“Vâng ... giáo sư Burbage dạy lũ trẻ của giới Pháp Sư và Phù Thuỷ chúng ta mọi thứ liên 
quan đến bọn Muggle... rằng bọn chúng khác chúng ta như thế nào đây mà...” 


Một tên trong bọn Tử Thần Thực Tử dẫm mạnh chân xuống sàn. Charity Burbage lại quay 
về phía mặt Snape. 


“Severus... làm ơn... làm ơn..." 


“Câm miệng” Voldemort gầm lên, vẫy cây đũa của Malfoy, và Charity nín thỉnh như bị bịt 
mồm. “Không chỉ làm sa đoạ và ô uế đầu óc của bọn nhóc phù thuỷ, tuần trước giáo sư 
Burbage đã viết cực lực bao biện cho bọn Máu Bùn trên tờ Nhật Báo Tiên Tri. Các pháp sư - 
mụ viết - phải chấp nhận những tên trộm của những kiến thức và phép thuật của họ. Việc 
lụi tàn của dòng máu thuần chủng, theo như bà giáo Burbage này, là hoàn cảnh đáng mong 
đợi nhất... mụ mong chúng ta sẽ kết bạn với bọn Muggle đó... hay, không còn nghi ngờ gì 
nữa, với cả lũ Người Sói...” 

Lúc này không một ai cười. Không thể nhầm lẫn được sự giận dữ và khinh bỉ trong giọng 
nói của Voldemort. Lần thứ ba, Charity Burbage quay lại trước mặt Snape. Nước mắt của bà 
ta lăn từ khoé mắt xuống mái tóc. Snape nhìn lại bà, điềm tĩnh, trong khi cô chậm chạp quay 
khỏi hắn ta lần nữa. 


“Avada Kadavra” 


Một tia chớp sáng màu xanh lá soi sáng mọi góc trong căn phòng. Một tiếng gãy lớn vang 
lên và Charity rơi trên mặt bàn bên dưới, khiến nó rung lên và kêu cọt kẹt. Một vài Tử Thần 
Thực Tử lùi vội ra phía sau những cái ghế của họ. Draco ngã lăn trên sàn nhà. 


“Bữa tối, Nagini” Voldemort nhẹ nhàng, và con rắn to lớn lắc lư trườn từ vai hắn xuống 
mặt sàn gỗ bóng loáng. 


https://thuviensach.vn 


CHƯƠNG II: TRONG KÝ ỨC 


Harry đang bị chảy máu. Ép bàn tay phải vào phía trái người, vừa lẩm bẩm chửi thề vừa 
thở dốc, Harry hích cách cửa phòng ngủ mở ra. Một tiếng kêu lanh lảnh của đồ sứ bị vỡ vang 
lên. Nó đã dẫm phải một cái cốc trà lạnh được đặt trên sàn nhà bên ngoài phòng ngủ của nó. 


“Cái quái-?” 


Nó nhìn xung quanh, khu vực xung quanh số 4, đường Privet Drive trống trơn. Có lẽ chiếc 
cốc trà là một ý tưởng khá vụng về của Dudley cho một cái bẫy. Giữ bàn tay đau không bị hạ 
xuống, Harry nhặt những mảnh vỡ của chiếc cốc lại bằng tay kia và ném chúng vào trong cái 
thùng rác đã đầy ắp ở trong phòng ngủ của nó. Rồi nó lê chân vào trong buồng tắm để xả 
nước vào ngón tay đau. 


Điều này thật là ngu ngốc, vớ vẩn, bực mình khi mà còn bốn ngày nữa và không được 
phép thực hiện bất cứ phép thuật nào... nhưng nó phải thừa nhận với chính mình rằng vết 
cắt khá sâu trên ngón tay của nó đã thực sự thắng nó. Nó chưa bao giờ học để chữa trị một 
vết thương, và bây giờ khi phải nghĩ tới điều này- đặc biệt là với những ý tưởng mới xuất 
hiện trong đầu - có vẻ như là một cơn gió thoảng qua trong vốn kiến thức pháp thuật của 
nó. Ghi nhớ trong đầu để sau này hỏi Hermione cách xử lý, nó dùng một đống giấy vệ sinh 
để cố gắng lau sạch đi vết nước trà trước khi lết chân về phòng ngủ và đóng sầm cái cửa sau 
lưng. 


Harry đã sử dụng buổi sáng để dọn sạch cái rương ở trường của nó lần đầu tiên kể từ khi 
nó bắt đầu sử dụng nó sáu năm trước. Vào thời điểm trước khi bắt đầu những năm học 
trước đây, Harry chỉ lôi ba phần tư vật dụng ở trong để thay thế hoặc dọn dẹp lại chúng, để 
lại phần đáy với những thứ cũ và hỏng như: bút lông cũ, những cái mắt gián khô, vài cái tất 
đơn không còn vừa nữa. Vài phút trước, Harry đã thò tay vào đống hỗn tạp này, và hứng 
chịu một cơn đau trên ngón áp út của bàn tay phải, và nó đã bị chảy khá nhiều máu. 


Bây giờ nó dọn dẹp một cách cẩn thận hơn. Quỳ xuống cạnh cái rương cũ nát, nó vơ xung 
quanh đáy và, sau khi kéo một cái phù hiệu luôn biến hình từ CỔ VŨ CEDRIC DIGGORY và 
POTTER THÚI HOẮC, một cái Ống kính mách lẻo đã bị vỡ tung, và một cái mặt dây chuyền 
bằng vàng chứa bên trong mẩu giấy có ghi R.A.B, và rồi nó tìm thấy vật sắc cạnh mà đã cắt 
vào tay nó. Nó nhận ra vật ấy ngay lập tức. Đó là một mảnh vỡ dài hai inch của chiếc gương 
ma thuật mà cha đỡ đầu Sirius đã trao cho nó. Harry đặt mảnh gương bên cạnh và đổ những 
thứ còn lại ra một cách cẩn thận, nhưng không có gì có giá trị sót lại ngoại trừ những hạt bột 
kính vụn từ món quà cuối cùng của chú Sirius bám vào những đồ vật còn lại như lớp bụi 
phủ lấp lánh. 


Harry ngồi xuống và ngắm kỹ mảnh gương vỡ mà đã cắt vào tay, nó không thấy gì ngoài 
đôi mắt sáng xanh của nó nhìn chăm chú. Rồi nó đặt mảnh vỡ lên trên tờ Nhật báo tiên tri 
sáng nay chưa kịp đọc đang ở trên giường, sau đó Harry ngăn những kỷ niệm buồn tràn và, 
nhói lên những vết đau của tiếc nuối và nỗi trông chờ điều kỳ diệu ở chiếc gương vỡ bằng 
cách lục lọi tất cả những đồ vật hư hỏng còn lại trong chiếc rương. 


https://thuviensach.vn 


Mất thêm một giờ nữa để hoàn toàn dọn sạch chiếc rương, ném đi những vật vô dụng, và 
sắp xếp những thứ còn lại theo chồng tuỳ thuộc việc nó sẽ cần chúng từ bây giờ trở đi hay 
không. Đồng phục trường và Quidditch, những cái vạc, giấy da, bút lông và hầu hết những 
sách học của nó được xếp vào góc để bỏ lại ở đây. Nó băn khoăn việc dì dượng của nó sẽ xử 
lý đống đồ ấy như thế nào; có lẽ là đốt chúng vào lúc nửa đêm như thể chúng là những bằng 
chứng của một tội ác nguy hiểm nào đấy. Đồ đạc Muggle của nó, Áo Choàng Tàng Hình, bộ 
pha chế độc dược, một vài cuốn sách, album hình mà bác Hagrid đã tặng cho nó trước đây, 
một chồng thư, và đũa phép của nó được gói gém trong một cái ba lô. Ở túi trước là tấm Bản 
Đồ Đạo Tặc và chiếc mặt dây chuyền với mảnh giấy có ký chữ R.A.B ở bên trong. Chiếc mặt 
dây chuyền được đặt ở vị trí trang trọng này không phải vì nó có giá trị nào đấy - vì về mọi 
mặt vật này là vô giá trị - mà bởi vì cái giá đã phải trả để có được nó. 

Chỉ còn lại một chồng báo đặt ở trên bàn phía sau con cú trắng Hedwig: mỗi một tờ là 
một ngày mà Harry đã ở tại đường Privet Drive mùa hè này. 


Nó bước xuống sàn nhà, vươn người chồm qua cái bàn. Hedwig vẫn đứng im khi nó rút 
chồng báo, ném chúng vào đống đồ bỏ đi từng tờ một. Con cú đang ngủ hoặc có lẽ là giả bộ 
như thế; Hedwig khá bực mình với Harry vì lượng thời gian ít ỏi mà nó được cho phép ra 
khỏi cái lồng gần đây. 

Khi ném gần hết chồng báo, Harry ngừng tay lại, tìm kiếm số báo đặc biệt mà nó nhớ là 
được phát hành ngay khi nó vừa quay trở lại đường Privet Drive cho kỳ nghỉ hè; nó nhớ 
chắc rằng đã có một tin nhỏ ở trang nhất về việc từ chức của Charity Burbage, giáo viên dạy 
môn Muggle học ở Hogwarts. Cuối cùng nó cũng tìm thấy nó. Mở trang mười ra, Harry ngồi 
phịch xuống ghế và đọc lại bài báo mà nó tìm được. 


Nhớ về Albus Dumberdore 
Bởi Elphias Doge 


Tôi gặp Albus Dumberdore lúc tôi mười một tuổi, ngày đầu tiên tôi tới Hogwarts. Cảm 
tình của chúng tôi chắc chắn bắt nguồn từ việc chúng tôi đều bị đối xử như là những kẻ 
đứng ngoài. Tôi đã bị đậu rồng ngay trước khi nhập học, và mặc dầu tôi không còn truyền 
nhiễm bệnh nữa, nhưng khuôn mặt với những nốt mụn xanh nhạt đã khiến nhiều người 
không dám lại gần tôi. Còn riêng về cậu ấy, Albus đến Hogwarts trong lòng trĩu nặng những 
tai tiếng không muốn có. Đặc biệt là việc năm trước đấy, bố cậu ấy, Percival, đã bị kết tội về 
việc tấn công một cách độc ác và công khai ba thiếu niên Muggle trẻ tuổi. 


Albus chưa bao giờ phủ nhận rằng cha cậu (người mà sẽ phải chết ở Azkaban) đã phạm 
tội; mặt khác, khi tôi lấy hết can đảm để hỏi cậu, cậu ấy khẳng định rằng cậu biết rằng cha 
cậu có tội. Ngoài ra, Dumbledore từ chối nói chuyện về vấn đề đau buồn này, mặc dù có 
nhiều người cố gắng gặng hỏi cậu ấy. Một vài người đã chộp lấy cơ hội để ca ngợi hành động 
đấy của cha cậu, và cho rằng Albus là một kẻ căm ghét Muggle. Họ đã không thể phạm sai 
lầm gì hơn: Những người biết về Dumbledore sẽ chắc chắn khẳng định, ông ấy chưa bao giờ 
thể hiện một hành động dù nhỏ nhất chống lại Muggle. Ngược lại, sự ủng hộ kiên định của 
ông ấy cho quyền của Muggle đã tạo thêm nhiều kẻ thù của ông trong những năm sau đấy. 


https://thuviensach.vn 


Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, danh tiếng của chính Albus đã bắt đầu che phủ tai tiếng của 
cha cậu. Cuối năm học đầu tiên, cậu không còn bị xem là con của một kẻ ghét Muggle nữa, 
thay vào đấy được ca ngợi là một học sinh xuất sắc chưa từng thấy ở ngôi trường này. 
Những người trong chúng tôi có vinh hạnh được làm bạn cậu ấy xem cậu như là một tấm 
gương tiêu biểu, không kể đến những sự trợ giúp và cổ vũ, và việc cậu ấy luôn luôn rất rộng 
rãi với mọi người. Ông ấy có thú nhận với tôi sau này rằng ngay lúc ấy ông đã biết niềm đam 
mê lớn nhất của đời ông là giáo dục. 

Cậu không chỉ đoạt được mọi phần thưởng mà nhà trường đưa ra, cậu còn nhanh chóng 
có thư từ qua lại thường xuyên với những phù thuỷ danh tiếng nhất lúc đó, bao gồm Nicolas 
Flamel, nhà giả thuật kim vĩ đại; Bathilda Bagshot, vị sử gia được ghi danh sau này; và 
Aldalbert Waffling, nhà lý thuyết pháp thuật nổi tiếng. Một số trong những bài viết của cậu 
đã được xuất bản rất rộng rãi như là Thuật biến hình ngày nay, Những thử thách của Bùa 
chú, và Độc dược gia ứng dụng. Tương lai của Dumbledore có vẻ rất sáng lạn, và câu hỏi duy 
nhất còn lại là khi nào cậu sẽ trở thành Bộ Trưởng bộ Pháp Thuật. Mặc dù nhiều năm sau 
đấy, ông được dự đoán là sẽ đảm nhiệm chức vụ này, nhưng ông chưa bao giờ có đam mê 
trở thành một vị Bộ trưởng. 


Ba năm sau khi chúng tôi học ở Hogwarts, người em của Albus, Aberforth cũng được 
nhập học. Họ không giống nhau cho lắm: Aberforth chưa bao giờ đam mê sách vở, và không 
như Albus, cậu ta thích dàn xếp các tranh cãi bằng cách đấu phép hơn là qua những tranh 
luận hợp lý. Tuy nhiên, thật khá sai lầm khi nói như một số người rằng, anh em họ không 
phải là bạn bè. Họ cũng va chạm với nhau thoải mái như hai hai chàng trai khác biệt. Công 
bằng mà nói về Aberforth, phải thừa nhận rằng sống trong cái bóng của Albus không thể có 
một sự thoải mái dễ chịu lắm. Luôn bị lấp bóng là điều rõ ràng khi ở bên cạnh cậu ấy, và 
càng không dễ chịu hơn với tư cách là một người em trai. Khi Albus và tôi rời Hogwarts, 
chúng tôi quyết định sau đấy sẽ đi một chuyến du lịch vòng quanh thế giới với nhau, viếng 
thăm và học hỏi những phù thuỷ ngoại quốc trước khi tiếp tục theo đuổi những sự nghiệp 
khác nhau. Tuy nhiên, một thảm kịch đã xảy ra. Vào lúc bắt đầu chuyến đi của chúng tôi, mẹ 
của Albus, Kendra qua đời, để lại trọng trách gia đình nặng nề lên vài Albus. Tôi hoãn 
chuyến đi của mình một thời gian để tham dự lễ tang của Kendra, và rồi bắt đầu chuyến đi 
mà khi đó chỉ còn một mình tôi. Với một người em trai và một người em gái phải chăm sóc, 
và chỉ còn một ít vàng cho an hem họ họ, rõ ràng rằng Albus không thể đi cùng tôi trong 
chuyến du lịch này. 


Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian chúng tôi rất hiếm hoi có liên lạc với nhau. Tôi 
viết cho Albus, mô tả, một cách vô tình, những thú vị của chuyến du lịch, từ những lần chạy 
thoát đứng tim khỏi những con Chimaera (Chú thích của người dịch: quái vật đầu sư tử, 
mình bò sát, đuôi là một con rắn, có một đầu dê mọc trên lưng - Thần thoại Hy Lạp), cho tới 
tới những thí nghiệm của những nhà giả kim thuật Ai Cập. Còn những lá thư của cậu kể với 
tôi khá ít ỏi về cuộc sống ngày qua ngày của cậu, theo tôi nghĩ thì đấy là một sự gò bó không 
dễ chịu cho một phù thuỷ tuyệt vời như thế. Đắm mình ở trong những khám phá mới của 
tôi, tôi đã sửng sốt khi nghe một tin về một chuyện buồn xảy ra với Dumbledore vào cuối 
chuyến du lịch của tôi: cái chết của em gái cậu ấy, Ariana. 


https://thuviensach.vn 


Mặc dù Ariana đã ở trong tình trạng sức khoẻ tồi tệ trong thời gian dài, cú chấn động lớn 
của việc mất đi người mẹ quá sớm đã tác động sâu sắc tới cả hai người anh em của cô. Và 
những người thân cận với Albus - tôi tính tôi là một trong những người may mắn đó - đều 
đồng ý rằng cái chết của Ariana, và việc Albus cảm thấy có trách nhiệm cá nhân ở trong đó 
(mặc dù, dĩ nhiên là ông ấy không có lỗi), đã để lại dấu ấn lớn trong cuộc đời cậu mãi mãi. 


Tôi quay trở về và gặp chàng trai trẻ, người mà phải trải qua nhiều điều đau khổ hơn tuổi 
của mình. Albus đã trở nên kín đáo và dè dặt hơn trước, và kém vô tư hơn. Thêm vào những 
nỗi đau trên, sự ra đi của Ariana đã dẫn tới sự xa rời hơn nữa trong mối quan hệ giữa Albus 
và Aberforth, vốn đã không thân thiết lắm. (Và đến lúc điều này cũng được xoá đi - trong 
những năm sau họ đã thân thiết trở lại, nếu không phải là một mối quan hệ gần gũi, thì chắc 
chắn là một mối quan hệ chân thành.) Tuy nhiên, cậu hiếm hoi nói về bố mẹ của cậu ấy hay 
Ariana kể từ đó, và bạn bè cậu học cách không nhắc tới điều đó nữa. 


Những cây bút khác sẽ mô tả những thành công của ông ấy trong những năm sau này. 
Những cống hiến không kể xiết của Dumbledore cho kho tàng kiến thức Phù thuỷ, bao gồm 
việc khám phá ra mười hai công dụng của máu rồng tạo ra nhiều lợi ích cho nhiều thế hệ 
sau này, cũng như những suy xét sáng suốt ông thể hiện trong những phán quyết khi còn 
làm phù thuỷ lãnh đạo của Wizengamot. Mọi người vẫn nói rằng, không có trận đấu phù 
thuỷ nào có thể sánh được với trận đấu giữa Dumbledore và Grindelwald vào năm 1945. 
Những người mà chứng kiến nó đã kể về sự khủng khiếp và đáng sợ khi họ chứng kiến hai 
phù thuỷ siêu phàm vào trận đấu. Chiến thắng của Dumbledore, và những kết quả của nó 
cho thế giới Pháp thuật, được coi là bước ngoặt trong lịch sử pháp thuật sánh ngang với sự 
ra đời Đạo luật Quốc tế về Đảm bảo bí mật hay sự thất bại của Kẻ-Mà-Chớ-Gọi-Tên-Ra. 


Albus Dumbledore chưa bao giờ tự hào hay kiêu ngạo; ông luôn tìm thấy một điều gì đấy 
có giá trị trong mỗi con người, dù chúng có vẻ không nổi bật hay đặc biệt, và tôi tin rằng 
những mất mát trong tuổi trẻ của ông đã tạo nên trong ông lòng nhân đạo và cảm thông sâu 
sắc. Tôi sẽ nhớ tình bạn với ông ấy nhiều hơn tôi có thể nói ra, nhưng mất mát của tôi là 
không gì cả so với những tổn thất của thế giới phù thuỷ. Rằng ông ấy là người truyền cảm 
hứng và được yêu quý nhất trong tất cả những vị hiệu trưởng ở Hogwarts là một điều 
không thể chối cãi. Ông ấy ra đi như ông ấy đã sống: luôn làm việc cho những điều tốt đẹp 
hơn tới những giây phút cuối cùng, cũng như là mong muốn nắm lấy bàn tay của một cậu bé 
nhỏ bị đậu rồng trong ngày đầu tiên tôi gặp ông. 


Harry đã đọc xong, nhưng vẫn nhìn chăm chú vào bức hình kèm theo bài viết. Cụ 
Dumbledore vẫn có nụ cười quen thuộc, hiền hậu ấy, nhưng khi cụ hé mắt qua gờ tấm hính 
bán nguyệt, bức hình cho nó cảm giác, ngay cả trên tờ giấy báo, như là đang quét qua người 
Harry, nỗi buồn trộn lẫn với sự bẽ bàng xâm chiếm tâm trí nó. 


Nó đã nghĩ rằng nó biết cụ Dumbledore khá nhiều, nhưng khi đọc bài viết này, nó buộc 
phải thừa nhận rằng nó thực ra chỉ biết một chút ít về cụ. Chưa bao giờ Harry có thể tưởng 
tượng tuổi thơ của cụ Dumbledore hay tuổi trẻ của cụ; hình ảnh của Dumbledore trong 
Harry luôn là một người với mái tóc và chùm râu dài bạc óng đáng tôn kính. Ý nghĩ về tuổi 
trẻ của Dumbledore đơn giản với Harry là lạ lẫm, như cố gắng hình dung một Hermione ngu 
ngốc hay một con Quái tôm đuôi nổ thân thiện. 


https://thuviensach.vn 


Nó chưa bao giờ nghĩ tới việc hỏi cụ Dumbledore về quá khứ của cụ. Không nghi ngờ gì 
điều ấy sẽ khá lạ lẫm, thậm chí là thiếu lễ độ, nhưng sau điều mà tất cả mọi người đều biết là 
Dumbledore đã tham gia trận đấu phép lịch sử với Grindelward, Harry còn không nghĩ tới 
việc hỏi cụ Dumbledore trận đánh như thế nào, hay hỏi về bất cứ thành công nổi tiếng nào 
mà cụ Dumbledore đã giành được. Không, họ luôn luôn thảo luận về Harry, quá khứ của 
Harry, tương lai của Harry, những kế hoạch của Harry... và với Harry bây giờ, bất chấp sự 
thật là tương lai của cậu rất nguy hiểm và bấp bênh, rằng nó đã mất đi cơ hội không thể 
thay thế được khi đã không hỏi cụ Dumbledore nhiều hơn nữa về chính nó, mặc dù câu hỏi 
riêng tư duy nhất mà nó từng đưa ra cho vị hiệu trưởng cũng là câu mà nó nghi ngờ cụ 
Dumbledore đã không trả lời thành thật. 


“Thầy thấy gì khi thầy nhìn vào trong gương ạ?” 
“Ta ư? Ta thấy ta cần một đôi tất len dày.” 


Sau một vài phút suy nghĩ, Harry xé bài báo ra khỏi tờ Nhật báo tiên tri, gấp lại cẩn thận, 
và kẹp nó vào tập đầu của Pháp thuật tự vệ Thực hành và Cách sử dụng chống lại Ma Thuật 
hắc ám. Sau đấy nó ném tờ báo vào trong chồng rác và quay lại nhìn căn phòng. Bây giờ nó 
đã gọn gàng hơn nhiều. Thứ duy nhất còn sót lại là tờ Nhật báo tiên tri ngày hôm nay, vẫn 
còn nằm ở trên giường, với mảnh gương vỡ nằm ở trên nó. 


Harry chồm người lên giường, đẩy mảnh gương vỡ khỏi tờ Nhật báo tiên tri và mở tờ báo 
ra. Nó chỉ lướt qua cái tít lớn nhất khi lấy tờ báo được cuộn tròn từ con cú vận chuyển sáng 
sớm nay và ném nó bên cạnh, sau khi thấy rằng nó không viết gì về Voldemort. Harry chắc 
chắn rằng Bộ Pháp thuật đã tác động lên tờ Nhật báo để giẫu nhẹm đi các tin tức về 
Voldemort. Và bây giờ, nó mới thấy là nó đã bỏ lỡ điều gì trên tờ báo đó. 

Ngay phía nửa dưới của trang đầu tiên, có một cái tít nhỏ được in ngang trên hình cụ 
Dumbledore kèm theo, trông rất khó chịu: 


Dumbledore - Sự thật cuối cùng. 


Được xuất bản tuần tới, câu chuyện bất ngờ của của người đươc coi là thiên tài chói lọi 
bởi nhiều người và được xem là phù thuỷ vĩ đại nhất thế hệ của ông ta. Gạt sang một bên 
hình ảnh nổi tiếng của một nhà thông thái điềm đạm với bộ râu màu bạc, nhà báo Rita 
Skeeter hẹ lộ sự thật về tuổi thơ bất trắc, về tuổi trẻ ngoài vòng pháp luật, về mối hận lâu 
năm, về những bí mật tội lỗi mà Dumbledore đã mang xuống nấm mồ của ông ta, TẠI SAO 
người mà được đề cử là Bộ trưởng bộ Pháp thuật kiên định ở lại trên vị trí Hiệu trưởng đơn 
thuần? MỤC ĐÍCH GÌ của một tổ chức bí mật được biết tới cái tên là Hội Phượng Hoàng? Và 
Dumbledore gặp kết cục thế này là NHƯ THẾ NÀO? 


Câu trả lời cho những câu hỏi này và còn nhiều vấn đề khác được khám phá ở trong cuốn 
tiểu sử đặc biệt mới, Cuộc Đời và Sự Dối Trá của Albus Dumbledore, bởi Rita Skeeter, với 
bài phỏng vấn đặc biệt của Berry Braithwaite, trang số 13. 


Harry mở vội tờ báo và tìm trang mười ba. Bài viết được kèm theo một hình ảnh với một 
bộ mặt quen thuộc: một người phụ nữ đeo một cái kính trang sức cầu kỳ với bộ tóc vàng 
xoăn trau chuốt kỹ lưỡng, hàm răng của mụ được lộ ra với một điều rõ ràng là một nụ cười 


https://thuviensach.vn 


chiến thắng, với những ngón tay uốn éo về phía nó. Cố gắng hết sức để tảng lờ bức hình tởm 
lợm, Harry đọc tiếp. 


Về cảm nhận của tôi, Rita Skeeter sôi nổi và dịu dàng hơn những bức hình nổi tiếng trên 
các tờ báo mang lại. Chào đón tôi ở tiền sảnh của ngôi nhà ấm cúng của cô, cô dẫn tôi đến 
nhà bếp để uống trà, dùng kèm một biếng bánh ngọt, và dĩ nhiên không phải nói, đấy là bắt 
đầu câu chuyện nóng hổi của chúng tôi. 


“Vâng, hiển nhiên Dumbledore là một giấc mơ của một tiểu sử gia,” Skeeterr nói. “Quả là 
một cuộc đời dài, với bao nhiêu chuyện. Tôi chắc chắn rằng cuốn sách của tôi là cuốn sách 
đầu tiên của rất rất nhiều trong số đó.” 


Skeeter chắc chắn đã nhanh chóng ghi dấu ấn. Cuốn sách-chín-trăm-trang hoàn thành chỉ 
trong bốn tuần ngay sau cái chết bí ẩn của Dumbledore vào tháng Sáu. Tôi hỏi cô bằng cách 
nào cô có thể hoàn thành một công việc lớn nhanh chóng như vậy. 


“Ồ, khi bạn đã làm nghề viết phóng sự như tôi đây, làm việc đuổi kịp một thời hạn là một 
tính cách không thể thiếu. Tôi biết rằng thế giới phù thuỷ đã sôi sục muốn biết câu chuyện 
đầy đủ và tôi muốn là người đầu tiên đáp ứng được mong mỏi này. 

Tôi nhắc tới bài viết khá nổi tiếng và ấn tượng gần đây của Elphias Dogas, Tư vấn viên 
Đặc biệt của hiệp hội Wizegamot và cũng là một người bạn lâu năm của Albus Dumbledore, 
rằng “cuốn sách của Skeeter chứa ít sự thật hơn là một cái thẻ của Sô-cô-la ếch.” 


Skeeter đã ngửa bật cười rất vui vẻ và nói. 

“Dodgy thân yêu! Tôi nhớ tôi đã phỏng vấn ông ấy vài năm trước về quyền lợi của người 
cá, trời phụ hộ cho ông ta. Thật sự lẩm cẩm, có vẻ như ông ta nghĩ rằng chúng ta đang ngồi 
trên đáy hồ Windermere, luôn luôn nói với tôi phải đề phòng những con cá hồi.” 

Và tuy vậy những cáo buộc về tính thiếu chính xác của Elphias Doge đã vang tới nhiều 
nơi. Thực sự có phải Skeeter nghĩ rằng bốn tuần ấy đủ dài để vẽ nên một hình ảnh đầy đủ 
của cuộc đời dài và kỳ lạ của Dumbledore? 


Lê) ) 


“Ồ, bạn yêu quý,” Skeeter cười rạng rỡ, kéo tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ trong đầu, 
“bạn cũng biết tôi có thể kiếm được bao nhiêu thông tin bằng một cái túi lớn với những 
đồng Galleons, và tôi từ chối nghe từ không”, và dĩ nhiên phải kể đên là cây Bút lông tự 
động phi chép yêu quý của tôi! Mọi người đang xếp hàng để kể về những điều bẩn thỉu về 
cuộc đời Dumbledore đấy! Không phải ai cũng nghĩ ông ta quá tuyệt vời đâu, bạn biết đấy - 
ông ta dẫm lên những phần quan trọng của những ngón chân. Nhưng lão già Dodgy Doge có 
thể xuống từ con bằng mã tự tin của lão được rồi, bởi tôi đã thâm nhập được vào một nguồn 
thông tin mà hầu hết các nhà phóng sự sẵn sàng đánh đổi đũa phép của họ để có được nó, 
nguồn mà chưa bao giờ phát biểu trước công chúng trước đây và là người rất gần gũi với 
Dumbledore trong suốt những phần tuổi trẻ hỗn loạn của Dumbledore.” 

Sự xuất bản rộng rãi của cuốn hồi ký viết bởi Skeeter này chắc chắn sẽ gây ra nhiều ngạc 
nhiên lớn cho những ai tin rằng Dumbledore đã có một cuộc đời không có tội lỗi gì. Những 
điều bất ngờ lớn nhất nào mà cô ấy đã bóc trần, tôi hỏi? 


https://thuviensach.vn 


“Bây giờ, ngoài những điều đó nhé. Betty thân mễn, tôi sẽ không định nêu lên tất cả 
những điều thú vị trước khi ai đó mua cuốn sách đâu!” Skeeter cười và nói. “Nhưng tôi có 
thể hứa rằng bất cứ những ai mà vẫn nghĩ Dumbledore vẫn trong trắng như cái bộ râu của 
lão sẽ phải thức tỉnh một cách rất chi là không dễ chịu! Đơn giản hãy nói rằng, những ai mà 
đã từng nghe về việc ông ta nổi giận với Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy chắc chắn chưa bao 
giờ nghĩ tới cảnh ông ta đã từng nhúng tay vào Nghệ Thuật Hắc Ám khi còn trẻ! Và về một 
phù thuỷ dành hết quãng đời sau này để thể hiện sự khoan dung, nhưng khi còn trẻ ông ta 
không hẳn đã có tâm hồn rộng rãi như thế! Vâng, Albus Dumbledore có một quá khứ rất chi 
là tối tăm, không kể đến một gia đình với đầy sự ám muội, thứ mà ông ta đã phải làm việc 
rất nhiều để giữ cho nó kín bưng.” 

Tôi hỏi có khi nào Skeeter đang nhắc tới người em trai của Dumbledore, Aberforth, người 
đã bị kết tội của hiệp hôi Wizengamot về việc sử dụng sai pháp thuật tạo nên một scandal 
nhỏ mười lăm năm trước đây. 


“Ồ, Aberforth chỉ là một hạt nhỏ trong đống phân ấy,” Skeeter cười. “Không không, tôi 
đang nói về những điều tệ hơn là một người anh em với sở thích chơi với những con dê, tệ 
hơn việc có một người cha tấn công Muggle - Dumbledore dĩ nhiên không thể giữ cho 
những điều ấy im lặng được, họ đều bị trừng phạt bởi Wizengamot. Không phải là những 
điều đấy đâu, đây là về người mẹ và người em gái đã kích thích trí tò mò của tôi, và một 
chút khám phá về những bí mật ghê tởm của lão ta - nhưng, như tôi nói, bạn sẽ phải đọc tới 
những chương chín tới mười hai để thấy rõ hơn những chỉ tiết. Tất cả những gì tôi có thể 
nói bây giờ là, không có nghi ngờ gì là Dumbledore chưa bao giờ nói về việc làm thế nào mà 
lão ấy lại có một cái mũi gãy.” 

Gia đình chỉ là một phần, những liệu Skeeter có chối bỏ sự sáng suốt vĩ đại đã đưa 
Dumbledore tới nhiều khám phá ma thuật? 


“Ông ta có đầu óc,” cô thừa nhận, “mặc dù bây giờ nhiều người tự hỏi rằng có khi nào ông 
ta có thể thực sự là tác giả của những điều mà được cho là thành quả của ông. Như tôi hé lộ 
ở trong chương mười sau, Ivor Dillonsby tuyên bố rằng ông ấy đã khám phá ra tám công 
dụng của máu rồng rồi Dumbledore đã nượn tạm' những bài viết của ông ấy.” 


Nhưng sự quan trọng của những thành quả của Dumbledore tôi phải thừa nhận là không 
thể chối cãi. Thế còn về chiến thắng của ông ấy trước Grindelwald? 


“Ồ, bây giờ tôi vui vì chị nhắc tới Grindelwald,” Skeeter nói với một nụ cười hài lòng. “Tôi 
e rằng những người mờ mắt về chiến thắng đẹp mắt của Dumbledore phải lấy tỉnh thần để 
nghe tin xấu này như một quả bom - hay có lẽ là bom thối sắp nổ. Một phi vụ rất bẩn thỉu! 
Tất cả những gì tôi sẽ nói là, đừng chắc chắn đấy là một vụ đấu phép huyền thoại. Sau khi họ 
đọc cuốn sách của tôi, nhiều người sẽ bị thuyết phục để nói rằng Grindelwald đơn giản là 
biến ra một cái khăn tay trắng từ đầu đũa của ông ta và rời đi lặng lẽ!” 


Skeeter từ chối tiếp tục cũng cấp thông tin về chủ đề thú vị này, vậy nên thay vào đó, 
chúng tôi chuyển sang chủ đề mà hiển nhiên đã khiến những độc giả của cô háo hức hơn 
bao giờ hết. 


https://thuviensach.vn 


“Vâng,” Skeeter nói, gật đầu vui vẻ, “Tôi dành trọn một chương cho mối quan hệ Potter- 
Dumbledore. Mối quan hệ này được gọi là không tốt đẹp lắm, thậm chí là tiềm ẩn bát trắc. 
Lần nữa, những độc giả của tờ báo này sẽ phải mua cuốn sách để đọc câu chuyện đầy đủ, 
nhưng không có nghỉ ngờ gì là Dumbledore thể hiện một sự hứng thú khác thường ở Potter 
từ khi bắt đầu. Có khi nào cậu ta là sở thích lớn nhất của ông ta - vâng, chúng ta sẽ thấy. 
Chắc chắn chương sách này sẽ mở ra bí mật rằng Potter đã có một thời kỳ trưởng thành khó 
khăn nhất.” 


Tôi hỏi liệu Skeeter vẫn giữ liên lạc với Harry Potter, người mà cô đã có một bài phỏng 
vấn rất nổi tiếng năm trước: một mẩu tin đặc biệt mà Potter khẳng định chắc chắn rằng Kẻ- 
Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy đã quay trở lại. 


“Ồ, vâng, chúng tôi dã tạo dựng một mối quan hệ bền chặt hơn nữa,” Skeeter nói. “Tội 
nghiệp cho Potter, cậu chỉ có rất ít bạn bè thật sự, và chúng tôi đã gặp nhau tại một trong 
những khoảnh khắc thử thách nhất trong cuộc đời cậu ấy - Cuộc thi Tam pháp thuật. Tôi có 
lẽ là một trong những người còn sống mà có thể nói rằng tôi biết con người thật của Harry 
Potter.” 


Điều mà rõ ràng đã khiến chúng ta có nhiều lời đồn thổi là xung quanh những giờ phút 
cuối cùng của Dumbledore. Liệu Skeeter có tin rằng Potter đã ở đấy khi Dumbledore chết 
hay không? 


“Thực sự tôi không muốn nói quá nhiều - tất cả đã được viết trong cuốn sách - những 
những nhân chứng ở trong lâu đài trường Hogwarts đã thấy Harry Potter chạy trốn từ hiện 
trường ngay sau khi Dumbledore ngã xuống, nhảy đi hay đã bị đẩy đi. Sau đấy cậu Potter có 
đưa bằng chứng chống lại Severus Snape, một người mà ai cũng biết cậu ta có mối tư thù. 
Có vẻ mọi việc trông như thế? Đấy là để cộng đồng phù thuỷ quyết định - một khi họ đã đọc 
cuốn sách của tôi.” 


Sau khi nghe lời nhắn khiến tôi thấy rất háo hức này, tôi rời khỏi nhà Skeeter. Không có 
nghi ngờ gì là Skeeter đã viết nên một trong những cuốn sách bán chạy nhất. Những người 
hâm mộ Dumbledore trong lúc này đang bị lung lay mạnh khi mà hình ảnh người anh hùng 
của họ đang sắp sửa chìm xuồng. 


Harry đọc xong bài viết, nhưng vẫn đăm đăm nhìn vào khoảng trắng ở dưới tờ báo. Một 
nỗi lo lắng và giận dữ trỗi lên trong nó như một cơn buồn nôn; nó vo tờ báo lại và ném vào 
tường với tất cả sức lực của của nó, gia nhập tờ báo với những rác rưởi xung quanh. 


Nó sải bước xung quanh căn phòng, mở những ngăn kéo rỗng, nhặt những cuốn sách lên 
chỉ để đặt chúng lại chồng sách như cũ, nó không nhận biết được mình đang làm gì khi mà 
những dòng chữ từ bài viết của Rita cứ lởn vởn trong đầu: Toàn bộ chương sách là về mối 
quan hệ Potter-Dumbledore... Mối quan hệ này được gọi là không tốt đẹp lắm, thậm chí là 
tai hại.... ông ta đã từng nhúng tay vào Nghệ Thuật Hắc Ám khi còn trẻ... tôi đã thâm nhập 
được vào một nguồn thông tin mà hầu hết các nhà phóng sự sẵn sàng đánh đổi đũa phép 
của họ để có được nó... 


“Dối trá!” Harry gào lên, và qua cánh cửa sổ nó có thể thấy một người hàng xóm cạnh nhà 
dừng máy xét cỏ lại, nhìn lên tò mò. 


https://thuviensach.vn 


Harry nặng nề ngồi xuống giường. Mảnh gương vỡ văng ra khỏi người, nó nhặt nó lên và 
xoay xoay nó trên đầu ngón tay, nghĩ, và nghĩ về cụ Dumbledore cùng những lời dối trá của 
Rita Skeeter đã phỉ báng cụ.. 


Một bóng màu xanh lướt qua. Harry sững người lại, ngón tay đau của nó lướt trên cái gờ 
lởm chởm của tấm gương lần nữa. Nó đã hình dung ra điều đấy, chắc chắn là thế. Nó khẽ 
nhìn qua vai của mình, nhưng bức tường chỉ có màu hồng đào ngán ngẩm mà dì Pentunia 
đã chọn: Không có gì màu xanh ở trên ấy để phản chiếu vào tấm gương. Nó nhìn chăm chú 
vào mảnh gương vỡ lần nữa, nhưng nó không thấy gì ngoài đôi mắt xanh lá cây của mình 
nhìn lại. 


Nó đã tưởng tượng ra điều ấy, không còn lời giải thích nào khác; đã tưởng tượng ra điều 
ấy, bởi vì nó đã nghĩ về thầy hiệu trưởng đã qua đời. Nếu có điều gì chắc chắn, thì điều đấy 
là đôi mắt xanh da trời của cụ Albus Dumbledore sẽ không bao giờ nhìn nó một lần nữa. 


https://thuviensach.vn 


CHƯƠNG III: CHUYỂN RA ĐI CỦA NHÀ DURSLEY 
Tiếng sập cửa vọng lên tận cầu thang và một giọng nói rống lên: “Này! Thằng kia!” 


Mười sáu năm trời bị gọi bằng kiểu này đã giúp Harry ko nghi ngờ gì mỗi khi dượng 
Vernon kêu nó, mặc dù vậy, nó không trả lời ngay. Nó vẫn đang nhìn chằm chằm vào trong 
mảnh gương, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nó nghĩ nó đã nhìn thấy ánh mắt của cụ 
Dumbledore. Chỉ cho tới khi dượng gầm lên “THẰNG KIA” thì Harry mới uể oải đứng lên và 
đi về cánh cửa phòng ngủ, dừng lại một lúc để bỏ miếng gương vỡ vào cái ba lô đựng đồ mà 
nó sẽ mang theo cùng. 


“Tốn thời gian quá rồi đấy” dượng Vernon gào lên khi Harry vừa tới đầu cầu thang. 
“Xuống đây ngay. Tao có chuyện muốn nói” 


Harry chậm chạp đi xuống, hai tay thọc sâu vào túi quần. Khi nhìn quanh phòng khách, nó 
thấy cả ba người nhà Dursley đều ở đấy. Họ đã ăn mặc tươm tất cho chuyến đi; dượng 
Vernon mặc một cái áo khoác màu nâu vàng, dì Pentiunia diện chiếc áo màu hồng cam, còn 
Dudley, thằng anh họ to bự, tóc vàng hoe mũm mĩm đang ở trong bộ áo da. 


“Dạ?” Harry hỏi. 


“Ngồi xuống,” Dượng bảo. Harry nhướn lông mày lên. Dượng Vernon nói thêm một cách 
nhăn nhó như thể cổ họng bị bóp nghẹt bởi những tự ngữ, “Đi nào!” 


Harry ngồi xuống. Nó nghĩ nó biết chuyện gì sắp sửa xảy ra. Dượng nó cứ đi tới đi lui, dì 
Petunia với Dudley nhìn theo hành động của dượng với vẻ rất nóng lòng. Cuối cùng, khuôn 
mặt tím ngắt nhăn nhó lại bởi sự tập trung, dượng Vernon dừng lại trước mặt Harry rồi nói: 


“Tao suy nghĩ lại rồi,” dượng nói 


“Ngạc nhiên chưa!” 


Z JJ 


“Đừng có nói bằng cái giọng đó-” dì Petunia rít lên, nhưng dượng phẩy tay ra hiệu im 
lặng. 


2 ” 


“Tất cả chỉ toàn là kế hoạch lừa đảo” dượng nói, nhìn Harry bằng con mắt heo tỉ hí “Tao 
quyết định là ta không tin một từ nào cả. Bọn tao sẽ ở lại đây. Bọn tao sẽ không đi đâu hết.” 


Harry nhìn lên dượng nó và cảm thấy một cảm giác pha trộn giữa tức giận và thích thú. 
Dượng Vernon đã thay đổi suy nghĩ đều đặn hai mươi tư giờ một lần suốt bốn tuần nay, 
chấy đồ lên rồi lại dọn đồ xuống, và sau đó lại chất đồ len chiếc xe trong mỗi lần thay đổi ý 
kiến. Lần Harry cảm thấy thích thú nhất là lần dượng Vernon, không biết rằng Dudley đã 
cho thêm mấy cái tạ vào vali sau lần đóng gói trước, đã cố mang nó để vào ngăn hành lý và 
kết cục là đã ngã một cú rất đau và còn chửi thề ầm ï. 


“Theo như mày nói,” dượng Vernon vừa nói vừa vòng đi vòng lại trong phòng khách, “thì 
bọn tao- Petunia, Dudley, và tao - đang gặp nguy hiểm từ - từ-” 


“Từ 'túa tế” của con, phải không?” Harry nói 


https://thuviensach.vn 


“Và tao không tin điều ấy,” dượng Vernon nói, đứng sững lại trước mặt Harry lần nữa. 
“Tao đã thức nửa đêm để nghĩ về điều mày nói, và tao nghĩ là đây là kế hoạch để chiếm lấy 
căn nhà” 


“Nhà?” Harry lặp lại. “Ngôi nhà nào??” 


“Ngôi nhà này!” dượng Vernon hét lên, những mạch máu trên trán ông đập mạnh. “Ngôi 
nhà của bọn tao! Quanh đây giá nhà đang tăng vọt. Mày muốn bọn ta dọn ra khỏi đây rồi mi 
sẽ giở mánh gì đó rồi trước khi bọn ta biết chuyện gì đã xảy ra căn nhà sẽ đứng tên mi và-” 


“Dượng có điên rồi không?” Harry vặn hỏi. “Một kế hoạch để chiếm căn nhà ư? Dượng 
thực sự ngốc như bề ngoài của dượng vậy hả?” 


“Mày dám -” dì Petunia kêu ré lên, nhưng 1 lần nữa dượng vẫy tay ra hiệu cho bà im lặng. 
Sự nhẹ nhàng trong vẻ ngoài của ông có vẻ không là gì so với mối nguy hiểm mà ông vừa 
nhận ra. 


“Trong trường hợp giượng đã quên,” Harry nói, “Con đã có 1 căn nhà cha đỡ đầu của con 
cho. Vậy con muốn lấy căn nhà này để làm gì? Vì những kỷ niệm hạnh phúc hả?” 


Sự im lặng bao trùm lên mọi người. Harry nghĩ chắc nó đã làm dượng khá bị thuyết phục 
với lý lẽ của nó. 
“Mày tuyên bố là,” dượng Vernon lại vừa đi vừa nói, “ cái thứ Chúa tể đó -“ 


“—Voldermort,” Harry nói một cách sốt ruột, “chúng ta nói đi nói lại chuyện này cả trăm 
lần rồi. Đây không phải là tuyên bố, đây là sự thật hiển nhiên. Thầy Dumbledore có nói với 
dượng vào năm ngoái, và chú Kingsley và bác Weasley -” 


Dượng Vernon so vai lại giận dữ, và Harry đoán là dượng đang cố gắng tránh đi những kí 
ức về chuyến viếng thăm báo trước của 2 phù thủy hoàn toàn trưởng thành một vài ngày 
sau khi bắt đầu nghỉ hè của Harry. Sự xuất hiện của Kingsley Shacklebolt và Arthur Weasley 
trên ngưỡng cửa là một bất ngờ khó chịu nhất đối với gia đình Dursley. Dù vậy Harry cũng 
phải công nhận, ông Weasley đã phá tan tành cả nửa phòng khách nhà Dursley, nên không 
thể trông đợi sự xuất hiện trở lại của ông lại làm dượng Vernon hài lòng.. 


“- chú Kingsley và bác Weasley đều đã giải thích hết tất cả rồi.” Harry tảng lờ và tiếp tục 
nói, “Một khi con 17 tuổi, bùa phép bảo vệ con sẽ bị phá vỡ, điều này sẽ đe doạ cả mấy 
người lẫn con. Hội nghĩ Voldermort sẽ truy đuổi mấy người, hoặc là để tra tấn mọi người để 
tìm ra chỗ con ở, hoặc là vì hắn nghĩ việc bắt cóc gia đình dượng làm con tin sẽ khiến con sẽ 
phải tìm đường đến cứu” 


Mắt dượng và Harry chạm nhau. Harry chắc rằng trong khoảnh khắc đó cả hai đều có một 
thắc mắc giống nhau. Rồi dượng Vernon tiếp tục đi lòng vòng, Harry lại tiếp tục, “Mọi người 
phải trốn đi và Hội sẽ giúp. Dượng đang nhận được một sự bảo vệ nghiêm túc, là thứ tốt 
nhất hiện có thể có.” 

Dượng Vernon không nói gì mà tiếp tục đi đi lại lại trong căn phòng. Ở bên ngoài, mặt trời 
treo lững lờ trên những hàng rào thuỷ lạp. Máy cắt cỏ của nhà hàng xóm lại kêu trở lại. 


“Tao tưởng có Bộ Pháp Thuật chứ?” dượng Vernon đột ngột hỏi. 


https://thuviensach.vn 


“Có chứ," Harry ngạc nhiên nói. 


“Vậy thì, tại sao họ không thể bảo vệ bọn ta? Theo ta thấy, những nạn nhân vô can, không 
có lỗi gì ngoài việc nuôi phải một kẻ bị truy đuổi, như bọn ta, thì nên được sự bảo vệ của 
chính phủ!” 


Harry cười lớn; nó không nhịn được. Thật đúng là dượng Vernon khi đặt niềm tin của 
mình vào chính quyền, cho dù đây là một thế giới dượng căm ghét và đã mất lòng tin. 


“Dượng nghe chú Kingsley và bác Weasley nói rồi đó,” Harry trả lời. “Bọn con nghĩ bộ 
pháp thuật đã bị trà trộn vào,” 


Dượng quay trở về phía bếp lò và thở mạnh đến nỗi hàm râu vĩ đại làm nhăn nhó khuôn 
mặt vẫn còn tím ngắt bởi sự tập trung. 


“Thôi được,” dượng nói, lại dừng lại trước Harry một lần nữa. “Được rồi, cứ coi như do lí 
lẽ của mày mà bọn tao chấp nhận sự bảo vệ này đi. Tao vẫn không hiểu tại sao bọn tao lại 
không được bảo vệ bởi lão Kingsley đó.” 


Harry cố gắng một cách khó khăn để không trợn tròn mắt. Câu hỏi này cũng được trả lời 
cả nửa tá lần rồi. 

“Như con nói với dượng rồi đó,” Harry nói qua kẽ răng nghiến chặt “chú Kingsley đang 
bảo vệ thủ tướng người Mug- ý con là, ông Thủ Tướng của mấy người.” 


“Chính xác — hắn là người cừ nhất,” dượng Vernon nói, chỉ tay vào màn hình tivi trống 
trơn. Gia đình Dursley đã phát hiện ra Kingsley trong một tin thời sự, lúc ấy ông đi bên cạnh 
thủ tướng người Mugple đến thăm một bệnh viện. Điều này này, cộng với việc là chú 
Kingsley rất thông thạo việc ăn mặc như một Muggle, chưa kể giọng nói chậm rãi và trầm 
của ông luôn khiến người khác an tâm đã làm cho nhà Dursley khoái Kingsley hơn bất kì 
phù thủy nào mà họ từng gặp, mặc dù đúng là họ chưa hề nhìn thấy ông đeo mấy cái khuyên 
tai. 


“Ừm, chú ấy bận rồi,” Harry nói. “Nhưng Hestia Jones và Dedalus Diggle đều thừa sức 
đảm đương việc —” 


“Nếu mà chúng ta thấy mấy bản lý lịch...” dượng Vernon bắt đầu, nhưng Harry thực sự 
mất hết kiên nhẫn. Nó đứng dậy, hướng về giượng Vernon mà không chỉ tay vào cái TV. 


“Những tai nạn đó không phải là sự tình cờ - những vụ đâm nhau hay những vụ nổ và trật 
đường ray xe lửa hay bất cứ thứ gì khác kể từ lần gần nhất chúng ta coi thời sự. Nhiều 
người ta đang mất tích, bị giết và hắn đang đứng sau chuyện này -đó là Voldermort. Con đã 
lặp đi lặp lại với dượng điều này bao nhiêu lần, rằng hắn giết Muggle để làm trò vui. Ngay cả 
sương mù - đấy cũng do bọn giám ngục làm ra, và nếu dượng không thể nhớ ra chúng là 
thứ gì thì hãy hỏi con trai dượng ấy.” 


Dudley đưa tay lên che lấy miệng. Với ánh mắt của ông bố mẹ và Harry cùng hướng về 
phía nó, nó chậm chạp hạ tay xuống và hỏi, “Còn...nhiều bọn chúng hơn nữa hả?” 


https://thuviensach.vn 


“Nhiều hơn ư?” Harry bật cười. “Y mày là nhiều hơn hai tên đã tấn công bọn mình hả?? Dĩ 
nhiên là có hàng trăm tên, dám chắc lần này là hàng ngàn tên, bởi chúng sống nhờ vào nỗi 
sợ hãi và tuyệt vọng -” 


“Thôi được rồi, đừng có ầm ï nữa,” dượng Vernon Dursley quát tháo. “ Mày đã nói rõ ý 
mày -” 


“Con cũng hi vọng vậy,” Harry nói, “bởi vì, một khi mà con đủ mười bảy tuổi, tất cả bọn 
chúng - Tử thần thực tử, giám ngục, có thể cả Âm- tức là những xác chết bị ếm bởi Phù thuỷ 
hắc ám - sẽ đủ khả năng tìm và chắc chắn là sẽ tấn công dượng. Và nếu dượng nhớ lại lần 
gần đây nhất mà dượng cố gắng đánh gục hai phù thủy, con nghĩ dượng sẽ đồng ý là dượng 
cần sự giúp đỡ.” 


Có một sự im lặng ngắn ngủi vọng lại khoảnh khắc Hagrid làm đổ sập cánh cửa trước 
bằng gỗ từ những năm về trước. Dì Petunia nhìn đdượng Vernon; Dudley thì nhìn Harry. 
Cuối cùng dượng Vernon bật nói, “Nhưng còn công việc của ta? Về việc học hành của 
Dudley, ta không nghĩ chuyện đó quan trọng đối với một đám phù thủy lười nhác vô công —” 


“Dượng không hiểu sao?” Harry hét lên. “Chúng sẽ tra tấn và giết dượng như chúng đã 
làm với ba mẹ con!” 


“Ba,” Dudley nói bằng một giọng rất to “Ba, con sẽ đi với mấy người của Hội này” 
“Dudley” Harry nói¡,“lần đầu tiên trong đời mày nói được một điều ra hồn đó” 


Nó biết đã chiến thắng trong cuộc tranh luận này. Nếu Dudley sợ hãi đến nỗi đã chịu nhận 
sự trợ giúp của Hội, cha mẹ nó sẽ chấp nhận đi theo nó. Không phải nghi ngờ gì về việc họ 
hoàn toàn không mong muốn bị chia cắt với Duddy mỏng manh yêu quý. Harry liếc nhìn cái 
đồng hồ quả lắc đặt trên bệ lò sưởi. 

“Họ sẽ đến đây trong khoảng năm phút nữa,” Harry nói, và nó rời phòng sau khi nghe một 
người của nhà Dursley trả lời. Cảnh chia tay - có lẽ là mãi mãi - khỏi dì dượng và người em 
họ là một điều nó đã nghĩ về như một niềm vui và thích thú, nhưng dường như có một điều 
gì đó lúng túng ở trong bầu không khí lúc này. Bạn sẽ nói gì với những người kia trong thời 
điểm kết thúc của mười sáu năm ghét bỏ nhau? 


Quay trở về phòng ngủ, Harry thẩn thơ với cái ba lô đựng đồ, rồi lại đẩy vài hạt thức ăn 
qua nan lồng cho Hedwig. Mấy hạt thức ăn rơi thịch xuống nền vì con cú tảng lờ chúng. 

“Chúng ta sắp sửa rời đi, rất nhanh thôi,” Harry nói. “Và sau đấy mày sẽ được phép bay 
lượn tự do lần nữa.” 

Chuông cửa vang lên. Hơi chần chừ, Harry đi ra khỏi phòng và xuống tầng dưới. Nó không 
hy vọng Hestia và Dedalus có thể tự họ dàn xếp ổn thoả với gia đình nhà Dursley. 

“Harry Potter!” một giọng vui vẻ cao vút vang lên khi Harry mở cửa ra; một người đàn 
ông nhỏ bé trong bộ đồ màu hoa cà cúi đầu thật thấp chào nó, “Thật là một vinh hạnh!” 


“Cảm ơn ông, Dedalus,” Harry cười ngượng ngùng khi nhìn thấy mái tóc đen của Hestia. 
“Thật tốt khi có hai người giúp đỡ việc này... Họ đang ở trong nhà, giượng, dì và đứa em họ 
của cháu...” 


https://thuviensach.vn 


“Chúc một ngày tốt lành, họ hàng của Harry Potter.” Dedalus vui vẻ nói và sải bước vào 
phòng khách. Nhà Dursley không có vẻ gì vui vẻ khi được gọi như vậy. Harry nửa trông chờ 
một sự đổi ý nữa. Dudley rụt sát vào mẹ nó khi nhìn thấy hai vị phù thủy. 


“Ta thấy mấy người đã soạn sửa sẵn sàng xong rồi. Quá tuyệt vời! Kế hoạch, như Harry đã 
nói với mấy người, khá là đơn giản,” Dedalus nói, kéo cái đồng hồ quả quýt ra khỏi túi áo gi- 
lê và xem xét nó. “Chúng ta nên rời khỏi đây trước Harry. Đề phòng nguy hiểm của việc sử 
dụng pháp thuật trong nhà của mấy người - Harry vẫn là phù thuỷ tuổi vị thành niên và 
điều này có thể cho Bộ Pháp Thuật một lý do để bắt giam cậu ta - chúng ta sẽ lái xe, xem 
nào, mười dặm trước khi chúng ta Độn thổ tới một vị trí bí mật an toàn mà chúng tôi đã 
chọn ra cho các vị. Ông biết lái xe chứ, tôi nghĩ thế?” Ông hỏi giượng Vernon một cách lịch 
sự. 


“Biết lái -? Dĩ nhiên là tôi quá biết rõ phải lái xe thế nào!” giượng Vernon lắp bắp. 


“Ông thật thông minh, thật thông minh. Riêng tôi thì hoàn toàn không thể hiểu nổi mấy 
cái nút bấm này nọ,” Dedalus nói. Lão đang có ấn tượng là mình đang phỉnh nịnh được 
dượng Vernon, người rõ ràng đang dần mất tin tưởng vào kế hoạch này theo mỗi từ mà 
Dedalus thốt ra. 


“Thậm chí không biết lái xe,” dượng lầm bầm, bộ ria mép rúng động bực tức, nhưng may 
mắn là cả Dedalus và Hetia đều có vẻ không nghe thấy lời dượng. 


“Cậu, Harry,” Dedalus tiếp tục nói “sẽ chờ người bảo vệ của cậu ở đây. Có một số thay đổi 
trong kế hoạch-” 


“Ý bác là gì?” Harry lập tức hỏi. “Con tưởng thầy Mắt Điên sẽ tới và đưa con đi bằng Độn 
Thổ Quá Giang?” 


“Không làm vậy được,” Dedalus trả lời ngắn gọn “Mắt điên sẽ giải thích sau” 


Gia đình Dursley, những người từ lũ nãy tới giờ đang theo dõi cuộc đối thoại mà hoàn 
toàn không hiểu gì cả, bị nhảy dựng lên khi một giọng nói chói ta rít lên “Nhanh lên!”.Harry 
nhìn quanh trước khi nhận giọng nói phát ra từ cái đồng hồ bỏ túi của Dedalus. 


“Đúng vậy, đang trong một kế hoạch chặt chẽ mà,” Dedalus nói, gật đầu với cái đồng hồ, 
và nhét nó vào lại trong túi áo Gilê. “Bọn ta đang cố gắng xác định thời gian lúc con rời khỏi 
gia đình cùng với việc Độn thổ gia đình của con, vậy nên bùa yếm bảo vệ sẽ bị phá vỡ vào 
khoảnh khắc mọi người đều hướng về địa điểm an toàn.” Lão quay về phía gia đình Dursley 
“Vậy, chúng ta đã chuẩn bị đồ đạc và sẵn sàng đi chưa?” 


Không có ai trong họ trả lời lão. Dượng Vernon còn quá hoảng sợ nhìn vào vật cồm cộm ở 
trong túi áo Dedalus. 

“Dedalus, có lẽ chúng ta nên chờ ở ngoài trong phòng lớn,” Hetia thì thầm. Cô nghĩ 2 
người họ thật thiếu tế nhị khi hiện diện trong căn phòng trong lúc người nhà Dursley và 
Harry trao đổi với nhau những lời chào tạm biệt đầy tình yêu và, dám lắm, nước mắt. 

“Không cần đâu ạ,” Harry nói nhỏ, nhưng dượng Vernon làm bất kì sự giải thích nào cũng 
thành không cần thiết khi lớn giọng. 


https://thuviensach.vn 


“Vậy thì chào tạm biệt nhé, chàng trai.” 


Ông đưa tay lên trước để bắt tay nó, nhưng có vẻ không chịu nổi chuyện đó, ông nắm chặt 
bàn tay lại, ngập ngừng rút về. 


“Sẵn sàng chưa, bé Duddy?” dì Petunia rối rít xem xét lại cái khóa của giỏ xách để tránh 
phải nhìn vào Harry. 


Dudley không trả lời mà đứng đó với cái miệng mấp máy, gợi Harry nhớ tới một chút về 
gã khổng lồ, tên Grawp. 


“Vậy đi nào,” Dượng vernon nói. 

Dượng ra gần tới cửa phòng khách thì Dudley lầm bầm, “Con không hiểu.” 
“Con không hiểu cái gì con yêu?” dì Petunia hỏi cậu quý tử. 

Dudley đưa bàn tay to bự như giò lợn lên chỉ vào Harry. 

“Tại sao nó không đi với chúng ta?” 


Dì và dượng đứng sững người nhìn chằm chằm con trai họ như nó mới vừa thổ lộ mơ ước 
của nó là trở thành một diễn viên múa balê. 


“Cái gì?” Dượng vernon nói to. 
“Tại sao nó không cùng đi luôn?” Dudley hỏi. 


“Ä, bởi vì — nó không muốn,” dượng Vernon nói, quay lại nhìn Harry và thêm vào “Mày 
không muốn, đúng không?” 


“Không hề,” Harry nói. 
“Vậy đó,” dượng nói với Dudley “Bây giờ thì nhanh lên, chúng ta phải đi.” 


Dượng diễu ra khỏi phòng. Họ nghe tiếng cửa trước mở, nhưng Dudley không nhúc 
nhích, và sau vài bước thì dì Pentunia cũng dừng lại. 


“Gì nữa đây?” dượng Vernon quát, hiện trở ra trên ngưỡng cửa. 


Có vẻ như Dudley đang đấu tranh với những khái niệm quá khó để diễn đạt thành lời. Sau 
bao nhiêu phút với sự đấu tranh nội tại chắc hẳn rất dữ dội, nó nói, “Nhưng mà nó sẽ đi 
đâu?” 


Dì Petunia và dượng Vernon nhìn nhau. Rõ ràng là Dudley đang làm cho họ hoảng sợ. 
Hestia Jones phá tan sự im lặng đó. 


“Nhưng hẳn... mấy người biết cháu của người đang sắp sửa đi đâu chứ?” cô hỏi một cách 
bối rối. 

“Dĩ nhiên là bọn tôi biết,” dượng Vernon nói “Nó đi với túa tế nào đó của mấy người, đúng 
chứ? Vậy thì, Dudley, vào xe đi, con nghe lão kia nói rồi đó, phải nhanh lên.” 


Một lần nữa, dượng Vernon đi nhanh đến cửa trước ,nhưng Dudley không theo sau. 


https://thuviensach.vn 


“Đi với túa tế của bọn tôi?” 


Hestia nói, vẻ giận dữ. Harry đã gặp thái độ này, nhiều phù thủy đã ngạc nhiên sững sờ 
khi thấy họ hàng gần nhất của nó không thèm đếm xỉa gì đến Harry Potter nổi tiếng. 


“Không sao đâu,” Harry trấn an cô. “Chuyện đó không thành vấn đề, thật tình ạ.” 
“Không thành vấn đề ư?” Hestia nâng giọng lên và lặp lại.. 


“Những người này không nhận ra cậu đã phải trải qua những gì? Cậu đang trong nguy 
hiểm như thế nào? Về vị trí đặc biệt của cậu trong tim những người trong cuộc vận động 
chống Voldermort?” 


“Ờ — không, họ không biết,” Harry nói. “Họ nghĩ tôi làm lãng phí đất ở, nhưng mà tôi 
cũng quen rồi -” 


“Tao không nghĩ mày làm lãng phí đất ở.” 


Nếu Harry không thấy môi Dudley mấp máy, nó chắc đã không tin vào điều đó. Nó nhìn 
chằm chằm vào Dudley vài giây liền trước khi thừa nhận là Dudley đã nói ra những lời đó; 
bởi vì có 1 điều, mặt Dudley đang đỏ ửng lên. Và Harry bản thân nó cũng cảm thấy ngượng 
nghịu và kinh ngạc 


“Ä...ờ...cảm ơn Dudley.” 


Một lần nữa, Dudley có vẻ như phải dằn vặt với những suy nghĩ quá khó điều khiển để 
nói thành lời trước khi nó lầm bầm, “Mày đã cứu sống tao.” 


“Không hẳn vậy,” Harry nói. “Bọn giám ngục chỉ định lấy đi linh hồn mày...” 


Nó nhìn tò mò vào thằng anh họ Dudley. Bọn chúng gần như hoàn toàn không thực sự 
gặp gỡ gì trong mùa hè này, và có lẽ là mùa hè cuối cùng, bởi vì Harry quay lại đường Privet 
Drive quá ngắn ngủi và chủ yếu dành thời gian ở trong phòng nó. Dù vậy thì bây giờ thì 
Harry nhận ra rằng cái tách trà lạnh sáng nay nó dẫm lên có lẽ không phải là một cái bẫy 
ngu xuẩn như nó nghĩ. Mặc dù khá cảm động, Harry cảm thấy thật nhẹ nhõm khi Dudley 
trông có vẻ như đã cạn kiệt khả năng biểu lộ thêm cảm xúc. Sau khi há miệng ra khoảng một 
hay hai lần nữa, Dudley chìm vào im lặng với cái mặt đỏ ửng. 


Dì Petunia bật lên khóc. Hestia Jones gửi cho bà một cái nhìn đầy tán thành rồi trở thành 
đầy tức giận khi dì chạy đến ôm Dudley chứ không phải Harry. “D-dễ thư-thương quá, bé 
Dudder...” bà nức nở lên bộ ngực vĩ đại của thằng nhỏ. “th..thật là một đứa bé đ...đáng yêu, 
biết nói cảm ơn...” 

“Nhưng mà nó đã nói cảm ơn gì đâu!” Hestia bực dọc nói. “Nó chỉ nói là nó không nghĩ 
Harry làm lãng phí đất.” 

“Đúng, nhưng mà câu đó mà thoát ra từ miệng Dudley là giống như “tao yêu quý mày” 
rồi,” Harry nói, bị giằng xé giữa cảm giác bực bội và ước muốn cười phá lên khi dì Petunia 
tiếp tục ôm chầm lấy Dudley như thể nó mới cứu Harry thoát khỏi một tòa nhà đang bốc 
cháy. 


https://thuviensach.vn 


“Chúng ta có đi hay là không đây?” dượng Vernon gầm lên, lại xuất hiện trước cửa phòng 
khách. “Tôi tưởng là chúng ta có một kế hoạch chặt chẽ!” 


“Có, có, dĩ nhiên rồi,” Dedalus Diggle, nãy giờ nhìn cảnh tượng này với sự thích thú bây 
giờ có vẻ như đã tỉnh trí lại, nói. “Chúng ta thật phải đi thôi. Harry—” 


Lão bước ra trước và nắm chạy bàn tay Harry bằng cả hai tay. 

“Chúc may mắn, tôi mong chúng ta sẽ gặp lại nhau. Mọi hi vọng của cộng đồng phù thủy 
đều đặt lên vai cậu” 

“Ưm,” Harry nói, “vâng, cảm ơn bác” 

“Tạm biệt, Harry,” Hestia nói, cũng nắm lấy tay nó, “Chúng tôi sẽ luôn nghĩ về cậu.” 

“Cháu mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp,” Harry nói, liếc nhìn dì Petunia và Dudley. 


“À tôi chắc chắn chúng tôi sẽ trở nên bằng hữu thân thiết,” Diggle vui vẻ nói, vẫy tay và 
bước ra khỏi phòng khách. Hestia theo bước lão. 


Dudley nhự nhàng gỡ cái ôm của mẹ nó và tiến về phía Harry, Harry phải tự ngăn mình 
đừng lấy phép thuật hù nó. Dudley đưa bàn tay phì nộn hồng hào của nó ra. 


“Trời đất, Dudley,” Harry nói trong những tiếng nức nở trở lại của dì Petunia, “Bọn giám 
ngục đã thổi một tính cách khác vào con người mày hay sao vậy?” 


“Không biết nữa,” Dudley lầm bầm, “Hẹn gặp lại, harry” 
“Ừa..” Harry nói, nhìn kỹ bàn tay Dudley và bắt lấy. “Có lẽ. Bảo trọng, bé bự D.” 


Dudley gần như mỉm cười. Bọn họ lê bước ra khỏi căn phòng. Harry nghe tiếng chân của 
họ trên con đường lát sỏi, và tiếng đóng cửa xe. 

Dì Petunia, mặt nãy giờ vùi trong chiếc khăn tay, nhìn quanh khi nghe thấy tiếng động đó. 
Dì có vẻ như không nhận ra là chỉ còn lại một mình dì với Harry. Vội vàng nhét chiếc khăn 
vào túi, dì nói, “Ưm - tạm-biệt,” và sải bước về phía cửa mà không ngoại lại nhìn Harry. 

“Tạm biệt,” Harry nói. 

Dì dừng bước và quay lại nhìn. Trong một khoảnh khắc Harry có một cảm giác kì lạ nhất 
là dì đang định nói điều gì đó với nó; dì nhìn nó với ánh mắt lạ lùng, run rẩy và có vẻ như 
muốn bật ra những từ ngữ, nhưng sau đấy, với một cái gật đầu nhẹ, dì hối hả rời khỏi phòng 
theo chồng và con trai. 


https://thuviensach.vn 


CHƯƠNG IV: BẢY POTTER 


Harry chạy lên vô phòng ngủ rồi tới bên cửa số, vừa kịp lúc chiếc xe nhà Dursley rồ ga lao 
xuống phố. Lọt thỏm giữa dì Pentunia và Dudley ở ghế sau là chóp mũ của bác Dedalus. 
Chiếc xe quặt phải ngay cuối đường Privet Drive. Trong một thoáng, những ô cửa kính phản 
chiếu ánh đỏ thắm của ánh mặt trời buổi hoàng hôn, và rồi mất hút khỏi tầm mắt 

Harry gom lại cái lồng của con Hedwig, cây tia chớp, và cái ba lô; nhìn lại căn phòng vốn 
chẳng mấy khi gọn gàng của nó một lần cuối, rồi luống cuống mang mấy thứ lích kích xuống 
phòng khách, đặt cái lồng, cây chổi và cái túi xuống chân cầu thang. Ánh nắng nhạt đi rất 
nhanh, bóng tối dần dân bao trùm căn phòng. Đứng đó, giữa sự tĩnh lặng, và biết mình sẽ 
rời khói đây mãi mãi.... một cảm xúc thật kỳ lạ... Lâu lắm rồi, những khi nhà Dursley đi ra 
ngoài bỏ mặc Harry ở nhà một mình, sự yên ắng cô độc như vầy quả là món quà hậu hĩnh. 
Những khi đó, nó có thể nhón một món gì ngon lành trong tủ lạnh thật nhanh, chạy ù lên 
tầng nghịch máy vi tính của Dudley, hoặc bật TV xem thoải mái, và chuyển kênh mặc sức 
đến chán mới thôi. Nhớ lại những lần đó, Harry chợt thấy một cảm giác kỳ lạ, giống như nhớ 
lại một nhóc em trai sẽ chẳng còn gặp lại nữa vậy. 


Nó quay sang hỏi Hedwig: “ Mày không muốn nhìn lại chỗ này lần cuối ư?” trong khi cô 
nàng vẫn rúc đầu dưới cánh một cách giận dỗi. “ Chúng mình sẽ chẳng bao giờ về đây nữa. 
Mày không muốn hoài niệm những ký ức tốt đẹp đó ư? Nhìn cái cửa sổ trên tầng gác mái 
này.... Nhớ lần Dudley khóc trên đó khi tao cứu nó khỏi bọn giám ngục chứ? .... Hóa ra nó 
cũng biết có một chút lòng biết ơn, mày tin nổi không vậy?... Và hè năm ngoài, chính thầy 
Dumbledore đã đi vào bằng cánh cửa chính kia...” 


Trong phút chốc những suy tư trong đầu Harry như bốc hơi, và Hedwig cũng chỉ biết 
cách tiếp tục rúc đầu dưới cánh để giúp chủ nó. Harry quay lưng lại với cánh cửa chính. 


“Và chính dưới này này, Hedwig” - Harry mở cánh cửa ngay dưới cầu thang -“ trước kia 
tao đã ngủ ở chính chỗ này! Hồi đó mày chưa biết biết tao đâu. Ừ... trong này nhỏ lắm... tao 
suýt nữa đã quên mất căn phòng này đấy...” 


Harry ngắm đống ô và giày cũ rúm ró, nhớ lại những buổi sáng khi nó thức giấc, ngước 
nhìn lên gầm cầu thang không khi nào vắng bóng vài ba tấm mạng nhện phất phơ. Đó là 
những ngày trước khi nó biết sự thực về bản thân nó; trước khi nó biết được bố mẹ nó đã 
chết như thế nào, và biết về những điều kì lạ xảy ra quanh nó hàng ngày. Nhưng Harry vẫn 
luôn nhớ những giấc mơ đã ám ảnh nó từ những ngày đấy: những giấc mơ khó hiểu với 
những luồng sáng xanh. Một lần, khi nó kể lại chi tiết về giấc mơ ấy, một chiếc xe mô tô 
bay... giượng Vernon đã suýt đâm vào xe khác. 


Đột nhiên có tiếng gầm đỉnh tai nhức óc ngay kế bên. Harry bật dậy cụng đầu vào khung 
cửa số. Vừa mường tượng ra những câu chửi ưa thích của dượng Vernon nó vừa loạng 
choàng bước ra khỏi bếp, sang phòng khách và ngó ra ngoài cửa sổ. 


Màn đêm như gợn sóng và không khí khẽ rung lên. Và rồi, từng bóng người đột ngột hiện 
ra khi thần chú Ảo Ảnh được ngừng lại. Nổi bật trong bóng tối là Hagrid, đội mũ và kính bảo 
hiểm, ngồi dạng chân trên chiếc xe mô tô khổng lồ gắn thêm một buồng phụ màu đen. Xung 


https://thuviensach.vn 


quanh bác, những người khác đang tiếp đất từ cây chổi, cùng 2 người nữa đi 2 con ngựa 
cánh đen xương xẩu. 


Mở tung cánh cửa sau nhà, Harry chạy hộc tốc tới đám bụi mù cùng họ. Lại là tiếng kêu 
mừng rỡ khi Hermione ôm chầm lấy Harry, rồi cái võ vai của Ron, bác Hagrid hỏi : “Õn cả 
chứ Harry? Sẵn sàng đi khỏi đây chưa?” 


“Dĩ nhiên rồi,” Harry quay ra cười toe toét với tất cả mọi người. “ Nhưng cháu không ngờ 
lại có nhiều người đến thế này” 


“Kế hoạch thay đổi,” Mắt Điên gầm gừ, tay cầm 2 cái túi xách to phồng, con mắt thần đảo 
qua đảo lại dò xét khắp từ vườn từ nhà tới bầu trời đen kịt đến chóng mặt. “Cứ trốn vào đâu 
đó xong xuôi bọn ta sẽ kể cho con nghe đầu đuôi mọi chuyện” 


Harry dẫn họ vào trong bếp, vừa cười nói rôm rả, từng người một vừa ngồi xuống ghế, an 
tọa lên ngay những tác phẩm long lanh của dì Petunia, hoặc dựa vào những dụng cụ bóng 
loáng của dì. Ron, gầy cao lêu nghêu; Hermione, mớ tóc dày được tết gọn lại sau gáy thành 
đuôi sam dài; Fred và George, đang nhăn nhở giống hệt nhau; Anh Bill, sẹo khắp người với 
tóc dài; bác Weasley, khuôn mặt hiền từ, cái đầu hói và cặp kiếng hơi lệch; thầy Mắt Điên, 
xác xơ vì những trận đánh, một chân, con mắt thần màu xanh ngó nghiêng đảo đều trong 
hốc mắt; cô Tonks, tóc vẫn ngắn với màu hồng ưa thích; thầy Lupin, tóc bạc hơn, nhiều nếp 
nhăn hơn; Fleur, gầy đi và tuyệt đẹp với mái tóc dài vàng óng ánh bạc; chú Kingsley, đôi vai 
rộng và cái đầu hói; bác Hagrid, với mái tóc và đám râu hoang dã đang phải đứng gù gù lưng 
hòng khỏi cộc đầu vào trần nhà; và Mundungus Fletcher, nhỏ thó, bẩn thỉu, khúm núm với 
cặp mắt hau háu tròn nhỏ chằm chặp nhìn xuống dưới mớ tóc mờ xỉn. Trái tim Harry như 
nhẩy cẵng lên vì vui sướng và tự hào vì tất cả bọn họ, kể cả Mundungus Fletcher, kẻ mà lần 
cuối cùng gặp mặt nó đã cố bóp chết nghẹt. 


“Kingsley, cháu tưởng chú đang trông nom ngài Thủ tướng Muggle mà?” nó nói với sang 
bên kia phòng 

“ Một đêm không có chú thì ông ta vẫn tự xoay xở được,” chú Kingsley nói, “ Cháu quan 
trọng hơn nhiều” 

“Harry, đoán xem nào?” cô Tonks nói từ bến đậu trên nóc cái máy giặt, và cô lắc lắc tay 
trái với chiếc nhẫn lấp lánh. 

“Cô cưới rồi ạ?” Harry liếc từ cô Tonk sang thầy Lupin. 

“Ta xin lỗi vì cháu không tham dự được, Harry à, nó khá yên lặng mà.” 

“Tuyệt vời, chúc mừng -” 

“Được rồi, được rồi, sẽ có thời gian cập nhật thông tin một cách thoải mái sau,” thầy Mắt 
điên gầm lên làm cho sự ồn ào xẹp xuống, trả lại sự yên bình cho căn bếp. Thầy bỏ túi xách 
xuống, và quay về phía Harry. “Như Dedalus đã nói với con, chúng ta phải huy kế hoạch A. 
Pius Thicknesse đã đảo lộn mọi thứ, hắn khiến việc nối ngôi nhà này vào mạng Floo, hoặc là 
đặt Khóa cảng ở đây hoặc là Độn thổ đến hoặc đi đều trở nên cực kỳ nguy hiểm. Những việc 
làm dưới danh nghĩa cho sự bảo vệ của con, để ngăn Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy tiếp 


https://thuviensach.vn 


cận con rõ ràng là vô nghĩa, vì bùa phép của mẹ con đã làm được điều đó rồi. Điều hắn ta 
thực sự nhắm tới là ngăn việc con an toàn rời khỏi nơi này.” 


“Vấn đề thứ hai, là con vẫn chưa trưởng thành, nghĩa là con vẫn bị yếm bùa Truy Nguyên 
ở trên người.” 


“Con không -” 


“Bùa Truy nguyên, bùa Truy nguyên!” Mắt điên bực mình lặp lại, “Bùa này sẽ phát hiện 
tất cả các hoạt động ma thuật xung quanh những người dưới mười bảy tuổi, đây là cách mà 
Bộ Pháp thuật dùng để tìm ra việc sử dụng pháp thuật của những người vị thành niên! Nếu 
con, hoặc bất cứ ai, sử dụng thần chú để ra khỏi đây ,Thicknesse sẽ biết ngay, và quân Tử 
thần thực tử cũng thế.” 


“Chúng ta không thể đợi cho đến khi bùa Truy nguyên bị phá vỡ, bởi vì khi đó con sẽ mất 
đi sự bảo vệ mà mẹ con đã trao cho con. Tóm lại là, Pius Thicknesse nghĩ hắn đã nắm thóp 
con hoàn toàn rồi” 


Harry cũng phải đồng ý với tên Thicknesse xa lạ ấy. 
“Vậy giờ chúng ta sẽ làm gì ạ?” 


“Chúng ta sẽ dùng những phương tiện duy nhất có thể sử dụng để đi khỏi đây, bởi vì 
chúng ta sẽ không phải dùng thần chú với chúng: chổi, Tử mã, và xe mô tô của Hagrid.” 


Harry dư sức thấy kế hoạch này có chỗ không ổn; tuy nhiêng nó kịp ngăn lại lại để Mắt 
điên nói tiếp. 

“Thế này nhé, bùa chú của mẹ con sẽ mất hiệu lực trong hai trường hợp: một, là khi con 
đến tuổi trưởng thành, hoặc là -” Moody đi lại trong căn bếp bóng lộn, “- con không còn gọi 
nơi này là nhà nữa. Tối nay con, dì và dượng con đã đường ai nấy đi, nghĩa là con sẽ không 
bao giờ sống cùng họ nữa, đúng không?” 


Harry gật đầu. 


“Vì vậy trong lần này, khi con rời nơi này, con sẽ không quay lại được, và bùa chú bảo vệ 
sẽ hết hiệu lực lúc con ra khỏi tầm bảo vệ của nó. Chúng ta chọn cách phá nó sớm hơn, bởi 
vì cách còn lại là chờ cho Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy đến và tóm con trong thời điểm 
con sang tuổi mười bảy.” 


“Chúng ta có một lợi thế là cho Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy không biết chúng ta sẽ đưa 
con rời khỏi đây trong tối nay. Bọn ta đã để lộ thông tin giả ở Bộ: Họ nghĩ rằng con sẽ không 
rời đi trước ngày ba mươi. Tuy vậy, kẻ mà chúng ta đang đương đầu không ai khác chính là 
Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy, nên chưa chắc hắn dễ bị lừa như vậy. Chắc chắn hắn sẽ cho 
Tử thần thực tử tuần tra ở trên không trong khu vực này. Vì vậy bọn ta đã chuẩn bị sẵn, 
niệm những bùa chú bảo vệ cho một tá ngôi nhà khác nhau, mấy nơi đó có thể đưa con đến 
trú được, vì đều có liên hệ với hội Phượng Hoàng: nhà của ta, nhà Kingsley, trang trại của bà 
Molly- con hiểu chứ?” 


“Dạ,” Harry đáp, vẫn hơi ngần ngừ bởi cậu vẫn thấy một lỗ hổng lớn của kế hoạch. 


https://thuviensach.vn 


“Con sẽ tới nhà Tonks. Ngay khi tới nơi đó, những bùa chú chúng ta rải xung quanh nhà 
thừa sức giúp con dùng Khóa cảng để tới Hang Sóc. Còn câu hỏi gì nữa không?” 


“Ơ... có ạ” Harry ngần ngại “Có lẽ bọn chúng sẽ không biết con định đi tới đâu trong cả tá 
chốn trú ẩn đó, nhưng nhưng việc ấy sẽ không kéo dài một khi” -nó nhẩm tính trong đầu- 
“cả mười bốn người chúng ta cùng bay tới nhà của gia đình cô Tonks?” 


“À,” Moody hắng giọng, “ Ta quên không nói đến phần cốt yếu nhất. Mười bốn người 
chúng ta sẽ không cùng lúc bay đến nhà Tonk. Tối nay sẽ có bảy Harry Potter đi cùng bảy 
bạn đồng hành, mỗi cặp bay tới một địa điểm khác nhau” 


Moody rút từ trong áo choàng ra một hũ đựng thứ chất lỏng trông lầy nhầy như bùn. 
Không cần ông phải nói thêm từ nào nữa; Harry ngay lập tức hiểu ra phần còn lại của kế 
hoạch. 


“Không!” Harry gào lên, giọng nó lanh lảnh trong căn bếp. “Không thể nào!” 

RẺ. ~ za ra . Nà —A ~ 2 z ^ N . Zz Ề .-Ặ- “ 
Mình đã nói với mọi người cậu sẽ phản ứng vậy mà,” Hermione nói, giọng hơi đặc thẳng. 

“Sao mọi người lại nghĩ cháu sẽ để sau người mạo hiểm tính mạng-” 

“- bởi đây là lần đầu tiên bọn này có cơ hội,“ Ron nói. 

“ Chuyện này thì khác, mọi người sẽ phải đóng giả mình -” 


“Ôi dào, thực ra có ai thích thú gì trò này đâu hả Harry,” Fred sốt sắng nói. “Thử tưởng 
tượng, giả sử có chuyện gì trục trặc, và bọn này sẽ chết cứng trong bộ dạng một tên kính 
cận gầy nhẳng mãi mãi” 


Harry không buồn nhếch mép. 


“Mấy người không thể làm thế nếu cháu không đồng ý, mấy người cần nắm tóc của cháu 


ma. 


“Ồ, đúng là lỗ hổng lớn trong kế hoạch,” George cợt nhả. “Rõ ràng là tất cả chúng ta lại 
chẳng nhón được nắm tóc của em nếu em không muốn tham gia.” 


“Phải, mười ba người bọn này chọi một cậu nhóc không được dùng phép thuật; thật là 
khó khăn đấy," Fred tiếp lời. 


“Thú vị thật,” Harry đáp, “thật sự hay ho.” 


“Nếu phải ép buộc con thì đành phải vậy,” Moody gầm gừ, con mắt thần đảo lên khi ông 
nhìn chằm chặp vào Harry. “Mọi người ở đây đều đã trưởng thành, và sẵn sàng hứng chịu 
rủi ro.” 


Mundungus nhún vai và nhăn nhó, con mắt thần của Moody xoáy nhìn hắn đến nỗi lệch 
khỏi hốc mắt. 


“ Không bàn cãi nữa. Thời gian không còn nhiều. Giờ bọn ta cần một nắm tóc của con đó, 
cậu nhóc” 


“Nhưng thế này thì thật là điên rồ, đâu có cần thiết phải -” 


https://thuviensach.vn 


“Không cần ư?” Moody gắt lên. “Với Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy ngoài kia cùng một 
nửa Bộ đã theo phe hắn? Potter, nếu chúng ta may mắn, có thể hắn đã cắn cái mồi giả và sẽ 
cố tóm được con trong ngày ba mưoi, nhưng chắc chắn hắn sẽ cử một hoặc hai tên Tử thần 
thục tử tới theo dõi con, nếu là ta, hiển nhiên ta sẽ làm thế. Bọn chúng có thể chưa làm gì 
được con hoặc tấn công ngôi nhà này vì bùa chú của mẹ con vẫn còn hiệu lực. Aong nó sẽ 
nhanh chóng bị xóa bỏ, và bọn chúng đã thừa biết con đang ở đâu rồi. Chúng ta chỉ còn có 
thể giăng bẫy bọn chúng mà thôi. Đến Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy cũng không thể phân 
thân làm bảy.” 


Harry liếc nhìn Hermione rồi quay vội đi. 
FT GẠI wv ^ # Lẻ 2 v Fẻ ”JJ 
Vì thể, Potter - một nhúm tóc của con, nếu con có thể. 
Harry liếc nhìn Ron, cậu nhăn nhó với nét mặt kiểu cứ-làm-như-vậy-äi. 
“Ngay bây giờ!” Moody quát. 
Những con mắt đều đổ dồn về nó, Harry thò tay lên đầu, túm một nùi tóc, và kéo mạnh. 


“Tốt,” Moody hơi cúi người về phía trước khi bật được cái nút của lọ thuốc. “Con bỏ giùm 
vào trong này cho ta” 


Harry bỏ nắm tóc vào cái lọ đựng chất lỏng trông giống đám bùn. Ngay khi tóc chạm vào 
bề mặt chất lỏng, chất thuốc bắt đầu sủi bọt và bốc khói, rồi đột nhiên trở thành màu vàng 
tươi, trong suốt. 


` 


“Ô, món của cậu trông hấp dẫn hơn của Crabbe và Goyle nhiều đấy, Harry à,” Hermione 
buột miệng, rồi khi nhìn thấy cái nhíu mày của Ron, cô bé thoáng chốc đỏ mặt và chữa thẹn, 
“Y mình là - món thuốc của Goyle vị như xác chết vậy” 


“Được rồi, các Harry giả xếp hàng lại đây nào,” Moody gọi. 


Ron, Hermione, Fred, George và Fleur đứng thành hàng trước cái bồn rửa mặt sáng bóng 
của dì Petunia. 


“Chúng ta còn thiếu một người,” Lupin đếm. 


“Có ngay đây,” Hagrid túm lấy cổ Mundungus một cách cộc cằn, thả bịch hắn xuống bên 
cạnh Fluer, làm cô nàng nhăn mũi và chuyển sang đứng giữa Fred và George. 

“Tôi là chiến binh, và rồi sẽ là người bảo hộ,” Mundungus càu nhàu 

“Im ngay,” Moody quát. “Ta đã nói với mi rồi đồ sâu bọ ẻo lả, bất cứ Tử thần thực tử nào 
nhắm tới Harry cũng chỉ muốn bắt nó, chứ không phải giết nó. Dumbledore đã từng nói Kẻ- 
Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy muốn xử lý riêng Harry. Vì vậy chính những người đi theo bảo 
vệ mới đáng lo hơn cả, những người sẽ bị bọn Tử thần thực tử sẽ thèm khát được phanh 
thây.” 

Mundungus vẫn chưa có vẻ bình tâm lắm, song Moody đã rút nửa tá cốc chỉ to bằng chén 
đựng trứng ra khỏi áo choàng, rót vào mỗi cốc một ít thuốc và đưa cho mọi người. 


“Cùng uống thôi nào mọi người...” 


https://thuviensach.vn 


Ron, Hermione, Fred, Goerge, Fluer và Mundungus uống cạn cốc. Tất cả đều thở hổn hển, 
nhăn nhó ngay khi thứ dung dịch đó chạm vào cuống họng. Cùng một lúc cơ thể họ bắt đầu 
sủi bọt và biến dạng như sáp nóng vậy. Hermione và Mundugus bắt đầu phình ra, Ron, Fred 
và George thu nhỏ lại, tóc tối màu dần, hộp sọ Hermione và Fleur trông như bị lồi ra phía 
sau. 


Moody, tỏ vẻ bàng quan, cúi xuống cởi bỏ mấy cái túi khổng lồ ông đem theo. Và khi đứng 
lên, đã có sáu Harry Potter đang thở dốc trước mặt. 


Fred và George quay ra nhìn nhau và đồng thanh, “Wow, chúng ta giống nhau như đúc 
này!” 


“Tao không biết, hình như tao vẫn đẹp trai hơn,” Fred vừa nói vừa soi mình trước cái ấm. 


“Oa” Fleur thì ngắm nghía mình trrên cửa lò vi sóng “ Bill, đừng nhìn em nha - trông em 
gøớm guốc quá” 

“Mấy bộ đồ đó hơi rộng thì phải, ta có mấy bộ nhỏ hơn ở đây” Moody chỉ về phía cái túi 
đầu tiên, “và đừng quên kính, có sáu cặp kính ở mấy túi bên. Khi thay đồ xong rồi thì lấy 
hành lý trong ba lô” 

Đối với Harry thật thì đây quả là điều quái lạ nhất nó từng thấy, dù nó đã chứng kiến 
không ít những điều kỳ lạ. Nó quan sát sáu bản sao của mình lục lọi tìm đồ trong túi xách, 
đeo kính, và đóng gói đồ đạc của riêng họ lại. Harry chỉ muốn họ có thể lịch sự hơn khi thản 
nhiên cởi đồ, lộ liễu khoe ra thân thể nó trong khi nếu đó là chính họ thì chắc đã khác hẳn. 

“Mình biết Ginny đã nói dối về chuyện hình xăm,” Ron nhìn xuống bộ ngực trống trơn của 
nó. 

“Harry, mắt bồ kém thật đó” Hermione đeo kính vào và lẩm bẩm. 

Thay đồ xong, cả sáu Harry Potter giả đều cầm ba lô và một lồng chim chứa con cú nhồi 
bông trắng như tuyết lấy từ túi đồ thứ hai. 

“Tốt” Moody hài lòng khi cả bảy Harry đều đã đeo kính và trang bị đủ hành lý dàn hàng 
trước mặt. “Các cặp sẽ chia ra như thế này: Mundungus sẽ đi với ta, bay bằng chổi -” 

“Sao tôi lại đi với ông?” Harry đứng gần cửa sau nhất cằn nhẳn. 

“Vì mi là kẻ cần phải theo dõi nhất,” Moody gầm gừ, và ông nói tiếp dù con mắt thần vẫn 
không ngừng nhìn xoáy vào Mundungus “Arthur và Fred - ” 

“Con là George,” một trong hai anh em sinh đôi người đang được Moody chỉ tay nói “Thầy 
không thể phân biệt nổi bọn con kể cả khi bọn con biến thành Harry sao?” 


“Xin lỗi George - “ 
“Con đùa ấy mà, thực ra con là Fred - ” 


“Đùa đủ rồi đấy!” Moody quát “Đứa còn lai - Fred hoặc Goerge hoặc bất cứ đứa quái nào 
trong hai đứa - sẽ đi với Remus. Cô Delacour - ” 


https://thuviensach.vn 


“Con sẽ đi cùng với Fleur trên một con Tử mã,” Bill đỡ lời. “ Cô ấy không thích chổi lắm.” 


Fleur bước tới chỗ Bill, nhìn Bill với ánh mắt đắm đuối tới mức Harry cầu nguyện là sẽ 
không bao giờ phải thấy lại cái nhìn đó thêm một lần nữa trên gương mặt của chính mình. 


“Cô Granger đi với Kingsley, cũng đi bằng một Tử mã -” 


Hermione trông có vẻ yên tâm hơn, đáp lại nụ cười của Kingsley; Harry biết Hermione 
cũng không tự tin chút khi cưỡi chổi. 


“Như vậy là còn cô và cháu đó, Ron!” Tonks vẫy Ron rối rít, làm đổ cả một chai nước 
xuống sàn. 


Ron trông có vẻ không thoả mãn như Hermione. 


“Và cháu đi với ta, được không Harry?” Hagrid hỏi với một chút lo lắng. “ Chúng ta sẽ đi 
bằng mô tô, chổi và Tử mã đều không thể chịu nổi sức nặng của ta, hiểu không? Ta sẽ choán 
nhiều chỗ lắm đó, nhưng không sao, cháu sẽ ngồi trong buồng phụ” 


“Tuyệt vời,” Harry đáp, mặc dù không thật lòng lắm. 


“Bọn ta nghĩ lũ Tử thần thực tử sẽ hi vọng túm được cháu trên một cây chổi,” Moody nói, 
như đã đọc được ý nghĩ của Harry. “Snape chắc hẳn có thừa thời gian để kể cho bọn chúng 
tất cả những gì hắn biết về cháu, nên nếu chúng ta gặp phải bọn Tử thần thực tử, chắc chắn 
chúng sẽ nhắm vào Harry nào có vẻ sử dụng chổi thật thành thạo. Thôi được rồi,” Moody 
cầm mấy chiéc túi bước ra cửa, “trong ba phút nữa chúng ta sẽ xuất phát. Không cần thiết 
phải đóng cửa sau đâu, cũng đâu có ngăn bọn Tử thần thực tử vào nhà được. Đi nào...” 


Harry đeo balô, cầm cây tia chớp, cái lồng con Hedwig và đi theo cả nhóm ra ngoài khu 
vườn tối mịt. 


Khắp mọi phía chổi bay tới nằm trong tay mọi người, trong khi Kingsley giúp Hermione 
trèo lên một con Tử mã, và Bill với Fleur trên con còn lại. Hagrid đứng cạnh một chiếc mô 
tô, sẵn sàng cho chuyến đi. 


“Có phải nó không? Đó chính là xe của Sirius?” 


“Chính nó đây” Hagrid nhìn xuống cười rạng rỡ với Harry “Lần cuối cháu ngồi trên xe 
này, bác có thể ôm cháu chỉ bằng một tay thôi đấy” 

Harry không thể không cảm thấy phần nào bẽ mặt khi phải ngồi vào buồng phụ của chiếc 
xe. Từ chỗ này nhìn lên nó thấp hơn tất cả mọi người vài thước. Ron cười ruồi khi nhìn nó 
ngồi đó như đứa nhóc ngồi xe ô tô đồ chơi. Harry nhét túi đồ và cây chổi xuống dưới chân 
và kẹp lồng con Hegwig giữa hai đầu gối: nó thật sự không hề cảm thấy thoải mái chút nào. 

“Arthur đã gắn lại một chút,” Hagrid nói, dường như không hề biết Harry đang bị gò bó 
thế nào. Bác chật vật ngồi lên xe, làm chiếc mô tô rên rỉ và lún xuống đất vài inch. “Giờ nó có 
thêm vài trò vui rồi. Ý tưởng của bác đấy.” Hagrid trỏ vào một nút màu tím ngay cạnh đồng 
hồ công tơ mét. 


https://thuviensach.vn 


“Cẩn thận đấy Hagrid.” ông Weasley tay cầm chổi, đứng cạnh hai bác cháu nói dõi vào 
“Tôi không chắc nó có ổn không, và nếu có dùng thì cũng chỉ trong những trường hợp khẩn 
cấp thôi” 


“Được rồi.” Moody nói “Mọi người sẵn sàng. Tôi muốn tất cả chúng ta xuất phát cùng một 
lúc, nếu không kế hoạch này sẽ đi tong” 


Mọi người đồng lọat gật đầu. 


“Ngồi chắc nhé Ron” cô Tonks nói, và Harry thấy Ron ném về phía thầy Lupin một cái 
nhìn ăn năn tội lỗi trong khi hai tay đưa ra bám chặt lấy hông Tonks. Hagrid khởi động 
chiếc xe: Nó gầm lên như một con rồng, cái buồng phụ bắt đầu rung lên bần bật. 


“Chúc may mắn nhé tất cả mọi người,” Moody hét lớn. “Hẹn gặp lại ở Hang Sóc trong vòng 
một tiếng nữa. Đếm tới ba nhé. Một...hai...BA!” 


Một tiếng rú ga đinh tai, và Harry thấy buồng phụ lắc lư dữ đội. Nó đang bay lên không 
trung, mắt hơi nhòe nước, tóc bị thổi bạt về phía sau. Quanh nó, những cây chổi quen thuộc 
cũng đang bay vút lên, những cái đuôi dài đen bóng của hai con Tử mã thoắt vẫy phía trước. 
Đôi chân đau nhưc bị kẹp giữa túi hành lý và cái lồng của con Hedwig giờ đã bắt đầu tê 
cứng. Cơn đau nhức tê tái làm nó suýt quên ngoái nhìn lần cuối căn nhà số bốn Privet Drive. 
Nhưng khi Harry quay lại nhìn phía sau thì nó chẳng còn phân biệt nổi ngồi nhà nằm ở đâu 
nữa. 


Và rồi, tự dưng, không biết khi nào, không biết từ đâu ra, cả nhóm đột nhiên bị bao vây. Ít 
nhất ba chục cái bóng đội mũ trùm đầu xông tới từ trong bóng đêm, lượn thành một vòng 
tròn quanh nơi mọi người của Hội vừa bay lên, rõ ràng là - 

Những tiếng hét, những luồng sáng xanh tới tấp khắp nơi: Hagrid gào lên và chiếc xe lộn 
ngược. Harry không thể nhìn ra được họ đang ở đâu; đèn đường ở phía trên đầu nó, tay nó 
đang bám chặt lấy cạnh buồng phụ của chiếc xe theo bản năng. Chuồng của Hedwig, túi xách 
và cây Tia Chớp tuột khỏi đầu gối nó. 

“Không - CỨU!” 

Cây chổi xoay vòng tròn, nhưng Harry chỉ kịp túm lấy góc chiếc ba lô và lồng con Hedwig 
khi chiếc xe phóng ngược lên. Harry vừa mới yên tâm một chút, thì thêm một luồng sáng 
xanh chói lòa vút tới. Con cú rít lên và ngã xuống đáy chiếc lồng. 

“Không - KHÔNG!” 


Chiếc xe bật về phía trước. Harry thấy bọn Tử thân thực tử đội mũ trùm bay tản ra khi 
Hagrid phóng thẳng vào vòng vây của chúng. 

“Hedwig - Hedwig -” 

Con cú nằm bất động và tàn tạ như món đồ chơi cũ trên đáy chiếc lồng. Harry không thể 
nhìn nổi cảnh ấy, và khiếp hãi nghĩ về những người còn lại. Harry nhìn qua vai thấy một 
đám đông người lẫn lộn trong những luồng sáng xanh lè, và có hai người đang bay về phía 
xa, nhưng nó không nhìn ra đó là al - 


https://thuviensach.vn 


“Hagrid, chúng ta phải quay lại, chúng ta phải quay lại!” nó gào lên cố át tiếng động cơ xe 
ầm ï, rút đũa thần ra, ném lồng của Hedwig dính chặt xuống sàn xe, không chịu tin con cú đã 
chết. “ Hagrid, QUAY LẠI!” 


“Nhiệm vụ của bác là đưa cháu đến nơi an toàn” Hagrid hét lên và bật mở van tiết lưu. 
“Dừng lại - DỪNG LẠI!” Harry gào lên, nhưng khi nó quay lại nhìn , hai luồng sáng xanh bay 
lướt qua tai trái nó: bốn Tử thần thực tử đã tách khỏi vòng vây, đuổi theo họ và nhằm vào 
tấm lưng rộng của Hagrid. Hagrid lái chệch sang hướng khác, nhưng bọn Tử thần thực tử đã 
đuổi kịp chiếc xe, càng nhiều bùa chú bay về phía hai bác cháu hơn, và Harry phải ngồi lọt 
thỏm vào trong buồng phụ của xe để tránh đòn. Vẹo người quay lại nó hét lên, “Stupefy!” 
(Bùa choáng - ND) một tia chớp màu đỏ bật ra từ đầu đũa của Harry xé toạc khoàng không, 
tạo một lỗ trống lớn khi bốn tên Tử thần thực tử bay tách ra để tránh câu bùa chú. 


“Chờ đã, Harry, có thứ này là dành cho chúng đây!” Hagrid hét lớn; khi Harry nhìn lên thì 
đã thấy bác đập mạnh vào cái nút màu xanh lá cạnh tay lái. Một bức tường màu đen, khối 
đặc chui ra từ ống bô xe, và phình to ra trong không khí. Ba tên Tử thần thực tử bay vòng 
sang và tránh được bức tường, nhưng tên thứ tư thì kém may mắn hơn. Hắn biến khỏi tầm 
mắt, và rơi như hòn đã cuội lại sau lưng, cây chổi của hắn gẫy tan tác ra từng mảnh. Một tên 
khác bay chậm lại, bay xuống giúp bạn hắn, và ngay lập tức hai cái bóng biến mất vào trong 
màn đêm khi Hagrid gò mình trên tay lái và tăng tốc. 


Thêm những lời nguyền Chết chóc bay vụt qua đầu Harry từ phía hai tên Tử thần thực tử 
còn lại: chúng nhằm vào Hagrid. Harry ném trả lại một lô Bùa choáng, những tia sáng xanh 
và đỏ gặp nhau tạo thành những khối đủ màu trên không trung khiến Harry liên tưởng một 
cách man dại về pháo hoa, và hững Muglle ở dưới đất hẳn đang không hiểu có chuyện gì 
đang xảy ra. 


“Thêm một lần nữa nào, bám chắc nhé Harry!” Hagrid lại hét lên, và bác ấn mạnh vào cái 
nút thứ hai. Lần này một cái lưới khổng lồ phóng ra từ ống xả của xe, song tất cả bọn Tử 
thần thực tử đều đã tiên đoán trước được. Không những chúng bay tránh được, mà gã thứ 
ba, kẻ quay lại cứu người bạn bị bất tỉnh cũng đã đuổi kịp. Hắn đột nhiên hiện ra từ trong 
màn đêm và giờ cả ba tên đều đuổi theo chiếc xe, bắn vèo vèo những câu thần chú vào hai 
người phe Harry. 


“Lần này chắc chắn được, Harry, ngồi cẩn thận!” Hagrid gào lên, và Harry thấy bác đập cả 
bàn tay vào cái nút màu tím bên cạnh đồng hồ công tơ mét. 


Với tiếng gầm vang như bò rống, ngọn lửa rồng xanh trắng phun ra từ ống xả, chiếc xe 
phóng vụt lên phía trước như một viên đạn cùng âm thanh của kim loại gẫy. Harry thấy bọn 
Tử thần thực tử bay vòng đi để tránh luồng lửa nóng chết người, đồng thời thấy buồng phụ 
của xe đang rung lên một cách đáng sợ báo hiệu điềm gở: mối hàn giữa buồng phụ và thân 
xe đã vỡ vụn khi chiếc xe tăng tốc. 


“Sẽ ổn thôi, Harry” Hagrid rống lên, giờ đang lật ngửa ra sau bởi tăng tốc quá đột ngột, 
chiếc xe không có người lái, và buồng phụ thì đang long dần ra, trượt trên rãnh mối hàn. 


“Bác sẽ lo, Harry, đừng cuống” Hagrid lôi từ trong túi áo jacket ra cái ô màu hồng hoa lá 
của bác. 


https://thuviensach.vn 


“Hagrid! Không! Để cháu!” 

“REPARO!” (Khôi phục - ND) 

Một tiếng nổ điếc tai, và buồng phụ rời hoàn toàn ra khỏi chiếc xe. 

Harry bắn nhanh đi, bị quán tính của vụ nổ đẩy đi, rồi buồng phụ xe bắt đầu mất độ cao... 


Harry tuyệt vọng chĩa đũa thần vào cái buồng xe và hét lên “Wingardium Leviosa!” (Bay 
lên - ND) 


Buồng phụ xe tăng độ cao, dù không người lái nhưng ít ra vẫn ở trên không. Harry vừa 
mới kịp nhen nhóm một chút vui mừng thì một loạt bùa chú bay tới tấp về phía nó: ba tên 
Tử thần thực tử đã tới sát chiếc xe. 


“Bác đến đây, Harry!” tiếng gọi của Hagrid vang lên từ trong bóng tối, nhưng Harry cảm 
thấy cái buồng phụ xe lại bắt đầu rơi xuống: Cúi thấp hết mức có thể, nó chĩa đũa phép vào 
giữa những hình người đang bay tới gần “Impedimenta!” (Ngăn trở - ND) 


Câu thần chú đập vào giữa ngực tên ở giữa, làm hắn oặt ra như đâm trúng một cái thanh 
chắn vô hình: Một tên nữa trong bọn suýt bị hắn va vào - 


Chiếc bồung bắt xe rớt xuống với tốc độ kinh hoàng, và tên Tử thần thực tử cuối cùng sót 
lại phóng một câu thần chú tới sát đến mức Harry phải ngụp xuống dưới vành bánh xe để 
tránh, va mạnh vào ghế ngồi khiến một chiếc răng bị gãy - 

“Bác tới đây, Harry, bác tới đây” 

Một bàn tay khổng lồ túm lấy lưng áo choàng của Harry và kéo tuột nó ra khỏi cái buồng 
phụ xe đang rơi thẳng xuống. Harry túm lẫy túi xách và ngồi thụp vào yên chiếc mô tô lưng 
đối lưng với Hagrid. Họ bay cao lên, tách ra khỏi hai tên Tử thần thực tử còn lại, Harry nhổ 
ra một ngụm máu, chĩa đũa thần vào buồng phụ xe đang rơi xuống và hét “Confringo!” (Nổ 
tung - ÑD) 


Một tiếng nổ kinh hoàng, và Harry biết đó là giây phút cuối cùng của Hedwig. Tên đội mũ 
trùm đầu gần cái buồng phụ nhất bị đánh ngã khỏi chổi và rơi xuống, tên kia tụt lại và biến 
mất khỏi tâm nhìn. 


“Xin lỗi Harry, bác xin lỗi,” Hagrid rên rỉ, “Đáng lẽ bác không nên tự mình sửa ... cháu 
không có đủ chỗ...." 


“Không sao, không vấn đề gì, bác cứ tập trung bay đi!” Harry hét lên, khi nhìn thấy thêm 
hai tên Tử thần thực tử nữa lại xuất hiện. 


Khi những câu thần chú lại tới tấp bay đến, Hagrid lái chiếc xe ngoằn ngoèo theo đường 
zích zắc; Harry biết: bác không dám dùng nút lửa-rồng thêm lần nữa, trong khi Harry ngồi 
một cách cheo leo như thế. Harry liên tiếp phóng hết Bùa choáng này đến Bùa choáng khác 
về phía bọn mũ trùm, dù thế cũng không thể giữ chân chúng được. Harry tiếp tục phóng 
một thần chú ngăn cản, một tên bay vòng để tránh và làm rơi mũ trùm, và nhờ quầng sáng 
đỏ của Bùa choáng tiếp theo mà Harry nhận ra gương mặt vô cảm đến kinh ngạc của 
Stanley Shunpike - Stan - 


https://thuviensach.vn 


“Expelliarmus!” (Giải giới - ND) Harry hét lên. 
“Chính nó! Nó là đứa thật!” 


Những tiếng kêu của bọn Tử thần thực tử vọng đến tai Harry vang qua cả tiếng động cơ 
xe rền rĩ. Ngay lập tức cả hai kẻ săn đuổi tụt lại và biến mất. 


“Harry, chuyện gì thế?” Hagrid thì thầm “ Bọn chúng đâu rồi?” 
“Cháu cũng không biết!” 


Harry bắt đầu thấy sợ: Tên Tử thần thực tử trùm đầu đã gào lên, “Nó là đứa thật!”; làm 
thế nào hắn biết được? Harry nhìn xoáy vào bóng tối trống rỗng và cảm thấy bị đe doạ. Bọn 
chúng biến mất đâu rồi nhỉ? 

Harry lần lần quay lại để ngồi quay mặt về phái trước, túm lấy vạt sau áo jacket của 
Hagrid. 


“Bác Hagrid, hãy bấm lại cái nút lửa rồng đó, và chúng ta sẽ biến khỏi đây!” 


Lại một tiếng rú ầm ï của chiếc xe, và ngọn lửa trắng xanh phụt ra từ ống xả. Harry giật 
ngã người ra sau, phải cố lắm mới trụ lại tren chỗ yên xe nhỏ xíu, Hagrid quay ngược người 
hẳn lại, tay gần như không cầm lái. 


“Bác nghĩ chúng ta cắt đuôi được chúng rồi, Harry ah, cuối cùng cũng xong việc!” 


Nhưng Harry không tin như vậy; Nỗi sợ hãi bao trùm nó, nó liếc ngang liếc dọc mong chờ 
những kẻ săn đuổi mà nó chắc chắn sẽ sớm xuất hiện. Tại sao bọn chúng lại tụt lại? Một 
trong số bọn chúng vẫn còn cầm đũa thần... Chính là nó... Nó là đứa thật... Chúng đã nói vậy 
ngay sau khi Harry cố Giải giới Stan - 


“Harry, chúng ta sắp tới nơi rồi, sắp thành công rồi!” Hagrid reo lên. 


Harry cảm thấy chiếc xe bắt đầu hạ xuống một chút, dù đèn đường phía dưới vẫn xa tít 
mù như sao trời vậy. 


Đột nhiên vết sẹo trên trán nó nóng như lửa đốt: hai Tử thần thục tử xuất hiện hai bên xe, 
và hai lời nguyền Chết người sượt qua Harry chỉ vài milimet, phát ra từ phía sau - 


Và Hary nhìn thấy hắn. Voldemort lơ lửng trong không trung như làn khói trong gió, 
không hề có chổi hay Tử mã đỡ lấy, khuôn mặt như đầu rắn nổi rõ trên nền trời đen, bàn 
tay dài trắng toát nâng cây đũa lên một lần nữa - 


Hagrid kêu lên sợ hãi, và bẻ lái chiếc mô tô đi thành một đường cua. Bấu víu lấy chiếc xe, 
Harry lúng túng phóng Bùa choáng khắp mọi nơi lên bầu trời đầy gió xoáy. Nó thấy một 
bóng người bay ngang qua, nghĩa là bùa chú đã trúng một kẻ nào đó, nhưng rồi nó nghe 
thấy một tiếng nổ lớn và những tia lửa từ động cơ, chiếc mô tô xoay tròn và hoàn toàn mất 
kiểm soát - 


Những luồng sáng xanh lại bay vụt tới. Harry không thể phân biệt nổi đâu là trên, đâu là 
dưới: Vết sẹo như bị thiêu đốt; nó nghĩ như sẽ chết bất cứ lúc nào.Một bóng đen đội mũ 
trùm cách nó chỉ một thước, nó thấy hắn nâng đũa thần lên - 


https://thuviensach.vn 


“KHÔNG!” 


Sau tiếng hét bác Hagrid văng mình ra khỏi xe lao vào tên tử thần thực tử, trong cơn 
hoảng sợ, Harry thấy bác và cả tên Tử thần thực tử rơi ra khỏi tầm mắt, trọng lượng của hai 
người quá nặng cho một cây chổi. 


Bám vào chiếc xe đang lao thẳng xuống chỉ bằng đầu ngón tay, Harry nghe thấy giọng 
Voldemort hét: “Của ta!” 


Thế là hết: Nó không còn nghe được hay nhìn thấy Voldemort đang ở đâu, nó thấy lờ mờ 
một tên Tử thần thực tử nữa lướt qua để tránh đường, và nghe thấy “Avada -” 


Cơn đau của vết sẹo làm Harry phải nhắm chặt mắt lại, đũa thần của nó tự ý hành động. 
Harry cảm thấy chiếc đũa hướng bàn tay nó đi như một cái nam châm, và nhìn thấy từ đầu 
đũa phun tóe ra một luồng lửa như vàng chói loà qua đôi mắt nhằm hờ của nó. Nó nghe thấy 
một tiếng nổ, và tiếng gào thét giận dữ. Bọn Tử thần thực tử kêu lên, Voldemort hét lên giận 
dữ: “KHÔNG!” Bằng cách nào đó, Harry thấy chiếc nút lửa rồng ở sát mũi nó cách có một 
inch. Nó ấn mạnh chiếc nút bằng bên tay không cầm đũa, chiếc xe phóng vút, đâm xuống 
dưới phía mặt đất. 


“Hagrid!” Harry kêu gào, tay bám chặt lấy chiếc xe. “Accio Hagrid! (Triệu hồi Hagrid!)” 


Chiếc xe lao thẳng xuống, mũi chúc thẳng xuống đất. Harry cúi mặt sát vào tay lái, chỉ 
nhìn thấy những đốm sáng xa xa trở nên to dần: Nó sắp đâm xuống mặt đất nhưng chẳng 
thể làm gì để ngăn lại. Từ phía sau lại thêm một tiếng hét: “Đũa của mi, Selwyn, đưa đũa cho 
ta!” 

Nó cảm thấy Voldemort trước khi thực sự nhìn thấy hắn. Liếc sang hai phía, và rồi nó 
nhìn thẳng vào hai con mắt đỏ rực mà nó nghĩ sẽ là thứ cuối cùng nó thấy trên đời: 
Voldemort sắp sửa tung lời nguyền vào nó thêm một lần nữa - 

Và rồi Voldemort biến mất. Harry nhìn xuống và thấy Hagrid nằm sõng xoài trên đất ngay 
phía dưới. Nó vặn tay lái cố để không đâm vào bác, mò mầm tìm cái phanh, nhưng rồi, với 
một tiếng va đập thủng màng nhĩ, nó lao thẳng vào một cái ao bùn lầy nhầy nhụa... 


https://thuviensach.vn 


CHƯƠNG V: NGƯỜI CHIẾN BINH GỤC NGÃ 


“Bác Hagrid?” 


Harry vẫn đang loay hoay để thoát ra khỏi đống kim loại bị vỡ và lông vũ đang bao quanh 
người; tay nó ngập sâu vào đống bùn khi cố gắng đứng dậy. Nó không thể hiểu vì sao 
Voldemort đột nhiên biến mất trong khi nó nghĩ chắc hắn sẽ tấn công từ trong bóng tối vào 
bất cứ thời điểm nào. Một thứ gì đó nóng và ướt át chảy từ trên trán nó xuống cằm. Trườn 
khỏi vũng bùn, nó đi loạng choạng về phía hình thù to lớn nằm trên mặt đất. Đó là bác 
Hagrid. 


Bác Hagrid? Bác Hagrid, bác nói gì đi -” 
Nhưng cái hình thù màu đen đó vẫn không nhúc nhích. 
“Ai đó? Có phải Potter không? Harry Potter à?” 


Harry không nhận ra tiếng nói của người đó. Sau đó, tiếng người phụ nữ vang lên. “Bọn 
họ bị tai nạn! Anh Ted! Họ bị rơi xuống vườn!” 

Đầu óc Harry vẫn đang quay cuồng. 

“Bác Hagrid,” nó lặp lại một cách ngu ngốc, và gục xuống trên đầu gối của mình. 

Điều tiếp theo mà nó biết, nó đang nằm trên một thứ cảm giác êm ái dễ chịu, có cái gì đấy 
như đang thiêu đốt cháy bỏng ở sương xườn và cánh tay phải của nó. Chiếc răng bị gãy đã 
được mọc lại. Vết thẹo trên trán vẫn cứ nhức nhối. 

“Bác Hagrid!” 

Nó mở mắt, và thấy mình đang nằm trên một cái ghế sofa trong một căn phòng khách xa 
lạ đầy ánh đèn. Gần đấy là cái balô của nó nằm trên sàn, ướt đẫm và bám đầy bùn. Một 
người đàn ông tóc vàng với cái bụng bệ vệ đang nhìn Harry một cách lo lắng. 

“Hagrid sẽ ổn thôi, cậu bé,” người đàn ông nói, “vợ ta đang chăm sóc cho ông ấy. Cháu 
cảm thấy thế nào? Còn gì không ổn không? Ta đã gắn lại lại xương sườn, tay và răng cho 
cháu. Ta là Ted, Ted Tonks - cha của Dora.” 

Harry đứng dậy khá nhanh.Ánh sáng chiếu vào mắt làm nó mệt mỏi và choáng váng. 

“Voldemort-” 

“Hãy thoải mái đi,” ông Ted Tonks nói, đặt tay lên vai Harry và đẩy nó nằm xuống nhẹ 
nhàng. “Cháu vừa trải qua một vụ va chạm khủng khiếp. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cái xe bị 
trục trặc à? Hay anh Arthur Weasley đã quá lạm dụng vào những đồ vật kỳ dị của dân 
Mupggle?” 

“Không!” Harry nói, khi cái thẹo của nó cứ nở ra co lại như một vết thương hở. “Tử Thần 
Thực Tử, rất nhiều tên- bọn cháu bị truy đuổi-” 

“Tử Thần Thực Tử?” Ông Ted vội ngắt lời. “Cháu nói về Tử Thần Thực Tử là có ý gì? Ta 
nghĩ rằng chúng không biết cháu sẽ di chuyển tối nay, ta nghĩ -” 


https://thuviensach.vn 


“Bọn chúng biết,” Harry nói. 


Ông Ted Tonks nhìn lên trần nhà như thể ông có thể nhìn xuyên qua bầu trời. “Ồ, chúng 
ta đã được ếm bùa bảo vệ quanh đây, phải không? Chúng không thể vào đây trong phạm vi 
một trăm trượng từ bất kỳ hướng nào.” 


Giờ Harry đã hiểu tại sao Voldemort phải biến mất; đó là lúc chiếc mô tô bay vượt qua 
hàng rào bùa chú của Hội. Nó chỉ hy vọng những bùa chú ấy vẫn phát huy tác dụng: Nó có 
thể tưởng tượng thấy Voldemort, cách nơi họ nói chuyện gần một trăm mét, cố tìm cách để 
lọt vào một nơi mà Harry hình dung giống như một quả bong bóng trong suốt khổng lồ. 


Nó nhấc người khỏi cái ghế sofa; nó cần phải chính mắt nhìn thấy lão Hagrid, có như thế 
nó mới tin là lão còn sống. Harry chỉ vừa đứng lên, thì cánh cửa đã mở, lão Hagrid bệ vệ 
bước vào, mặt đầy bùn và máu, đi khập khiẫng, nhưng kỳ diệu là bác vẫn sống sót. 


“Harry!” 

Lách qua qua hai cái bàn được chạm trổ tỉnh vi và một cây tỏi rừng, lão bước tới phía 
trước hai bước và ôm hôn Harry chặt đến nỗi gần như làm gãy cái xương sườn vừa được 
gắn lại của nó. “Lạy Chúa, Harry, làm thế nào con ra khỏi đó được? Bác đã nghĩ chúng ta đều 
là những kẻ thua cuộc.” 

“Vâng, con cũng thế.Con cũng không thể tin -” 

Harry chợt sững lại. Nó vừa nhận ra người phụ nữ bước vào phòng sau lão Hagrid. 

“Mi!” Nó thét lên, thọc mạnh tay vào túi, nhưng túi của nó trống rỗng. 

“Đũa của cháu ở đây, cậu bé,” ông Ted nói, đặt nó vào tay Harry. “Nó nằm bên phải cháu, 
nên ta đã nhặt nó lên... Và người cháu vừa hét vào mặt là vợ ta đấy..." 

“Ồ, cháu - cháu xin lỗi.” 

Người phụ nữ đi vào phòng, bà Tonks giống người chị Bellatrix một cách lạ lùng: Tóc bà 


cũng màu nâu, nhưng đôi mắt thì to hơn và thân thiện hơn. Tuy nhiên, bà có vẻ hơi kiêu 
căng sau thái độ chào đón của Harry. 

“Chuyện gì đã xảy ra với con gái của ta?” Bà hỏi. “Lão Hagrid nói là mấy người bị phục 
kích; Nymphadora giờ ở đâu?” 

“Cháu không biết.” Harry nói. “Cháu không biết chuyện gì đã xảy ra với những người 
khác.” 


Bà và ông Ted quay sang nhìn nhau. Một cảm giác trộn lẫn giữa sợ hãi và tội lỗi dâng trào 
trong Harry khi thấy thái độ của họ. Nếu bất kỳ ai chết, thì đó là lỗi của nó, tất cả là lỗi của 
nó. Nó đã đồng ý với kế hoạch, đưa cho mọi người tóc của nó... 


“Khoá Cảng.” Nó nói, bất chợt nhớ ra. “Chúng ta phải quay về trang trại Hang sóc và tìm 
ra - sau đó cháu mới có thể gửi lời cho hai bác, hoặc - hoặc cô Tonks sẽ làm vậy, một khi cô 
ấy _„ 


https://thuviensach.vn 


“Dora sẽ ổn thôi, Dromeda à,” ông Ted nói. “Nó biết phải làm gì mà, nó đã tham gia nhiều 
trận với các Thần Sáng. Cái Khoá Cảng đang ở đây!” Ông thêm vào. “Nó sẽ rời khỏi đây trong 
vòng ba phút nữa, nếu mấy người muốn đi." 

“Vâng, chúng cháu sẽ đi sẽ đi,” Harry nói, nó khoác ba lô lên vai. “Cháu -” 

Nó nhìn vào bà Tonks, muốn xin lỗi bà về cái cảm giác sợ hãi mà nó gây ra khi gặp bà, nó 
cảm thấy mình phải có trách nhiệm, nhưng nó cảm thấy mọi từ ngữ lúc này đều thật trống 
rỗng và giả tạo. 

“Cháu sẽ nói với cô Tonks - cô Dora - gửi lời khi cô ấy... Cám ơn vì đã cứu bọn cháu, cảm 
ơn hai người về tất cả, cháu -” 

Nó thấy dễ chịu khi rời khỏi căn phòng và đi theo ông Ted qua một hành lang ngắn và đi 
vào phòng ngủ. Lão Hagrid đi sau họ, ông loay hoay cúi thấp người để tránh va đầu vào vào 
xà nhà. 

“Hãy đi đi, cháu bé. Đấy là Khoá cảng.” 

Ông Tonks chỉ vào một cái bàn chải nhỏ màu bạc đang nằm trên chiếc khăn trải bàn. 

“Cháu cám ơn!” Harry nói, rướn ngón tay về phía trước, sẵn sàng rời đi. 

“Chờ một lát!” Lão Hagrid nói, nhìn quanh. “Harry, Hedwig đâu rồi?” 

“Nó... nó bị trúng...” Harry nói. 

Nhiều điều hiện ra trong đầu nó: Nó thấy xấu hổ vì những giọt nước mắt chảy ra từ đôi 
mắt nó. Con cú đã từng là sinh vật duy nhất bầu bạn với nó, là kết nối duy nhất giữa nó và 
thế giới phép thuật mỗi lần nó buộc phải quay về nhà Dursley. 

Lão Hagrid chìa bàn tay to tướng ra, vỗ vỗ lên vai nó một cách thông cảm. 

“Không sao đâu,” Lão Hagrid nói cộc lốc. “Không sao đâu. Nó đã có một cuộc sống dài và 
tuyệt vời...” 

“Hagrid!” Ông Ted cảnh báo, khi cái bàn chải phát lên ánh sáng màu xanh dương, và lão 
Hagrid chỉ kịp chạm ngón trỏ vào vừa kịp lúc. 

Vớt một cú giật mạnh chấn động cả cơ thể như thể một cái móc và một sợi dây vô hình 
kéo nó về phía trước, Harry bị đẩy vào hư không, quay tròn một cách không kiểm soát, ngón 
tay của nó dính chặt vào cái khóa cảng khi nó và lão Hagrid bị đẩy xa khỏi ông Tonks. Vài 
giây sau, chân của Harry chạm mạnh xuống nền đất cứng, nó chống tay và đầu gối xuống 
nhà kho của trang trại Hang Sóc. Nó nghe thấy những tiếng kêu. Lăn người ra xa cái bàn 
chải không còn phát sáng, nó đứng dậy khẽ lắc lắc người, và thấy bà Weasley và Ginny đang 
chạy xuống từ phía cửa sau... Lão Hagrid cũng bị ngã xuống sàn nhà, giờ cũng đã đứng dậy. 

“Harry? Con có phải Harry thật không? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Những người khác đâu?” 
Bà Weasley hét lên. 


“Ý bác là gì vậy? Chưa có ai quay lại ư?” Harry thở hổn hển. 


https://thuviensach.vn 


Câu trả lời đã hiện ra rõ ràng trên khuôn mặt tái xám của bà Weasley. 


“Bọn Tử Thần Thực Tử đã đợi sẵn chúng ta,” Harry nói. “Chúng ta đã bị bao vây ngay khi 
rời đi - bọn chúng đã biết tối nay - con không biết chuyện gì xảy ra với những người còn lại, 
bốn Tử Thần Thực Tử đuổi theo con, con phải tìm mọi cách để chạy thoát, và rồi Voldemort 
bắt kịp -” 


Nó có thể nghe thấy sự bào chữa trong giọng nói của mình, lời biện hộ để bà Weasley 
hiểu là nó không hề biết chuyện gì đã xảy ra với những đứa con trai của bà, nhưng - 


“Cám ơn chúa vì con vẫn ổn!” Bà nói, ôm chầm lấy nó, điều mà nó có cảm giác là không 
xứng đáng được hưởng điều này. 


“Chị có rượu mạnh không, chị Molly?” Lão Hagrid run run nói. “Để chữa bệnh?” 


Bà Weasley có thể gọi ra bằng pháp thuật, nhưng khi thấy bà vội vã đi về căn nhà xiêu 
vẹo, Harry biết bà muốn che giấu khuôn mặt của mình. Nó quay lại Ginny, ngay lập tức cô bé 
trả lời nó những vẫn đề mà nó cần biết nhưng chưa hề nói ra. 

“Anh Ron và cô Tonks đáng lẽ phải về đầu tiên, nhưng họ đã bỏ lỡ cái Khoá Cảng, nó quay 
về mà không có họ,” Cô bé nói, chỉ vào cái bình đầy dầu mỡ nằm trên mặt đất gần đó. “Và cái 
này,” cô chỉ vào một cái giày cổ, “đáng lẽ là của ba và anh Fred, họ phải là những người về 
thứ hai. Anh và bác Hagrid về thứ ba và,” Cô bé nhìn đồng hồ, “nếu họ đến kịp, anh George 
và thầy Lupin phải về trong vòng vài phút nữa...” 

Bà Weasley đã trở lại với một chai rượu mạnh, bà đưa cho lão Hagrid. Lão mở nắp ra và 
tu ừng ực. 


“Má!” Ginny thét lên, chỉ vào đốm sáng cách đó khá xa. 


Một ánh sáng xanh hiện ra từ bóng tối: nó trở nên sáng và rực rỡ hơn, thầy Lupin và 
George xuất hiện, xoay tròn rồi ngã xuống. Harry biết có điều gì đó không ổn: Thầy Lupin 
đang đỡ lấy George đang bất tỉnh và mặt bê bết máu. 

Harry chạy đến và đỡ lấy chân George. Nó và thầy Lupin cùng đưa George vào nhà, qua 
bếp rồi vào phòng khách, họ đặt George trên ghế sofa. Khi ánh đèn chiếu lên đầu George, 
Ginny thở hổn hển và bụng Harry như run lên: George đã mất một tai. Một bên đầu và cổ 
ướt nhẹp, đầy máu đỏ tươi. 


Ngay khi bà Weasley quỳ xuống cạnh con trai, thầy Lupin nắm lấy tay Harry một cách hơi 
thô bạo và kéo ra ngoài quay trở lại phòng bếp, nơi mà lão Hagrid đang bị kẹt ở cánh cửa 
sau. 


“Ôi!” Lão Hagrid tức giận. “Bỏ Harry ra! Bỏ Harry ra!” 
Thầy Lupin lờ lão đi. 


“Con vật nào ngồi trong góc khi lần đầu tiên Harry Potter đến văn phòng của ta ở 
Hogwarts?” Thầy nói, lắc Harry. “Trả lời mau!” 


“Một - một con Grindylow trong bồn nước, phải không ạ?” 


https://thuviensach.vn 


Thầy Lupin thả Harry ra và đi về phía tủ bếp. 
“Chuyện này là sao vậy!” Lão Hagrid phàn nàn. 


“Thầy xin lỗi, Harry, nhưng thầy phải kiểm tra...” Thầy Lupin nói ngắn gọn. “Chúng ta đã 
bị phản bội. Voldemort biết con sẽ được di chuyển vào tối nay và người có thể nói cho hắn 
biết chỉ có thể là người tham gia vào kế hoạch này. Con có thể là một kẻ mạo danh.” 


“Vậy tại sao anh không kiểm tra tôi?” Lão Hagrid hổn hển, vẫn vật lộn với cái cửa. 


“Anh có người khổng lồ lai!” Thầy Lupin nói, nhìn lên lão Hagrid. “Thuốc Đa Dịch chỉ có 
thể sử dụng cho con người thôi.” 


“Không thể ai trong Hội báo với Voldemort về kế hoạch tối nay,” Harry nói. Cái ý tưởng 
đó thật tệ hại, nó không thể tin có bất kỳ ai phản bội. “Voldemort chỉ đuổi kịp con lúc cuối 
cùng, hắn không biết được con đi theo hướng nào vào lúc đầu. Nếu hắn biết kế hoạch đó thì 
hắn phải biết con là người đi cùng bác Hagrid.” 


“Voldemort đuổi kịp con á?” Thầy Lupin đột ngột nói. “Chuyện gì xảy ra vậy? Làm thế nào 
con trốn thoát?” 


Harry bèn giải thích làm thế nào bọn Tử Thần Thực Tử đuổi theo và nhận ra nó là Harry 
thật, bọn chúng đã bỏ cuộc đuổi bắt như thế nào, triệu tập Voldemort đến như thế nào, rồi 
hắn đã xuất hiện ngay trước khi Harry và lão Hagrid đi tới nơi ẩn náu chỗ bố mẹ cô Tonks. 


“Bọn chúng nhận ra con? Nhưng bằng thế nào? Con đã làm gì?” 


“Con...” Harry cố nhớ lại, toàn bộ cuộc hành trình có vẻ như là một sự hỗn độn và hoảng 
loạn không rõ ràng. “Con thấy Stan Shunpike... Thầy biết đấy, người bán vé trên chuyến Xe 
Đò Hiệp Sĩ? Và con cố tước vũ khí của anh ta thay vì - ừm, anh ta không biết mình đang làm 
øì, phải không? Có lẽ, anh ta bị trúng lời nguyền Độc Đoán!” 


Thầy Lupin nhìn một cách kinh ngạc 


“Harry, cái thời dành cho thần chú Giải giới đã qua rồi! Bọn chúng đang cố bắt và giết con! 
Ít nhất hãy sử dụng bùa Choáng nếu con chưa sẵn sàng để giết!” 


“Con ở hàng trăm thước trên cao! Stan đã đánh mất lý trí, và nếu con yểm bùa Choáng 
anh ta, anh ta sẽ ngã xuống, anh ta cũng sẽ chết giống như nếu con dùng lời nguyền Avada 
Kedavral Phép Giải giới đã giúp con thoát khỏi Voldemort hai năm trước.” Harry nói thêm 
một cách bướng bỉnh. Thầy Lupin nhắc nó nhớ đến Zacharias Smith, một gã ngu ngốc đến 
từ nhà Hufflepuff, người luôn chế nhạo Harry khi nó muốn dậy phép Giải giới cho mọi 
người ở Đoàn Quân Dumbledore. 


“Đúng, Harry!” Thầy Lupin nói với vẻ kiềm chế đau khổ. “và rất nhiều tên Tử Thần Thực 
Tử đã nhìn thấy cảnh ấy! Tha lỗi cho ta, nhưng đó thực sự là một hành động không bình 
thường, nhất là dưới sự nguy hiểm của cái chết cận kề. Lặp lại hành động đó trước mặt 
những Tử Thần Thực Tử đã chứng kiến hoặc nghe chuyện đó gần như sẽ là tự sát!” 


“Vậy thầy nghĩ là con nên giết Stan Shunpike?” Harry hỏi một cách giận dữ. 


https://thuviensach.vn 


“Dĩ nhiên là không!” Thầy Lupin nói. “Bọn Tử Thần Thực Tử - và nói thẳng ra là phần lớn 
mọi người! - đều mong chờ con sẽ tấn công lại! Phép giải giới tước vũ khí là một phép thuật 
có ích, Harry à, nhưng bọn Tử Thần Thực Tử sẽ nghĩ đó là một điểm đặc trưng của con, và 
thầy đề nghị con đừng để điều đó xảy ra!” 


Thầy Lupin khiến Harry cảm thấy mình thật ngu ngốc, nhưng có điều gì đó ở bên trong nó 
như vẫn muốn kháng cự lại. 


“Con sẽ không làm nổ tung những người đứng trên con đường con đang đi chỉ vì họ đứng 
đó!” Harry nói. “Đó là việc mà Voldemort làm!” 


Thầy Lupin không nói gì bắt bẻ lại: Cuối cùng cũng thành công trong việc ép thân mình 
chui qua được cái cửa, lão Hagrid lảo đảo tiến tới một cái ghế và ngồi xuống; nó gãy ngay 
lập tức. Lờ đi cái cảm giác muốn chửi thề trộn lẫn xin lỗi, Harry hỏi thầy Lupin lần nữa. 

“Anh George sẽ ổn chứ ạ?” 

Tất cả sự giận dữ của thầy Lupin với Harry dường như đã tan biến sau câu hỏi đó. 


“Thầy nghĩ vậy, mặc dù không có cách nào có thể phục hồi lại cái tai, nhất là khi nó đã bị 
nguyền rủa -” 


Có tiếng va chạm từ bên ngoài vọng vào. Thầy Lupin lao về phía cửa sau; Harry nhảy qua 
chân lão Hagrid và lao về phía sân nhà. 


Hai hình người hiện ra ở phía nhà kho, và khi Harry chạy lại, nó nhận ra đó là Hermione, 
giờ đã trở lại hình dạng bình thường, và chú Kingsley, cả hai đều đang nắm lấy giá treo quần 
áo. Hermione ngã ngay vao Harry, nhưng chú Kingsley không tỏ vẻ gì là vui mừng khi nhìn 
thấy họ. Qua vai của Hermione, Harry thấy chú giơ đũa phép lên và chỉ vào ngực thầy Lupin. 


“Câu cuối cùng mà cụ Albus Dumbledore nói với hai chúng ta?” 

“Harry là hy vọng tốt nhất của chúng ta. Hãy tin thằng bé!” Thầy Lupin từ tốn đáp lại. 

Chú Kingsley quay đũa phép về phía Harry nhưng thầy Lupin nói. “Đúng là thằng bé đấy. 
Tôi đã kiểm tra rồi!” 

“Được rồi, được rồi!” Chú Kingsley nói, cất đũa phép vào áo choàng, “Nhưng ai đó đã 
phản bội chúng ta! Bọn chúng biết, bọn chúng biết là tối nay!” 


“Có vẻ như vậy!” Thầy Lupin trả lời. “Nhưng có vẻ chúng không nhận ra rằng sẽ có bảy 
Harry.” 


“Một sự an ủi nhỏ đây!” Chú Kingsley gầm gừ. “Vậy những ai đã trở lại?” 
“Chỉ có Harry, lão Hagrid, George, và tôi.” 
Hermione cố giấu một tiếng rên nhẹ lên sau bàn tay của mình. 


“Vậy chuyện gì đã xảy ra với hai người?” Thầy Lupin hỏi chú Kingsley. 


https://thuviensach.vn 


“Bị năm tên đuổi theo, đã làm bị thương hai tên và suýt giết chết một tên.,” chú Kingsley 
tiếp tục. “Và chúng tôi cũng thấy Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy, hắn tham gia cuộc đuổi bắt 
được nửa đường nhưng biến mất khá nhanh sau đó. Anh Remus, hắn có thể -” 


“Bay!” Harry tiếp tục. “Con đã thấy hắn, hắn đuổi theo bác Hagrid và con!” 


“Vậy đó là lý do hắn đã bỏ đi, để đuổi theo thằng bé à!” Chú Kingsley nói. “Nhưng tôi vẫn 
không hiểu tại sao hắn lại biến mất. Điều gì đã khiến hắn thay đổi mục tiêu vậy?” 


“Harry đối xử một cách hơi tốt bụng với Stan Shunpike!” Thầy Lupin nói. 
“Stan?” Hermione lặp lại. “Con tưởng anh ta đang ở ngục Azkaban?” 
Chú Kingsley nở một nụ cười buồn. 


“Hermione, đó chắc chắn là một vụ vượt ngục lớn mà Bộ Pháp thuật cố gắng Ỉm đi. Cái mũ 
trùm đầu của Travers đã bay đi khi tôi ném lời nguyền vào hắn, chắc chắn hắn ở dưới cái 
mũ đó. Nhưng chuyện øì đã xảy ra với anh vậy, Remus? George đâu?” 


“Cậu bị mất một tai rồi,” Thầy Lupin đáp. 

“Mất một -” Hermione nói lanh lảnh. 

“Tác phẩm của Snape đấy!” Thầy Lupin nói. 

“Snape?” Harry hét lên. “Thầy không nói —” 

“Hắn đã rơi mất mũ trùm đầu trong lúc truy đuổi. Lời nguyền Cắt sâu mãi mãi luôn luôn 
là lời nguyền đặc trưng của Snape. Tôi ước gì có thể trả đũa hắn, nhưng tất cả những gì tôi 
làm được là cố giữ George trên cái chổi sau khi nó bị thương, nó bị mất quá nhiều máu!” 


Sự im lặng trùm lên bốn người khi họ cùng ngước trời. Không có dấu hiệu gì chuyển 
động; những vì sao sáng đều đặn, không nhấp nháy, không hề có dấu hiệu của những người 
đang bay. Ron đang ở đâu? Fred và ông Weasley nữa? Còn cả Bill, Fleur, cô Tonks, Mắt-Điên, 
và Mundungus? 

“Harry, hãy vào giúp một tay!” Giọng lão Hagrid khàn khàn vang ra từ phía cánh cửa, nơi 
lão lại bị mắc kẹt lần nữa. Phấn khởi vì có việc để làm, Harry cho phép mình tự do, đi qua 
cái bếp trống rỗng và quay trở lại phòng khách, nơi mà bà Weasley và Ginny đang chăm sóc 
George. Bà Weasley đã cầm được máu, và bằng ánh sáng từ những chiếc đèn, Harry thấy 
một cái lỗ to, nơi đã từng là tai của George. 

“Anh ấy thế nào rồi ạ?” 

Bà Weasley nhìn quanh và nói. “Bác không thể làm nó mọc lại, không thể khi nó bị cắt ra 
bởi phép thuật Hắc ám. Nhưng như thế này là vẫn chưa quá tệ... Thằng bé vẫn sống!” 

“Vâng ạ," Harry nói. “Ơn trời.” 

“Anh có thấy ai khác ở ngoài sân không?” Ginny hỏi. 


“Hermione và chú Kingsley!” Harry đáp. 


https://thuviensach.vn 


“Cảm ơn trời,” Ginny thì thầm. Họ nhìn nhau; Harry muốn ôm lấy cô bé, nắm chặt lấy cô; 
nó thậm chí còn chẳng quan tâm nhiều rằng bà Weasley ở đó, nhưng trước khi nó kịp hành 
động nông nổi, có một tiếng loảng xoảng ầm ï từ nhà bếp. 


“Kingsley,tôi sẽ cho cậu thấy tôi là ai ngay sau khi tôi được gặp con trai tôi, giờ nếu khôn 
hồn thì hãy tránh ra.” 


Harry chưa bao giờ nghe ông Weasley hét lên như thế trước đây. Ông lao xổ vào phòng 
khách,cái đầu hói bóng lưỡng mồ hôi, gọng kính lệch đi, Fred ở ngay sau ông, trông cả hai 
người tái nhợt nhưng không bị thương. 


“Athur!” Bà Weasley nức nở “Ôi, tạ ơn trời!” 
“Nó sao rồi?” 


Ông Weasley khụy chân bên cạnh George. Lần đầu tiên kể từ khi nó biết anh, Fred trông 
như bị á khẩu. Anh nhìn chăm chăm vào lưng của chiếc ghế sô pha chỗ người anh em song 
sinh bị thương của mình cứ như thể là anh không thể tin vào những gì mình đang thấy. 


Hình như bị đánh thức bởi tiếng ồn từ cuộc viếng thăm của cha và Fred, George cựa mình. 
“Con thấy sao hả George?” Bà Weasley thì thầm. 

Ngón tay của George dò dẫm một bên đầu của cậu. 

“Tuyệt như thánh,” George thì thầm. 


“Có gì không ổn với nó thế?” Fred càu nhàu, trông khiếp đảm ."Đầu óc nó có bị ảnh hưởng 
không?” 


“Tuyệt như thánh” George nhắc lại, mở mắt và nhìn lên người anh của mình “Mày thấy 
đấy... tao giờ là một vị thánh. Có một cái lỗ Fred ạ, hiểu không?” 


(Chỗ này cần giải nghĩa 1 tí: cô JK đã chơi chữ. Holy(thánh thần) và Holey(có lỗ) đều phát 
âm là [ `Houli ] và George dù bị thương nhưng vẫn hài hước. Mất một tai và trông như có 1 
cái lỗ trên đầu(holey)[khiếp] nhưng lại nhận rằng mình là thánh thiện như một vị thánh 
(Holy) - Minh lết) 


Bà Weasley càng nức nở lớn hơn. Màu sắc tràn ngập khuôn mặt tái nhợt của Fred. “Thật 
thống thiết,” cậu nói với George. “Thống thiết lắm! Với cả một đống truyện tiếu lâm có liên 
quan đến cái tai, thì mày lại đi kể một câu truyện về cái lỗ hả?” 


“À cũng tốt mà,” George đáp, cười toét ra với người mẹ đang ướt đãm nước mắt của 
^” 


mình. “Giờ thì dù thế nào đi nữa, mẹ cũng có thể phân biệt chúng con riêng rẽ, mẹ à 
Cậu nhìn quanh. 
“Chào, Harry— Chú mày là Harry , phải không nhỉ?” 


“Vâng, em đây” Harry đáp, đến gần chiếc Sô pha hơn. 


“Tốt quá, ít nhất thì chúng ta cũng đem chú mày về yên ổn” George nói. “Tại sao Ron và 
Bill không đến bu quanh giường bệnh của mình nhỉ?” 


https://thuviensach.vn 


“Họ chưa về George ạ” bà Weasley nói. Nụ cười rộng đến mang tai của George héo đi. 
Harry liếc nhìn Ginny, và đi về chỗ cô bé để cùng đi ra ngoài. Khi họ đi qua nhà bếp, cô nói 
nhỏ. 

“Anh Ron và cô Tonks chắc phải về rồi. Họ không có một chuyến đi dài; nhà cô Muriel đâu 
có ở xa đây.” 


Harry không nói gì. Nó đã cố giữ cho nỗi sợ hãi không lại gần mình kể từ lúc đến trang 
trại Hang Sóc, nhưng bây giờ nỗi sợ hãi lại bao trùm lấy nó, dường như trườn bò qua da, 
nên thình thình lên lồng ngực, làm nghẹn cổ họng nó. Khi họ đi xuống bậc tam cấp vào trong 
khu vườn tối, Ginny nắm tay nó. 


Kingsley đi lên đi xuống, liếc nhìn lên trời mỗi lần chú quay người. Điều này gợi cho 
Harry về dượng Vernon khi ông đi quanh phòng khách một triệu năm về trước. Bác Hagrid, 
Hermione và thầy Lupin đứng vai kề vai, đắm đắm ngước nhìn trong im lặng. Không ai 
trong số họ nhìn ngang khi Harry và Ginny tham dự cầu nguyện im lìm của mình. 


Từng phút kéo dài như hàng năm. Chỉ một hơi gió nhẹ nhất cũng làm họ nhảy dựng lên và 
quảy về phía bụi rậm hay cái cây đang xào xạc trong niềm hi vọng rằng một thành viên còn 
thiếu của Hội có thể sẽ nhảy ra nguyên lành từ những cái lá đấy - 


Và rồi một cây chổi bay hiện ra hướng thẳng về phía họ và vạch một đường trên mặt đất” 
“Họ đấy!” Hermione thét lên. 
Cô Tonks đáp xuống với một rãnh dài và bắn đất sỏi khắp nơi. 


“Remus!” Cô Tonks khóc khi cô loạng choạng rời cây chổi vào vòng tay của thầy Lupin. 
Khuôn mặt thầy nghiêm nghị và trắng bệch. Thầy trông như á khẩu. Ron tự dưng ngã xuống 
khi đi về phía Harry và Hermione. 


“Cậu ổn rồi,” cậu lẩm bẩm trước khi Hermione lao tới ôm phì lấy cậu. 
“Tớ cứ tưởng -cứ tưởng” 
“ỚỞ ổn mà” Ron nói, vỗ về lưng cô bé. “Ớ vẫn khoẻ” 


“Ron tuyệt lắm,” cô Tonks nói vui vẻ, và cô buông thầy Lupin ra “Rất tuyệt. Đánh bất tỉnh 
một Tử thần Thực tử, ngay vào đầu, và cháu đã làm thế lúc hắn bay trên chổi -” 


“Thật á?” Hermione nói, tròn mắt nhìn Ron trong lúc tay cô bé vẫn vòng quanh cổ nó. 


“Lúc nào cũng là những tiếng kêu ngạc nhiên,” Ron càu nhàu và đứng dậy. “Chúng tớ có 
phải là những người sau cùng chưa?” 


“Chưa đâu,” Ginny đáp, “Bọn em đang chờ Bill, Fleur ,thầy Mắt Điên và Mundungus. Em sẽ 
vào báo với bố mẹ là anh đã ổn” 


Rồi cô chạy vào trong. 


“Thế là điều gì đã giữ chân em? Đã xảy ra chuyện gì?”giọng thầy Lupin gần như là bực bội 
với cô Tonks. 


https://thuviensach.vn 


“Bellatrix,” Tonks đáp. “Mụ ta cũng cũng muốn bắt em như là muốn bắt Harry, Remus à. 
Mụ ấy rất cố gắng giết em. Em chỉ ước sao em tóm được mụ ta. Em nợ mụ ta. Nhưng chắc 
chắn là bọn em đã đánh bị thương Rodolphus... Sau đấy bọn em tới chỗ dì Muriel của Ron 
và bọn em đã lỡ khoá cảng, bà ấy ấy quát tháo tụi em tơi bời -“ 


Một sợi cơ nhảy trên miệng thầy Lupin. Thầy gật đầu, nhưng có vẻ nhưng không thể nói 
bất kì điều gì khác. 

“Thế chuyện gì xảy ra với mấy người?” Cô Tonks hỏi. Quay sang Harry ,Hermione, và 
Kingsley. 


Họ thuật lại câu chuyện về chuyến đi của mình. Nhưng thời gian trôi đi mà thiếu vắng Bill, 
Fleur, Mắt điên, và Mundungus cho mọi người trong lòng cảm giác băng giá, cái lạnh nhức 
nhối của nó ngày càng nặng nề, khó mà phớt lờ. 

“Tôi phải về phố Downing đây. Tôi đáng ra phải ở đó cách đây một giờ,” chú Kingsley nói, 
sau khi ngước nhìn lần cuối lên bầu trời. “Hãy cho tôi biết khi họ trở về!” 

Thầy Lupin gật đầu. Vẫy tay chào mọi người, chú Kingsley đi bộ hoà mình trong bóng tối 
về phía cánh cổng. Harry nghĩ là nó đã nghe thấy một tiếng Bốp khẽ khi chú Kingsley độn 
thổ ở ngay ngoài hàng rào trang trại Hang Sóc. 


Ông bà Weasley chạy vội xuống bậc tam cấp, Ginny theo sau họ. Cả 2 người cùng ôm 
chầm lấy Ron trước khi quay sang thầy Lupin và cô Tonks. 

“Cám ơn,” Bà Weasley nói, “vì những đứa con trai của chúng tôi,” 

“Đừng nói như thế chị Molly à,” Cô Tonks nói ngay. 

“George sao rồi?” Thầy Lupin hỏi. 

“Anh ấy bị sao?” Ron nói lớn. 

“Nó mất đi-” Nhưng đoạn kết của lời nói của bà Weasley bị dìm đi trong một tiếng la của 
mọi người. Một con Vong mã chỉ vừa mới xuất hiện và hạ cánh cách họ vài bước. Biïll và 
Fluer trượt xuống từ lưng nó, hai người ướt đẫm nhưng đều không bị thương. 

“Bill tạ ơn trời, ơn trời -” 

Bà Weasley chạy về phía, nhưng Bill chỉ hờ hững ôm lấy bà. Nhiùn thẳng vào mặt bố 
mình, anh chầm chậm nói “Thầy Mắt Điên chết rồi.” 

Không ai nói, không ai cử động. Harry cảm thấy như có cái gì đó bên trong nó rơi xuống, 
rơi xuyên qua trái đất, rời bỏ nó, mãi mãi. 

“Chúng con đã nhìn thấy,” Bill nói; Fleur gật đầu, hàng nước mắt trên má cô long lanh 
trong ánh sáng từ nhà bếp hắt ra. “Ngay sau khi chúng con phá vỡ vòng vây, Mắt điên và 
Mundungus-phân ở ngay sau bọn con, họ cũng hướng về phía bắc. Voldermort - hắn biết 
bay- hắn thẳng tiến về phía bọn họ. Mundungus-cứt khiếp vía, con nghe tiếng lão ta gào 
khóc, Mắt Điên cố ngăn lão ta lại, nhưng lão ta độn thổ. Lời nguyền của Voldermort đánh 
thẳng vào mặt thầy Mắt điên, ông ấy văng ra khỏi chổi và - bọn con chẳng thể làm gì được, 
bọn con có nửa tá tên Tử thần Thực tử đang theo đuôi.” 


https://thuviensach.vn 


Giọng Bill nghẹn lại. 
“Tất nhiên là các con không thể làm gì,” thầy Lupin nói. 


Họ đứng và nhìn nhau. Harry chưa thể chấp nhận chuyện này.Thầy Mắt điên ra đi; không 
thể nào... thầy Mắt Điên, rất dũng cảm, rất mạnh mẽ, một chiến binh hoàn hảo...” 

Cuối cùng thì có vẻ mọi người đều đã rõ ràng. Không ai bảo ai chẳng còn gì để đợi chờ 
trong vườn nữa và trong im lặng, họ theo chân ông bà Weasley trở lại trang trại Hang sóc, 
mọi người cùng vào phòng khách, nơi Fred và George đang cười đùa với nhau. 


“Có chuyện gì không ổn à?” Fred nói, nhìn lướt qua mặt mọi người khi họ vào phòng, “Có 
chuyện gì? Ai đã-?” 


“Mắt điên,” bà Weasley nói, “Chết.” 


Nụ cười toe toét của cặp song sinh chuyển thành nét ngạc nhiên bất ngờ. Không ai biết 
phải làm gì. Cô Tonks khóc âm thầm vào một cái khăn tay: Cô rất gần gũi với thầy Mắt Điên, 
Harry biết thế, một trong những người ông quý mấn và là người mà ông đỡ đầu ở bộ pháp 
thuật. Hagrid, ngồi trên sàn, ở một góc nhà, nơi bác có nhiều không gian nhất, đang chấm 
mắt mình với một cái khăn tay to như cái khăn trải bàn. 


Bill đi về phía cái tủ bếp, lôi ra một chai Whisky Lửa và vài cái ly. 


“Này,” anh nói và với một cái vẫy đũa, 12 ly rượu đầy vụt ngang căn phòng, đến với mỗi 
người, anh nâng cái ly thứ 13 lên, “Vì Mắt Điên.” 


“Vì Mắt Điên,” mọi người đồng thanh và uống. 


“Vì Mắt Điên” Bác Hagrid nhắc lại, hơi chậm với một tiếng nấc. Whisky Lửa làm cổ họng 
Harry khan đi. Dường như nó đốt cháy cảm xúc trong Harry, xua đi tình trạng đờ đẫn, cảm 
giác mơ hồ và thiêu đốt nó với thứ gì đó tựa hồ lòng dũng cảm. 

“Vậy là Mundungus đã độn thổ?” Thầy Lupin nói, uống cạn cái ly chỉ với một hớp. 


Bầu không khí thay đổi lập tức. Nhìn thầy thầy Lupin căng thẳng, mọi người vừa muốn 
thầy tiếp lục nói lại vừa sợ những điều mà mình sẽ phải nghe thấy. 


`.) 


“Cháu biết chính xác chú muốn nói đến cái gì,” Bill nói, “Và cháu cũng phân vân như thế 
trên đường về đây, bởi vì có vẻ như chúng đợi chúng ta, phải không? Nhưng Mundungus 
không thể phản lại chúng ta. Chúng không biết về việc có đến 7 Harry, Điều đó đã làm chúng 
bối rối vào khoảnh khắc mà chúng ta xuất hiện và trong trường hợp mà mọi người 
quên,chính Mundungus đã đề xuất cái mẹo này. Tại sao ông ta không nói cho chúng về việc 
điểm trọng yếu này? Cháu nghĩ là Mundungus-phân đã sợ hãi ,chỉ đơn giản thế thôi. Ông ta 
không muốn đi đầu nhưng Mắt Điên đã bắt ông ta làm thế và Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy 
tiến thẳng về phía họ. Thế cũng đủ làm bất kì ai vãi mật. ” 


“ Kề-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy đã hành động đúng như chú Mắt Điên muốn,” cô Tonks 
sụt sịt. “Chú Mắt Điên bảo là hắn mong Harry đi cùng Thần sáng mạnh mẽ, già dặn nhất và 
khi phát hiện ra Mundungus, hắn chuyển sang chú Kingsley...” 


https://thuviensach.vn 


“Ừ thế thì mọi ziệc điều ổn.” Fleur chen vào “Nhưng ó vẫn không giải thích ại sao húng 
biết chúng ta đưa Arry đi tối nay phải không? Phải có ai đó bất cẩn, một ai đó để lộ kế hoạch 
cho người ngoài.nó là sự giải thích duy nhất vì sao bọn chúng biết ngày giờ nhưng không 
biết cả kế hoạch.” 


Cô nhìn quanh dòng nước mắt vẫn chảy trên khuôn mặt xinh xắn, chờ đợi người nào đấy 
đứng lên phản đối. Không ai cả. Tiếng động phá tan sự im lặng chỉ là tiếng nấc của bác 
Hagrid từ sau chiếc khăn tay. Harry liếc nhìn bác Hagrid, người đã mạo hiểm cả mạng sống 
để cứu nó - Bác Hagrid, người mà nó yêu mến, người mà nó tin tưởng, người mà đã một lần 
bị lừa, trao cho Voldermort thông tin chủ chốt trong một vụ trao đổi trứng rồng.. 

“Không,” Harry nói lớn, và mọi người nhìn nó ngạc nhiên: Whisky Lửa dường như làm 
giọng nói của nó dõng dạc lên. “Ý cháu là... nếu có ai đó làm sai,” Harry nói tiếp, “và để lộ 
điều gì, thì cháu biết rằng người đó không cố ý. Đó không phải lỗi của ai cả,” nó lặp lại, vẫn 
với cái giọng to hơn nó thường nói một chút. “Chúng ta phải tin lẫn nhau. Cháu tin tưởng 
mọi người. Cháu chẳng nghĩ bất kì ai trong chỗ này có thể bán cháu cho Voldermort.” 

Càng im lặng hơn sau khi nó nói. Tất cả đều nhìn nó; Harry lại cảm thấy nóng, nó uống 
thêm Whisky lửa chỉ để cho có việc mà làm. Khi uống, nó nghĩ về thầy Mắt Điên. Thầy Mắt 
Điên luôn bất đồng với quan điểm luôn tin tưởng và một ai đó của cụ Dumbledore. 

“Nói hay lắm, Harry," Fred thình lình nói. 


“Ừ hai hai,” George nói với một cái liếc nửa mắt về phía Fred, khóe miệng của họ nhếch 
lên. 


Thầy Lupin diễn tả một bộ mặt kì lạ khi thầy nhìn Harry. Cái nhìn đấy gần như là thương 
hại. 


“Thầy nghĩ con là hai thằng ngốc à?” Harry gặng hỏi. 


“Không, thầy nghĩ là con rất giống James” thầy Lupin đáp “Anh ấy cho rằng sẽ là vô cùng 
nhục nhã nếu nghỉ ngờ bạn bè của mình.” 


Harry biết thầy Lupin đang đề cập đến điều gì: rằng cha của nó đã bị phản bội bởi bạn của 
ông - Peter Pettigrew. Nó thấy giận dữ một cách vô cớ. Nó muốn tranh cãi nhưng thầy Lupin 
đã quay đi, đặt cái ly của ông xuống một góc bàn và bảo Bill, “Có việc để làm đấy. Chú có thể 
hỏi Kingsley xem-” 


“Không,” Bill đáp ngay, “Cháu sẽ làm, cháu sẽ đi.” 

“Anh định đi đâu?” cô Tonks và Fleur đồng thanh. 

“Thi thể của thầy Mắt Điên,” thầy Lupin đáp. “Chúng ta phải tìm lại nó chứ”. 

“Không phải -” Bà Weasley chen vào, nhìn Bill cầu khẩn. 

“Khoan đã?” BilI nói “Không phải mẹ muốn bọn Tử thần thực tử cướp ông ấy đi đấy chứ?” 


Không ai nói gì. Thầy Lupin và Bill chào tạm biệt và ra đi. 


https://thuviensach.vn 


Những người khác ngồi phịch xuống ghế tất cả, trừ Harry, nó vẫn đứng. Sự bất ngờ và 
toàn vẹn của cái chết đến với họ gần như là ngay lập tức. 


“Cháu cũng phải đi,” Harry nói. 

Mười đôi mắt hoảng hốt nhìn nó. 

“Đừng ngốc thế Harry,” bà Weasley nói “Cháu đang nói về cái gì thế hả?” 
“Cháu không thể ở đây được.” 


Nó xoa trán; trán nó lại có cảm giác kiến cắn. hơn một năm rồi nó chưa bị đau như thế 
này. 

“Tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm khi cháu ở đây.Cháu không muốn -” 

“Nhưng đừng có ngớ ngẩn!” bà Weasley nói “Mục đích của cả tối nay, chỉ là đưa cháu về 
đây an toàn, và tạ ơn trời nó đã xong rồi. Fleur cũng đã đồng ý là cưới ở đây thì hơn cưới ở 
Pháp, chúng ta đã sắp xếp mọi chuyện để có thể ở đây cùng nhau trông nom cháu -” 

Bà không hiểu vấn đề; bà chỉ làm cho nó cảm thấy tồi tệ hơn, không khá lên chút nào. 

“Nếu Voldermort tìm ra cháu ở đây -” 


“Làm sao hắn có thể?” Bà Weasley hỏi. “Có cả tá chỗ mà cháu có thể đang ở bây giờ, Harry 
à,” bà Weasley nói. “Hắn chẳng có cách nào biết được cháu đang ở chỗ trú ẩn nào đâu.” 


“Không phải là cháu đang lo lắng cho cháu!” Harry nói. 


“Chúng ta biết thế.” bà Weasley nhẹ nhàng nói, “Nhưng nếu cháu đi thì những nỗ lực của 
chúng ta sẽ là vô ích” 


“Cáu không được đi đâu hết,” Bác Hagrid gầm lên. “Ôi, Harry, sau tất cả những gì mà 
chúng ta đã chải qua tế mang được cháu đến đây à?” 


“Ứ, thế còn cái tai đang chảy máu của anh thì sao hả?” George nói, nhổm mình trên cái 
nệm của anh. 


“Em biết là —” 
“Thầy Mắt Đien sẽ không muốn-” 
“EM BIẾT” Harry hét lên. 


Harry thấy như bị bao vây và hăm dọa: Chẳng lẽ họ nghĩ nó không biết những gì họ làm 
cho nó, sao họ không hiểu là có lí do chính đáng để nó ra đi, trước khi họ phải gánh chịu một 
tí gì thay cho nó nữa? Bà Weasley phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng kéo dài một lúc lâu 
trong khi vết sẹo của nó vẫn khó chịu và đau âm ỉ. 


“Hedwig đâu hả Harry?” bà dỗ dành. “Chúng ta có thể đem nó lên với Pidwidgeon và cho 
nó chút gì để ăn.” 


Ruột gan Harry thắt lại. Nó không thể nói sự thật với bà được. Nó uống cạn li Whisky lửa 
của mình để tránh phải trả lời. 


https://thuviensach.vn 


“Chờ cho đến khi mọi chuyện lan ra, cháu lại làm điều đó lần nữa Harry à!” bác Hagrid 
nói. “Thoát khỏi hắn, chiến đấu với hắn ngay cả khi hắn đang ở ngay trên đầu cháu!” 


“Đâu phải cháu,” Harry thằng thừng. “Đó là cây đũa phép của cháu. Nó hành động theo ý 
nó đấy chứ.” 


Sau một lúc, Hermione nhẹ nhàng, “Không thể thế được Harry ạ. Chắc ý cậu là cậu làm 
phép mà không có chủ định, cậu hành động theo phản xạ.” 


“Không,cái xe rơi xuống, mình không biết Voldermort đang ở đâu, nhưng cây đũa xoay tít 
trong tay tớ, tìm ra hắn và bắn một lời nguyền vào hẳn, và thậm chí tớ còn chẳng biết đấy là 
lời nguyền gì nữa. Tớ chưa bao giờ tạo được một ngọn lửa vàng hiện ra cả.” 


“Cũng thường thôi,” bà Weasley nó,i “Trong những hoàn cảnh bức thiết, cháu có thể làm 
ra những phép lạ mà cháu chưa từng mơ tới .Bọn trẻ con vẫn thường thế, trước khi chúng 
được dạy dỗ” 


“Không phải thế đâu,” Harry nói qua hàm răng nghiến chặt. Vết sẹo của nó đang nhức 
nhối. Nó thấy tức giận và chán nản; nó ghét cái ý nghĩ là mọi người đều tưởng nó có đủ 
quyền năng sánh tầm Voldemort. 

Chẳng ai nói gì. Nó biết họ không tin mình. Bây giờ nó lại suy nghĩ lại về chuyện đó, đúng 
là nó chưa từng nghe ai nói về việc một cây đũa tự làm phép. 


Cái sẹo của lại buốt lên vì đau, nó làm tất cả để không lớn tiếng rên rỉ. Muốn hít thở không 
khí trong lành, nó đặt cái ly xuống và rời phòng 


Khi nó đi ngang qua sân, con Vong mã xương xẩu có cánh khổng lồ ngước nhìn lên, sột 
soạt đôi cánh dơi khổng lồ của nó và rồi lại quay vào bãi thả mình. Harry dừng ở cánh cổng 
vườn, nhìn đăm chiêu vào những cái cây mọc trên mặt đất, xoa cái trán đang nhức nhối của 
nó và nghĩ về cụ Dumbledore. 

Cụ Dumbledore sẽ tin nó, nó biết thế. Cụ Dumbledore cũng sẽ biết như thế nào và tại sao 
cây đũa của Harry lại hành động một cách tự chủ, vì cụ Dumbledore luôn có câu trả lời; cụ 
hiểu biết về đũa phép, đã giải thích được sự nối kết kì lạ đã tồn tại giữa cây đũa của nó và 
Voldermort... Nhưng cụ Dumbledore cũng như thầy Mắt Điên, chú Sirius, như bố mẹ nó và 
cả con cú tội nghiệp của nó, tất cả đều đi đến nơi mà Harry không còn có thể nói chuyện 
được với họ nữa. Nó lại cảm thấy cổ họng khô cháy dù nó chẳng uống giọt Whiskey lửa nào 
cả... 

Và rồi, bất thình lình, cơn đau từ vết sẹo trỗi dậy. Nó ôm chặt lấy trán và nhắm tịt mắt lại, 
một tiếng thét vang lên trong đầu nó. 

“Ngươi nói với ta rằng vấn đề đấy có thể giải quyết bằng cách sử dụng đũa phép của kẻ 
khác.” 

“Không! Không! Tôi cầu xin ngài, tôi cầu xin..." 

“Ollivander! Ngươi đã nói dối Chúa Tể Voldermort,” 


“Tôi không... Tôi thề là tôi không...” 


https://thuviensach.vn 


“Mi tìm cách giúp đỡ Potter, mi giúp nó trốn thoát khỏi tay ta!” 

“Tôi thề là tôi không làm thế... Tôi đã tưởng là cây đũa khác sẽ làm được..." 
“Thế thì giải thích đi, chuyện gì đã xảy ra. Cây đũa của Lucius đã bị phá hủy!” 
“Tôi không hiểu được... Sự kết nối... Chỉ có giữa 2 cây đũa của ngài và...” 
“Dối trá” 

“Làm ơn... Tôi cầu xin ngài...” 


Harry thấy bàn tay trắng bệch nâng cây đũa của nó lên và cảm nhận cơn giận giữ khủng 
khiếp của Voldermort đang dâng tràn, và thấy ông già yếu đuối trên sàn nhà, quằn quại 
trong đau đớn- 


“Harry?” 


Cũng nhanh như khi nó đến :Harry run rẩy đứng trong bóng tối, nắm chặt lấy cánh cổng 
vườn, trái tìm của nó đập mạnh, vết sẹo của nó vẫn nóng ran. Phải mất một lúc lâu trước khi 
nó nhận ra Ron và Herminone đang ở bên cạnh mình. 


“Harry, vào nhà đi” Hermione thì thầm “Không phải là cậu vẫn đang nghĩ về chuyện bỏ đi 
đấy chứ?” 


“Ừ, cậu phải ở đây chứ anh bạn.” Ron nói, thụi vào lưng Harry. 


âu r7 ứ?” . ÔÌ, ^ k\ ủ `" Lẻ ` và ă ủ Ẹ ^ âu .. 
“Câu ốn chứ?” Hermione hỏi, cô ở đủ gân để nhìn vào mặt của Harry. “Trông cậu khiế 
quát” 


“À ừ,” Harry nói, giọng hơi run, “Chắc là tớ trông còn khá hơn cụ Ollivander....” 


Khi nó kể xong những gì mà nó thấy, Ron trông sợ hãi, nhưng còn Hermione thì rõ là 
khiếp vía. 


“Nhưng mình tưởng là điều này phải ngừng rồi chứ! Vết sẹo của cậu - điều này không 
được tiếp tục xảy ra ! Cậu không thể để sự nối kết ấy lại mở ra một lần nữa - thầy 
Dumbledore muốn cậu khép kín tâm trí mình!” 


Khi nó không trả lời, cô bé kẹp chặt tay nó. 


“Harry, hắn đang chiếm lấy Bộ Pháp thuật, báo chí và một nửa thế giới pháp thuật! Đừng 
để cho hắn vào được tâm trí của cậu.” 


https://thuviensach.vn 


CHƯƠNG VI: CON MA CÀ RỒNG MẶC PAJAMAS 


Cú sốc sau sự ra đi của thầy Mắt-Điên bao trùm lấy căn nhà nhiều ngày sau đó: Harry vẫn 
cứ mong mỏi thấy ông lộp cộp đi vào qua cửa sau như những thành viên khác của Hội, 
những người thường xuyên qua lại để chuyển tin tức. Nó cảm giác không gì ngoài hành 
động thực sự mới có thể làm dịu đi cảm giác tội lỗi và đau khổ ở trong lòng, và rằng nó phải 
lên kế hoạch cho nhiệm vụ tìm và tiêu diệt những Trường Sinh Linh Giá sớm nhất có thể. 


“Ừm, cậu không thể làm bất cứ điều gì về những” - Ron hạ giọng ở từ Trường sinh linh 
giá - “cho đến khi cậu đủ mười bảy tuổi. Cậu vẫn còn chịu sự giám sát của Bộ Pháp thuật 
đấy! Và liệu chúng ta có thể lên kế hoạch ở đây hay bất cứ nơi nào khác? Hay,” Ron hạ giọng 
xuống thì thầm, “cậu có nghĩ là cậu đã biêt Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết -Là-Ai-Đấy ở đâu chưa?” 


“Chưa,” Harry thừa nhận. 


2. JJ 


“Tớ nghĩ Hermione đã và đang làm một vài nghiên cứu nhỏ,” Ron nói. “Cậu ấy bảo cậu ấy 
giữ riêng cho cậu khi cậu tới đây.” 

Mọi người cùng ngồi xung quanh bàn ăn sáng; ông Weasley và Bill vừa rời khỏi nhà đi 
làm. Bà Weasley đã đi lên tầng để đánh thức Hermione và Ginny, còn Fleur vừa rời khỏi bàn 
ăn để vào nhà tắm. 


“Sự giám sát sẽ không còn vào ngày ba mươi mốt,” Harry nói. “Điều này nghĩa là tớ chỉ 
phải ở đây bốn ngày. Sau đấy tớ có thể -“ 


`) 


“Năm, Harry à” Ron nói chắc nịch. “Chúng ta phải ở đây cho tới lễ cưới. Họ sẽ giết chúng 
ta nếu chúng ta bỏ lỡ nó.” 


2 


Harry hiểu rằng “họ” ở đây là Fleur và bà Weasley. 

“Chỉ đơn thuần là thêm một ngày mà," Ron nói khi thấy Harry có vẻ hơi đăm chiêu. 

“Họ đâu có hiểu rằng việc này quan trọng như thế nào -?” 

“Dĩ nhiên là họ không hiểu rồi,” Ron nói. “Họ không có một khái niệm gì về chuyện này. 
Nhân tiện về chuyện này, tớ muốn nói với cậu một điều.” 

Ron liếc nhanh về phía cửa hướng ra sảnh để chắc chắn là bà Weasley chưa quay trở lại, 
rồi cậu cúi người lại gần Harry. 

“Mẹ đang cố tách tớ và Hermione ra khỏi nhau. Chúng tớ bị bắt làm nhiều việc tách khỏi 
nhau. Bả sẽ cố tách cậu tiếp, vậy nên cậu chuẩn bị tỉnh thần đi nhé. Bố và thầy Lupin cũng 
đã dò hỏi về chuyện này, nhưng khi chúng tớ nói rằng cụ Dumbledore bảo cậu không được 
nói cho ai ngoài chúng tớ, họ từ bỏ ý định. Tuy nhiên điều này thì không đúng với mẹ. Bà ấy 
rất kiên định.” 

Dự đoán của Ron trở thành sự thật chỉ sau vài giờ. Ñgay trước bữa trưa, bà Weasley tách 
Harry khỏi những người khác bằng việc nhờ nó giúp tìm kiếm một cái tất đơn của nam mà 
bà nghĩ có thể đã rơi ra khỏi ba lô của nó. Rồi khi bà cùng nó ở trong cái phòng rửa bát nhỏ 
hẹp, bà bắt đầu nói. 


https://thuviensach.vn 


“Ron và Hermione có vẻ như đang nghĩ về chuyện ba đứa sẽ bỏ học ở Hogwarts,” Bà bắt 
đầu bằng một giọng nhẹ nhàng và thân mật. 

“Dạ,” Harry nói. “m, vâng ạ. Chúng con sẽ làm thế.” 

Chiếc máy giặt đồ rung rung ở phía trong góc, đang vắt một thứ đồ trông như chiếc áo 
vest của bà Weasley. 

“Ta có thể hỏi con tại sao các con lại bỏ học được chứ?” bà Weasley hỏi. 

“Dạ, là do cụ Dumbledore đã để lại cho con... việc phải làm,” Harry lí nhí nói. “Ron và 
Hermion biết về chuyện này, và họ cũng muốn đi cùng với con.” 

“Thế 'việc phải làm' là những gì thế?” 

“Con xin lỗi, con không thể -” 

“Thực lòng mà nói, ta nghĩ Arthur và ta có quyền được biết, và ta chắc chắn rằng ông và 
bà Granger cũng sẽ đồng ý!” bà Weasley ngắt lời. Harry đã e sợ của sự tấn công bằng 
“những mối quan tâm của phụ huynh” này từ trước. Cậu ép mình nhìn thẳng vào mắt của 
bà, và để ý thấy đôi mắt của bà có cùng màu nâu như của Ginny. Nhưng việc này không có 
tác dụng gì. 

“Cụ Dumbledore không muốn bất cứ ai khác biết, bác Weasley à. Cháu thực sự xin lỗi. 
Ron và Hermione không bắt buộc phải đi cùng, đấy là lựa chọn của các bạn ấy -” 

“Ta không nghĩ rằng con cũng phải đi!” bà ngắt lời, không còn ra vẻ hiền hậu nữa. “Các 
con chỉ vừa đủ tuổi, tất cả mấy đứa tụi mày! Thật sự hoàn toàn vô nghĩa, nếu cụ 
Dumbledore cần công việc gì đó phải hoàn tất, cụ có toàn bộ Hội để ra lệnh cho! Harry, con 
thực sự đã hiểu nhầm ý của ông ấy. Có lẽ ông ấy đã nói với con về một điều gì đấy mà ông ấy 
muốn được hoàn thành, và con đã hiểu nó theo cách là ông ấy muốn con -” 


“Con không hiểu nhầm ạ," Harry nói dứt khoát. “Chắc chắn con phải làm.” 

Nó đưa cho bà một cái tất đơn mà nó đã được yêu cầu tìm, cái tất với trang trí hoa văn với 
những cây hương bồ màu vàng. 

“Và thứ này không phải của con. Con không ủng hộ đội Puddlemere United.” 

“Ồ, dĩ nhiên là không,” bà Weasley bất ngờ đổi sang giọng nhẹ nhàng của bà. “Ta phải 
nhận ra điều đó chứ. Vậy thì, Harry à, khi mà chúng ta còn có con ở đây, con sẽ không phiền 
giúp tay cho việc chuẩn bị cho đám cưới của Bill và Fleur chứ? Vẫn có nhiều việc phải làm 
lắm.” 

“Không - con - dĩ nhiên là không ạ,” Harry nói, hơi lúng túng vì bị chuyển chủ đề quá bất 
ngờ. 

“Con thật là ngoan,” bà trả lời, rồi mỉm cười và rời khỏi phòng rửa bát. 

Từ giây phút đó trở đi, bà Weasley luôn khiến cho Harry, Ron và Hermione bận bịu với 
những công việc chuẩn bị cho đám cưới khiến cho ba người không có thời gian để nghĩ 
ngợi. Sự giải thích thích cho hành động này theo Harry nghĩ lúc đầu là việc bà Weasley 


https://thuviensach.vn 


muốn sao nhãng mấy người khỏi những ý nghĩ về thầy Mắt-Điên, và những thảm kịch trong 
chuyến đi vừa rồi của họ. Tuy nhiên, sau hai ngày không ngừng nghỉ với những việc lau chùi 
dao kéo, chọn các màu sắc thích hợp, với băng rôn, hoa cỏ và đuổi những con yêu tỉnh ra 
khỏi vườn, cũng như giúp bà Weasley nấu những mẻ bánh canapé, Harry bắt đầu nghi ngờ 
bà làm vậy với lý do khác. Tất cả những công việc bà giao ra có vẻ như để giữ cho nó, Ron và 
Hermione tách ra khỏi những người kia; thậm chí nó chưa có cơ hội để nói chuyện với hai 
người một cách riêng tư kể từ đêm đầu tiên, kể từ khi nó cho họ về việc Voldemort tra tấn 
Ollivander. 


“Em cho rằng mẹ nghĩ nếu bà có thể không cho mấy người gặp nhau và lên kế hoạch, bà 
sẽ có khả năng ngăn việc anh rời khỏi đây,” Ginny hạ giọng nói với Harry khi hai đứa dọn 
bàn cho bữa tối thứ ba của nó ở đây. 


“Và bà ấy nghĩ là chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?” Harry thì thầm. “Ai đó khác có thể giết 
Voldemort trong khi bà đang giữ bọn anh ở đây làm nhưng việc lặt vặt ư?” 


Harry đã nói mà không suy nghĩ, khuôn mặt Ginny trở nên trắng bệch ra. 
“Vậy... đó là sự thật?” cô bé hỏi. “Đó là việc mà mấy người đang cố để làm ư?” 
“Anh - không - Anh chỉ đùa thôi,” Harry thoái thác. 


Hai người nhìn vào nhau, và có điều gì đấy còn chấn động hơn thái độ sửng sốt lúc nãy 
của Ginny. Bỗng nhiên Harry nhận thấy rằng, đây là lần đầu tiên cậu và cô bé ở riêng với 
nhau kể từ những giây phút vội vàng ở trong những góc nhỏ của sân trường Hogwarts. Cậu 
chắc chắn rằng cô bé cũng nhớ về điều ấy. Và cả hai vội đứng dậy khi cánh cửa mở ra, ông 
Weasley, chú Kingsley cùng Billy đi vào. 


Mọi người ở đây thường ăn tối cùng với những thành viên khác của Hội, bởi vì trang trại 
Hang Sóc giờ đã thay thế số mười hai, quảng trường Grimmauld với tư cách là trụ sở đầu 
não. Ông Weasley giải thích rằng, sau sự ra đi của cụ Dumbledore, vốn là Người Giữ Bí Mật 
của họ, mỗi người trong số họ mà được cụ Dumbledore chỉ điểm địa điểm ở quảng trường 
Grimmauld cũng trở thành một Người giữ Bí mật. 


“Và vì có hai mươi người chúng ta, điều ấy thực sự làm giảm hiểu lực của bùa Trung Tín 
đi rất nhiều. Thêm hai mươi lần cơ hội cho những Tử Thần Thực Tử để tìm ra bí mật từ ai 
đó. Chúng ta không thể trông đợi nó được bảo vệ lâu hơn nữa.” 


“Nhưng chắc chắn Snape sẽ nói với những tên Tử thần thực tử địa chỉ ấy rồi chứ ạ?” 
Harry hỏi. 


“À ừ, Mắt-Điên đã yếm vài câu thần chú chống lại Snape trong trường hợp hắn ta quay trở 
lại nơi đấy lần nữa. Chúng ta hy vọng chúng sẽ đủ mạnh để giữ cho hắn ta ở ngoài và để bịt 
lưỡi hắn nếu hắn cố nói về địa điểm ấy, nhưng chúng ta không chắc chắn được. Thật quá 
liều lĩnh khi tiếp tục sử dụng một địa điểm làm đầu não trong khi sự bảo vệ của nó đã trở 
nên quá lỏng lẻo.” 


Căn nhà bếp trở nên quá đông đúc tối ấy nên sử dụng dao và nĩa khá khó khăn. Harry bị 
nhét vào ngồi cạnh Ginny; có những điều khó nói ra đã lướt qua giữa hai người khiến Harry 


https://thuviensach.vn 


ước rằng họ được tách ra bởi vài người thì tốt hơn. Việc cố gắng hết mức để không chạm 
vào tay của cô bé khiến cho nó loay hoay mãi mới cắt được con gà trong đĩa của mình. 


“Không tin mới gì về thầy Mắt-Điên hả anh?” Harry hỏi BiII. 

“Không có gì cả,” Bill đáp lời. 

Họ đã không thể tổ chức tang lễ cho thầy Moody vì Bill và thầy Lupin đã không thể tìm 
được thi thể của thầy. Thật quá khó để biết vị trí mà thầy có thể đã rơi xuống trong đêm tối 
và trong một trận chiến khốc liệt như thế. 

“Tờ Nhật báo Tiên tri chưa viết một dòng nào về cái chết của thầy hay về việc tìm thi thể 
thầy,” Bill tiếp tục. “Nhưng điều ấy không có ý nghĩa lắm. Tờ báo ấy đang cố giữ yên lặng 
những ngày này.” 


“Và họ vẫn chưa mở một phiên toà nào về việc sử dụng ma thuật chưa đủ tuổi mà cháu đã 
dung để trốn thoát khỏi những tên tử thần thực tử?” Harry nói với qua bàn với ông 
Weasley, và ông lắc đầu. 


“Bởi vì họ biết cháu không có lựa chọn nào khác hay họ không muốn cháu nói với cả thế 
giới là Voldemort đã tấn công cháu?” 


“Điều thứ hai, ta nghĩ vậy. Scrimgeour không muốn thừa nhận rằng Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết- 
Là-Ai-Đấy mạnh như thế nào, hay rằng việc Azkaban đang chứng kiến một loạt vụ vượt 
ngục.” 


“Vâng đúng vậy, tại sao lại nói cho công luận biết sự thật?” Harry nói, nắm chặt cán dao 
khiến cho những vết sẹo mờ trên mu bàn tay phải của nó hiện ra trên làn da: Tôi không 
được nói dối. 


“Không có ai trong Bộ pháp thuật chuẩn bị để chống lại hắn ta ư?” Ron hỏi một cách giận 
giữ. 

“Dĩ nhiên Ron à, nhưng mọi người đang lo sợ,” ông Weasley từ tốn nói, “lo sợ rằng họ sẽ 
là người tiếp theo bị biến mất, rằng con cái họ sẽ là những người bị tấn công tiếp theo! Có 
nhiều tin đồn khó chịu xung quanh chuyện này; như ta là một người không tin vào việc giáo 
sư Muggle học ở Hogwarts đã từ chức. Bà ấy đã mất tích mấy tuần rồi. Trong khi đó 
Scrimgeour vẫn cứ bắt văn phòng của ông ta ngậm miệng; ta chỉ hy vọng ông ta đang có kế 
hoạch nào đấy.” 


Mọi người ngừng lại khi bà Weasley biến ra những đĩa trống trên mặt bàn và phục vụ 
món mứt táo. 

“Chúng ta phải quyết định xem cách em sẽ cải trang như thế nào, Harry à," Fleur nói khi 
mọi người đã có món tráng miệng. “Cho lễ cưới,” cô nói thêm, trông hơi bối rối. “Dĩ nhiên 
rằng, không có ai trong các khách mời của chúng ta là Tử thần thực tử, nhưng chúng ta 
không đảm bảo việc họ sẽ không để điều gì đấy lộ ra ngoài sau khi họ đã uống sâm banh.” 


Ở điểm này, Harry hiểu rằng cô vẫn nghi ngờ Hagrid. 


https://thuviensach.vn 


“Đúng, một ý kiến chính xác,” bà Weasley nói vọng từ đầu bàn nơi bà ngồi, món tráng 
miệng dính vào mũi của bà, và lướt qua danh sách chi chít những việc mà bà đã viết vội lên 
một mảnh giấy. “Bây giờ, Ron, con đã dọn phòng chưa vậy?” 


“Tại sao?” Ron kêu lên, đặt mạnh thìa xuống bàn và nhìn vào mẹ cậu. “Tại sao phòng của 
con lại phải được dọn dẹp? Harry và con thấy ổn với tình trạng hiện tại của nó mà!” 


“Chúng ta đang chuẩn bị cho đám cưới của anh con ở đây trong vài ngày nữa, cậu trẻ ạ-” 


“Và họ sẽ cưới ở trong phòng ngủ của con ư?” Ron bực mình nói. “Dĩ nhiên là không! Vậy 
tại sao trong tên của Merlin -” 


“Đừng nói chuyện với mẹ kiểu ấy,” ông Weasley rắn giọng. “Và hãy làm như con được bảo 
đi.” 


Ron cau có nhìn bố mẹ, rồi cậu nhặt thìa lên tống vào miệng mấy muỗng đầy mứt táo. 


“Tớ có thể giúp, trong số đấy cũng có phần do tớ.” Harry nói với Ron, nhưng bà Weasley 
ngắt ngang lời của cậu. 


“Không, Harry thân mến à, ta sẽ vui hơn nếu cháu giúp bác Arthur cho lũ gà ăn, và 
Hermione, ta rất cảm ơn nếu cháu dọn dẹp những tấm khăn trải giường cho quý ông và quý 
bà Delacour; cháu biết là họ sẽ đến đây vào mười một giờ sáng mai mà.” 


Nhưng rốt cục, chỉ có một xíu việc để làm với những lũ gà. “Không cần, ờ, nói điều này với 
Molly đâu,” ông Weasley nói với Harry, ngăn cho nó không lại gần chuồng gà, “nhưng, ừm, 
Ted Tonks gửi cho ta những gì còn lại của chiếc xe máy của Sirius và, ờm, ta đã giấu chúng - 
nói đúng hơn là - giữ chúng ở đây. Những thứ thật tuyệt vời! Có một cái ống xả, như ta tin 
thì nó được gọi là một cái pin ấn tượng nhất, và sẽ là một cơ hội tuyệt để tìm hiểu sự hoạt 
động của cái phanh. Ta đang cố gắng để ghép chúng lại với nhau khi mà Molly không - ý ta 
là - khi ta có thời gian.” 


Khi hai người quay trở lại nhà, bà Weasley không còn có mặt ở trong nhà, Harry vội chạy 
lên tầng vào phòng ngủ của Ron. 


“Con đang làm, con đang -! Ồ, ra là bồ,” Ron nói thở phào nhẹ nhõm khi Harry vào phòng. 
Ron nằm ngửa lên giường, nơi duy nhất cậu ta chỉ vừa mới dọn dẹp. Căn phòng vẫn bừa bộn 
như là cả tuần vừa rồi; chỉ có một sự thay đổi là Hermione đang ngồi ở góc kia của căn 
phòng, với con mèo lông xù của cô bé, Crookshanks, cuộn ở dưới chân, và cô bé đang sắp 
xếp các cuốn sách thành những chồng lớn, trong đó có một vài cuốn Harry nhận ra là của 
mình. 


“Chào Harry,” cô nói, Harry ngồi xuống cạnh cái giường cắm trại của nó. 
“Và làm thế nào cậu thoát khỏi việc đấy thế?” 


“À, mẹ của Ron quên rằng bà đã nhờ Ginny và tớ thay ga trải giường ngày hôm qua,” 
Hermione nói. Cô ném cuốn Thuật số và Ngữ Pháp vào một chồng và cuốn Sự trỗi dậy và 
Suy thoái của nghệ thuật Hắc Ám vào một chồng khác. 


https://thuviensach.vn 


“Chúng tớ vừa nói chuyện về Mắt-Điên,” Ron nói với Harry. “Tớ nghĩ ông ấy có thể còn 
sống.” 

“Nhưng Bill đã thấy ông ấy bị đánh trúng bởi một Lời Nguyền Chết Chóc,” Harry nói. 

“Đúng thế, nhưng Bill cũng đã bị tấn công,” Ron nói. “Làm thế nào anh ấy chắc chắn 
những gì anh ấy thấy?” 

“Ngay cả khi nếu Lời Nguyền Chết Chóc đánh trật, Mắt-Điên đã bị ngã từ độ cao một ngàn 
feet,” Hermione nói, tay cô cầm cuốn Những đội Quidditch của Anh và Ireland. 

“Ông ấy có thể sử dụng bùa Khiên -” 

“Fleur nói rằng đũa phép của ông đã bị đánh văng khỏi tay của ông ấy,” Harry nói. 

“Ừm, được rồi, nếu hai người muốn ông ấy chết,” Ron gắt gỏng nói, thụi tay mạnh vào cái 
gối. 

“Dĩ nhiên chúng tớ không muốn ông ấy chết!” Hermione nói, tỏ vẻ rất ngạc nhiên. “Thật 
tồi tệ về sự ra đi của thầy ấy! Nhưng chúng tớ đang suy nghĩ một cách thực tết” 

Và bây giờ Harry lần đầu tiên hình dung cảnh thi thể của thầy Mắt-Điên, cũng rũ rượi như 
của cụ Dumbledore, nhưng với một mắt vẫn quay tròn trong hố mắt. Nó cảm giác vừa khiếp 
sợ vừa cảm thấy muốn bật cười lên một cách kỳ quái. 

“Có lẽ những tên Tử thần thực tử đã dọn dẹp sau đấy, điều đấy giải thích tại sao không ai 
tìm thấy ông ấy," Ron nói một cách sáng suốt. 

“Đúng thế,” Harry nói. “Như Barty Crouch, bị biến thành một khúc xương và bị chôn ở 
vườn trước của Hagrid. Bọn chúng có lẽ đã biến thấy Moody và -” 


“Đừng nói nữa!” Hermione thét lên. Giật mình, Harry nhìn lên vừa kịp thấy cô bé bật khóc 
trên cuốn sách Đánh vần cho người học thần chú. 


“Ôi không,” Harry nói, luống cuống đứng dậy khỏi cái giường trại. “Hermione, tớ không cố 
ý khiến cậu buồn -” 

Nhưng Ron bật vội khỏi giường cùng một tiếng cọt kẹt lớn của chiếc giường lò xo cũ kỹ và 
đến trước Harry. Vòng một tay quanh người Hermione, tay kia kéo vội chiếc khăn bẩn mà 
cậu dung để lau cái lò sưởi trước ấy. Ron vội kéo đũa phép ra, cậu chỉ vào chiếc giẻ và nói, 
“Tergeo.” (Tẩy sạch - ND) 


Chiếc đũa phép hút gần hết những vết dầu mỡ. Có vẻ khá hài lòng với chính mình, Ron 
đưa nhẹ chiếc khăn màu khói cho Hermione. 


“Ừm... cảm ơn Ron... Tớ xin lỗi...” cô sụt sịt mũi và nấc nghẹn. “Điều đấy thật quá kh.. 
khủng khiếp, phải không? Ngay... ngay sau cụ Dumbledore... tớ ch-chỉ chư-chưa bao giờ 
nghĩ tới việc thầy Mắt Điên sẽ ra đi, theo một cách nào đấy, thầy ấy trông rất cứng rắn!” 

“Ừ, tớ biết,” Ron nói, khẽ ôm cô. “Nhưng cậu biết thầy ấy sẽ nói gì với chúng ta nếu thầy 
ấy ở đây chứ?” 


https://thuviensach.vn 


“L-Luôn phải cảnh giác,” Hermione khẽ lau mắt và nói. 


“Đúng thế,” Ron gật đầu, nói tiếp. “Ông sẽ nói với chúng ta học từ những điều đã xảy ra 
với ông ấy. Và điều mà tớ học được là không nên tin tưởng vào một tên hèn hạ nhát gan 
như Mundungus.” 


Hermione cười run run và với người tới để nhặt thêm hai cuốn sách nữa. Và ngay sau 
đấy, Ron vột rút tay khỏi vai của cô; đơn giản là vì cô đã làm rơi cuốn Quái vật của Những 
Quái Vật lên chân của cậu. Cuốn sách được giải thoát khỏi cái dây da và đang kẹp chặt lấy cổ 
chân của Ron. 


“Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi!” Hermione hét lên khi Harry cố kéo cuốn sách khỏi chân Ron và trói 
cái của nợ ấy lại. 


“Mà cậu đang làm gì với những cuốn sách này thế?” Ron hỏi, nằm ngửa người lên giường. 


“Tớ chỉ đang cố chọn cuốn nào để mang chúng cùng với bọn mình,” Hermione nói, “khi 
mà chúng ta đi tìm kiếm những Trường Sinh Linh Giá." 


“Ôi, dĩ nhiên,” Ron nói, vỗ vỗ tay lên trán. “Tớ quên là chúng ta sẽ truy tìm Voldemort ở 
trong một thư viện sách di động.” 


“Ha ha,” Hermione cười, nhìn xuống cuốn Đánh vần cho người học thần chú. “Tớ chỉ băn 
khoăn... chúng ta liệu có cần phải dịch cổ ngữ Rune không? Có khả năng... Tớ nghĩ chúng ta 
nên mang nó đi để đề phòng.” 


Cô thả cuốn học vần vào trong chồng lớn hơn và nhặt cuốn Hogwarts, một lịch sử lên. 
“Nghe này,” Harry nói. 
Nó đã ngồi dậy nghiêm chỉnh. Ron và Hermione nhìn nó với vẻ kiên nhẫn lẫn chờ đợi. 


“Tớ biết các cậu nói sau đám tang cụ Dumbledore rằng hai người muốn đi cùng với tớ,” 
Harry bắt đầu. 


“Chàng ta bắt đầu đây,” Ron nói với Hermione, mắt đảo vòng quanh. 


“Đúng như bọn mình đã dự đoán,” Ron thở dài, quay về phía những cuốn sách. “Cậu biết 
đấy, tớ nghĩ tớ sẽ mang cuốn Hogwarts, Một lịch sử. Ngay cả khi nếu chúng ta không quay 
trở về đấy, tớ không nghĩ tớ sẽ thấy vô tội nếu tớ không mang nó cùng -” 


“Nghe này!” Harry kiên nhẫn nói lần nữa. 


“Không, Harry, cậu nghe này,” Hermione nói. “Chúng tớ sẽ đi với cậu. Điều này được 
quyết định từ nhiều tháng - thậm chí là năm trước, thật đấy.” 


“Nhưng _„ 
“Im lặng đi,” Ron khuyên Harry. 


“- bọn cậu có chắc là bọn cậu đã suy nghĩ thấu đáo chưa?” Harry nhấn mạnh. 


https://thuviensach.vn 


“Hãy xem nào,” Hermione nói, ném mạnh cuốn Du lịch cùng Chẵn tỉnh vào trong đống 
sách bỏ lại kèm theo một cái quắc mắt. “Tớ đã sửa soạn nhiều ngày rồi, cho nên chúng tớ 
sẵn sàng ra đi ngay trong tức khắc, để cho cậu biết thêm là tớ đã luyện tập một vài pháp 
thuật thực sự khá khó, không kể việc lấy trộm toàn bộ thuốc Đa dịch ngay dưới mũi mẹ của 
Ron.” 


“Tớ còn chỉnh sửa ký ức của bố mẹ tớ để bây giờ họ tin rằng họ là Wendell và Monica 
Wilkins, và rằng đam mê của cuộc đời họ là đi cư tới Australia, điều mà họ đã thực hiện 
xong. Điều ấy sẽ khiến cho Voldemort thêm khó khăn để truy tìm họ và tra hỏi họ về tớ - 
hay cậu, bởi vì không may là, tớ có kể khá nhiều về cậu cho họ. 


“Nếu cho rằng tớ sống sót sau cuộc truy tìm những Trường Sinh Linh Giá, tớ sẽ tìm bố và 
mẹ và phá bỏ bùa chú ấy. Nếu tớ không làm được - ừm, tớ nghĩ tớ đã yếm bùa đủ tốt để giữ 
cho họ an toàn và hạnh phúc. Wendell và Monical Wilkins không biết là họ có một đứa con 
gái, cậu thấy đấy.” 


Đôi mắt của Hermione lại đẫm nước mắt. Ron vội bật dậy khỏi giường, ôm lấy cô bé lần 
nữa, nhìn Harry một cách giận giữ vì sự thiếu tế nhị. Harry không thể nghĩ được điều gì hơn 
để nói, ít ra là vì thật hiếm hoi khi thấy Ron dạy ai đó xử sự tế nhị. 


“Tớ - Hermione, tớ xin lỗi - Tớ không -” 


“Không nhận ra là Ron và tớ hoàn toàn biết rõ điều gì có thể xảy ra nếu tớ đi cùng với 
cậu? Thực sự bọn tớ biết. Ron, hãy cho Harry xem điều cậu đã làm đi.” 


“Không, tớ không muốn,” Ron nói. 

“Đi nào, cậu ấy cần phải biết!” 

“Ừm, được rồi! Harry, lại đây nào.” 

Lần thứ hai, Ron thu tay khỏi Hermione và đi lộp cộp lên sàn. 

“Nhanh lên nào.” 

“Tại sao?” Harry hỏi, theo sau Ron ra khỏi căn phòng tới một cái cầu thang nhỏ. 


“Descendo," (Hạ xuống, ND), Ron thì thầm, chỉ đũa phép vào cái trần nhà. Một cái cửa sấp 
mở ngay trên đầu họ với một cái thang hạ xuống chân hai người. Một âm thanh kinh khủng, 
nửa đau khổ, nửa rên rỉ phát ra từ cái hố hình vuông, kèm theo một mùi khó chịu như mùi 
cống rãnh. 

“Đó là con ma cà rồng của cậu, phải không?” Harry hỏi, dù cậu chưa bao giờ gặp sinh vật 
mà thỉnh thoảng phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm này. 

“Ừ đúng rồi,” Ron nói, trèo lên cái thang. “Lên đây và xem qua nó nào.” 

Harry theo sau Ron trèo vài bậc lên cái không gian nhỏ bé ở trên. Đầu và vai của cậu lọt 
vào căn phòng trước khi cậu nhìn thấy một sinh vật cuộn tròn cách cậu vài thước, đang ngủ 
trong bóng tối với cái miệng há rộng. 


“Nhưng nó... nó trông... ma cà rông thường mặc pajamas à?” 


https://thuviensach.vn 


“Không,” Ron nói. “Chúng cũng không thường có tóc đỏ hay nhiều mụn mủ như thế.” 


Harry ngắm kỹ thứ đấy, trông khá là ghê tởm. Nó cũng ở kích cỡ và hình dạng người, khi 
mắt cậu quen dần với bóng tối, Harry nhận ra thứ nó đang mặc rõ ràng là một đôi pajamas 
cũ của Ron. Cậu thường nghĩ chắc chắn rằng ma cà rông thường khá nhầy nhụa và hói, hơn 
là lông lá rậm rạp và bao phủ với nhiều mụn phồng màu tím. 


“Nó là tớ, thấy chưa?” Ron nói. 
“Không,” Harry nói. “Tớ không thấy thế.” 


“Tớ sẽ giải thích nó sau khi quay lại phòng của tớ, mùi này khiến tớ khó chịu quá,” Ron 
nói. Hai người trèo xuống thang và quay lại phòng của Ron, gặp Hermione vẫn đang sắp xếp 
các cuốn sách. 


“Một khi chúng ta rời đi, con ma cà rồng sẽ đến sống ở đây trong phòng của tớ,” Ron nói. 
“Tớ nghĩ nó thực sự trông chờ điều đấy - ừm, khá là khó để nói, vì tất cả những gì nó có thể 
làm là gầm gừ và nhỏ dãi - nhưng nó gật đầu liên tục khi cậu nhắc tới nó. Dẫu sao, nó cũng 
sẽ là tớ với bệnh mụn phồng (Spattergroid - ND). Tốt, phải không? 


Harry trông thực sự rất bối rối. 


“Nó là thế mà!” Ron nói, thực sự làm Harry lúng túng khi mà không nắm bắt được mấu 
chốt của kế hoạch này. “Nghe này, khi chúng ta không đến trường Hogwarts nữa, mọi người 
sẽ nghĩ rằng Hermione và tớ sẽ đi cùng cậu, phải không? Điều đấy nghĩa là những tên Tử 
thần thực tử sẽ đến thẳng gia đình bọn tớ để xem liệu họ có thông tin về nơi chúng ta ở 
không.” 


“Nhưng có vẻ như rằng tớ đã rời đi cùng bố và mẹ tớ; khi mà hàng loạt phù thuỷ gốc 
Muggle đang nói về việc đi trú ẩn vào lúc này,” Hermione nói. 


“Chúng ta không thể ẩn giấu cả toàn bộ giá đình, nó sẽ trông quá lộ liễu và họ cũng không 
thể từ bỏ hết công việc của họ,” Ron nói. “Vậy nên chúng ta sẽ dựng nên một câu chuyện là 
tớ đang bị bệnh nặng với bệnh mụn phồng, đấy là lý do tại sao tớ không thể đến trường. 
Nếu ai đó đến để điều tra, mẹ và bố sẽ cho họ xem con ma cà rồng trên giường của tớ, bị 
phủ đầy mụn nước. Bệnh mụn phồng rất dễ lây, vậy nên họ sẽ không muốn lại gần nó. 
Không có vấn đề gì khi nó không nói được gì cả, bởi vì dĩ nhiên cậu sẽ chả thể nói một từ 
nào một khi mụn đã lan tới cổ họng của cậu. 

“Và bố mẹ cậu cũng ở trong kế hoạch này?” Harry hỏi. 


“Bố đồng ý. Ông ấy giúp Fred và Geogre biến hình con ma cà rông. Còn về mẹ... ừm, cậu 
thấy bà ấy như thế nào đấy. Bà sẽ không chấp nhận chúng ta ra đi cho đến khi chúng ta đã đi 
hẳn.” 


Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, và nó chỉ bị phá vỡ khi Hermione tiếp tục ném những 
cuốn sách lên hai chồng sách. Ron ngồi nhìn cô, còn Harry thì nhìn người này rồi lại chuyển 
sang người kia, không thể nói gì cả. Những biện pháp mà họ đã làm để bảo vệ gia đình của 
họ khiến nó nhận ra, hơn bất cứ điều gì khác, là việc họ chắc chắn quyết tâm đi cùng với nó, 
và rằng họ biết rõ việc đấy sẽ nguy hiểm như thế nào. Harry muốn nói với hai người điều đó 


https://thuviensach.vn 


có ý nghĩa như thế nào với chính nó, nhưng nó không thể tìm được từ ngữ thích hợp nào để 
nói. 

Rồi một âm thanh vọng từ dưới nhà lên xuyên qua sự im lặng đang bao trùm lấy ba 
người, đó là tiếng quát của bà Weasley. 


“Có lẽ Ginny đã vô tình làm sót lại một vết bẩn trong đống khăn ăn," Ron nói. “Tớ không 
biết tại sao nhà Delacour phải đến đây hai ngày trước lễ cưới.” 


“Chị của Fleur là phù dâu, cô ấy cần ở đây cho lễ đính ước, và cô ấy quá trẻ để đến đây 
một mình,” Hermione vừa nói, lưỡng lự nhìn cuốn sách Ngăn đỡ Nữ thần báo tử. 


“À há, những vị khách sẽ không giúp mẹ giảm đau đầu đi đâu,” Ron nói. 


“Điều chúng ta cần phải quyết định là,” Hermione nói, bỏ cuốn Lý thuyết Ma Thuật Phòng 
Vệ vào trong thùng rác mà không buồn liếc nhìn, rồi cô nhặt cuốn Đánh giá việc Giáo dục 
Pháp thuật ở Châu Âu, “là việc chúng ta sẽ đi đâu sau khi chúng ta rời khỏi nơi này. Tớ biết 
cậu muốn tới Thung lũng Godric trước, Harry à, và tớ hiểu lý do tại sao, nhưng... ừm... 
chúng ta nên đặt những Trường Sỉnh Linh Giá lên vị trí ưu tiên chứ?” 


“Nếu chúng ta biết vị trí của bất cứ Trường SInh Linh Giá nào, tớ sẽ đồng ý với cậu,” 
Harry nói, mặc dù không tin Hermione thực sự hiểu mong muốn quay lại Thung lũng Godric 
của Harry. Mộ của cha mẹ nó chỉ thực sự là một phần khiến nó muốn đến đó: nó có một cảm 
giác mạnh mẽ, dù không thể giải thích được, rằng địa điểm đấy giữ câu trả lời cho những 
câu hỏi. Có lẽ đơn giản chỉ vì đấy là nơi nó đã sống sót sau Lời Nguyền Chết Chóc của 
Voldemort; và bây giờ cậu đối mặt cái thử thách để đối mặt nơi đấy, Harry bị kéo tới địa 
điểm nơi điều ấy xảy ra, mong muốn được hiểu lý do. 


“Cậu có nghĩ rằng có khả năng Voldemort sẽ cài người theo dõi ở Thung lũng Godric?” 
Hermione hỏi. “Hắn ta hẳn sẽ trông đợi cậu quay lại và viếng thăm mộ của cha mẹ cậu một 
khi cậu có thể tự do đi đến nơi nào cậu muốn?” 

Điều này Harry chưa nghĩ tới. Trong khi còn loay hoay nghĩ lý do để phản bác lại, Ron lên 
tiếng, hiển nhiên cậu ấy đang nghĩ về vấn đề khác. 

“Người được gọi là R.A.B đó,” cậu nói. “Cậu biết chứ, người mà đã ăn trộm cái mề đay thật 
ấy?” 

Hermione gật đầu. 

“Ông ấy nói trong mẩu giấy nhắn là ông ấy sẽ phá huỷ nó, phải không?” 

Harry kéo cái ba lô lại và lôi cái Trường Sinh Linh Giá giả ra, lôi mẩu giấy của R.A.B vẫn 
được gấp ở bên trong ra. 

“Ta đã ăn trộm cái Trường Sinh Linh Giá thật và dự định phá huỷ nó sớm nhất có thể.” 
Harry đọc to. 

“Vậy, nếu như ông ấy đã xử lý xong nó?” Ron nói. 


“Hay bà ấy.” Hermione xen vào. 


https://thuviensach.vn 


“Bất cứ gì cũng được,” Ron bảo. “như thế chúng ta sẽ đỡ phải làm việc với một cái!” 


“Đúng thế! Nhưng chúng ta vẫn phải thử truy tìm cái mặt dây chuyền thật, phải không?” 
Hermione nói, “để tìm ra thực sự nó bị tiêu huỷ hay là chưa.” 


“Và một khi chúng ta nắm giữ được nó, bằng cách nào cậu thực hiện việc tiêu huỷ một cái 
Trường Sinh Linh Giá?” Ron hỏi lại. 


“Như thế nào?” Harry hỏi. “Tớ không nghĩ không có cuốn sách nào nhắc tới Trường sinh 
linh giá ở trong thư viện ?” 


“Không có,” Hermione nói, mặt cô chuyển sang màu hồng. “Dumbledore đã tịch thu tất cả 
chúng, nhưng cụ - cụ đã không tiêu huỷ chúng.” 


Ron ngồi bật dậy, mắt mở tròn ra. 


“Ôi lạy chúa, đừng bảo cậu đã tìm cách thó những cuốn sách về Trường Sinh Linh Giá đấy 
nhé?” 


“Đấy - đấy không phải là thó!” Hermione nói, khổ sở nhìn Harry rồi chuyển sang Ron. 
“Chúng vẫn ở trong thư viện sách, ngay cả nếu Dumbledore đã mang chúng xuống khỏi giá. 
Dù sao đi nữa, nếu thầy ấy thực sự không muốn bất cứ ai đọc được chúng, tớ chắc chắn thầy 
ấy sẽ gây khó khăn hơn để -” 


“Nói thẳng vào vấn đề đi nào!” Ron nói. 

“Ừm... nó rất dễ dàng,” Hermione hạ giọng nói. “Tớ chỉ thực hiện bùa Triệu tập. Cậu biết 
đấy - thần chú Accio. Và - chúng bay ra khỏi cửa sổ phòng đọc của thầy Dumbledore đến 
thẳng ký túc xá nữ. 

“Nhưng cậu làm việc này khi nào?” Harry hỏi, nửa nghi ngờ nửa khâm phục. 


“Ngay sau khi đám tang của thầy Dumbledore kết thúc,” Hermione nói còn lí nhí hơn nữa. 
“Ngay sau khi chúng ta đồng ý chúng ta sẽ rời trường và đi tìm kiếm những Trường Sinh 
Linh Giá. Khi tớ đi lên tầng trên để dọn dẹp đồ đạc - ý nghĩ ấy chợt hiện ra trong đầu tớ 
rằng sẽ tốt hơn khi chúng ta biết nhiều hơn về chúng... và khi tớ chỉ còn một mình ở đấy... 
vậy nên tớ thử... và câu thần chú đã hoạt động. Những cuốn sách bay thẳng qua cửa sổ đang 
mở và tớ - tớ đã đóng gói chúng.” 

Cô bé im lặng và sau đó nói một cách khẩn nài, “Tớ không tin là thầy Dumbledore sẽ tức 
giận về việc này, vì chắc chắn là chúng ta sẽ không dùng những thông tin ấy để tạo ra một 
Trường Sinh Linh Giá, phải không?” 


“Cậu có nghe thấy bọn tớ phàn này gì không?” Ron vui vẻ nói. “Vậy những cuốn sách ấy ở 
đâu vậy?” 

Hermione lục lọi một lúc và lôi từ chồng sách một cuốn sách dày được bọc bìa da màu 
đen đã bạc màu. Cô trông có vẻ nhăn nhó và giữ nó thận trọng như thể nó là một thứ gì vừa 
chết gần đây. 


“Đây là cuốn sách cho những hướng dẫn rõ ràng làm thế nào để tạo một Trường Sinh 
Linh Giá. Những bí mật của Nghệ Thuật Hắc Ám Nhất - nó là một cuốn sách kinh tởm, thực 


https://thuviensach.vn 


sự khủng khiếp, toàn những pháp thuật ma quỷ. Tớ băn khoăn thầy Dumbledore đã dỡ nó 
ra khỏi thư viện khi nào... nếu thầy không làm việc ấy trước khi thầy là hiệu trưởng, tớ dám 
chắc Voldemort có được những hướng dẫn hắn cần từ đây.” 


“Nhưng tại sao hắn phải hỏi thầy Slughorn làm thế nào để tạo một Trường Sinh Linh Giá, 
khi mà hắn ta đã đọc cuốn sách này?” Ron hỏi. 


“Hắn chỉ tiếp cận thần Slughorn đẻ tìm hiểu việc gì sẽ xảy ra nếu chia linh hồn con người 
thành bảy phần,” Harry nói. “Thầy Dumbledore chắc chắn rằng Riddle đã biết làm thế nào 
để tạo ra một cái Trường Sinh Linh Giá trước khi hắn ta hỏi thầy Slughorn về chúng. Tớ 
nghĩ cậu đúng, Hermione à, đây có thể là nơi mà hắn ta học được những điều đó.” 


“Và càng đọc về những thứ này,” Hermione nói, “chúng càng trở nên tồi tệ và khủng 
khiếp, và càng khó tin cho tớ hơn là hắn ta thực sự đã tạo ra sáu cái. Trong cuốn sách này 
cảnh báo rằng sẽ rất không bền vững khi người ta cắt nhỏ toàn bộ linh hồn ra, ngay cả khi 
chỉ làm một cái Trường Sinh Linh Giá thôi. 

Harry nhớ lại rằng thầy Dumbledore đã nói về Voldemort là hắn ta đã đạt tới một thái 
cực vượt xa “ma quỷ thông thường.” 

“Không có cách nào để đặt linh hồn về vị trí cũ à?” Ron hỏi. 

“Có đấy,” Hermione nói với nụ cười giả bộ, “nhưng điều ấy sẽ là đau đớn tột cùng.” 

“Tại sao? Và làm thế nào để làm điều ấy?” Harry hỏi. 

“Sự hối cải,” Hermione nói. “Cậu phải thực sự cảm thấy những gì cậu đã gây ra. Có một 
mẩu ghi chú trong cuốn sách. Một điều rõ ràng là nỗi đau của việc ấy có thể huỷ diệt người 
ta. Tớ không nghĩ là bằng cách nào đấy Voldemort sẽ cố làm việc này đâu, phải không?” 

“Đúng vậy,” Ron nói, trước khi Harry có thể trả lời. “Thế nó có nói làm thế nào để huỷ diệt 
một cái Trường Sinh Linh Giá trong cuốn sách này không?” 

“Có,” Hermione trả lời, mở một trang sách trông rất mong may như thể đang xem xét bên 
trong mục nát, “bởi vì cuốn sách cảnh báo các phù thuỷ Hắc ám về việc họ phải đặt các bùa 
yếm mạnh như thế nào lên chúng. Từ những điều tớ đọc được, việc Harry làm với cuốn nhật 
ký của Riddle chỉ là một trong vài cách để huỷ diệt một cái Trường Sinh Linh Giá.” 

“Cái gì? Dùng một cái răng nanh của tử xà ư?” Harry hỏi. 

“À, thế thì may mắn sao chúng ta có một đống răng nanh của tử xà đấy,” Ron bảo. “Tớ 
từng băn khoăn chúng ta nên làm gì với chúng.” 

“Thứ đấy không nhất thiết phải là một cái răng nanh tử xà,” Hermionen ói. “Đấy phải là 
một thứ gì đấy thật huỷ diệt đến mức Trường Sinh Linh Giá không thể tự cứu chữa chính 
mình. Nọc tử xà chỉ có một thứ thuốc giải cực kỳ hiếm có -” 

“- nước mắt phượng hoàng,” Harry gật đầu nói. 

“Đúng vậy,” Hermione nói. “Vấn đề của chúng ta là chỉ có rất ít chất có khả năng huỷ diệt 
như nọc độc của tử xà, và chúng quá nguy hiểm để mang theo bên mình. Đấy là một vấn đề 
mà chúng ta phải giải quyết bởi vì đập vỡ, kéo, xé hay nghiền đều không làm sứt mẻ gì 


https://thuviensach.vn 


Trường Sinh Linh Giá được. Cậu phải khiến nó bị hư hỏng quá mức sửa chữa của pháp 
thuật.” 


“Nhưng nếu chúng ta phá huỷ thứ mà nó trốn ở trong,” Ron nói, “tại sao cái mảnh linh 
hồn ở trong ấy không đi và sống trong thứ khác?” 


“Bởi vì Trường Sinh Linh Giá là một thứ hoàn toàn đối lập với con người.” 


Nhận thấy Harry và Ron trông rất bối rối, Hermione vội tiếp tục. “Nghe này, nếu tớ nhặt 
một thanh kiếm lên bây giờ, và Ron, tớ sẽ đâm xuyên cậu với thanh kiếm ấy, tớ không thể 
làm tổn hại linh hồn của cậu một chút nào cả.” 


“Điều ấy sẽ thật sự thoải mái với tớ đấy, tớ chắc chắn,” Ron nói, Harry bật lên cười. 


“Đúng như thế, thật sự đấy! Nhưng ý của tớ là dù bất cứ điều gì xảy ra với cơ thể của cậu, 
linh hồn của cậu vẫn sống sót, không sao cả,” Hermione nói. “Nhưng điều này thì khác với 
Trường Sinh Linh Giá. Mảnh linh hồn ở trong nó phụ thuộc vào cái vật chứa nó, vật đã bị 
phù phép cùng, cho sự tồn tại của nó. Nó không thể tồn tại thiếu vật chứa đựng.” 


“Cuốn nhật ký cũng chết theo một cách nói nào đấy khi tớ đâm nó," Harry nói, nhớ lại 
cảnh mực chảy ra như máu từ những trang sách bị rách, và tiếng hét của mảnh linh hồn 
Voldemort hét lên khi nó biến mất. 


“Và một khi cuốn nhật ký đã hoàn toàn bị huỷ diệt, mảnh linh hồn trú ngụ ở trong ấy 
không thể tiếp tục tồn tại. Ginny đã cố thoát ra khỏi cuốn nhật ký trước đấy, cố xả nước cho 
nó trôi đi, nhưng nó vẫn cứ quay lại như mới.” 


“Chờ đã,” Ron nói, vẻ mặt lo lắng. “Mảnh linh hồn trong cuốn nhật ký đấy đã chiếm giữ 
Ginny, phải không? Làm thế nào chuyện ấy xảy ra nhỉ?” 


“Khi đồ linh vật chứa nó vẫn còn nguyen vẹn, mảnh linh hồn chứa trong có thể di chuyển 
ra ngoài và trong một ai đó nếu họ gần gũi với vật đấy. Tớ không có ý là giữ vật ấy quá lâu, 
chuyện này không liên quan gì tới việc chạm vào nó,” cô tiếp tục trước khi Ron có thể nói. “Ý 
tớ gần gũi ở đây là về mặt tỉnh thần. Ginny đã trao tỉnh thần của cô bé vào trong cuốn nhật 
ký, cô bé khiến chính mình trở nên cực kỳ dễ bị xâm hại. Cậu sẽ gặp rắc rối lớn nếu cậu quá 
hứng thú hay phụ thuộc vào Trường Sinh Linh Giá.” 


“Tớ tự hỏi làm thế nào thầy Dumbledore huỷ diệt cái nhẫn?” Harry nói. “Tại sao tớ chưa 
bao giờ hỏi thầy cả? Tớ chưa bao giờ thực sự...” 


Giọng của nó nhỏ lại: nó đang nghĩ về tất cả những điều mà cậu nên hỏi cụ Dumbledore, 
và khi mà thầy hiệu trưởng còn sống, không hiểu tại sao nó có thể lãng phí quá nhiều cơ hội 
để tìm hiểu thêm... để tìm hiểu tất cả mọi thứ... 


Sự im lặng trải trong căn phòng ngủ bị phá tan khi cảnh cửa phòng ngủ mở ra kèm theo 
tiếng kêu răng rắc ở trong tường. Hermione giật mình hét lên và làm rơi cuốn Những bí mật 
của Nghệ Thuật Hắc Ám Nhất; Crookshanks rúc vào dưới gầm giường, rít lên khó chịu; Ron 
nhảy vội xuống giường, dẫm lên mấy mảnh vỏ bìa sô-cô-la ếch, rồi va đầu vào bức tường 
đối diện; còn Harry theo bản năng giơ đũa phép lên trước khi nhận ra là cậu đối diện bà 
Weasley, tóc bà xoã ra còn khuôn mặt thể hiện sự giận dữ. 


https://thuviensach.vn 


“Ta thành thật xin lỗi vì phá hỏng sự gặp gỡ của ba con,” bà nói, giọng hơi run. “Ta chắc 
chắn tất cả các con cần nghỉ ngơi... nhưng có những món quà cưới chất đống ở trong phòng 
ta và ta cần ai đó làm cùng ta. Ta nghĩ là mấy đứa sẽ đồng ý giúp đỡ ta.” 


“Dạ vâng ạ,” Hermione nói, cô có vẻ sợ hãi khi cô đứng dậy, điều khiển những cuốn sách 
bay theo mọi hướng. “chúng cháu sẽ giúp... chúng cháu xin lỗi” 


Nhìn Harry và Ron với vẻ mặt đau khổ, Hermione vội ra khỏi phòng theo sau bà Weasley. 


“Điều này như thể là những con gia tỉnh,” Ron hạ giọng phàn nàn, tay vẫn xoa xoa đâu và 
Harry theo sau. “Không hề có sự hài lòng về công việc. Cái đám cưới này kết thúc càng 
nhanh, tớ sẽ càng hạnh phúc.” 


“Đúng vậy,” Harry đồng ý, “và sau đấy chúng ta sẽ không có gì phải làm ngoài việc tìm 
những Trường Sinh Linh Giá... Nó sẽ như là một kỳ nghỉ, phải không nhỉ?” 


Ron cười lớn, nhưng khi nhìn thấy chồng quà cưới vĩ đại đang chờ đợi ở trong phòng của 
bà Weasley, nụ cười của cậu chợt tắt ngóm. 


Nhà Delacours đến nơi vào sáng ngày hôm sau vào lúc mười một giờ. Harry, Ron, 
Hermione và Ginny cảm giác khá bực mình về gia định Fleur lúc này; và với một vẻ duyên 
dáng mệt mỏi, Ron chạy vội lên tầng để đi một đôi tất không bị lệch loại, và Harry phải cố 
gắng vuốt thẳng tóc của cậu. Và khi tưởng mọi việc đã xong xuôi rồi, họ bị lôi ra ngoài sân 
sau dưới cái nắng chói chang để chờ những vị khách quý. 


Harry chưa bao giờ thấy nơi này trông gọn gàng đến thế. Những cái vạc rỉ sét và những 
đôi ủng Welington cũ nát thường trải dọc theo đường đi đã được dọn sạch, thay thế bằng 
hai bụi cây rung (Flutterby bushes - ND) đứng ở hai bên cánh cửa trong hai cai chậu lớn; 
mặc dù không hề có gió, những lá cây vẫy nhẹ nhàng, tạo nên một hiệu ứng gợn sóng ấn 
tượng. Những con gà đã bị đuổi đi nơi khác, sân vườn được quét dọn sạch sẽ, và khu vườn 
gần đấy đã được tỉa xén, cắt trổ, và nói chung là dọn dẹp gọn gàng lại, mặc dù vậy với Harry, 
nó thích tình trạng cây cối mọc tràn lan hơn, cảm giác về cảnh này khá là tẻ nhạt khi thiếu đi 
những con yêu tỉnh bụi nhảy lóc chóc khắp nơi. 


Nó giờ đã quên mất bao nhiêu bùa phép đã được yếm xung quanh trang trại Hang Sóc bởi 
cả Hội lẫn Bộ pháp thuật; tất cả những gì cậu biết là nơi này không còn là địa điểm cho bất 
cứ ai di chuyển một cách trực tiếp bằng pháp thuật vào bên trong. Do đó, ông Weasley phải 
đi gặp nhà Delacours ở đỉnh một ngọn đồi gần đấy, nơi họ sẽ đến bằng Khoá Cảng. Âm 
thanh đầu tiên khi gia đình này tiến vào cổng là một tiếng cười cao vút kỳ lạ, hoá ra là từ 
ông Weasley, người vừa xuất hiện ở cổng ngay sau đấy, khệ nệ với hành lý và dẫn đường 
cho một phụ nữ tóc vàng xinh đẹp ở trong bộ áo choàng dài màu lá cây, có thể đây là mẹ của 
Fleur. 


“Má!” Fleur hét lên, chạy lại ôm choàng lấy bà ấy. “Cha!” 


Ngài Delacour không có vẻ gì thu hút như là vợ ông ấy; ông ấy là thấp hơn bà một cái đầu 
và cực kỳ phẳng phiu, với một chùm râu nhỏ nhọn. Tuy nhiên, ông ấy trông khá tự nhiên. 
Hướng về phía bà Weasley trên đôi ủng cao gót, ông hôn vào má bà mỗi bên hai cái, khiến 
cho bà hơi bối rối. 


https://thuviensach.vn 


“Mọi người chắc đã có nhiều khó khăn,” ông ấy nói với một giọng thâm trầm. “Fleur kể 
với chúng tôi mọi người đã phải làm việc rất vất vả.” 

“Ôi, không có gì cả đâu, không có gì cả!” bà Weasley nói rung rung. “Không có vẫn đề gì 
cả!” 


Ron hạ cơn khó chịu bằng việc nhắm đá một con yêu tỉnh vừa ló ra từ sau một bụi cây 
rung mới đặt. 


“Thưa quý bà!” Ngài Delacour nói, trong khi vẫn nắn tay bà Weasley giữa hai bàn tay 
mũm mĩm và rạng rỡ nói. “Chúng tôi thật vinh hạnh được tiến tới sự giao kết giữa hai gia 
đình! Hãy để tôi giới thiệu phu nhân của tôi, Apolline.” 


Quý bà Delcacour bước nhẹ ra và khom người để hôn bà Weasley. 


“Enchantée,” (Rất hân hạnh - tiếng Pháp) bà nói. “Chồng của bà đã kể cho chúng tôi rất 
nhiều câu chuyện thú vị!” 


Ông Weasley cười hơi vang thoải mái; bà Weasley ném cho ông một cái quắc mắt, lập tức 
ông im lặng và giả bộ như đang thể hiện sự xúc động của một người bạn thân thiết. 


“Và, dĩ nhiên, mọi người phải gặp cô con gái nhỏ của chúng tôi, Gabrielle!” Ngày Delacour 
nói. Gabrielly trông như là một Fleur khi còn nhỏ; mười một tuổi, với mái tóc ngang lưng 
màu đồng ánh bạc, cô bé cười thân mật và ôm bà Weasley, sau đấy nhìn sang Harry với ánh 
mắt rạng rỡ, chớp chớp đôi lông mi của cô bé. Ginny cạnh đấy hắng to giọng. 


“Ô vâng, hãy vào trong nào!” bà Weasley rạng rỡ nói, và bà dẫn gia đình Delacours vào 
trong ngôi nhà, với rất nhiều câu nói “Không, làm ơn!” và “Xin mời đi trước!” và “Không có 
gì!”. 


Nhà Delacour nhanh chóng trở thành những người khách nhiệt tình và dễ chịu. Họ luôn 
hài lòng với mọi thứ và luôn giúp đỡ nhiệt tình cho lễ cưới. Ngài Delacour phát âm mọi thứ 
từ sơ đồ chỗ ngồi cho tới đôi giày của phù dâu “Charmant!” (quyến rũ - Tiếng Pháp), còn 
Quý bà Delacour gần như nắm trọn những thần chú làm việc nhà và bà lau sạch cái lò 
nướng chỉ trong một khoảnh khắc; Gabrielle thì theo chị gái đi khắp nơi, cố gắng giúp đỡ 
mọi cách có thể và nói liến thoắng bằng thứ tiếng Pháp khẩu điểu nhanh. 


Mặt xấu của vấn đề là, trang trại Hang Sóc không được xây nên để cho quá nhiều người 
sống như thế. Ông bà Weasley bây giờ ngủ ở trong phòng khách, họ phải tranh cãi với cả 
Quý Ngài và Quý bà Delacour và yêu cầu họ sử dụng phòng ngủ của hai người. Gabrielle ngủ 
cùng Fleur trong căn phòng cũ của Percy, còn Bill phải ngủ chung giường với Charlie, người 
phù rể của cậu một khi Charlie quay trở về từ Romania. Cơ hội để thảo luận các kế hoạch 
với nhau trở nên gần như là không thể, và điều đó thực sự khiến Harry khổ sở. Ron và 
Hermione đã tình nguyện làm việc cho gà ăn chỉ để thoát khỏi cái nhà quá tải. 


“Nhưng mẹ vẫn không chịu để chúng ta một mình!” Ron gầm gừ, và cố gắng thứ hai của 
họ để gặp nhau ở sân nhà đã bị phá huỷ bởi sự xuất hiện của bà Weasley mang theo một giỏ 
lớn đựng quần áo trên tay. 


https://thuviensach.vn 


“Ồ, tốt quá, hai người vừa cho gà ăn,” bà nói lớn khi bà tiền lại gần. “Chúng ta có lẽ nên 
đuổi chúng đi lần nữa trước khi mọi người đến vào sáng mai... để dựng trại cho buổi cắm 
trại,” bà giải thích, ngừng một tý rồi tựa vào chuồng gà. Bà trông có vẻ mệt mỏi. “Rạp ma 
thuật của Millamant... chúng rất tốt... Bill đang hộ tống chúng... Con nên ở trong khi họ ở 
đây, Harry à. Ta phải nói rằng điều ấy thật sự phức tạp để tổ chức một đám cưới, lại có 
những bùa chú bảo vệ xung quanh nơi này. 


“Cháu xin lỗi,” Harry vội nói. 


“Ôi, đừng suy nghĩ ngớ ngẩn thế, cháu ngoan!” bà Weasley nói ngay. “Ta không có ý - 
thực ra an toàn của cháu quan trọng hơn nhiều! Thực ra, ta đang muốn hỏi cháu muốn tổ 
chức sinh nhật như thế nào. Mười bảy tuổi, dĩ nhiên, nó là một ngày quan trọng...” 

“Cháu không muốn ồn ào đâu ạ,” Harry vội nói, nghĩ tới sự căng thẳng sẽ phải đè nặng lên 
mọi người. “Thật sự đấy, bác Weasley à, chỉ một bữa tối bình thừong là tốt rồi ạ... Đó là ngày 
trước đám cưới...” 


“Ô, vậy, nếu cháu chắc chắn, cháu yêu. Ta sẽ mời Remus và Tonk, được chứ? Và còn 
Hagrid nữa?” 
“Như thế sẽ tuyệt lắm ạ,” Harry nói. “Nhưng bác đừng khiến nó có thêm rườm rà nhé!” 


Bà nhìn vào cậu, một cái nhìn dài, một cái nhìn tìm kiếm, và cười hơi buồn, rồi bà đứng 
dậy, đi thẳng vào nhà. Harry lặng nhìn bà vẫy đũa phép nơi gần đường dẫn nước, kéo quần 
áo vào trong không khí và treo chúng lên, bỗng nhiên cậu cảm thấy sự hối hận trào dâng 
trong lòng vì những điều phiền muộn và vì nỗi buồn mà cậu đã mang đến cho bà. 


https://thuviensach.vn 


CHƯƠNG VII: DI CHÚC CỦA CỤ DUMBLEDORE 


Harry đang đi trên một con đường núi trong ánh sáng xanh mát của buổi bình minh. Ở xa 
phía dưới, trong màn sương là một hình bóng mờ ảo của một cái thị trấn nhỏ. Có phải người 
mà nó đang cố công tìm kiếm đang ở kia? Người nó cảm thấy quá cần thiết đến nỗi nó 
không thể nghĩ ngợi được điều gì nữa cả, người đang nắm giữ câu trả lời, câu trả lời cho vấn 
đề của nó... 

“Harry, dậy đi” 


Harry hé mắt. Nó vẫn đang nằm trên chiếc giường trại trong căn phòng xám xịt của Ron. 
Mặt trời vẫn chưa ló dạng và căn phòng vẫn đang chìm trong sự mờ ảo. Con Pigwidgeon vẫn 
đang vục đầu dưới đôi cánh nhỏ ngủ ngon lành. Cái sẹo trên trán vẫn cứ như bị kim châm. 

“Cậu nói mê trong lúc ngủ” 

“Thế à?” 

“Ừ. 'Gregorovitch.' Cậu đã không ngừng nhắc đến “Gregorovitch.'” 

Harry chưa đeo kính, khuôn mặt Ron hiện lên mờ mờ. 

“Ai là Gregorovitch thế?” 

“Mình không biết, cậu mới là người đã nói ra cái tên đấy” 

Harry xoa nhẹ cái trán, trầm ngâm. Nó có một ý tưởng mơ hồ về cái tên đấy. nhưng thực 
sự, nó không nhớ đã nghe nhắc mìnhi ở đâu. 

“Mình nghĩ là ông ta đang bị Voldermort săn đuổi” 

“Tội nghiệp lão,” Ron nói rất tha thiết. 


Harry đứng dậy, vẫn còn xoa xoa cái thẹo, giờ có thể suy nghĩ sáng suốt hơn. Nó cố nhớ 
những gì đã diễn ra trong giấc mơ đêm qua, nhưng tất cả những gì nó có thể nhớ chỉ là một 
chân trời với những ngọn nói và những nét thoáng qua của một ngôi làng. 


“Mình nghĩ hắn ở nước ngoài.” 
“AI, Gregorovitch á?” 


“Voldemort. Mình nghĩ hắn đang ở một vùng xa xôi nào đó, tìm kiếm Gregorovitch. Ở Anh 
mình không nghĩ có một nơi nào trông như vậy.” 


“Cậu nghĩ rằng cậu lại đột nhập vào tâm trí hắn một lần nữa?” 
Ron nói một cách lo lắng. 


“Hãy giúp mình và đừng nói gì cho Hermione,” Harry nói. “Mặc dù tớ biết cậu ấy mong 
muốn việc mình ngừng nhìn thấy những điều ấy trong giấc ngủ như thế nào ..." 


Nó nhìn chằm chằm vào cái lồng của con Pigwidgeon, suy tư..Tại sao cái tên 
“Gregorovitch” nghe rất quenthuộc? 


https://thuviensach.vn 


“Mình nghĩ," Harry nói chậm rãi, “ông ấy phải có một cái gì đó liên quan tới Quidditch. Có 
mộtmối liên quan nào đấy, nhưng mình không thể-không thể nghĩ được đó là cái gì.” 


“Quidditch?” Ron nói. “Không phải cậu đang nói về Gorgovitch đấy chứ?” 
“Ai cơ?” 


“Dragomir Gorgovitch, truy thủ, đã chuyển qua Chudley Cannons cho một bản hợp đồng 
hai năm. Kỷ lục bỏ được nhiều Quaffle nhất trong một mùa.” 


“Không,” Harry nói. “Hiển nhiên tớ không nghĩ về Gorgovitch.” 
“Mình sẽ không cố nghĩ tiếp nữa,” Ron nói. “Tốt, dù gì cũng chúc mừng sinh nhật.” 
“Wow- Đúng rồi ! Mình quên mất là đã mười bảy!” 


Harry với lấy chiếc đũa phép đang năm bên cạnh chiếc giường, vẫy nó về phía cái bàn 
bừa bộn mà nó đặt chiếc kính, hô lên, “Accio kính!” Dù cho cũng chỉ cách một bước chân, 
nhưng nó cũng là một sự thỏa mãn lớn lao khi nhìn thấy chiếc kính bay về phía mình, ít 
nhất cho đến khi chúng đang nằm ở trước mắt nó.“Nhanh nhẹn đấy,” Ron cười hô hố. 


Hân hoan trong việc thoát khỏi bùa Truy Nguyên, Harry làm cho đồ đạc của Ron bay tứ 
tung trong phòng, làm con Pigwidgeon thức giấc và vẫy ánh một cách đầy kích động trong 
chiếc lồng. Harry cũng thử thắt những chiếc dây giầy bằng phép thuật (những cái nút này 
cũng mất vài phút để gỡ ra bằng tay) và, bổ sung cho sự hào hứng của nó, nó đã làm cho 
mấy cái vỏ cam gắn chặt lên những tấm poster đội Chudley Cannons xanh sáng rực của Ron. 


“Mình sẽ cài khoá quần lại bằng tay đấy,” Ron khuyên Harry, cười khẩy khi Harry lập tức 
ngừng tay lại kiểm tra. “Đây là quà của cậu. Mở nó luôn đi, chắc mẹ mình sẽ không vừa mắt 
mấy thứ này đâu.” 


“Một cuốn sách?” Harry thắc mắc khi nó nhận được một gói quà vuông vức. “Hơi khác với 
truyền thống, phải không?” 


“Đó không phải là một quyển sách bình thường đâu,” Ron nói. “Nó thực sự là vàng: Mười 
hai Cách cực kỳ An toàn để Quyến rũ nữ phù thuỷ. Giải thích tất tần tật những gì cậu cần 
biết về các cô gái. Giá như mình có nó năm ngoái thì mình đã biết chính xác làm thế nào để 
thoát khỏi cô nàng Lavender và mình cũng đã có thể biết được làm thế nào để đi với... Ừ, 
Fred và Geogre đã cho mình một bản của cuốn sách và mình đã học được nhiều điều từ nó. 
Cậu sẽ bất ngờ đấy, và nó cũng không chỉ viết về đũa phép đâu.” 

Khi Harry và Ron xuống đến nhà bếp thì đã có một đống quà sinh nhật nằm trên mặt bàn. 
Bill và Monsieur Delacour đã ăn xong bữa sáng của họ, trong khi bà Weasley cứ tiếp tục 
đứng trò chuyện với họ qua cái chảo rán. 

“Bác Arthur gửi lời chúc cháu một tuổi mười bảy hạnh phúc, Harry,” Bà Weasley nói, tươi 
cười với nó. “Bác ấy phải đi làm từ sớm, nhưng chắc sẽ về vào bữa tối. Quà của chúng ta ở 
trên đầu đấy.” 


https://thuviensach.vn 


Harry ngồi xuống, cầm lấy gói quà mà bà Weasley nóimở ra. Bên trong gói quà là một 
chiếc đồng hồ trông từa tựa cái mà ông bà Weasley đã mua tặng Ron khi nó 17 tuổi; nó bằng 
vàng, với những ngôi sao đang bay vòng vòng ở viền thay cho mấy cái kim. 


“Theo truyền thống thì một phù thủy sẽ nhận được một chiếc đồng hồ khi ở tuổi trưởng 
thành,” Bà Weasley nói, đứng bên cạnh mấy cài nồi và nhìn Harry một cách áy náy . “Bác rất 
tiếc vì cái đồng hồ này không mới bằng cái của Ron, nó là của người em trai của bác - 
Fabian và chú ấy chả bao giờ cẩn thận với những đồ đạc của mình, cái đồng hồ hơi bị móp 
về đằng sau, nhưng...” 

Bà Wesley không nói thêm nữa vì Harry đã đứng dậy và ôm chặt lấy bà. Nó đã cố gắng để 
nói lên những điều không thể nói qua cái ôm nhưng có lẽ bà Weasley hiểu, bởi vì bà xoa má 
của Harry một cách vụng về khi nó bỏ tay ra, rồi bà vung đũa một cách ngẫu nhiên, làm cho 
một nửa chỗ thịt lợn xông khói bắn lên khỏi cái chảo và rơi xuống nền. 


“Sinh nhật vui vẻ, Harry!” Hermione nói, đi nhanh vào trong bếp và đặt một cái gói lên 
trên chồng quà. “Nó thì không có gì nhiều nhưng mình nghĩ là cậu sẽ thích. Thế còn bạn tặng 
gì cho Harry?” cô ấy quay sang hỏi Ron, và cậu chàng thì phớt lờ câu hỏi này. 


“Ó, nhanh nhanh, bóc quà của Hermione nào!” Ron nói. 


Hermione đã mua cho Harry một cái Bông Vụ Mách lẻo mới. Còn một gói quà nữa thì có 
một chiếc dao cạo tự động từ Bill và Fleur ("nớ thì sẻ giúp cảo dâu chơ bạn một cạch iến 
chiển nhứt,” Monsieur Delacour đảm bảo với nó, “nhưng bạn sẽ phải cho nó biết chính xác 
những gì bạn muốn...còn níu khôn thì bản sẽ phát hiển rơ dằng bản sẻ có ít tót hơn bản 
muổn...”), thêm một vài thanh sô cô la từ Delacours, và một hộp to đùng chứa mặt hàng mới 
nhất từ tiệm phù thỉ wỉ wái của 2 anh em Fred and George. 


Harry, Ron và Hermione đã không chần chừ rời khỏi chiếc bàn khi Delacour, Fleur, và 
Gabrielle xuống bếp và làm cho cái nhà bếp ồn ào một cách khó chịu. 


“Mình sẽ gói hết chúng lại cho cậu,” Hermione nói nhanh, và lấy đống quà của Harry ra 
khỏi tay nó và ba trong số chúng thì hưởng lên trên cầu thang. “Mình gần xong rồi, Mình chỉ 
đang đợi cái quần đùi của cậu nhanh chóng được giặt xong, Ron!” 

Ron đang lắp bắp bỗng nhiên bị cắt ngang bởi một tiếng mở cửa ở tầng một. 

“Harry, anh có thể qua đây một lát được không?” 

Đó là Ginny. Ron đột ngột ngừng lại, nhưng Hermione giữ lấy khuỷu tay Ron và kéo lên 
tầng trên. Harry đi theo Ginny lên phòng của cô bé trong sự cậun chồn. 

Nó chưa từng đặt chân vào căn phòng này trước đây. Căn phòng nhỏ nhưng rất sáng sủa. 
Có một tấm poster lớn của ban nhạc Wizarding the Weird Sisters trên tường, và một bức 
hình của Gwenog Jones, đội trưởng của đội Quidditch nữ - Holyhead Harpies, trên một bức 
tường khác. Một cái bàn được dựng đối mặt với cửa số nhìn ra vườn, nơi nó với Ginny đã 
một lần chơi Quidditch-hai-người-một-đội với Ron và Hermione, và là nơi đặt cái lầu to, 
trắng màu ngọc trai. Cái cờ màu vàng cũng cao ngang với cái cửa sổ phòng Ginny. 


https://thuviensach.vn 


Ginny nhìn thẳng vào khuôn mặt của Harry, hít một hơi sâu và nói, “Chúc mừng anh sinh 
nhật thứ mười bảy.” 


“Ư..... cám ơn em.” 


Cô bé vẫn đang nhìn chăm chù Harry; nó tuy nhiên, cảm thấy thật khó mà nhìn vào Ginny 
vì điều đó chẳng khác gì cố căng mặt nhìn chằm chằm vào một cái ánh sáng chói lòa. 

“Cảnh ngoài kia đẹp thật,” nó nói một cách yếu ớt, hường về phía ô cửa sổ. 

Cô bé phớt lờ câu nói đó. Harry không thể cứ trách cô bé. 

“Em không biết nên mua gì cho anh,” cô bé nói. 

“Em không cần mua gì cả.” 

Cô bé không để ý đến lời nói đó. 


“Em không thể nghĩ ra có cái gì hữu dụng cả. Không thể nào quá lớn vì anh sẽ không thể 
đem nó bên mình.” 


Harry liếc nhìn về phía Ginny. Cô bé không khóc; đó là một trong những thứ tuyệt vời của 
cô bé Ginny, có bé hiếm khi khóc lóc. Đôi khi nó nghĩ rằng việc có sáu ông anh trai đã giúp 
cô bé cứng cỏi lên nhiều. 

Cô bé bước lại gần nó. 

“Cho nên em nghĩ, anh nên có cái gì đó để luôn nghĩ về em bởi, anh biết đấy, nếu anh gặp 
một nữ thần khi anh được tự do làm những gì anh bắt đầu làm những gì anh đang dự định .” 

“Anh thật lòng nghĩ rằng những cơ hội hẹn hò khác khá là mờ nhạt.” 


“Vậy là có một cơ hội may mắn cho những gì em đã tìm kiếm,” cô bé nói khẽ, và cô bé hôn 
Harry như chưa bao giờ được hôn trước đó, và Harry cũng hôn cô bé, và đó là một sự lãng 
quên sung sướng hơn cả khi uống nhiều Whiskey, cô bé là thứ duy nhất còn tồn tại trên đời, 
Ginny, cái cảm nhận về cô, một tay nó ôm lấy lưng và tay còn lại thì đang luồn vào mái tóc 
dài với hương thơm thật quyến rũ của cô- 


Cánh cửa bỗng nhiên mở tung ra và hai đứa vội nhảy vọt ra, tách khỏi nhau. 

“Ôi,” Ron nói mỉa mai. “Xin lỗi.” 

“Ron!” Hermione lên ngay sau nó, thở nhẹ. Một thoáng im lặng bao trùm lên không gian 
rồi Ginny nói khẽ, 

“Chúc mừng sinh nhật, anh Harry.” 


Tai của Ron đỏ gay còn Hermione thì đầy lo lắng. Harry muốn đóng sầm cái cánh cửa 
trước mặt chúng, nhưng có vẻ như một dòng nước lạnh đã ập vào căn phòng khi cánh cửa 
bật mở, và cái cảm giác vui vẻ đã nhanh chóng vỡ tan như những bong bong nước. Tất cả 
những lí lẽ để kết thúc mối quan hệ với Ginny, để có thể xa khỏi cô ấy mà không buồn khổ, 
dường như đã lén vào căn phòng cùng với Ron, và tất cả những hạnh phúc đã ra đi. 


https://thuviensach.vn 


Nó nhìn về phía Ginny, muốn nói một điều gì đó với cô bé, dù cho nó thật khó để biết 
được nên nói gì, nhưng cô bé đã quay lưng lại phía nó. Nó nghĩ rằng cô bé đã không thế nào 
có thể ngăn cản, một lần nữa, cô bé rơi lệ. Nó không thể nói điều gì để giúp cô bé yên lòng 
khi ở trước mặt của Ron. 

“Anh sẽ gặp em sau,” nó nói và đi theo hai đứa bạn rời khỏi phòng. 


Ron bỏ xuống dưới nhà, đi qua căn nhà bếp-vẫn-còn-ồn-ã và ra ngoài sân, Harry vẫn 
bước theo Ron, Hermione bước nhanh đằng sau chúng, đầy lo lắng. 


Khi Ron đã đi tách biệt hẳn khỏi bãi cỏ, nó quay qua Harry. 


“Cậu đã đùa cợt với con bé. Thử nghĩ xem cậu đang làm cái quái gì, đảo lộn mọi thứ xung 
quanh con bé à?” 


“Mình chả làm đảo lộn cái gì cả,” Harry nói, Hermione cuối cùng cũng đuổi kịp chúng. 
“Ronl” 

Nhưng Ron đã giơ cánh tay ý muốn ngắt lời cô bé. 

“Khi cậu dừng mối quan hệ, con bé đã thực sự từ bỏ nó...” 


“Mình cũng thế. Cậu biết rằng tại sao mình chấm dứt nó, và đó không phải vì mình muốn 
như thế.” 


“Vâng, nhưng bây giờ thì cậu lại quay qua hôn hít nó và nhóm lên hi vọng bên trong nó...” 

“Ginny không ngu ngốc, cô bé biết điều đó không thể nào xảy ra, và cô bé biết không 
trông mong gì vào chúng mình - đi tới một cuộc hôn nhân, hay là-” 

Khi nó nói đến điều đó, một bức tranh rõ nét hiện ra trong ý nghĩ của Harry với cảnh 
Ginny mặc chiếc áo cưới trắng muốt, kết hôn với một kẻ cao to, vô danh và đầy khó chịu. 


Và trông một khoảng khắc, nó như xoáy vào Harry: tương lai của cô bé thì tự do và không 
bị choán chỗ, còn nó...nó không nhìn thấy bất kì điều gì, trừ Voldemort ở phía trước. 


“Nếu như cậu vẫn tiếp tục tìm kiếm ở con bé ấy những cơ hội.” 


“Nó sẽ không xảy ra nữa,” Harry gắt giọng nói. Ngày hôm nay trời quang đãng nhưng nó 
cảm thấy như mặt trời đã đi mất. “Được chứ?” 


Ron nhìn nửa bất bình, nửa ngượng ngập; nó đưa chân đá qua đá lại một lúc rồi nói, “ừ, 
tốt rồi, nó... Ừ, tốt.” 

Ginny không tìm kiếm thêm bất kì một cuộc chuyện trò riêng nào với Harry trong phần 
còn lại của ngày, cũng không có một ánh mắt hay cử chỉ nào nói lên rằng chúng đã có một 
cuộc trò chuyện trên mức bình thường ở phòng của cô bé. Nhưng dù gì, sự có mặt của anh 
Charlie đã giải tỏa cho Harry. Nó mang đến một khoành khắc nhẹ lòng, nhìn và Weasley bắt 
Charlie ngồi xuống một cái ghế, giơ đũa phép lên đầy đe dọa, và cảnh báo rằng mái tóc của 
anh ấy phải được cắt tỉa thích hợp. 


https://thuviensach.vn 


Trong ngày sinh nhật của Harry, bữa tối đã kéo giãn cái bếp của của trang trại hang Sóc 
để có thể đủ cho sự có mặt của anh Charlie, thầy Lupin, cô Tonks, và bác Hagrid, một vài 
chiếc bàn đã được xếp nối nhau ngoài vườn. Fred and George đã phù phép một số đèn lồng 
màu đỏ tía để chúng xếp thành con số 17 khổng lồ, được treo phía trên đầu những vị khách. 
Nhờ sự chăm sóc của bà Weasley, vết thương của George đã liền lại và sạch sẽ, nhưng Harry 
vẫn chưa quen với cái lỗ ở một bên đầu anh ấydù cho hai anh em sinh đôi cứ thích đùa về 
nó. 

Hermione làm ra những biểu ngữ vàng và đỏ tía từ đầu đũa phép và chúng tự mình giăng 
đầy nghệ thuật qua những cái cây và bụi cây. 


“Đẹp đấy,” Ron nói, cùng lúc với dung biểu ngữ cuối cùng bắn ra khỏi đầu đũa phép, 
Hermione làm cho những lá táo dại biến thành màu vàng. “Cậu đã luôn rất tốt về mấy vấn 
đề này.” 

“Cám ơn, Ron!” Hermione nói, ánh mắt của cô nàng có một chút vui lòng xen lẫn một chút 
ngượng ngừng. Harry phải quay đi để tránh bật cười. Nó có một ý nghĩ buồn cười là nếu nó 
bỏ thời gian một chút thì nó sẽ tìm được một chương về những lời khen ngợi trong cuốn 
Mười hai Cách cực kỳ An toàn để Quyến rũ nữ phù thuỷ; nó bắt gặp ánh mắt của Ginny và 
cười với cô bé trước khi nhớ tới lời hứa của nó với Ron và nhanh chóng quay sang bắt 
chuyện với Monsieur Delacour. 


“Tránh đường nào - tránh đường nào!”- Bà Weasley ngâm nga, từ cái bếp lò xuất hiện 
một trái Snitch khống lồ to như một quả bóng chuyền bãi biển lơ lửng trước mặt bà. Tận 
sau mấy giây thì Harry mới nhận ra đấy là cái bánh sinh nhật của mình được bà Weasley đã 
dùng đũa phép phép treo lên, thay vì liều lĩnh để nó dưới mặt sàn gồ ghề. Khi cái bánh đã hạ 
cánh ở giữa mặt bàn, Harry nói: 


“Trông nó tuyệt thật, bác Weasley à.” 


“Ö, Không có gì đâu, cháu yêu, Bà nói một cách âu yếm. Qua vai bà, Ron giơ ngón tay cái 
và làm điệu bộ với Harry,Tốt đấy. 

Đến bảy giờ thì tất cả khách mời đã đến đông đủ, Fred và Geogre đã đứng đợi sẵn ở cuối 
lối đi để đón khách vào nhà. Hagrid thể hiện niềm vinh dự được đến bữa tiệc bằng cách mặc 
bộ trang phục đẹp nhất cùng với mái tóc nâu rậm khủng khiếp. Mặc dù Lupin vừa cười vừa 
bắt tay Harry, nó vẫn nghĩ là Lupin trông có vẻ không vui. Tất cả trông đều có vẻ kì quặc, cô 
Tonks, đứng cạnh nó, trông rất rạng rỡ. 

“Chúc mừng sinh nhật, Harry”- Bà cô ấy ôm chặt Harry và nói. 

“Mày bảy tuổi tuổi, à”- Hagrid nói, nhận một cốc rượu to như cái vại từ Fred. “Thế là 
chúng ta đã gặp nhau đc sáu năm rồi đấy, Harry àh, con còn nhớ không?” 

“Hình như thế ạ”, nó nhe răng cười. “Không phải bác xô cái cửa trước, tặng Dudley thêm 
một cái đuôi heo, và nói với con rằng con là một phù thuỷ đấy chứ?” 


“Bác quên hết chỉ tiết rồi”, Hagrid cười như nắc nẻ. “Ron, Hermione, các con có khoẻ 
không?” 


https://thuviensach.vn 


"Chúng con vẫn tốt ạ”. Hermione nói. “Bác thì sao?” 


“Cũng không tệ lắm. Khá bận, chúng ta mới có những con kì lân mới sinh. Bác sẽ cho các 
con xem khi các con trở về -” Harry cố gắng để Ron và Hermione thôi nhìn chằm chằm khi 
Hagrid lục túi. “Đây này. Harry - ta không nghĩ được nên mang cái gì, nhưng rồi ta nhớ ra 
cái này.” Bác lấy ra một cái túi nhỏ bằng lông thú có dải rút dài, rõ rằng là đã được định sẵn 
để buộc xung quanh miệng túi. “Mokeskin, có thế giấu tất cả mọi thứ ở đây, Không ai có thể 
lấy nó ra trừ người chủ. Hiếm lắm đấy.” 


“Rất cảm ơn bác, Hagrid” 


“Không có gì,” Hagrid nói và phấy phấy bàn tay to như nắp thùng rác. “A, Charlie kia rồi. 
Lúc nào cũng thế. Này, Charlie,” 


Charlie tiến lại gần, nhẹ vẫy cái tay một cách buồn bã . Anh Charlie còn thấp hơn cả Ron, 
người thấp mập, trên bắp tay có một số vết bỏng và cào. 


“Chào, Hagrid, thế nào rồi?” 

“Ta đang có ý viết cho cậu vài dòng.Nobert thế nào rồi?” 

”Nobert?”- Charlie cười phá lên. “Con rồng đấy hả? Bây giờ bọn cháu gọi nó là Roberta.” 
“ồ, Nobert là con rồng cái à?” 

“Vâng đúng vậy”- Charlie nói. 

“Làm sao anh biết được?”- Hermione hỏi. 


“Chúng hoang dại hơn”, Charlie nói. Charlie liếc nhìn phía sau và hạ giọng. “Ước gì bố 
khẩn trương lên đến đây ngay. Mẹ bắt đầu bực mình rồi đấy. 


Mấy người quay lại nhìn bà Weasley. Bà vừa cố gắng nói chuyện với Delacour vừa không 
thôi liếc nhìn ra cổng. 


“Tôi nghĩ là chúng ta nên bắt đầu mà Không cần đợi Arthur”. Bà gọi đầy đủ những người 
đang ở vườn sau một hoặc hai phút. “Chắc là ông ấy bị kẹt ở... ô” 


Tất cả mọi người cùng lập tức nhìn vào một vệt sáng vụt qua vườn và vụt lên mặt bàn, rồi 
tự biến thành một con chồn bạc đứng trên chân sau và nói bằng giọng của ông Weasley. 


“Bộ Trưởng bộ pháp thuật cũng đến cùng tôi” 


Vị thần hộ mệnh tan biến thành một làn khói mỏng, khiến cả nhà Fleur nhìn xăm xoi vào 
cái chỗ nó vừa biến mất một cách ngạc nhiên. 


“Chúng ta không nên ở đây,”- Lupin nói ngay. “Harry — ta xin lỗi — Ta sẽ giải thích cho 
con vào lúc khác” 


Ông nắm cổ tay Tonk và kéo cô ta đi xa. Họ đến hàng rào, trèo qua và biến mất trong tầm 
mắt. Bà Weasley ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 


“Ông bộ trưởng — Nhưng tại sao? -Ta không hiểu —” 


https://thuviensach.vn 


Nhưng cũng chẳng còn thời gian để bàn chuyện đấy nữa; Một giây sau, ông Weasley hiện 
ra từ trong làn không khí, cùng với ông Rufus Scrimgeour, dễ nhận ra ngay lập tức bởi mái 
tóc hoa râm bờm xờm. 


Hai người mới đến đi bộ qua sân hướng về cái vườn và cái bàn đèn lồng, nơi mọi người 
ngồi một cách im lặng, nhìn họ đang tiến đến dần. Scrimgeour càng đến gần thì ánh đèn 
lồng càng chiếu rõ hơn. Harry nhận ra là ông ta già hơn nhiều so với lần cuối gặp mặt, gầy 
dơ xương và trông thật khắc khổ. 


“Xin lỗi vì tôi đã xen ngang”- ông Scrimgeour vừa nói vừa đi khập khiễng dừng chân 
trước bàn tiệc. “Nhất là tôi nhận ra tôi còn phá hỏng cả một buổi tiệc”- Đôi mắt ông nấn ná 
nhìn chiếc bánh sinh nhật Snitch khổng lồ. 


“Chúc mọi điều hạnh phúc sẽ đến với cháu” 
"Dạ, cảm ơn”- Harry nói. 


“Ta cần nói chuyện riêng với cháu”- Scrimgeour nói tiếp. “Â, với cả cậu Ronald Weasley 
cùng cô Hermione Granger nữa”. 


“Chúng cháu à ?” - Ron sửng sốt. “Tại sao lại là chúng cháu?” 


“Ta sẽ nói với riêng với các cháu” - Scrimgeour nói. “Ở đây có chỗ nào như thế không?” 
Ông hỏi bà Weasley. 


“Có, tất nhiên rồi” - Bà Weasley đáp, trông rất căng thẳng. “Cái, ờ, cái phòng khách, tại sao 
ông không dùng nó nhỉ?” 


“Cháu dẫn đường đi”- Scrimgeour nói với Ron. “Arthur, anh Không cần đi theo chúng tôi 


Harry nhận thấy hai ông bà Weasley nhìn nhau một cách lo lắng, và rồi nó, Ron cùng 
Herminone đứng dậy. Trên đường quay về nhà trong yên lặng, Harry biết là hai đứa kia 
cũng đang nghĩ như nó. Ông Scrimgeour chắc chắn, bằng cách nào đó, biết là ba đứa nó định 
rời khỏi Hogward. 


Scrimgeour vẫn không nói gì khi cả bốn người đi qua cái nhà bếp bừa bộn và đến phòng 
khách của trang trại. Mặc dù cả khu vườn đã được trang hoàng bằng ánh đèn vàng dịu buổi 
tối, ở trong đây vẫn rất tối. Harry vẩy nhẹ đũa thần vào cái đèn dầu khi nó bước vào, làm 
căn phòng tồi tàn nhưng khá ấm cúng được chiếu sáng. Ông Scrimgeour ngồi vào cái ghế 
võng, cái mà Ron vẫn hay chiếm, còn Ron, Harry và Hermione ngồi chen chúc nhau trên cái 
ghế sofa. Khi mọi người đã ổn định, Scrimgeour bắt đầu nói. 


“Ta có vài câu hỏi cho cả ba cháu, và ta nghĩ tốt nhất là nên nói với từng đứa một. Nếu hai 
cháu” - ông chỉ vào Harry và Hermione - “có thể lên gác đợi, thì ta sẽ bắt đầu với Ronald. 


“Chúng cháu sẽ chẳng đi đâu cả” Harry nói, Hermione gật đầu cương quyết. “Ông có thể 
nói chuyện với cả bọn, hoặc là không gì cả.” 


Scrimgeour nhìn Harry một cách lạnh lùng và đầy suy tính. Harry cảm tưởng là ông bộ 
trưởng đang nghĩ xem khai chiến về việc này có nên không. 


https://thuviensach.vn 


“Cũng được thôi, cả ba đứa”. Ông ta lưỡng lự. Rồi ông ta nói rõ ràng: “Ta ở đây, chắc chắn 
là các cháu cũng biết, vì di chúc của cụ Dumbledore. 


Harry, Ron và Hermione nhìn nhau. 

“Thật là ngạc nhiên! Các cháu không biết là cụ Dumbledore đã để lại cho mình cái gì à?” 
”Tâ...Tất cả bọn cháu ư?” Ron nói. “Cháu và cả Hermione nữa à?” 

“Đúng vậy, tất cả —” 

Nhưng Harry ngắt lời. 


“Nhưng thầy Dumbledore đã mất từ hơn một tháng trước rồi. Tại sao đến tận bây giờ ông 
mới trao cho chúng cháu những gì thầy để lại?” 

"Nó không quá rõ ràng sao?”- Hermione nói, trước khi ông Scrimgeour có thể trả lời. “Họ 
muốn kiểm tra xem thầy đã để lại cho chúng ta những gì. Ông không có quyền làm việc đó!” 
Hermione tức giận, giọng nói hơi run run. 

“Ta có mọi quyền,”- ông Scrimgeour tức giận. “Quy định Tịch thu Hợp lý khiến Bộ trưởng 
có quyền để tịch thu những nội dung của di chúc ấy” 

“Bộ luật ấy đã được viết ra để ngăn việc các pháp sự chuyển nhượng các đồ vật Hắc ám,” 
Hermione nói, “và Bộ phải có bằng chứng rõ ràng rằng việc sở hữu những tài sản ấy là bất 
hợp pháp trước khi tịch thu chúng! Có phải ông đang nói với cháu rằng ông nghĩ cụ 
Dumbledore đã để lại cho chúng cháu thứ gì đấy bị nguyền rủa ư?” 

“Cô có định theo nghề Luật Ma Thuật không đấy, cô Granger?” ông Scrimgeour hỏi. 

“Không, tôi không có ý đỉnh,” Harry đáp lại. “Tôi đang hy vọng sẽ làm điều gì tốt cho thế 
giới này. 

Ron cười phá lên. Ánh mắt của Scrimgeour nhìn cậu rồi lại lướt đi khi Harry nói.i: 

“Thế tại sao ông quyết định trao cho bọn cháu những gì thuộc về chúng cháu ngay bây giờ 
đi? Không có lí do để giữ chúng nữa hả?” 

“Không, ông ta sẽ đưa vì hạn ba mươi mốt ngày đã hết”. Hermione nói ngay tức khắc. “Họ 
Không thể giữ được những vật đó lâu hơn phi họ chứng minh được chúng nguy hiểm. Đúng 
vậy không?” 

“Có phải cậu nói là cậu thân với ông Dumbledore không, Ronald?”- Scrimgeour hỏi, lờ đi 
Hermione. Ron hoảng hốt: 

“Cháu? Cũng Không,... Không hẳn. Harry luôn là người...” 

Ron thoáng nhìn Harry và Hermione, và nhận ra Hermione ra hiệu không được nói tiếp. 
Nhìn thoáng thôi, nhưng hậu quả thì đã xảy ra. Scrimgeour trông có vẻnhư là đã nghe thấy 
những gì ông ta trông đợi, và muốn nghe từ Ron. 

“Nếu như cậu không thân với ông Dumbledore, thế thì cháu giải thích như thế nào về việc 
ông ta nhớ tên cậu trong bản di chúc? Ông đã để lại rất nhiều thứ đặc biệt- thư viện cá nhân, 


https://thuviensach.vn 


những dụng cụ pháp thuật, và những tài sản cá nhân khác — được để lại cho Hogwart. Cậu 
nghĩ tại sao cậu lại được chọn ra?” 


”C...cháu Không rõ”- Ron đáp “Cháu... khi cháu nói con không thân với thầy, ... có nghĩa là 
thầy rất quý cháu...” 


“Cậu quá khiêm tốn đấy”- Hermione nói. “Thầy Dumbledore rất tự hào về cậu đấy”. 


Sự thật đã gần đến thời điểm bị phanh phui; theo như Harry biết, Ron và thầy 
Dumbledore chưa từng ở riêng với nhau bao giờ, và những lần gặp trực tiếp giữa họ thì 
không đáng kể. Tuy nhiên, dường như ông Scrimgeour không nghe thấy. Ông ta cho tay vào 
trong áo choàng và lấy ra một cái túi dải rút, thậm chí còn lớn hơn cả cái mà bác Hagrid đã 
đưa cho Harry. Từ trong túi, ông rút ra một cuộn giấy bằng da dê, mở ra và bắt đầu đọc lớn: 


“0 


Di chúc và chúc thư cuối cùng của Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore'... Rồi, 
chúng ta đây... Cho cậu Ronald Bilius Weasley, ta để lại cho con cái Deluminator của ta, 
mong rằng con sẽ nhớ đến ta mỗi lần con dùng nó.” 


Scrimgeour lấy từ trong túi ra một thứ mà Harry đã được nhìn thấy trước đó: Nó trông 
giống như là một cái bật lửa thuốc màu bạc, nhưng Harry biết nó có quyền năng để hút hết 
ánh sáng của cả một vùng, và rồi trả lại chúng chỉ bằng một cú nhẫn. Scrimgeour cúi người 
xuống và đưa nó cho Ron, cậu nhận lấy và xoay đi xoay lại bằng những ngón tay một cách 
sững sờ. 


bô) 


“Nó rất giá trị đấy”- ông Scrimgeour nói, nhìn Ron. “Nó thậm chí còn độc nhất vô nhị. 
Chắc chắn nó là do ông Dumbledore tự thiết kế. Tại sao ông ta lại để lại cho cháu những thứ 
hiếm có như vậy?” 


Ron lắc lắc đầu, ngơ ngác. 


“ Ông Dumbledore chắc chắn đã từng dạy hàng nghìn học sinh” - ông Scrimgeour kiên 
nhẫn. “Thế nhưng những học sinh ông ta nhớ trong di chúc chỉ là ba người. Tại sao lại thế? 
Ông ta nghĩ nghĩ cháu có thể sử dụng được cái Deluminator như thé nào, hả Weasley? ” 


“Để tắt đèn, cháu nghĩ thế” - Ron lầm bầm. “Cháu có thể làm gì hơn được với nó nữa?” 


Hiển nhiên là Scrimgeour khôn có gợi ý gì. Sau khi liếc nhìn Ron một hai lần lần, hắn quay 
trở lại di chúc của cụ Dumbledore. 


“Cho cô Hermione Jean Granger, ta để lại cho con bản sao của Chuyện kể về những Hiệp 
Sĩ xứ Beedle” mong rằng con sẽ thấy nó thú vị và có ích”. 


Scrimgeour bây h lấy ra khỏi túi một quyển sách trông như là bản sao cổ của cuốn Bí mật 
của Nghệ thuật Hắc Ám Nhất trên tâng. Bìa sách trông nhơ nhuốc và bị bong ra thành từng 
mảng. Hermione nhận lấy nó từ tay Scrimgeour mà không nói lời nào. Cô để quyển sách 
trên váy và nhìn chằm chằm. Harry nhìn thấy tựa sách được viết bằng chứ Rune; nó chưa 
bao giờ học để đọc được loại chữ ấy. Khi nó nhìn, một giọt nước mắt rơi lên những kí tự in 
nổi của cuốn sách. 


“Tại sao cháu nghĩ là ông Dumbledore lại để lại cho cháu quyển sách này, cô Granger?” - 
ông Scrimgeour hỏi. 


https://thuviensach.vn 


“Thầy... thầy biết là cháu thích đọc sách.”- Hermione nói 
“Nhưng tại sao lại là cuốn sách đặc biệt ấy?” 
"Cháu không biết. Chắc thầy nghĩ cháu sẽ thích nó.” 


“Cháu đã bao giờ trao đổi về mật mã, hay là bất kì hình thức nào về việc trao đổi những 
tin nhắn bí mật, với Dumbledore chưa?” 


"Không, con chưa từng”- Hermione vừa nói vừa dùng tay áo lau mắt. “Và nếu như Bộ đã 
không tìm thấy những gì bí ẩn trong vòng ba mươi mốt ngày, cháu nghi ngờ là cháu sẽ tìm 
được đấy.." 


Hermione nín khỏi bật khóc nức nở. Ba người binêm chặt trên ghế khiến Ron rất khó 
khăn mới quang được tay lên vai Hermione. Scrimgeour quay trở lại bản di chúc. 


„”Ụ 


' “Cho cậu Harry James Potter,” ông đọc, và bên trong Harry dường như thu nhỏ lại vì sự 
phấn khíc,. “Ta để lại cho con trái Snitch con bắt được lần đầu tiên tại trận Quitditch đầu 
tiên của con ở Hogwart, như là sự nhắc nhở về phần thưởng cho tính kiên trì và khéo léo.” 

Khi ông Scrimgeour lấy ra một quả bóng nhỏ cỡ quả óc chó màu vàng, những cái cánh 
màu bạc của nó vãy vẫy một cách yêu đuối, Harry Không thể không cảm giác thất vọng. 

“Tại sao Dumbledore để lại cho cậu trái Snitch này?” - ông Scrimgeour hỏi. 

“Cháu không biết,” - Harry nói. “Những cái lí do mà bác vừa đọc, con nghĩ là.... để nhắc 
nhở con về những gì con có thể nhận được nếu như con....... kiên trì và bất cứ cái gì khác.” 

“Cậu nghĩ rằng quà tặng đó chỉ mang tính tượng trưng thôi sao?” 

“Cháu nghĩ như vậy,” Harry nói. “Không thì còn là cái gì hơn được nữa?” 

“Tôi mới đang là người đặt câu hỏi,” ông Scrimgeour nói, dịch cái ghế của ông lại gần 
chiếc sofa. Bóng tối đã bao trùm lên mọi vật; qua chiếc hàng rào, cái lầu to mang trên mình 
nó một màu trắng trông đến sởn gai ốc. 

“Cháu cần nhấn mạnh với cậu là chiếc bánh sinh nhật cậu hôm nay cũng có hình của trái 
Snitch,” Scrimgeour nói với Harry. “Vì sao?” 

Hermione nở một nụ cười đầy nhạo báng. 

“Ô, hiển nhiên như vậy mà ông không biết sao, nó đang hướng vào một sự thật bằng 
Harry là một tầm thủ xuất sắc, hay ông cho rằng,” cô nói. “Chắc chắn có một thông điệp bí 
mật từ cụ Dumbledore ở bên dưới lớp keml” 

“Tôi không nghĩ là có thứ gì giấu dưới lớp kem,” ông Scrimgeour nói, “nhưng một trái 
banh Snitch có thể là chỗ che dấu tốt cho một vật gì đó nho nhỏ. Các cô cậu biết vì sao, tôi 
chắc chắn vậy?” 

Harry nhún vai, Hermione, tuy nhiên, lại trả lời: Harry nghĩ răng việc trả lời một cách 
chính xác như là một thói quen đã ăn sâu vào tư tưởng cô bé mà giờ đây, cô bé không ngăn 
nó lại được. 


https://thuviensach.vn 


“Bởi vì tất cả những trái Snitch thì đều có một bộ nhớ,” cô bé nói. 

“Cái gì?"Harry và Ron đồng thanh; cả hai đứa vẫn cứ quan niệm rằng Hermione thì chả 
biết gì nhiều về Quidditch. 

“Chính xác,” Scrimgeour nói. “Một trái Snitch thì không được chạm bởi một bàn tay trần 
trước khi nó được phóng, với người làm ra nó cũng thế, họ phải đeo găng tay. Nó mang 
trong mình một sự kích thích bởi thế nó có thể nhận ra được người mà lần đầu tiên có thể 
chạm tay vô nó, trong một tình huống ganh đua để gianh lấy nó. Trái Snitch này” - ông ấy 
cầm trái banh vàng nhỏ xíu lên — “vẫn nhớ được cái lần bị cậu bắt, Potter. Nó thì làm cho 
tôi nghĩ rằng Dumbledore, người có một năng lực phép thuật vĩ đại, dù cho có một vài sơ 
suất nhỏ, có thể đã phù phép trái Snitch này chỉ để mở cho mỗi mình cậu.” 


Tim Harry đập nhanh. Nó chắc chắng rằng ông Scrimgeour đã đúng. Làm thế nào để nói 
có thể không phải cầm trái Snitch bằng bàn tay trần của mìnhtrước mặt ông Bộ trưởng. 

“Cậu không nói gì cả,” Scrimgeour nói. “Có thể cậu đã biết trước cái đang được ẩn dấu 
trong trái banh Snitch?” 

“Không,"Harry thốt lên, vẫn đang băn khoăn làm sao nó có thể chạm vào trái Snitch mà 
không thực sự làm điều đó. Nếu như một mình nó biết được phép Đọc tư tưởng, thực sự 
biết, và có thể biết được ý nghĩ của Hermione; nó có thể đọc được điều gì đang diễn ra trong 
đầu Hermione. 

“Cầm lấy nó,” Scrimgeour nói nhỏ. 

Harry bắt gặp đôi mắt màu vàng của ông Bộ trưởng và biết rằng, nó không có một lựa 
chọn nào khác ngoài việc tuân lệnh . Nó giơ bàn tay của mình ra, ông Scrimgeour lại ngồi 
thẳng lên một lần nữa và đặt trái Snitch, chậm rãi và đầy cân nhắc, vào trong lòng bàn tay 
của Harry. 

Chả có gì xảy ra. Những ngón tay của Harry khép lại đế giữ chặt trái Snitch, trái banh đã 
mệt vì vùng vẫy hết sức. Scrimgeour, Ron, và Hermione, và vẫn còn le lói hi vọng là sẽ có 
một điều gì đó xảy ra trong một vài tính huống. 

“Đầy kịch tính nhỉ,” Harry nói lạnh băng. Cả Ron và Hermione đều phá ra cười. 

“Đó là tất cả rồi đúng không?” Hermione hỏi, đứng dậy khỏi chiếc ghế võng. 

“Không hẳn thế,” Scrimgeour nói, lúc này đang giận dữ “Cụ Dumbledore còn để lại một 
chúc thư nữa, Potter.” 

“Đó là cái gì?” Harry khỏi, đầy kích động. 

Lần này ông Scrimgeour không có ý định tìm hiểu cái ý nghĩa của di chúc nữa. 

“Thanh gươm của Godric Gryffindor,” ông ta nói. Hermione và Ron như bật dậy. Harry 
nhìn quanh để tìm một dấu hiệu của cái chuôi cẩn hồng ngọc, nhưng ông Scrimgeour thì 
không mang theo thanh gươm cùng với cái túi da bởi vì trong bất cứ trường hợp nào, cái túi 
quá nhỏ. 


“Vậy giờ nó ở đâu?” Harry hỏi đầy nghi hoặc. 


https://thuviensach.vn 


“Thật không may,” Scrimgeour nói, “Cái thanh gươm đó không thuộc về cụ Dumbledore 
để cụ có thể cho đi. Thanh gươm của Godric Gryffindor là một vật mang tính lịch sử quan 
trọng, và như vật, thuộc và...” 


“Nó thuộc về Harry!” Hermione nói nóng nảy. “Nó đã chọn Harry, chính bạn ấy mới là 
người tìm thấy nó và rút nó ra từ chiếc nón phân loại-” 


“Theo như những dẫn chứng lịch sử đáng tin cậy, thanh gươm trao nó vào tay bất kì một 
Gryffindor xuất sắc nào,” Scrimgeour nói. “Và điều đó thì sẽ không làm cho nó chính xác 
thuộc về ngài Potter đây, dù cho cụ Dumbledore có thể đã quyết định.” ông Scrimgeour gãi 
nhẹ má, xem xét kĩ lưỡng Harry. “Sao cậu nghĩ vậy -?” 


“Thầy Dumbledore muốn đưa cho cháu thanh gươm à?” Harry nói, cố gắng để giữ mình 
kiềm chế. “Bởi vì có thể cụ ấy nghĩ là nó đẹp khi treo trên tường của cháu chăng?” 


“Đây là một trò đùa à, Potter!” ông Scrimgeour gầm lên. “Có phải vì cụ Dumbledore nghĩ 
rằng chỉ có thanh gươm của Godric Gryffindor mới đủ khả năng để tiêu diệt người kế vị 
Slytherin? Có phải cụ ấy trao cho cậu thanh gươm, Potter, bởi vì cụ ấy nghĩ rằng, cũng như 
bao người khác đnag nghĩ, cậu là môt người đựa chọn để tiêu diệt Kẻ-Chớ-Gọi-Tên-Ra?” 


“Một lý thuyết nghe xuôi tai đấy,” Harry nói. “Đã có một ai thử đâm thanh kiếm qua 
Voldermort chưa? Có thể bộ nên cử một vài người thử làm điều đó, thay vì việc cứ phí hoài 
thời gian của họ để dập tắt mấy chiếc bât-lửa-tắt-đèn hay để che đậy những vụ tẩu thoát 
khỏi Azkaban. Đó có phải điều ông đang làm, thưa ngài Bộ trưởng, im thin thít ở trong 
phòng, hí hoáy cậy tung trái banh Snitch? Rất nhiều người đang chết đi - và tôi cũng suýt 
trở thành một trong số đấy - Voldemort săn đuổi tôi ngang qua cả ba tỉnh, hắn đã giết chết 
thầy Moody, nhưng rồi chả thấy một lời nói nào từ phía bộ pháp thuật, phải không? Và ông 
vẫn trông đợi là bọn tôi sẽ hợp tác với ông ư!” 


“Cậu đi xa rồi đấy!” ông Scrimgeour hét lên, đứng bật dậy: Harry cũng bật dậy. Ông 
Scrimgeour khập khiễng tiến lại gần Harry và ấn đầu đũa phép vào ngực của Harry; Nó để 
lại một lỗ cháy đen trên cái áo của Harry như một ít tàn thuộc lá. 

“Ôi!” Ron nói, nhảy ra khỏi ghế và rút đũa phép nhưng Harry ngăn lại, 

“Đừng! Đừng cho ông ta cái cớ để bắt chúng ta?” 

“Hãy nhớ rằng cậu đang ở một nơi không phải Hogwarts, được chứ?” Ông Scrimgeour nói 
và thở gấp, hơi thở phả vào mặt Harry. “Và nhớ luôn cho rằng, ta không phải = Dumbledore 
để mà có thể tha thứ cho cái thói láo xược và thiếu vâng lời của cậu? Cậu có thể coi cái thẹo 
đó như một chiếc vương miện, Potter, nhưng đây không phải lúc để mà một thằng-nhãi- 
mười-bảy-tuổi được phép nói ta cần làm cái gì! Cậu nên học thêm về sự kính trọng!” 

“Cũng là thời gian để ông kiếm được nó.” Harry nói. 

Cái sàn ra rung lên bởi tiếng nhiều bước chân chạy lại, cánh cửa phòng bật mở và ông bà 
Weasley chạy vào. 

“Chúng tôi- chúng tôi nghe thấy -” ông Weasley nói, nhìn một cách đầy lo lắng trước sự 
mặt-đối-mặt của Harry và ông bộ trưởng. 


https://thuviensach.vn 


"—sự to tiếng,” Bà Weasley hổn hển. 


Ông Scrimgeour bước lùi lại một bước, liếc nhìn cái lỗ thủng mà ông ta làm ra trên cái áo 
của Harry. Ông ta dường như hối hận về sự nóng nảy quá mức của mình. 


“Không - không có gì đâu,” ông ta càu nhàu. “Tôi.... Thấy tiếc về quan điểm của cậu,” ông 
ta nói, nhìn thẳng vào gương mặt của Harry. “Có lẽ cậu đã nghĩ là Bộ đã không ước muốn 
như những gì cậu - những gì Dumbledore - mong chờ. Chúng ta nên hợp tác với nhau.” 


“Tôi không thích cái phương pháp của ông chút nào, thưa ông bộ trưởng,” Harry nói. 
“Ông nhớ không?” 


Lần thứ hai, nó giơ bàn tay phải lên và đưa cho ông Scrimgeour xem cái vết thẹo màu 
trắng, đánh vần câu Tôi không được nói dối . Nét mặt ông Scrimgeour đanh lại. Ông ta quay 
đi không một lời nói và khập khiễng ra khỏi phòng. Bà Weasley bước theo lão đi ra khỏi 
phòng và rồi Harry nghe thấy tiếng dứng lại. Sau một phút bà Weasley quay lại và nói, “Ông 
ta đi rồi!” 

“Ông ta muốn cái gì vậy?” Ông Weasley hỏi và nhìn ba đứa Harry, Ron, và Hermione cùng 
lúc khi bà Weasley quay trở lại. 


“Để đưa những gì cụ Dumbledore để lại cho bọn cháu,” Harry nói. “Và họ cũng chỉ nói về 
nội dung chúc thư của cụ.” 


Ở ngoài vườn, trên mấy cái bài, ba đồ vật mà ông Scrimgeour đưa cho chúng được 
chuyền tay tất cả mọi người. Mọi người la hét ầm ï quanh cái Tắt-lửa và cuối - Chuyện kể về 
những hiệp sĩ xứ Beedle và không ngớt than vãn về cái sự thật rằng ông Scrimgeour đã 
khước từ việc trao lại thanh kiếm, nhưng không ai đưa ra một ý kiến gì về việc tại sao cụ 
Dumbledore lại trao cho Harry một trái Snitch cũ. Và đến khi ông Weasley kiểm tra cáiTắt 
lửa lần thứ ba hay thứ tư gì đó, Bà Weasley ngập ngừng, “Harry con, mọi người đang rất đói 
vì chẳng ai muốn bắt đầu mà không có con... Bác phục vụ bữa tối được rồi chứ?” 


Tất cả chúng ăn vội vàng bữa tối và sau khi hát “Happy Birthday” và nuốt chứng một 
đống bánh, bữa tiệc đã tàn. Bác Hagrid, người được mời đến đám cưới ngày hôm sau, 
nhưng quá lớn để có thể ngủ tại trang trại Hang Sóc, đã làm một cái lều để ngủ ở cánh đồng 
bên cạnh. 

“Gặp bọn mình trên lầu,” Harry thì thầm với Hermione trong khi chúng đang giúp bà 
Weasley làm cho khu vườn trở lại nguyên trạng. “Sau khi tất cả mọi người đã đi ngủ.” 

Lên trên phòng ngủ, Ron bắt đầu kiểm tra cái Tắt-lửa của nó, và Harry làm đầy cái ví do 
bác Hagrid tặng, không phải với vàng, mà là với những món quà nó được tặng, cho dù chúng 
cũng không có nhiều giá trị cho lắm như chiếc bản đồ đạo tặc, cái gương của chú Sirius tặng 
nó và cái mặt dây chueyenr của R.A.B. Nó kéo chặt dây lại và quấn cái túi quanh cổ nó, rồi 
ngồi giữ trái Snitch và xem đôi cánh mỏng của nó vẫy vậy một cách yếu đuối. Cuối cùng, 
Hermione gõ cửa và nhón chân bước vào phòng. 

“Muffiato,” (Chặn âm thanh - ND) cô bé thì thần và vung cây đũa phép về phía cầu thang. 


“Mình nghĩ là cậu không chấp nhận câu thần chú này mà?” Ron nói. 


https://thuviensach.vn 


“Nhưng thời gian đã thay đổi rồi,” Hermione trả lời. “Giờ thì hãy đưa cho bọn mình xem 
cái Tắt lửa.” 

Ron lấy nó ra, cầm ở trước mặt và ấn nó, chiếc đèn duy nhất trong phòng tắt phụt. 

“Vấn đề là ....”, Hermione khẽ nói trong bóng tối, “chúng ta nên sử dụng nó kết hợp với 
bột tối hù xứ Pêru” 

Một tiếng “cạch” nhỏ, và một quả bóng ánh sang từ cái đèn bật ngược trở lại trần nhà và 
chiếu chiếu sáng bọn nó một lần nữa. 


“Tuyệt vời”, Ron thốt lên, thoáng một chút dè dặt,”"Và theo như họ nói, thì cái này là do 
thầy Dumbledore chế ra”. 


“Mình biết nhưng, chắc hẳn thầy Dumbledore không có ý để cái bật lửa lại chỉ để cho bạn 
tắt đèn thôi đâu.” 


“Mấy cậu có nghĩ thầy biết được rằng Bộ pháp thuật sẽ tịch thu chúc thư cuả thầy và kiểm 
tra mọi thứ để lại cho bọn mình không?”, Harry hỏi 


“Rõ ràng” Hermione nói ngay “trong chúc thư thầy không thể nói cho tụi mình biết tại sao 
thầy để lại mấy thứ đó cho tụi mình, và chúc thư cũng không giải thích...” 


“,. vì lý do gì thầy không gợi ý cho tụi mình khi thầy còn sống nhỉ?” Ron băn khoăn 


“Ừ đúng,” Hermione nói ngay trong lúc gõ nhẹ vào quyển “Truyện kể về những hiệp sĩ 
nhà Beeldle”. “Nếu những thứ này quan trọng đếnmức trở thành mối lo ngại dưới mũi của 
bộ pháp thuật, các bạn nghĩ thầy cho tụi mình biết tại sao à... trừ khi thầy biết nó rõ ràng?” 


“Không đúng, có phải thầy đã không ......” Ron nói, “Mình đã luôn nói rằng là thầy đãng trí 
mà. Tài năng và biết mọi thứ nhưng gàn dở. Để lại cho Harry một trái Snitch cũ- như thế là 
thế nào nhỉ?”. 


“Mình cũng không biết,” Hermione nói. “Khi ông Scrimgeour bắt bạn cầm lẫy nó, Harry, 
mình linh cảm chắc rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra” 


“Ừ vậy thì” hary tiếp lời, tim nó đập nhanh hơn khi đưa trái snitch lên cao bằng những 
ngón tay. “Mình đã không cố gắng hết sức trước ông Scrimgeour?” 


“Y cậu là sao? ” Hermione hỏi 


“Trái Snitch mình bắt được ở trong trận Quidditch đầu tiên của mình?” Harry nói ngay. 
“Hai người ko nhớ à....?"” 


Hermione nhìn hoàn toàn sửng sốt. Ron há hốc miệng vì kinh ngạc cứ nhìn lom lom từ 
Harry đến trái Snitch nhiều lần cho đến khi nó há hốc miệng. 


“Đó là trái mà cậu gần như nuốt chửng!” 


“Chính vậy,” Harry đáp nhanh, lần này tim nó càng đập nhanh hơn nó cố ấn trái Snich vào 
miệng. 


https://thuviensach.vn 


Nó không mở ra. Sự thất vọng và chán nản dâng lên: nó đặt trái banh vàng xuống nhưng 
sau đó Hermione hét lên 


“Chữ viết! Nhìn đi, có chữ viết trên nos†l” 
Nó suýt làm rơi trái banh Snitch trong sự bất ngờ và hào hứng. 


Hermione gần như đã đúng, khắc sâu trên lớp vỏ màu vàng, không hiện ra lần thứ hai, có 
năm được viết từ rất nhỏ, Harry nhận ra ngay hang chữ nghiêng nghiêng đó là chữ viết tay 
của cụ Dumbledore. 


Ta mở ra tại lúc đóng lạiTa mở ra tại lúc đóng lại. 
Dòng chữ biến mất ngay khi nó vừa đọc được chúng. 
“Ta mở ra tại điểm đóng... Nó phải có nghĩa gì chứ 

Hermione và Ron cùng lắc đầu, nhìn ngơ ngác. 

“Ta mở ra tại tại điểm đóng... đóng lại .... Ta mở ra tại điểm đóng lại...” 


Dù chúng nhắc lại nhiều lần, với đủ các ngữ điều khác nhau, vẫn không có một hi vọng 
nào hiểu được những từ đấy. 


“Và còn thanh kiếm”, Ron chốt lại, khi cả bọn đã chán nản với việc tìm hiểu ý nghĩa dòng 
chữ trên trái Snitch” 


“Tại sao thầy muốn Harry có được thanh kiếm?” 


“Và tại sao lại không thể cho mình biết” Harry lặng đi “Mình đã ở đó, đúng là nó đã nằm ở 
trên tường trong phòng thấy khi mình và thấy nói chuyện hồi năm ngoái! Nếu thầy muốn 
mình có được nó, vậy tại sao lại không đưa mình ngay lúc đấy?” 

Cảm giác đang phải ngồi làm một kỳ thi với một câu hỏi phải trả lời cho kì được tự dưng 
làm cho đầu óc nó bùng nhùng, kém minh mẫn. Có điều gì đó trong những cuộc trò chuyện 
dài với thầy Dumbledore năm ngoái không? Buộc lòng nó phải hiểu hết được ý nghĩa? Thầy 
Dumbledore rất mong nó hiểu? 

“Còn về phần cuốn sách này,” Hermione băn khoăn “Chuyện kể về những hiệp sĩ xứ 
Beedle'... Mình chưa từng nghe qua về chúng” 


“Cậu chưa bao giờ nghe ai nói về nó sao?” Ron hỏi, không tin vào tai mình. “Cậu đùa đấy 
à?” 


“Thật vậy,” Hermione ngạc nhiên. “Cậu biết rõ về chúng lắm sao?” 
“Ư, dĩ nhiên!” 


Harry nhìn lên, kinh ngạng. Cái chuyện Ron đọc một quyển sách mà Hermione thậm chí là 
chưa từng nghe qua thật là phi lí. Tuy nhiên Ron càng kinh ngạc hơn. 


https://thuviensach.vn 


“Vậy! tất cả những câu truyện cổ về trẻ con đều được cho rằng là của Beedle đấy, như 
là:Suối nước của Định mệnh Công bằng'... 'Phù thuỷ và cái ấm nhún nhảy'... 'Rabbitty 
Babbitty và cái chân Cục tác... 


“Khoan đã,” Hermione hỏi “Truyện cuối là gì nhỉ?” 


“Thôi nào!” Ron nói, nhìn Harry rồi đến Hermione một cách đầy hoài nghi. “mấy cậu chắc 
hẳn đã nghe về Rabbitty Rabbitty.....” 


“Ron, cậu biết quá rõ Harry rồi còn mình thì lớn lên trong một gia đình Muggle!” 
Hermione nói. “Bọn mình không nghe những chuyện như của bạn khi còn bé mà là “Nàng 
bạch tuyết và bảy chú lùn”, và “Cô bé lọ lem'” 


“Đấy là cái gì, một căn bệnh à?” Ron thắc mắc. 
“Đó là những câu chuyện cổ tích dành cho trẻ con.” Hermione nói, cúi xuống ra dấu. 


“Ờ.” Ron ngập ngừng. "Ý mình là, những gì cậu nghe - Cậu biết đấy - những câu chuyện cổ 
xuất phát từ Beedle. Tớ không biết nguyên bản của chúng như thế nào.” 


“Nhưng mình vẫn thắc mắc tại sao thầy Dumbledore lại cho rằng mình nên đọc chúng” 
Có tiếng lách cách dưới cầu thang. 


“Có thể là anh Charlie, mẹ mình giờ này ngủ rồi, đang loay hoay để mọc lại tóc của ảnh,” 
Ron sốt sắng 


“Đúng ra lúc này bọn mình phải ngủ rồi,” Hermione nói kẽ. “Đừng mong chờ ngày mai 
được ngủ nướng” 


“Ừ”, Ron nhất trí “Một sự nổi khùng của mẹ chú rể với bộ ba thì không khó khăn gì để phá 
hỏng buồi hôn lễ. Mình sẽ lo về đèn đóm” 


Và Ron nhãn cái Tắt-lửa một cái cùng lúc Hermione rời khỏi căn phòng. 


https://thuviensach.vn 


CHƯƠNG VIII: HÔN LỄ 


Ba giờ chiều hôm sau, Harry, Ron, Fred và George đang đứng trước căn lều lớn màu trắng 
trong vườn, chờ đợi những vị khách mời của đám cưới. Harry đã uống một lượng lớn Thuốc 
Đa Dịch và giờ đây trở thành bản sao của một cậu bé Muggle tóc đỏ người địa phương, 
Ottery St .Catchpole, đứa đã bị Fred trộm vài cọng tóc bằng Bùa Triệu Tập. Theo kế hoạch, 
Harry sẽ được giới thiệu là “Anh họ Barny' và kế hoạch này được giao phó cho khá nhiều họ 
hàng nhà Weasley để nguy trang cho nó. 


Cả bốn đứa đều đang dán mắt vào bản kế hoạch xếp chỗ ngồi để có thể hướng dẫn mọi 
người đến đúng chỗ. Một toán những người bồi bàn áo choàng trắng đã đến một giờ trước 
khi buổi lễ bắt đầu, cùng một ban nhạc với bộ vét vàng, tất cả những phù thuỷ này hiện tại 
đều ngồi cách đó không xa, dưới một bụi cây, Harry có thể nhận ra một dải khói thuốc xanh 
từ những vết đốm. 


Sau lưng Harry, lối vào căn lều để lộ ra những hàng ghế bằng vàng mỏng manh dễ vỡ dài 
thật dài được xếp dọc theo tấm thảm dài màu tím. Những cái sào chống đã được quấn bằng 
những bông hoa trắng và vàng. Fred và George đã buộc chặt một bó bóng bay vàng khổng lồ 
đúng vào nơi mà Bill và Fleur sẽ trở thành vợ chồng lát nữa. Ngoài trời, ong bướm đang bay 
lượn một cách chậm chạp, lười biếng qua bãi cỏ và hàng rào. Harry cảm thấy hơi bức bối. 
Cậu bé Muggle mà Harry đang giả dạng béo hơn nó một chút và bộ áo choàng làm nó thấy 
nóng và chật dưới ánh sáng chói lọi trong một ngày hè. 


“Khi anh làm lễ cưới,” Fred nói, giật mạnh cổ áo choàng của chính mình, “anh sẽ chẳng 
đời nào bận tâm đến những thứ vô vị này cả. Các em có thể mặc bất cứ cái gì các em muốn, 
và anh sẽ ếm bùa Trói Toàn Thân lên má cho đến khi buổi lễ kết thúc.” 


“Sáng nay má cũng đâu tệ lắm,” George nhận xét. “Chỉ khóc một ít vì Percy không ở đây, 
nhưng ai cần anh ta chứ? Úi trời, cố gắng nhé - họ đến rồi, nhìn kìa.” 


Một nhóm người ăn vận toàn màu sáng vừa xuất hiện, từng người một, từ nơi vô định nơi 
cuối khu vườn. Trong vòng vài phút đoàn diễu hành đã được hình thành và bắt đầu đi 
ngoằn nghèo theo khu vườn, tiến đến căn lều. Những bông hoa kỳ lạ, những chú chim bị bỏ 
bùa mê đung đưa trên mũ của những vị phù thuỷ, trong khi những viên ngọc kiểu cách đắt 
giá lấp lánh trên ca-ra-vát của nhiều pháp sư; vài tiếng nói hoan hỉ lớn dần, lớn dần, át cả 
tiếng kêu vò vẽ của những chú ong khi đoàn người dừng bước trước căn lều. 


~„, 


“Tuyệt vời, em nghĩ em đã nhìn thấy một vài người nhà là tiên nữ” George bảo, nghến cổ 
để tự làm mình trông khá hơn. “Họ sẽ cần giúp đỡ để hiểu hơn về trang phục Anh của chúng 
ta, em sẽ trông chừng bọn họ...” 


“Không nhanh thế đâu, anh bạn không tai!” Fred giật lại, lao qua một đám những phù 
thuỷ trung niên, tiến đến đoàn diễu hành, “Đây - Cho phép tôi được giúp đỡ,” nó nói với 2 
cô gái người Pháp xinh đẹp. Họ cười khúc khích và sau đó đi theo Fred vào bên trong. 
George bị bỏ lại với những phù thuỷ trung niên và Ron chịu trách nhiệm hướng dẫn người 
bạn đồng sự cũ tại Bộ pháp thuật của ông Weasley, Perkins, trong khi một đôi bạn già lãng 
tai lại được Harry rút phải trong khi bốc thăm. 


https://thuviensach.vn 


“Wotcher,” một giọng nói quen thuộc vang lên khi nó rời khỏi căn lều một lần nữa, nhận 
ra cô Tonks và thầy Lupin đứng ngay trước căn lều. Tóc cô Tonks đã chuyển sang màu vàng 
hoe để chào mừng dịp này. “Anh Arthur nói với bọn cô rằng em là đứa tóc xoăn. Cô xin lỗi 
về tối hôm qua,” cô thì thầm với Harry khi nó dẫn họ qua những lối đi. “Bộ Pháp Thuật đang 
chống lại người sói kịch liệt vào thời điểm này, và bọn cô nghĩ sự hiện diện của bọn cô sẽ 
không nhận được sự đồng tình của em.” 


“Không sao, em hiểu mà,” Harry đáp, hướng tới thầy Lupin hơn là cô Tonks. Lupin nở một 
nụ cười thoáng qua với Harry, nhưng khi họ quay đi, Harry thấy giáo sư Lupin lại chìm vào 
những suy tư buồn bã. Nó không hiểu lý do vì sao, nhưng không còn thời gian để tìm hiểu 
vấn đề đó: lão Hagrid vừa gây ra một khối lượng đổ vỡ khá lớn. Hiểu sai sự chỉ dẫn của 
Fred, lão đã tự chọn chỗ ngồi, không phải chỗ ngồi đã được nới rộng và làm chắc thêm bằng 
phép thuật được dành riêng cho lão ở hàng ghế sau, mà là trên đó 5 chiếc ghế và vào thời 
điểm hiện tại mà giờ đây nhìn giống một đống gỗ hoàng kim lớn. 

Trong khi ông Weasley đang khắc phục hậu quả và lão Hagrid xin lỗi bằng cách hét tướng 
lên với bất kì ai, Harry nhanh chóng quay lại lối vào và thấy Ron mặt đối mặt với một phù 
thủy trông rất kỳ cục. Với cặp mắt hơi lác, và một mái tóc trắng xoã ngang vai giống như kẹo 
bông, người đàn ông đội một chiếc mũ chóp với quả tua lúc lắc trước mũi và bộ áo choàng 
với hình ảnh một con mắt mọng nước đang nhạt dần đi thứ màu vàng của lòng đỏ trứng. 
Một biểu tượng kỳ quặc, khá giống với một con mắt hình tam giác, chuỗi dây vàng trên cổ 
phát sáng lấp lánh. 

“Xenophilius Lovegood,” người đàn ông lên tiếng, đưa tay về phía Harry, “Ta và con gái 
sống ở bên kia đồi, người nhà Weasley thật là tử tế vì đã mời bọn ta. Nhưng ta nghĩ con biết 


^ 


Luna con ta?” ông ta nói với Ron. 
“Dạ có,” Ron trả lời. “Cô ấy không đi cùng bác sao ạ?” 


“Nó còn nấn ná lại trong khu vườn nhỏ quyến rũ chỉ để chào hỏi những ông thần lùn giữ 
của, một sự phá hoại tuyệt vời! Có bao nhiêu pháp sư nhận ra rằng chúng ta có thể học được 
bao nhiêu điều từ những ông thần lùn bé bỏng thông minh này - hay để nói đúng tên của 
họ, những người Gernumbili gardensi.” 


“Những ông thần lùn của bọn cháu có thể nguyền rủa rất tuyệt,” Ron đáp, “nhưng cháu 
đoán chắc Fred và George đã dạy cho họ đống từ ấy.” 


Ron dẫn một nhóm thầy phù thuỷ đi vào căn lều khi Luna bước vội vào. 
“Chào Harry,” Luna chào. 

“Ơ - tên tôi là Barny,” Harry chối. 

“Ôi, cậu thay đổi cả tên hả?” Luna hỏi lại với vẻ mặt rạng rỡ. 

“Làm sao mà cậu biết?” 

“Ồ, chỉ là nét mặt của cậu,” cô đáp. 


Giống như cha mình, Luna mặc một bộ áo choàng màu vàng sáng, và cô tự trang trí thêm 
bằng một bông hoa hướng dương lớn cài trên tóc. Một khi bạn vượt qua được ánh sáng chói 


https://thuviensach.vn 


lọi của tất cả mọi thứ trên người cô, ảnh hưởng chung sẽ dễ chịu hơn. Ít nhất thì cũng không 
có cây củ cải nào trên tai cô bé. 

Xenophilius, vẫn đang nói chuyện say sưa với một người quen, đã bỏ lỡ cuộc trao đổi 
giữa Luna và Harry. Tạm biệt người bạn phù thuỷ, ông quay ra con gái đang giơ ngón tay 
lên và nói, “Ba, nhìn này - một ông thần lùn cuối cùng đã cắn con!” 


“Tuyệt vời! Nước bọt thần lùn cực kỳ có lợi!” Mr. Lovegood nói, tóm lấy ngón tay duỗi ra 
của Luna, xem xét những vết châm đang rỉ máu. “Luna, con yêu của ba, nếu con nhận thấy 
một sự thông minh xuất thần nào trong ngày hôm nay, có thể là một ham muốn mạnh mẽ 
thúc giục con hát opera hay ngâm thơ bằng thứ tiếng Người cá, đừng kiếm chết! Có thể lúc 
đó con đã được những ông thần lùn ban tặng cho khả năng ấy!” 


Ron, đi ngang qua họ từ hướng ngược lại, bật lên một tiếng khịt mũi. 


“Ron có thể cười,” Luna bình thản nói khi Harry dẫn cô và Xoniphilius đến chỗ ngồi của 
họ, “nhưng ba mình đã nghiên cứu rất nhiều về phép thuật của những ông thần lùn.” 


“Thật à?” Harry nói, sau đó quyết định không thử thách cách nhìn lập dị của Luna hay ba 
cô bé. “Cậu chắc là cậu không cần bôi gì lên vết cắn chứ?” 


“Ö, không sao,” Luna nói, mút ngón tay một cách mơ màng, nhìn Harry từ đầu đến chân. 
“Trông bạn bảnh đấy. Mình đã nói với ba mọi người chắc sẽ mặc áo choàng, nhưng ba lại tin 
rằng mình nên mặc áo có màu của mặt trời đến một lễ cưới, cậu biết đó, để lấy may.” 


Khi cô bé chạy theo ba, Ron xuất hiện cùng với một phù thuỷ nhiều tuổi hơn đang khoác 
tay nó. Cái mũi khoằm, đôi mắt viền đỏ và cái mũ lông màu hồng làm cô ta trông giống một 
con hồng hạc xấu tính. 

“,. và tóc con dài quá rồi đấy, Ronald, lúc đầu ta đã tưởng con là Ginevra. Thánh Merlin 
ơi, Xinophilius Lovegood đang mặc cái quái gì vậy? Trông chẳng khác gì một mảnh trứng 
tráng! Và cậu là ai?” Cô ta quát vào mặt Harry. 


“A vâng, Dì Muriel, đây là nguời anh em Barry của bọn conl” 


“Lại một thằng Weasley nữa à? Trông mày giống một ông thần lùn quá! Mà Harry Potter 
không ở đây sao? Ta tưởng cậu ta là một người bạn của con, Ronald, hay là con chỉ khoe mẽ 
thôi?” 


“Không ạ, cậu ấy không đến được.” 


“Ừm, cậu ta lại viện cớ gì đó hả? Vậy thì có vẻ không ngu xuẩn bằng ảnh của nó trên báo. 
Ta vừa mới hướng dẫn cho cô dâu cách đội mũ tiara đẹp nhất,” cô ta quát vào mặt Harry. 
“Bọn yêu tỉnh làm, con biết đó, và đã tồn tại trong gia đình ta cả thế kỷ rồi. Nó là một đứa 
con gái xinh đẹp, nhưng vẫn là - một con bé Pháp. Thôi được rồi, tìm cho ta một chỗ ngồi tốt 
nào, Ronald, ta đã một trăm linh bảy tuổi rồi và ta không nên đứng trên đôi chân yếu ớt của 
ta quá lâu.” 


Ron nhìn Harry bằng một ánh mắt đầy ý nghĩa khi nó đi qua Harry và 2 đứa gặp lại nhau 
vài lần sau đó: khi chúng gặp nhau ở cổng vào, Harry đã dẫn hơn một tá người nữa vào chỗ 


https://thuviensach.vn 


ngồi của họ. Căn lầu hiện giờ đã gần như chật cứng, và lần đầu tiên trong ngày, không còn 
một ai xếp hàng ngoài sân. 


“Ác mộng, dì Muriel quả là ác mộng,” Ron nói, lấy ống tay áo lau mặt. “Bả thường đến đây 
vào Giáng sinh mỗi năm, và sau đó, cám ơn Chúa, bả nổi khùng lên vì Fred và George đã đặt 
một quả Bom Phân ngay dưới ghế ngồi của dì vào bữa ăn tối. Ba lúc nào cũng nói rằng bả sẽ 
vứt tên các anh ý ra khỏi di chúc, cứ như là các anh ý muốn lắm vậy, hai người đấy rồi sẽ trở 
nên giàu có hơn bất cứ ai trong gia đình, xem xem họ đã đi được đến đâu ... wow!” Nó nói 
thêm, mắt chớp nhanh khi Hermione đi nhanh về phía chúng. “Trông cậu thật tuyệt!” 


“Cậu lúc nào cũng nói cái giọng ngạc nhiên như vậy,” Hermione đáp, mặc dù cô bé vẫn 
cười. Hermione mặc một chiếc váy cậung màu hoa cà cùng một đôi guốc cao, tóc cô bé trông 
rất bóng mượt. “Dì Muriel tuyệt vời của cậu thì không nghĩ vậy, mình vừa gặp bả trên gác 
lúc bà đưa cho Fleur chiếc mũ tiara. Bả thốt lên, “Trời ơi, đây là đứa bé Muggle đó hả?” và 
sau đó là “điệu bộ xấu xí và mắt cá chân gầy giơ xương.” 


“Đừng để ý làm gì, với ai bả cũng thô lỗ như vậy,” Ron nói. 

“Đang nói về Muriel hả?” George hỏi sau khi trở lại từ căn lầu cùng Fred. “Ư, bả vừa mới 
bảo rằng tai của anh không cân. Đồ dơi già. Anh ước gì ông bác già Bilius vẫn còn sống với 
chúng ta, bác đã từng là người pha trò không thể thiếu trong các lễ cưới.” 

“Không phải bác ấy đã nhìn thấy một Hung Tinh và mất 24 giờ sau sao?” Hermione thắc 
mắc. 


“Ä, ừ, bác ấy đã trở nên hơi kỳ cục cho đến lúc mất,” George thừa nhận. 


“Nhưng trước khi trở nên điên rồ, bác ấy đã là cuộc sống, là tâm hồn của những bữa tiệc,” 
Fred thêm vào. “Bác ấy thường uống hết cả một chai rượu Đế Lửa, sau đó chạy lên sàn nhảy, 
cởi áo choàng và bắt đầu kéo từng bó hoa ra từ cái...” 

“Ö, vâng, bác ấy có vẻ là một người pha trò thực sự,” Hermione nói, trong khi Harry đã 
phá lên cười. 

“Bác ấy chưa bao giờ làm đám cưới, vì một số lý do,” Ron thêm vào. 

“Cậu làm mình ngạc nhiên,” Hermione nói. 

Tất cả bọn chúng cười nhiều đến nỗi chẳng ai nhận ra một vị khách tới muộn, một chàng 
trai trẻ với mái tóc sẫm màu, cái mũi khoằm to và dày, bộ lông mày đen, cho tới khi chàng 
trai giơ tấm vé mời cho Ron, mắt dán vào Hermione, “Em trông thật tiệt vời!” 

“Anh Viktor!” Hermione hét lên, đánh rơi cả chiếc túi có hoa văn hạt tròn, gây ra một 
tiếng đập mạnh, không cân xứng với kích thước chút nào. Cô bé cúi xuống nhặt chiếc túi, đỏ 
mặt vì đã sơ ý đánh rơi, sung sướng nói thêm, “Em không biết là anh, lạy chúa, thật là vui 
khi gặp anh, anh thế nào rồi?” 


Tai Ron lại ửng đỏ. Nó trừng mắt nhìn giấy mời của Krum như thể không thể tin bất cứ từ 
nào trong tờ giấy mời đó, nó gần như hét lên, “Sao anh lại tới đây?” 


“Fleur đã mời tôi,” Krum đáp, lông mày nhướn lên. 


https://thuviensach.vn 


Harry, người chẳng có chút hận thù gì với Krum, đã bắt tay; và sau khi nhận thấy sẽ khôn 
ngoan hơn nếu đưa Krum tách xa khỏi Ron, đề nghị dẫn Krum vào chỗ ngồi. 


“Bạn cậu có vẻ không thoải mái khi gặp tôi,” Krum nói, khi họ bước vào căn lều giờ đây đã 
chật ních người. “Hay là họ hàng của cậu?” Krum thêm vào, liếc qua mái tóc xoăn đỏ của 
Harry. 


“Anh em họ,” Harry lẩm bẩm, nhưng Krum không hoàn toàn chú ý. Sự xuất hiện của Krum 
đã gây ra một sự xáo động, nhất là giữa chị em nhà Tiên nữ: xét cho cùng, anh ta cũng là 
một cầu thủ Quidditch nổi tiếng. Trong khi mọi người đang nghển cổ lên để nhìn anh ta rõ 
hơn, Ron, Hermione, Fred và George đi nhanh qua các dãy ghế. 


“Đến lúc ngồi xuống rồi,” Fred bảo Harry, “nếu không muốn bị cô dâu đè lên.” 


Harry, Ron và Hermione ngồi xuống hàng ghế thứ hai sau Fred và George. Hermione 
trông có vẻ vẫn rất vui, còn tai Ron vẫn đỏ ửng. Sau vài phút, nó thì thầm với Harry, “Cậu có 
thấy anh ta để râu trông thật ngu không?” 

Harry lẩm bẩm vài câu nói nước đôi. 

Một cảm giác mong đợi cậun chồn đã phủ kín căn lều ấm áp, những tiếng xì xào biến mất, 
thay vào đó là những tiếng cười rộn rã. Ông bà Weasley đi bộ qua các dãy ghế, mỉm cười 
vây tay chào họ hàng; bà Weasley mặc một bộ áo choàng hoàn toàn mới màu anh tím với 
một chiếc mũ đi kèm. 

Vài phút sau, Bill và Charlie xuất hiện ở cửa lều, cả hai đều mặc những chiếc áo choàng 
dài, với những bông hoa hồng to màu trắng cài trên khuyết áo. Fred huýt sáo nhẹ và chị em 
nhà Tiên bật ra một tràng cười khúc khích. Sau đó đám đông chìm vào im lặng khi tiếng 
nhạc nổi lên, từ một thứ trông có vẻ giống như những quả bóng bay vàng. 


“ÔI!!” Hermione xoay người trên ghế để nhìn rõ lối vào. 


Nhiều tiếng thở dài bật ra từ các phù thuỷ và pháp sư khi Monsieur Delacour và Fleur đi 
qua các hàng ghế, Fleur lướt đi duyên dáng, còn Monsieur Delacour nở một nụ cười vênh 
váo. Fleur mặc một chiếc váy trắng rất đơn giản và dường như tỏa ra một thứ ánh sáng 
mạnh óng ánh bạc. Trong khi sự lỗng lẫy của cô thường ngày làm cho mọi người trở nên lu 
mờ, hôm nay, sự lộng lẫy ấy dường như tô điểm thêm cho tất cả những ai ngước nhìn ánh 
sáng rực rỡ đó. Ginny và Gabrielle đều mặc những chiếc váy màu vàng, cả hai đều trông 
xinh đẹp hơn nhiều so với ngày thường, và khi Fleur đi tới chỗ Bill, anh ta trông như thể 
chưa từng gặp Fenrir Greyback. 


“Thưa quý ông, quý bà,” một giọng nói nhẹ nhàng như hát vang lên, Harry gần như bị 
choáng khi thấy vị phù thuỷ nhỏ bé, tóc búi lên, người đã đến tham dự lễ tang của thầy 
Dumbledore, giờ đây lại đang đứng trước Bill và Fleur. “Chúng ta có mặt tại đây hôm nay để 
tôn vinh sự hợp nhất của hai tâm hồn chung thuỷ ...” 


KT XU) 


“Vâng, chiếc mũ tiara của tôi đã làm nổi bật vẻ đẹp của tất cả mọi thứ,” Auntie Muriel hạ 
giọng, thì thầm. “Nhưng tôi cũng phải nói rằng bộ áo của Ginevra cắt quá sâu.” 


https://thuviensach.vn 


Ginny ngó xung quanh, vừa nháy mắt vừa cười toe toét với Harry, rồi nhanh chóng quay 
lên phía trên. Tâm hồn Harry lại trôi giạt đi rất xa căn lều, trở về những buổi chiều một 
mình cùng Ginny trên sân trường trống vắng. Đã rất lâu rồi, và những ký ức ấy lúc nào cũng 
dường như quá đẹp đẽ đến nỗi Harry không dám tin đó là sự thật, mặc dù nó đã có những 
giờ phút tuyệt vời của một con người bình thường, một con người không có vết sẹo hình tia 
chớp trên trán ... 


“Wiliam Arthur, anh hãy nắm tay cô Fleur Isabelle....” 


Ở hàng ghế đầu, bà Weasley và bà Delacour đều đang thổn thức, lau nước mắt bằng 
những mảnh đăng ten nhỏ. Tiếng động giống như tiếng kèn vang lên từ phía cuối căn lầu 
cho mọi người biết lão Hagrid đã lấy ra chiếc khăn tay kích cỡ bằng chiếc thảm trải bàn của 
lão. Hermione quay lại, cười với Harry; mắt cô bé cũng ướt sũng nước. 


.. ta tuyên bố 2 con sẽ gắn kết với nhau suốt cuộc đời!” 


Vị pháp sư búi tóc giơ cao chiếc đũa phép qua đầu Bill và Fleur và một dòng sao bạc chảy 
xuống đầu họ; đi vòng theo hình trôn ốc qua những ngón tay được siết chặt vào với nhau 
của 2 người. Khi Fred và George bật ra những tiếng vỗ tay mạnh, những quả bóng vàng trên 
đầu họ nổ tung: Những quả chuông hình chim nhỏ màu vàng ùa ra, tạo ra những tiếng nhạc 
và tiếng chuông ồn Ã. 

“Thưa quý ông, quý bà," vị pháp sư búi tóc dõng dạc nói, “xin mời mọi người đứng dậy.” 


Tất cả mọi người đứng dậy, riêng Muriel thốt lên mấy tiếng càu nhàu, vị pháp sư vung cây 
đũa phép. Những chiếc ghế nơi họ vừa ngồi bay lên một cách duyên dáng khi những “bức 
tường” của căn lều biến mất, và giờ họ đang đứng dưới một mái vòm với những chiếc cọc 
bằng vàng, với một quang cảnh lộng lẫy của mảnh vườn ngập nắng và khung cảnh đồng quê 
thanh bình. Tiếp đó, một dòng vàng lỏng chảy xuống từ phía giữa lầu tạo thành một sàn 
nhảy với ánh sáng lập loè; những chiếc ghế đang bay lượn tự xếp mình vào quanh những 
chiếc bàn nhỏ với khăn trải bàn trắng cũng đang trôi lơ lửng một cách duyên dáng, và ban 
nhạc gồm những nhạc công có áo vét vàng xúm lại quanh bục. 


“Được đó," Ron ra vẻ hài lòng khi những anh bồi bàn bất ngờ xuất hiện từ mọi phía, vài 
người đang bê những chiếc khay bạc đầy nước bí rợ, bia bơ, và rượu Đế lửa, những người 
khác đi lảo đảo với những chồng bánh tắc và sandwich trên tay. 

“Tụi mình nên tới chúc mừng họ!” Hermione nói, khấp khởi mong được nhìn thấy nơi Bill 
và Fleur vừa biến mất ngay giữa một đám đông đầy rẫy những người chúc tụng. 


“Tụi mình sẽ có thời gian sau,” Ron nhún vai, với lấy 3 cốc bia bơ từ một cái khay vừa tạt 
qua và đưa một cốc cho Harry. “Hermione, lạnh quá, cậu chọn 1 bàn đi ... không phải ở đó! 
Không phải ở gần dì Muriel!” 


Ron dẫn đường cho cả bọn băng qua sàn nhảy không có người, vừa đi vừa liếc ngang liếc 
dọc: Harry tin chắc rằng nó đang tìm xem có Krum ở quanh không. Vào lúc chúng đi tới phía 
bên kia của căn lều, hầu hết tất cả các bàn đều đã có người: bàn vắng nhất là nơi Luna đang 
ngồi một mình. 


“Tụi này ngồi cùng bạn được chứ?” Ron hỏi. 


https://thuviensach.vn 


“Ồ, được chứ,” cô bé sung sướng đáp. “Ba mình vừa đi tặng quà cho Bill và Fleur.” 
“Quà gì vậy? Nguồn tiếp tế cả đời của Gurdyroot hả?” Ron hỏi lại. 


Hermione định đá nó một cái dưới gầm ghế, nhưng rồi lại đá nhầm vào Harry. Nước mắt 
chảy ra vì đau, Harry đã bỏ lỡ cuộc nói chuyện một vài lần. 


Ban nhạc bắt đầu chơi. Bill và Fleur bước tới sàn nhảy trong những tiếng vỗ tay chúc 
mừng; một lúc sau, ông Weasley dẫn bà Delacour vào sàn nhảy, theo sau là bà Weasley và 
ba của Fleur. 


“Mình thích bài hát này,” Luna nói, đung đưa theo một giai điệu giống điệu van-xơ, vài 
giây sau, cô bé đứng dậy và lướt vào giữa sàn nhảy, quay tròn xung quanh một điểm, gần 
như chỉ có một mình, mắt nhắm, và bắt đầu vẫy tay. 


“Cô ấy thật tuyệt phải không?” Ron thốt lên đầy ngưỡng mộ. “Lúc nào cũng đầy giá trị!” 


Nhưng nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt Ron ngay lập tức: Viktor Krum đã ngồi vào chỗ 
ghế trống của Luna. Hermione trông bối rối một cách thích thú, nhưng lần này Krum tới 
không phải để ca tụng cô bé. Với một vẻ mặt cáu kỉnh, anh ta hỏi, “Người đàn ông mặc đồ 
màu vàng là ai vậy?” 


“Đó là Xenophilius Lovegood, ông ấy là ba của một người bạn của bọn tôi,” Ron đáp. 
Giọng điệu gây gổ của nó cho thấy rằng chắc chắn chúng nó sẽ không cười vào mặt 
Xenophilius, bất chấp sự trêu chọc rõ ràng trong lời nói của nó. “Nhảy nào,” bất ngờ nó nói 
với Hermione. 


Cô bé trông có vẻ sửng sốt, nhưng cũng rất sẵn lòng, và đứng dậy: 2 đứa cùng biến mất 
vào đám đông giữa sàn nhảy. 


“À, bây giờ họ lại được ở cùng nhau rồi đấy?” Krum nói, ngay tức khắc nổi điên. 
“Ừm, có vẻ là thế,” Harry đáp. 

“Cậu là ai?” Krum hỏi. 

“Barny Weasley” 

2 đứa bắt tay nhau. 

“Cậu, Barny - cậu biết ông Lovegood chứ?” 

“Không, tôi mới gặp ông ấy hôm nay, sao vậy?” 


Krum quắc mắt nhìn qua miệng cốc, quan sát Xenophilius nói chuyện với một vài thầy 
phù thuỷ ở bên kia sàn nhảy. 

“Bởi vì,” Krum nói, “nếu ông ta không phảy khách vời của Fleur, tôy sẽ đấu tay đôi với 
hắn, ngay tại đây và ngay bây giờ, vì đám xăm cái dấu hiệu bẩn thỉu ấy lên ngực.” 

“Dấu hiệu ư?” Harry nói, nhìn chằm chằm vào ông Xenophilius. Con mắt hình tam giác lạ 
thường đang phát ra ánh sáng yếu ớt trên ngực ông ta. “Tại sao thế? Có vấn đề gì với nó 
sao?” 


https://thuviensach.vn 


“Grindelvald. Đó là dấu hiệu của Grindevald.” 
“Grindelwald? ... Tên phù thuỷ thầy Dumbledore đã đánh bại?” 
“Chính xác.” 


Cơ cằm của Krum chuyển động như thể anh ta đang nhai kẹo cao su vậy. Sau đó anh ta 
nói, “Grindelvard đã giết rất nhiều người, ông tôi là một ví dụ. Đương nhiên, ông ta chẳng 
bao vờ có quiền lực ở đất nước này cả, họ nói lão ta sợ Dumbledore - và thật có lý, xem xem 
ông ta có kết cụp ra sao. Nhưng cái này -” anh ta trỏ ngón tay vào Xenophilius. “Đây là biểu 
tượng của hắn, tôi đã nhận ra nó ngay: Grindelvard đã khắc nó ở Durmstrang khi ông ta 
còng là một học shinh ở đó. Vài đứa ngu đần đã bắt chước, xăm nó lên sách vở hoặc quần 
áo, tưởng rằng sẽ gây được ấn tượng với mọi người - cho tới khi những đứa đã mất người 
thân vào tay Grindelvard đã dạy cho chúng biết điều.” 


Krum bẻ đốt ngón tay, ra vẻ đe doạ, quắc mắt nhìn Xenophilius. Harry cảm thấy bối rối. 
Khó có thể tin được cha của Luna lại theo phe Hắc Ám, và dường như chẳng ai trong căn lều 
để ý thấy hình thù kỳ bí dạng tam giác đó. 


“Anh có - ừm - có chắc rằng đó là biểu tượng của Grindelward không?” 


“Tôi không nhầm đâu,” Krum lạnh lùng nói. “Tôi đã bắt gặp biểu tượng đó trong nhiều 
năm, tôi biết nó khá giõ.” 


“Ơ, có thể là,” Harry nói, “Xenophilius không biết ý nghĩa của biểu tượng đó. Người nhà 
Lovegood ... hơi khác thường. Ông ta có thể đã nhìn thấy nó ở đâu đó và nghĩ nó là một biểu 
tượng cắt ngang đầu của Crumple-Horned Snorkack hay một thứ gì đó đại loại thế ...” 


“Mặt cắt ngang của cái gì cơ?” 

“Ừm, em không biết chúng là cái gì, nhưng họ rõ ràng đã đi tìm chúng...” 

Harry nhận thấy mình đã không giải thích được rõ ràng về Luna và cha cô bé. 

“Cô ấy đó,” nó nói, tay chỉ vào Luna vẫn đang nhảy một mình, khua tay qua đầu như đập 
ruôi. 

“Tạy sao cô ấy lại làm vậy?” Krum hỏi. 


“Có thể là đang cố gắng đuổi một con Wrackspurt,” Harry nói, chợt nhận ra những biểu 
hiện của cô bé. 


Krum không hiểu có phải Harry đang đùa mình hay không. Anh ta lấy đũa phép từ trong 
túi áo choàng, rút ra một cách đầy đe doạ, những tia sáng bắn ra từ cuối cây đũa 


“Gregorovitch!” Harry nói lớn, Krum giật mình, nhưng Harry quá hăm hở đến nỗi nó 
chẳng thèm quan tâm: ký ức lại ùa về trong nó khi nó nhìn thấy cây đũa phép của Krum, khi 
ông Ollivander cầm lấy chiếc đũa và kiểm tra cẩn thận trước cuộc thi Tam pháp thuật. 


“Ông ấy thì sao?” Krum hỏi đầy nghi ngờ. 


“Ông ấy là một thợ làm đũa phép!” 


https://thuviensach.vn 


“Tôi biết điều đó,” Krum nói. 

“Ông ấy đã làm ra chiếc đũa của anh! Đó là lý do vì sao em nghĩ - Quidditch ...” 
Krum càng ngày càng cảm thấy nghỉ ngờ. 

“Làm sao cậu biết Gregorovitch đã làm ra cây đũa phép của tôi?” 


“Em ... em đã đọc ở đâu đó, em nghĩ vậy,” Harry bảo. “Trong một ... một cuốn tạp chí của 
các fan hâm mộ,” nó nói bừa và điều đó có vẻ đã xoa dịu Krum. 


“Tôi không để ý rằng tôi đã từng đề cập đến đũa phép của mình với các fan,” anh ta nói. 
“Vậy ... ừm ... những ngày này Gregorovitch đang ở đâu vậy?” 
Krum trông có vẻ bối rối. 


“Ông ấy đã về hưu vài năm trước. Tôi lầ một trong những người cuối cùng có được một 
chiếc đũa của Gregorovitch. Đó là những chiếc đũa tốt nhất - mặc dù tôi biết, chắc chắn rồi, 
những người Britons các cậu có nhiều cửa hàng của Ollivander.” 


Harry không trả lời, Nó giả vờ như đang xem mọi người nhảy, giống Krum, nhưng nó 
đang đăm chiêu suy nghĩ. Vậy là Voldermort đã đi să lùng một thợ làm đũa có tiếng, và 
Harry không cần tìm đâu xa một lý do: chắc chắn bởi vì muốn tìm hiểu chiếc đũa phép của 
Harry được làm bằng gì mà vào đêm đó Voldermort đã đuổi theo nó trên không. Chiếc đũa 
phép làm từ cây nhựa ruồi có gắn lông phượng hoàng đã chế ngự chiếc đũa phép đi mượn, 
một điều mà Ollivander đã không đoán trước được hay hiểu được. Có khi nào Gregorovitch 
biết về điều đó rõ hơn? Có lẽ nào ông ta điêu luyện hơn Ollivander, hay ông ta đã biết được 
điều bí mật của những chiếc đùa mà Ollivander không hề hay biết? 


“Cô bé này trông thật xinh xắn,” Krum nói, đưa Harry trở lại với thực tại. Krum đang chỉ 
vào Ginny, cô bé vừa nhập hội với Luna. “Cô bé cũng là một trong những người họ hàng của 
cậu hả?” 


“Ừ,” Harry nói, bỗng nhiên trở nên bực dọc, “Cô bé đang hẹn hò. Một anh chàng rất hay 
ghen. Thô kệch. Anh sẽ không muốn đụng đến anh ta đâu.” 


Krum càu nhàu. 


“Cái gì,” anh ta nói, uống cạn cốc bia và đứng dậy, “Vậy thì trở thành một cầu thủ 
Quidditch nổi tiếng để làm gì khi tất cả các cô gái xinh đẹp đều đã có chủ?” 

Và anh ta bước đi, bỏ Harry ở lại, lấy một miếng bánh sandwitch từ một anh bồi bàn vừa 
đi qua và tiến đến sàn nhảy đông đúc. Nó muốn chạy đi tìm Ron để kể với nó về 
Gregorovitch, nhưng Ron lại đang nhảy cùng Hermione ở giữa sàn nhảy. Harry tựa vào một 
chiếc cột và ngắm Ginny nhảy cùng Fred và Lee Jordan, bạn của George, cố không tỏ ra bực 
bội vì lời hứa với Ron. 

Nó chưa bao giờ tới một bữa tiệc cưới nào, vì thế nó không thể biết được những lễ cưới 
của phù thuỷ khác thé nào với của những người Muggle, mặc dù nó khá chắc chắn rằng lễ 
cưới của người Mugsle sẽ không có một chiếc bánh cưới với hai con phượng hoàng ở đỉnh, 
bay lên khi chiếc bánh cưới đươc cắt, hay những chai rượu sâm panh bay lượn lung tung 


https://thuviensach.vn 


giữa đám đông. Bóng tối ùa về và những chú bướm sâu bắt đầu sà xuống mái vòm, giờ đây 
được thắm sáng bởi những chiếc đèn lồng bằng vàng với ánh sáng lập loè, cuộc vui ngày 
càng trở nên không thể kìm hãm được. Fred và George đã biến mất trong bóng tối từ rất lâu 
cùng với một cặp chị em của Fleur; Charlie, lão Hagrid và một phù thuỷ mập mạp với một 
chiếc mũ chỏm tròn cong vành màu tím dang ê a bài hát “Odo The Hero” trong một góc lều. 

Đi loanh quanh qua đám đông để thoát khỏi một ông chú say bí tỷ của Ron, người có vẻ 
như đang nghĩ xem Harry có phải con ông ta hay không, Harry phát hiện ra một ông phù 
thuỷ già ngồi một mình tại một chiếc bàn. Đám tóc bạc của ông làm ông trông giống một 
chiếc đồng hồ hình hoa cậu công anh, và ở trên là một chiếc mũ Thổ Nhĩ Kì cũ rích. (Rowling 
choi chu o day: Moth-eaten vua co nghĩa la cu rich, vua tao cam giac cai mu la con moth, nen 
khong dich chỉnh xac dc T_T - Nguoi Edit). Trông ông ta quen quen, chợt Harry nhận ra đó 
là Elphias Doge, thành viên của Hội Phượng Hoàng, và là người đã viết bản cáo phó cho thầy 
Dumbledore. 

Harry tiến lại gần ông ta. 

“Con ngồi đây được chứ ạ?” 

“Tất nhiên, tất nhiên rồi,” Doge nói, ông ta có một giọng nói the thé và hơi khàn khàn. 

Harry ngồi xuống ghế. 

“Ông Doge, con là Harry Potter.” 

Doge há hốc mồm kinh ngạc. 


“Con trai của ta! Arthur nói với ta rằng con cũng ở đây, cải trang ... ta vui quá, thật vinh 
dự cho tal” 


Trong sự hân hoan kèm chút lo lắng và hơi xúc động, Doge rót cho Harry một cốc rượu 
sâm panh. 


“Ta đã định viết thư cho con,” ông thì thầm, “sau khi Dumbledore ... một cú sốc ... và đối 
với con, ta chắc rằng ...” 


Đôi mắt bé nhỏ của ông bỗng nhiên đầy nước mắt. 


“Con đã đọc bản cáo phó ông viết cho tờ Nhật Báo Tiên Tri,” Harry nói. ” con đã không 
biết ông biết thầy Dumbledore rõ đến vậy.” 


“Cũng như những người khác thôi,” Doge nói, lấy khăn mặt chấm nước mắt. “Chắc chắn ta 
biết ông ấy lâu hơn, không tính Aberforth - và thường thì, mọi người chẳng bao giờ nhắc 
đến Aberforth.” 


“Nói đến tờ Nhật báo tiên tri ... Con không biết ông đã xem chưa, ông Doge -?” 
“Cứ gọi ta là Elphias đi, con trai của ta.” 


“Vâng, cụ Ephias, con không rõ liệu cụ đã đọc những bài phỏng vấn về thầy Dumbledore 
của Rita Skeeter hay chưa?” 


https://thuviensach.vn 


Khuôn mặt ông Doge dâng tràn màu sắc của sự căm tức. 


“Ồ có chứ, Harry, ta đã đọc chúng. Mụ qui cái đó, hoặc con hồ ly già (dịch sát nghĩa hơn thì 
là chim kền kền - ND) thì đúng hơn; cứ rầy rà ta để được phỏng vấn, ta phải hổ thẹn mà nói 
là ta đã trở nên vô cúng thô lỗ, gọi mụ ta là một con cá hồi ươn tọc mạch, mà dẫn đến kết 
quả là, con thấy đấy, những lời bôi nhọ sự minh mẫn của ta. 

“Trong bài phỏng vấn đó,” Harry tiếp tục, “Mụ Skeeter đã bóng gió rằng thầy Dumbledore 
có sính dáng đến phép thuật hắc ám thời còn trẻ.” 

“Đừng có tin một lời nào của mụi!” ông Doge nói ngay tức thì. “Không một lời, Harry à! 
Đừng để thứ gì vấy bẩn những ký ức của con về Dumbledore!” 

Harry nhìn vào khuôn mặt nghiêm trang, đau khổ của ông cụ và nó cảm thấy, không phải 
là vững tâm, mà là sự nản lòng. Nó tự hỏi, liệu ông Doge có nghĩ rằng điều đó thật dễ dàng, 
rằng Harry có thể đơn giản chọn để không tin chúng? Liệu ông có hiểu rằng, Harry cần được 
chắc chắn để biết được mọi việc? 

Có lẽ ông nghi ngờ cảm giác của Harry, vì thế ông trông thật quan tâm và vội vã nói: 

“Harry à, Rita Skeeter là một mụ...” 

Nhưng ông ấy bị ngắt quãng bởi một tiếng cười khúc khích nheo nhéo. 

“Rita Skeeter? Ôi ta yêu thích cô ấy, ta luôn đọc của cô ta đấy!” 

Harry và ông Doge ngước nhìn lên và thấy Dì Muriel đang đứng ở đó, chiếc lông công bay 
phất phơ trên tóc bà, và một cốc to sâm panh trên một tay. “Cô ấy đang làm một cuốn về 
thầy Dumbledore, ông biết đấy!” 

“Chào cô Muriel,” Doge rần rĩ, “vâng, chúng tôi chỉ vừa bàn về -” 

“Bọn bay! Đưa ta ghế nào, ta một trăm linh bảy tuổi rồi đấy!” 

Một đứa tóc đỏ anh em họ nhà Weasley nhanh chóng nhảy ra khỏi ghế của nó, nhìn hoảng 
sợ. Dì Muriel quay cái ghế với một sức mạnh đáng ngạc nhiên và đặt mình xuống giữa Harry 
và ông Doge. 

“Chào con lần nữa, Barry hay gì đó là tên con cũng được,” bả nói với Harry, “Ông vừa nói 
øì về cô Rita, hả ông Elphia? Ông biết đấy, cô ấy đang viết một cái tiểu sử vế cụ Albus, tôi 
không đợi được nữa để đọc nó đấy! Tôi nhớ đã đặt một cuốn ở Flourish và Blotts!” 

Ông Doge nhìn nghiêm trang quá mức và mất tự nhiên, nhưng bà dì đã nốc cạn cốc rượu, 


và đánh ngón tay dơ xương một cái “tách” để gọi anh bồi bàn ra thay cốc khác. 


Bả uống một ngụm to tổ chảng nữa, ợ to, rồi tiếp tục , “Không phải gượng gạo như hai chú 
ếch nhồi bông thế đâu! Trước khi Dumbledore trở nên đáng kính và được kính trọng và tất 
cả những chuyện ngớ ngẩn đó, phải có hàng tấn tin đồn rất ác liệt về lão ý chứ! 


“Những cú bắn tỉa thâm hiểm cả thôi,” ông Doge nói, khuôn mặt trở lại màu củ cải. 


https://thuviensach.vn 


“Ông có quyền nói thế, Elphias,” dì Muriel cười khủng khỉnh, “Ông có bóng gió điều đó 
trên cái mảnh cáo phó chắp vá của ông mài!” 


“Ta thấy tiếc bà lại nghĩ vậy,” Doge nói, giọng càng lạnh lùng hơn. “Ta dám chắc là ta đã 
viết bằng con tim.” 


“Ồ, người ta biết tỏng là lão thờ phụng Dumbledore mà. Ta cũng dám nói là ông vẫn coi 
ông ta là vị thánh kể cả khi mọi chuyện rõ ràng ra là ông ta đã sát hại cô em Squip của 
mình!" 


“Muriel!” ông Doge la lên. 

Một cơn ớn lạnh mà chẳng liên quan gì tới rượu Sâm-panh ướp đá chảy xuống ngực 
Harry. 

“Ý bà là gì?” ông hỏi bà dì. “Ai nói rằng em gái cụ là một Squib chớ! Ta tưởng bà bị bệnh?” 

“Tưởng nhầm! Vậy thôi! Con cũng vậy chứ hả, Barry?” dì Muriel hỏi nó, có vẻ vui sướng 
trước hiệu quả mà bà vừa gây ra. “Dù thế nào, các người có thể nào mà hi vọng biết được 
hết về những thứ như thế chứ! Chúng đã xảy ra hàng thế kỉ trước khi con nghĩ về nó, con 
trai à, và sự thật là những kẻ còn sống như chúng ta không thể nào hiểu được cái quái gì đã 
xảy ra. Đó là lý do tại sao ta không thể đợi để đọc những gì Rita Skeeter đã đào lên! 
Dumbledore đã giữ kín bí mật tày trời về cô em quá lâu rồi! 

“Không đúng!” ông Doge khò khè, “hoàn toàn không đúng!” 


“Cụ chưa bao giờ nói với con em gái cụ là một Squib,” Harry nói, mà không nghĩ, cái ớn 
lạnh vẫn còn trong ngực nó. 

“Và lẽ quái nào ổng phải nói cho bây?” bà dì thét lên, xoay người một chút trên ghế và tập 
trung vào Harry. 

“Lý do mà Albus không bao giờ nói về Ariana,” ông Elphias nói với cái giọng run run hoà 
trong cảm xúc, “rõ ràng là, cụ quá đau buồn vì cái chết của bà -” 


“Vậy tại sao chưa ai từng nhìn thấy bả, hả ông Elphias?” dì Muriel la oai oái, “Sao chưa ai 
từng biết được, liệu bả có từng tồn tại hay không, cho đến khi họ khiêng chiếc áo quan ra 
khỏi căn nhà và tổ chức tang lễ cho bả? Có gì thần thánh ở lão Albus khi Ariana bị khoá 
trong một cái lồng chứ? Và xa xôi tận Hogwarts, lão không bao giờ nghĩ về điều xảy ra ở 
chính ngôi nhà của mình!” 

“Dì nói vậy là sao? Khoá trong một cái lống?” Harry thắc mắc. “Cái gì vậy?” 

Ông cụ Doge nhìn thật thảm hại. Dì Muriel cười lần nữa và trả lời Harry. 

“Mẹ của cụ ấy là một người đàn bà khủng khiếp, Harry à, đơn giản là khủng khiếp. Gốc 
Muggle, dù ta biết mụ cố tỏ ra không phải -” 


“Bà chưa bao giờ tỏ ra như vậy cả, bà ấy là một người mẹ tốt!” ông Doge thì thầm đau 
khổ, nhưng dì Muriel lờ đi. 


https://thuviensach.vn 


“- kiêu kì và rất hống hách, một loại phù thuỷ mà đáng bị trời làm nhục bằng cách cho tạo 
ra một Squib.” 


“Ariana không phải là một Squib!” Doge rít lên. 


“Đó là lời lão nói, Elphias, nhưng lão thử giải thích xem, tại sao, bà ta chưa bao giờ học ở 
Hogwarts?” Muriel đáp trả. Bà quay lại phía Harry: “Vào thời của ta, Squibs thường bị bưng 
bít, dù thế việc đẩy nó tới cực điểm bằng cách cầm tù một cô bé tội nghiệp và vờ như cô bé 
không tồn tại thì... ” 


“Ta nói rồi, điều đó không xảy ra!” Doge ngắt lời, nhưng dì Muriel gạt đi, và vẫn tập trung 
vào Harry. 


Những người Squip thường được cho đi học ở trường của dân Mugpgle và được khuyến 
khích hoà mình vào xã hội Muggle... tử tế hơn nhiều so với việc tìm cho họ một vị trí trong 
xã hội phù thuỷ, nơi họ được coi là công dân hạng hai, phải không? Nhưng mụ Kendra 
Dumbledore không dám mơ về việc cho con gái mình học tại một trường của dân Muggle -” 

“Ariana bị suy nhược!” Doge nói một cách khổ sở. “Sức khoẻ bà ấy quá tồi tệ để có thể học 


” 


“- và cũng quá tệ để rời khỏi căn nhà sao?” bà Muriel cười đắc thắng. “Và bà ấy cũng chưa 
bao giờ được mang tới bệnh viện thánh Mungo và chưa bao giờ một Lương Y được triệu tới 
để giúp bả cả!” 

“Thật không, Muriel, làm thế nào bà biết được khi -” 


“Để làm ông sáng mắt ra, Elphias à, thì anh họ tôi Lancelot đã từng là một Lương Y ở 
Mungo vào thời ấy. Và ổng nói với gia đình ta tự tin hết mức là chưa bao giờ nhìn thấy cô bé 
Ariana ở đó. Thật là đáng nghi, Lancelot nghĩ vậy đó!” 


Ông Doge gần như oà khóc tới nơi. Dì Muriel, dường như tự hài lòng với bản thân, đánh 
tách ngón tay lần nữa để thêm rượu. Harry tê cứng người nghĩ về cái cách mà gia đình 
Dursleys đã nhốt nó lại, khoá nó vào trong, giữ nó khỏi tầm nhìn của mọi người, chỉ với tội 
danh là mang dóng máu phù thuỷ. Liệu em gái của Dumbledore có phải chịu những điều 
như thế trong hoàn cảnh ngược lại: cầm tù vì không có phép thuật không? Và liệu thầy 
Dumbledore có thật sự bỏ cô bé cho số phận định đoạt để đến Hogwarts nơi mà cụ chứng tỏ 
tài năng lỗi lạc hay không? 


“Nếu Kendra không chết trước tiên,” đì Muriel quay lại, “Ta tin rằng chính mụ đã giết chết 
Ariana -” 

“Làm sao bà dám, Muriel!” Doge rên rỉ. “Một bà mẹ giết chính đứa con của mình sao? Nghĩ 
kĩ về điều bà đang nói đi!” 


“Nếu bà ta bị nghi vấn là đã cầm tù con mình hàng năm cho đến chết, thì tại sao không?” 
bà Muriel nhún vai khinh bỉ. “Nhưng ta nói rồi, không hợp lý, vì Kendra chết trước Ariana - 
vậy thì, không ai có thể chắc chắn -” 


https://thuviensach.vn 


“Phải, có lẽ cô bé Arian đã chống trả liều lĩnh cho tự do và sát hại mụ Kendre trong một 
cuộc vật lộn,” d ì Muriel khôn ngoan nói, “vứt khỏi đầu những gì ông thích đi, Elphias à. Ông 
đã ở đám tang của Ariana, phải không?” 


“Phải,” ông Doge lắp bắp, “Một việc quá buồn bã mà ta không thể nghĩ tới. Albus đã rất 
buồn khổ đến tan vỡ trái tim-” 


“Trái tim cụ ấy không phải là thứ duy nhứt bị bể. Có phải Aberforth đã đấm vỡ mũi Albus 
giữa chừng đám tang không? 


Nếu gọi cảm xúc của ông Doge trước đó là khiếp sợ, thì bây giờ không còn một từ nào có 
thể nói hết xúc cảm của ông. Dì Muriel có lẽ đã đâm nát trái tim ông. Bà ta cười độc địa và 
nuốt thêm một ngụm to sâm-panh nữa, nhiễu ra cả cằm. 

“Sao mụ dám -” Doge than khóc. 


“Mẹ ta thân thiết với bà Bathilda Bagshot già nua,” dì Muriel vui sướng. “Bathilda đã kể 
cho mẹ ta tất cả khi ta đang nghe trộm ngoài cửa. Một vụ cãi lộn cạnh quan tài. Và theo cái 
cách mà Bathilda tường thuật, Aberforth quát vào mặt Albus rằng vì lỗi của ông mà Ariana 
phải chết, và đấm vào mặt ổng. Theo Balthida thì, Albus thậm chí chẳng thèm tự vệ, một 
điều vô lý hết sức. Albus đã có thể tiêu diệt Aberforth trong một cuộc đấu tay đôi nhưng cả 
hai tay ông đã nắm chặt sau lưng. 


Bà Muriel nốc thêm nhiều rượu sâm-panh hơn nữa. Việc nhắc lại những việc cũ ấy làm 
cho mụ cảm thấy vui vẻ hơn là làm khinh hoàng ông lão Doge. Harry không biết phải nghĩ 
sao, cũng chẳng biết tin vào đâu. Nó muốn sự thật và ông Doge thì chỉ biết ngồi đó và thề 
thốt yếu ớt rằng Ariana chỉ bị bệnh thôi. Harry không thể nào tin rằng thầy Dumbledore 
không can dự vào nếu việc đó không xảy ra tại ngay ngôi nhà của cụ, và những chỉ tiết lạ 
thường ấy của câu truyện không thể nghỉ vấn được. 


“Và ta sẽ nói với con một việc nữa,” dì Muriel nói, nấc cụt khi bả hạ thấp chiếc cốc rượu. 
“Ta nghĩ là Bathilda đã gieo cái mầm cho Rita Skeeter. Tất cả những điều bóng gió trong bài 
phỏng vẫn của Rita về nguồn tin quan trọng thân cận với Dumbledore - chúng ta đều biết 
bà cụ ấy có mặt trong tất cả những vụ việc về Ariana. Có vẻ hợp lý đấy!” 


“Bathilda sẽ không bao giờ nói chuyện với mụ Rita!” ông Doge run rẩy. 
“Bathilda Bagshot?” Harry hỏi. “Tác giả cuốn Lịch sử pháp thuật sao? 


Cái tên được in trên bìa sách của Harry và nó phải thừa nhận là đó không phải là cuốn 
duy nhất mà nó đã đọc qua loa. 


“Phải,” ông Doge nói, chộp lấy Harry như một người sắp chết chộp kẻ thừa kế duy nhứt. 
“Người viết sử ma thuật tài ba nhất và là bạn thân của cụ Albus.” 


“Giờ thì hơi lẫn cẫn rồi, ta có nghe nói,” dì Muriel hào hứng. 


“Nếu là thế thật, thì thật là ô nhục hơn nữa cho mụ Skeeter lợi dụng bả!” ông Doge căm 
phẫn, “Và không có tín nhiệm gì hết trong những lời Bathilda đã nói!” 


https://thuviensach.vn 


“Ồ, luôn có cách để mang về kí ức, và ta tin tưởng Rita hiểu rõ về chúng,” dí Muriel quả 
quyết “nhưng thậm chí nếu Bathilda có tuyệt đối điên gàn, ta tin bả vẫn có những tranh ành 
cũ, thậm chí là những bức thư. Bà biết Dumbledore hàng năm trời rồi... Đáng giá một 
chuyến đi tới thung lũng Godric đây, ta nghĩ vậy.” 


Harry, vừa ngậm một ngụm to bia bơ, sặc và ho khùng khục. Ông Doge đấm thùm thụp 
vào lưng nó, nhìn vào dì Muriel qua đôi mắt hơi ướt. Khi kiểm soát được giọng nói của 
mình, nó hỏi, “Bathilda vẫn sống ở thung lũng Godric?” 


“Phải, bà ta mãi mãi luôn ở đó! Gia đình Dumbledore rời đến đó sau khi Percival bị cầm 
tù, và bà ấy là hàng xóm của họ.” 


“Gia đình Dumbledore đã ở thung lũng Godric?” 
“Phải, Barry, ta vừa nói vậy mà.” dỉ Muriel gắt gồng. 


Harry cảm thấy kiệt sức, trống rỗng. Trong sáu năm trời nó biết cụ, cụ chưa bao giờ nói 
với nó cụ từng sống và mất đi những người thương yêu ở đó như nó. Tại sao? Liệu nơi má 
Lily và ba James được chôn cất có gần với nơi chôn cất mẹ và em gái cụ không? Liệu cụ có 
khi nào lúc thăm mộ họ, thậm chí từng bước qua mộ của ba má nó, hay không? Và chưa lần 
nào cụ nói với Harry, thậm chí không thèm bận tâm để nói... 


Và tại sao điều quan trọng đến vậy, Harry tự hỏi nó, nó cảm thấy điều này ngang với việc 
dối trá khi không nói cho nó, rằng họ có chung kỉ niệm tại mảnh đất này. Nó nhìn chăm 
chăm lên cao, gần như không chú ý là Hermione đã xuất hiện từ đám đông và ngồi xuống 
một cái ghế gần đó. 

“Mình gần như không thể khiêu vũ được nữa,” cô ấy thở hổn hển, vứt một chiếc giày qua 
một bên và xoa đầu ngón chân. “Ron đã đi tìm bia bơ. Thật là kì dị, mình vừa thấy Krum đi 
hùng hổ từ chỗ cha của Luna. Cứ như họ vừa cãi nhau” Cô bé hạ giọng, và hốt hoảng nhìn 
Harry: “Harry, cậu có sao không?” 

Harry không biết làm thế nào để bắt đầu, nhưng điều đó không quan trọng. Vì tại thời 
điểm đó, một cái gì thật lớn và màu bạc rớt xuống trần nhà trên sàn nhảy. Duyên dáng và 
lấp lánh, con linh miêu đậu ngay trên đầu những người đang nhảy khiếp vía. Đầu nó lúc lắc, 
khi mà những người ở gần nó nhất dừng lại đột ngột giữa bản nhạc. Miệng của Thần hộ 
mệnh này mở to và nó nói với giọng trầm đục, chậm rãi của chú Kingsley Shacklebolt. 


” Bộ đã sụp đổ. Scrimgeour đã chết. Bọn chúng đang tới!” 


https://thuviensach.vn 


CHƯƠNG IX: MộT NƠI ĐỂ ẨN NÁU 


Mọi việc dường như chậm lại một cách mơ hồ. Harry và Hermione cuống cuồng nhảy 
dựng lên và rút đũa phép ra. Nhiều người chỉ vừa nhận ra có một điều quái lạ đã xảy ra; 
những cái đầu vẫn quay về phía con linh miêu màu bạc lúc nó biến mất. Sự im lặng lan rộng 
ra như một luồng sóng lạnh lẽo từ nơi vị Thần hộ mệnh xuất hiện. Rồi một ai đó thét lên. 


Harry và Hermione lẫn vào đám đông đang sợ hãi. Khách khứa chạy tán loạn; nhiều 
người trong số đó Độn thổ; những bùa phép bảo vệ xung quanh trang trại Hang Sóc đã bị 
phá vỡ. 

“Ron!” Hermione hét lớn. “Ron, cậu ở đâu?” 


Khi hai đứa rẽ lối đi qua sàn nhảy, Harry thấy xuất hiện những bóng người mặc áo 
choáng đeo mặt nạ xuất hiện trong đám đông; sau đó nó thấy thầy Lupin và cô Tonks cùng 
giơ đũa phép lên, nó nghe cả hai cùng hét lớn, “Protego!” (che chắn - ND), có tiếng kêu la 
vang đội từ mọi phía - 


Ị” 


“Ron! Ron!” Hermione gọi, giọng gần như là khóc khi cô và Harry va phải những vị khách 
đang hoảng loạn: Harry chụp lấy tay Hermione để chắc là chúng nó không bị tách ra khi một 
tia sáng phóng vụt qua sát ngay trên đầu, dù cho đó là thần chú bảo vệ hay là cái gì đó tệ 
hơn mà nó không biết được - 


Và rồi Ron ở kia. Nó chụp lấy cánh tay còn lại của Hermione, Harry cảm thấy cô bé quay 
tròn xung quanh mình, hình ảnh và âm thanh tắt lụi khi bóng tối bao trùm lên nó; tất cả 
những øì nó có thể cảm thấy là bàn tay của Hermione mà nó xiết chặt qua không gian và 
thời gian, rời xa Trang trại Hang Sóc, tránh xa bọn Tử thần thực tử đang đến,và biết đâu 
đấy, rời xa khỏi chính Voldemolt... 


“Chúng ta đang ở đâu?” giọng của Ron hỏi. 


Harry mở mắt. Trong một thoáng nó nghĩ bọn nó hoàn toàn chưa rời khỏi lễ cười: Cả bọn 
có vẻ như vẫn đang bị bao quanh bởi nhiều người. 


“Đường Tottenham Court,” Hermione thở hổn hển. ” Đi, đi thôi, ta cần phải kiếm nơi nào 
đó để cậu thay đồ. ” 


Harry làm như Hermione yêu cầu. Chúng vừa đi vừa chạy lên con đường lớn tối tăm; chật 
ních những những tay ăn chơi về khuya và chen chúc những cửa hiệu đã đóng cửa, những 
ngôi sao lấp lánh trên đầu cả bọn. Một chiếc xe buýt hai tầng phóng ào qua và một nhóm 
người uống rượu đã ngà ngà nhìn chòng chọc tụi nó lúc tụi nó đi ngang qua; Harry và Ron 
vẫn đang mặc áo chùng dạ hội. 

“Hermione, bọn mình không có đồ để thay,” Ron nói với Hermione, một người đàn bà trẻ 
nhìn tụi nó và bật cười bằng cái giọng khàn ồm. 


“Tại sao mình đã không đảm bảo cái Áo Khoác Tàng Hình luôn ở bên mình chứ?” Harry 
nói, trong thâm tâm nó đang tự nguyền rủa chính bản thân mình la ngu ngốc. “Năm ngoái 
mình đã luôn mang theo nó bên mình mọi lúc,và —“ 


https://thuviensach.vn 


“Mọi chuyện ổn cả, mình có mang theo Áo khoác, và quần áo cho cả hai người...” 
Hermione nói. “Chỉ cần hai người cố gắng cư xử một cách tự nhiên chờ khi - nơi này sẽ ổn” 


Cô nàng dẫn họ xuống một phố ngang, rồi nấp vào một con ngõ tối. 


“Khi cậu nói cậu có áo khoác, và quần áo...” Harry nói, nhíu mày nhìn Hermione, người cô 
chẳng mang thứ gì ngoài cái xắc tay được đính chuỗi hột, và bây giờ cô nàng đang bới móc 
trong đó. 


“Đúng vậy, chúng đây,” Hermione nói, và trước sự ngạc nhiên tột độ cuả Harry và Ron, cô 
nàng lôi ra một cái quần jean, một cái áo ngắn tay. vài đôi tất màu hạt đẻ, và cuối cùng là 
chiếc Áo khoác tàng hình ánh bạc. 


“Làm thế quái nào mà -?” 


“Thần chú Mở rộng Bất khả tri,” Hermione nói. “Tinh tế, nhưng mình nghĩ mình đã làm 
được; dù sao, mình cũng đã xoay xở để mang đúng những thứ chúng ta cần ở đây. ” Cô nàng 
lắc nhẹ cái xắc trông có vẻ mỏng manh và nó vang lên một âm thanh đội nghe như một cái 
kho với nhiều thứ nặng nề lăn ở trong đó. “Ôi, khỉ thật, đó là mấy quyển sách,” Hermione 
nói, nhìn chăm chú vào trong, “và mình đã sắp chúng thành từng chồng theo đúng chủ đề 
rồi... Thôi, không sao... Harry,tốt hơn hết cậu nên giữ cái áo khoác tang hình. Ron, hãy thay 
đồ nhanh nào...” 


“Cậu đã làm tất cả những việc này khi nào?” Harry hỏi trong lúc Ron cởi cái áo choàng của 
mình ra. 

“Mình đã nói với cậu lúc ở Trang trại Hang sóc, mình đã gói gém những thứ cần thiết 
trong nhiều ngày, cậu biết đấy, trong trường hợp chúng ta cần chuồn thật lẹ. Mình đã đóng 
cái ba lô của cậu sáng nay, Harry, sau khi cậu thay đồ, và để nó trong đây... Chỉ là mình có 
cảm giác..." 


“Cậu thật là đáng kinh ngạc, thật đấy,” Ron nói, đưa lại cho cô cái áo chùng đã đựơc cuộn 
lại. 


“Cám ơn,”, Hermione nói,cố nín một nụ cười ruồi trong khi nhét chiếc áo vào trong cái 
xắc. “Nào Harry, cậu trùm áo choàng lên đi!” 


Harry trùm cái Áo khoác tàng hình quanh vai và kéo nó che lấy đầu, biến mất khỏi tầm 
nhìn. Nó giờ mới bắt đầu hiểu chuyện gì vừa xảy ra. 


“Những người khác - mọi người ở đám cưới —“ 


“Chúng ta không thể lo lắng về việc đó ngay lúc này,” Hermione thì thầm. “Cậu là người 
mà bọn chúng theo sau, Harry à, và chúng ta sẽ chỉ đặt mọi người vào tình huống nguy hiểm 
nếu quay trở lại. ” 

“Cậu ấy nói đúng đấy,” Ron nói, có vẻ là biết Harry sắp sửa cãi lại,dù là không nhìn thấy 
mặt nó. ” Hầu hết người của Hội đều ở đó, họ sẽ trông chừng mọi người” 


https://thuviensach.vn 


Harry gật đầu, sau đó mới nhớ ra hai người kia không thể nhìn thấy nó, nó nói. “Thôi 
được.” Nhưng nó nghĩ tới Ginny, và nỗi sợ hãi như một dung dịch axit đang sủi bọt trong dạ 
dày nó. 

“Đi nào, mình nghĩ ta nên tiếp tục di chuyển,” Hermione nói. 


Chúng quay lại con phố và đi ra đường lớn, nơi mà một nhóm đàn ông phía bên kia đang 
ca hát và vẫy tay qua bên đây vỉa hè. 


“Chỉ là một chút tò mò thôi, tại sao cậu chọn đường Tottenham Court?” Ron hỏi 
Hermione. 


“Mình không biết, nó chỉ vừa nảy ra trong đầu mình, nhưng mình chắc là chúng ta an toàn 
hơn ở thế giới Muggle, đó không phải là nơi mà bon chúng nghĩ chúng ta sẽ tới. ” 


“Đúng vậy,” Ron nói, nhìn quanh, “nhưng cậu không cảm thấy là hơi - lộ liễu?” 


“Vậy có nơi nào khác nữa?” Hermione hỏi, nép mình lại khi những gã đàn ông ở phía 
đường bên kia bắt đầu huýt sáo nó. ” Chúng ta hầu như không thể đặt được phòng ở quán 
Cái Vạc Lủng, đúng không? Và Quảng trường Grimmauld cũng không được nếu Snape có thể 
vào trong đó...Mình cho rằng chúng ta có thể thử đến nhà của ba mẹ mình, tuy nhiên mình 
nghĩ có khả năng là bọn chúng đã kiểm tra ở đó... Ôi, ước gì bọn kia ngậm miệng lại!” 

“Được không, cưng?” tên say khướt trong bọn đàn ông ở vỉa hè bên kia hét lớn. “Muốn 
uống không? Đào gừng đi rồi đến đây mà làm một ly!” 

“Chúng ta hãy ngồi xuống đâu đó,” Hermione nóng nảy nói trong khi Ron mở miệng hét 
vọng lại bên kia đường, “Xem này, được đấy, ở đây này!” 

Có một cái quán ăn cà phê qua đêm nhỏ, tồi tàn. Một lớp mỡ sáng phủ lên những bàn có 
lót Mi-ca, nhưng ít nhất cái quán vắng tanh. Harry lẻn vào quán trước và Ron thì ngồi bên 
cạnh nó, đối diện với Hermione, cô nàng ngồi quay lưng lại với cửa ra vào, cô không thích 
cái cửa lắm: Thường xuyên Hermione liếc qua vai và tỏ vẻ căng thẳng. Harry thì không thích 
ngồi bất động; viêc đi lại sẽ tạo cái cảm giác là chúng đã có một mục tiêu. Bên dưới lớp Áo 
choàng, nó có thể cảm thấy những vết tích cuối cùng của thứ thuốc Đa Dịch cũng rời khỏi 
nó, tay của nó trở về hình dáng và độ dài như cũ. Nó lôi mắt kiếng ra khỏi túi và đeo lại. 

Sau một hay hai phút gì đấy, Ron nói “Cậu biết đó chúng ta ở đây không xa quán Cái Vạc 
Lủng, nó chỉ ở Ngã tư Charing-“ 

“Ron, chúng ta không thể!” Hermione đáp ngay. 

“Không phải là trọ ở đó, mà là để tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra!” 

“Chúng ta biết cái gì đang diễn ra! Voldermort đã chiếm được Bộ, vậy thì chúng ta cần 
biết gì nữa chứ?” 

“Được rồi, được rồi, chỉ là một ý kiến thôi mà!” 

Chúng lại trở lại với sự im lặng khó chịu. Cô hầu bàn đang nhai sing-gum lê bước tới và 
Hermione kêu hai ly cappuchino. Vì Harry đang phải tàng hình,nên có vẻ quái gở nếu kêu 


https://thuviensach.vn 


thêm cho nó một ly. Hai người công nhân lực lưỡng bước vào quán và ngồi xuống ở bàn bên 
cạch. Hermione hạ xuống giọng thì thầm. 


“Mình nói chúng ta tìm một nơi yên tĩnh để Độn thổ và hướng về miền quê. Một khi 
chúng ta ở đó, chúng ta có thể gởi tin đến cho Hội- ” 


“Cậu có thể biến ra một vị thần hộ mệnh biết nói hả?” Ron hỏi” 
“Mình đã tập và mình nghĩ là được,” Hermione nói. 


Tốt, miễn là việc đó không làm cho họ gặp rắc rối, mà có khi họ còn bị tóm rồi cũng nên. 
Trời đất, tởm quá,” Ron nói thêm sau khi hớp một ngụm bọt cà phê sủi bọt xám. Cô hầu bàn 
nghe được; cô ta ném cho Ron một cái nhìn cáu kỉnh trong lúc đi ra để nhận yêu cầu của 
khách mới. Người đàn ông to hơn trong hai người công nhân, tóc vàng vàng và khá đồ sộ, 
bây giờ Harry chuyển sang nhìn hắn, hắn xua tay bảo cô đi đi. Cô ta trông tức giận, nhìn cậu 
ta chằm chằm. 


“Chúng ta hãy đi tiếp, mình không muốn nốc vào thứ nhầy nhụa này nữa,” Ron nói. 
“Hermione, cậu có tiền Muggle để trả không?” 


“Có, mình đã rút ra tất cả tiền tiết kiệm Phúc lợi xã hội của mình trước khi mình tới trang 
trại Hang sóc. Mình dám cược tất cả những đồng tiền lẻ ở tận đáy,” Hermione thở dài, với 
lấy cái xắc đính chuỗi hạt. 


Hai người công nhân làm những động tác giống nhau, và Harry cũng hành động như thế 
một cách phản xạ: Cả ba người đều rút đũa phép. Ron, vàì giây sau đó mới nhận thấy điều gì 
đang xảy ra, lao người qua bàn, đẩy Hermione nằm xuống cái ghề dài. Những lời nguyền của 
hai tên Tử thần thực tử làm vỡ lớp đá lát tường ở ngay trên đầu Ron, còn Harry, vẫn tàng 
hình, hét lớn “Stupefy!” (Bùa choáng - ND) 


Tên tử thần thực tử tóc vàng to lớn bị tia sáng đỏ trúng vào mặt: Hắn sụp xuống một 
bên,bất tỉnh. Còn bạn của hắn, không thấy được người phóng câu thần chú, đã nhắm bắn 
một bùa khác vào Ron. Một sợi thừng màu đen,phóng ra từ đầu đũa của hắn và bay về phía 
Ron, quấn lấy cậu từ đầu tới chân - cô hầu bàn thét lên rồi bỏ chạy ra cửa - Harry bắn một 
cái bùa choáng khác tới Tử tên tử thần thực tử có khuôn mặt méo mó, kẻ đã trói Ron lại, 
nhưng câu thần chú bị hụt, nó bật lại từ phía cửa sổ, trúng cô hầu bàn làm cô ta ngã quị 
trước cửa. 


“Expulso!” tên tử thần thực tử gầm lên, cái bàn đằng sau chỗ Harry đang đứng bị thổi 
tung lên. Chấn động của vụ nổ ném tung nó vào tường,nó cảm thấy hình như đũa phép của 
mình rơi khỏi tay lúc Áo choàng tuột tra. 


“Petrificus Totalus!” (Đông cứng toàn thân - ND) Hermione hét, ở đâu đó khuất tâm nhìn, 
tên Tử thần thực tử ngã về phía trước như bức tượng đổ sụp xuống cùng với một tiếng răng 
rắc trên đống hỗn độn của đồ sứ bị vỡ, bàn gãy, và cà phê. Hermione bò ra từ dưới cái ghế, 
rũ những mảnh thuỷ tỉnh ra khỏi tóc, cả người run rẩy. 


“D-diffindo,” (Cắt đứt - ND) cô nói, chỉ đũa phép vào Ron, nó đang la hét vì đau lúc 
Hermione cắt dây, cô vô tình cắt phải đầu gối của cậu, để lại một vết cắt sâu. ” Ôi, mình xin 
lỗi, Ron, tay mình đang run rẩy! Diffindo!”. 


https://thuviensach.vn 


Sợi dây bị cắt đứt. Ron đứng dậy, rũ tay để lấy lại bình tĩnh. Harry nhặt đũa phép lên, leo 
qua tất cả những mảnh vỡ,tới chỗ tên Tử thần thực tử tóc vàng đang nằm sóng soài,vắt qua 
ghế. 


“Lẽ ra mình nên nhận ra hắn, hắn đã ở đấy trong đêm thầy Dumbledore chết,” nó nói. Nó 
nhìn sang tên Tử thần thực tử da ngăm ngăm hơn,mắt hắn đảo lia lịa từ Harry, Ron và 
Hermione. 


“Dolohov đấy,” Ron nói. “Mình nhận ra hắn trên mấy cái áp-phích truy nã cũ. Mình nghĩ 
tên to con là Thorfinn Rowle. ˆ 


“Đừng bận tâm gọi chúng là gì!” Hermione nói, giọng hơi kích động. “Làm cách nào chúng 
tìm thấy chúng ta? Chúng ta sẽ làm gì?” 


Theo một cách nào đó, sự hoảng loạn của cô khiến Harry suy nghĩ tỉnh táo. 
“Khoá cửa lại,” nó bảo Hermione, “và Ron, tắt tất cả đèn đi.” 


Nó nhìn xuống tên Dolohov đang bị đông cứng, suy nghĩ nhanh khi tiếng ổ khoá kêu kêu 
lách cách và Ron bấm cái Tắt lửa khiến quán chìm vào bóng tối. Harry có thể nghe được 
những người đàn ông đã chọc ghẹo Hermione lúc nãy, đang thét lên với một cô gái khác ở 
đằng xa. 


“Giờ ta làm gì với chúng?” Ron thì thầm với Harry trong bóng tối; rồi, lại hạ giọng hơn, 
“Giết chúng chứ? Chúng nó định giết chúng ta. Giờ thì cho chúng một chuyến đi đẹp nào. ” 


Hermione rùng mình và lùi về sau một bước. Harry lắc đầu. 


“Ta chỉ cần xoá sạch kí ức của chúng,” Harry nói. “Làm thế hay hơn, nó sẽ đánh lạc hướng 
chúng. Nếu giết chúng thì rõ ràng cho thấy là ta đã ở đây. ” 


“Cậu là một tay cừ,” Ron nói ,nghe hết sức yên tâm. “Nhưng mình chưa bao giờ thực hiện 
được Thần chú Sửa đổi ký ức. ” 


“Mình cũng thế,” Hermione nói, “nhưng mình có biết lý thuyết.” 


Cô nàng hít một hơi sâu, lấy bình tĩnh, rồi chĩa đũa phép vào trán Dolohov và nói 
“Obliviate.” 


Ngay lập tức đôi mắt Dolohov trở nên mơ màng, nhìn lơ đãng. 


“Xuất sắc!” Harry nói, vỗ vào lưng cô. “Chăm sóc tên kia và bà hầu bàn trong khi Ron và 
mình dọn dẹp”. 


“Dọn dẹp?” Ron nói,nhìn quanh cái quán gần như bị phá huỷ gần hết. “Tại sao?” 


“Cậu không nghĩ là có lẽ chúng sẽ tự hỏi chuyện gì đã xảy ra nếu chúng tỉnh dậy và nhận 
thấy chúng đang ở một nơi như vừa bị bỏ bom?” 


“Ôi đúng, được rồi..." 


Ron đấu tranh một lúc trước khi xoay sở rút cậy đũa phép trong túi của nó ra. 


https://thuviensach.vn 


“Không có gì lạ khi mình không thể rút nó ra, Hermione, cậu đã mang cái quần jean cũ của 
mình. Chật quá” 


“Ôi, mình xin lỗi,” Hermione rít lên, và khi cô bé kéo bà hầu bàn ra khỏi tầm nhìn ở cửa sổ, 
Harry nghe được cô nàng lẩm bẩm góp ý nơi Ron có thể cắm đũa phép vào. 


Khi cái quán được trả lại tình trạng như cũ, chúng nhấc bọn tử thần thực tử trở lại vào 
bàn và đặt chúng quay mặt lại với nhau. 


“Nhưng làm cách nào mà chúng tìm được tụi mình?” Hermione hỏi, nhìn hết tên này tới 
tên kia. “Làm sao mà chúng biết mình ở đâu?” 


Cô bé quay sang Harry. 
“Cậu - cậu có nghĩ là cậu vẫn còn bị cái bùa Truy Nguyên trên người không, Harry ?” 


“Cậu ấy không thể có được,” Ron nói. “Bùa Truy Nguyên đó bị phá vỡ vào năm mười bảy 
tuổi, đó là Luật Phù Thuỷ. Cậu không thể đặt nó lên người lớn được. ” 


“Đấy là theo cậu biết,” Hermione nói. “Nếu bọn Tử thần thực tử đã tìm cách đặt nó vào 
một người mười bày tuổi thì sao?” 


“Nhưng Harry không ở gần tử thần thực tử nào trong vòng hai mươi bốn giờ cuối cùng. Ai 
có thể đặt một cái bùa Truy Nguyên lên người cậu ấy?” 


Hermione không trả lời. Harry cảm thấy mình tội lỗi và hư hỏng: Liệu đấy có phải là cách 
mà bọn Tử thần thực tử dùng để tìm ra bọn nó không? 


“Nếu mình không thể sử dụng phép thuật, và hai người không thể dung phép thuật gần 
mình, mà không để lộ vị trí của chúng ta-“nó bắt đầu. 


“Chúng ta nhất định sẽ không tách ra đâu!” Hermione kiên quyết. 


“Chúng ta cần một nơi àn toàn để trốn” Ron nói. “Cho tụi này một chút thời gian để suy 
nghĩ kỹ đã -” 


“Quảng trường Grimmauld,” Harry nói. 
Hai đứa kia đều há miệng. 
“Đừng ngốc vậy chứ, Harry, Snape có thể ở đó!” 


“Ba của Ron nói họ đã yếm những lời nguyền rủa để chống lại lão ta — và giả sử chúng 
không hoạt động,” nó nói gấp khi Hermione bắt đầu cãi lại, “vậy thì sao? Mình thề, mình 
ghét việc phải gặp Snape hơn bất cứ điều gì!” 

“Nhưng =. 

“Hermione ,vậy còn nơi nào khác? Đó là cơ hội tốt nhất chúng ta có. Snape chỉ là một Tử 
thần thực tử. Nếu mình vẫn còn bị bùa Truy Nguyên của Bộ, chúng ta sẽ gặp cả đám bọn 
chúng bất cứ nơi nào chúng ta tới. ” 


https://thuviensach.vn 


Hermione không thể cãi lại được, dù trông có vẻ là cô cũng muốn như vậy. Trong khi cô 
mở khoá cửa quán, Ron nhấn cái Tắt lửa để trả lại những ánh sáng. Sau đó, Harry đếm tới 
ba, chúng đảo ngược những câu thần chú lên ba nạn nhân, và trước khi bà hầu bàn với hai 
Tên tử thần thực tử không thể làm gì hơn ngoài việc xoay người uể oải, Harry, Ron, và 
Hermione quay tròn và biến mất vào trong bóng tối cô đặc một lần nữa. 


Vài giây sau, lá phổi của Harry nở rộng một cách khoan khoái và nó mở mắt ra: Bây giờ 
chúng đang đứng ở giữa cái quảng trường nhỏ, tồi tàn quen thuộc. Những ngôi nhà cao, xiêu 
vẹo trùm lấy cả bọn từ nhiều phố. Số mười hai hiện ra trước mắt chúng, vì chúng đã được 
cụ Dumbledore, Người Giữ Bí Mật của nó nói về sự tồn tại của nó, rồi cả bọn vội chạy đến, 
đồng thời cứ vài trượng lại kiểm tra chắc chắn rằng chúng không bị bám sát hay theo dõi. 
Ba người lao lên bậc tam cấp, rồi Harry gõ nhẹ cửa một lần bằng đũa phép. Một chuỗi âm 
thanh kim loại vang lên và tiếng lẻng xẻng của những dây xích, rồi cánh cửa cọt kẹt mở ra, 
chúng vội bước nhanh qua ngưỡng cửa. 


Khi Harry đóng cánh cửa sau lưng lại,những cái đèn gas kiểu cổ bật lên, phát ra ánh sáng 
lập loè dọc hành lang lối đi. Nó trông vẫn như trong ký ức của Harry: thần bí, mạng nhện 
bao phủ, những cái đầu gia tỉnh đóng trên tường đổ những hình bóng kỳ quái lên cầu thang. 
Những tấm rèm lớn, tối màu che lấy bức chân dung bà mẹ của chú Sirius. Thứ duy nhất 
trông lach lõng là cái đế cắm ô của chẳn tỉnh, giờ đang nằm bên cạnh như thể cô Tonks vừa 
đá nó một lần nữa. 

“Mình nghĩ ai đó đã tới đây,” Hermione thì thầm, chỉ về phía nó. 

“Điều đó có thể xảy ra khi Hội rời khỏi đây,” Ron lầm bầm. 

“Vậy thì những thần chú nguyền rủa được yếm vào để chống lại Snape ỡ đâu?” Harry hỏi. 

“Có lẽ chúng chỉ kích hoạt khi hắn xuất hiện?” Ron giả sử. 


Nhưng cả bọn vẫn đứng sát nhau trên tấm thảm chùi chân đặt ngay sau cửa ra vào,quay 
lưng ra cửa, e sợ khi phải di chuyển sâu hơn vào trong ngôi nhà. 


“Ứm, chúng ta không thể ở đây mãi được,” Harry nói, và nó tiến về trước một bước. 
“Severus Snape?” 


Giọng của Moody Mắt Điên thì thầm vang lên từ trong bóng tối, cả ba nhảy lùi về phía sau, 
hoảng sợ. “Tụi con không phải Snape!” Harry kêu lên, trước khi có cái gì đó lướt qua người 
nó giống như một luồng không khí lạnh và lưỡi của nó tự cuộn vào trong, làm nó không thể 
nói. Trước khi nó có thể định thần lại, lưỡi của nó được tháo ra trở lại. 


Hai người kia có vẻ cũng có những cảm giác khó chịu như thế. Ron gây ra những âm 
thanh như đang nôn oe; còn Hermione thì lắp bắp, “Ð-đó ắt hẳn I-là L-lời nguyền Tr-trói 
lưỡi mà Mắt điên đã cài cho Snape!” 

Harry thận trọng tiến về phía trước. Có cái bóng gì đó di chuyển ở cuối hành lang, trước 
khi mọi người có thể thốt ra lời nào thì đã hiện ra một hình dáng ở ngoài tấm thảm, cao, bụi 
bặm, và khủng khiếp: Hermione thét lên và bà Black cũng thế, tấm rèm che bay ra; dáng 
người màu xám lướt về phía tuị nó, càng ngày càng nhanh, tóc xoã dài tới thắt lưng, bộ râu 


https://thuviensach.vn 


bay phấp phới, khuôn mặt của nó hóp sâu, vô hồn với một hốc mắt trống rỗng: Quen thuộc 
khủng khiếp, thay đổi một cách tồi tệ, hình người giơ một cánh tay bị hỏng lên, chỉ vào 
Harry. 


“Không!” Harry la lớn, và dù cho nó đã giơ đũa phép lên nhưng không có câu thần chú 
nào hiện ra trong đầu nó. “Không! Không phải tụi con! Tụi con không giết thầy —“ 


Vừa dứt từ giết, cái hình người nổ tung thành một đám mây bụi: Ho sặc sụa, dàn dụa 
nước mắt, Harry nhìn quanh thấy Hermione nằm ép mình trên sàn cạnh cửa chính, ôm lấy 
đầu, và Ron, toàn thân run bần bật, vỗ vai cô nàng một cách vụng về và nói “Ô-ổn rồi...nó đi 
rồi..." 

Đám bụi cuộn xoáy quanh Harry giống như sương mù,quyện vào ánh sáng xanh của cái 
đèn khí, bà Black thì tiếp tục la hét. 


“Đồ máu bùn, rác rưởi, nỗi ô nhục cặn bã đáng xấu hổ trong căn nhà của ông cha ta-“ 


“CÂM MIỆNG!” Harry gầm lên, chĩa đũa phép vào bà ta, một tiếng nổ và tia lửa đỏ được 
bắn ra, cái màn đóng trở lại, buộc bà ta phải im miệng. 


“Đó ...đó là...” Hermione rên rỉ, trong khi Ron giúp cô đứng dậy. 


“Đúng,” Harry nói, “nhưng nó không thật sự là thầy ấy, đúng không? Chỉ là một thứ để 
doạ Snape. ” 


Liệu nó có hoạt động, Harry tự hỏi, hay là Snape đã thổi tung hình nhân kỳ dị sang một 
bên như khi hắn giết cụ Dumbledore? Các dây thần kinh vẫn đang bị kích động, nó dẫn hai 
đứa kia lên lầu, nửa mong đợi rằng một sự tấn công mới sẽ lộ ra nữa, nhưng không có gì di 
chuyển ngoại trừ một con chuột chạy sượt qua, dọc theo tấm ván lót. 


x1” 


“Trước khi chúng ta đi xa hơn, mình nghĩ ta nên kiểm tra lại đã,” Hermione thì thầm, 
nâng đũa phép lên và nói, “Homenum revelio” 

Không có gì xảy ra. 

“À, cậu vừa gặp một cú sốc lớn,” Ron nói một cách ân cần. “Câu thần chú đó để làm gì?” 

“Nó làm điều mà mình muốn nó làm!” Hermione nói, hơi cáu kỉch. “Đó là câu thần chú tiết 
lộ sự có mặt của con người, và không có ai ở đây ngoại trừ chúng ta!” 

“Và lớp bụi cũ,” Ron nói, liếc qua mảnh thảm nơi mà hình nhân đáng sợ ấy đã hiện lên. 

“Chúng ta hãy lên lầu” Hermione nói, nhìn vào cũng nơi ấy với vẻ hoảng sợ, và cô dẫn 
đường lên cái cầu thang cọt kẹt. tới phòng khách ở tâng một. 

Hermione vẫy cây đũa phép để thắp mấy cây đèn khí cũ lên, khẽ rung mình trong căn 
phòng có gió lùa, cô ngồi xuống ghế sofa, hai tay vòng quanh người. Ron đi tới cửa sổ và 
dịch mấy tấm màn nhung nặng nề sang bên một chút. 

“Không thể thấy ai ngoài kia cả,” nó thông báo. “Và các cậu nghĩ xem, nếu Harry vẫn còn 
cái bùa Truy Nguyên trên người, thì bọn chúng sẽ theo ta tới đây. Mình biết chúng không 
thể vào nhà, nhưng - cái gì vậy, Harry?” 


https://thuviensach.vn 


“Harry kêu lên đau đớn: Vết thẹo của nó bỏng rát vì điều gì đó vừa loé lên trong đầu 
nó,như một ánh sáng chói loà phản trên mặt nước. Nó thấy một cái bóng lớn và cảm thấy 
một cơn thịnh nộ không phải của nó nhưng đang trào dâng trong người nó, hung bạo và sắc 
gọn như một luồng điện chạy qua. 


“Cậu đã thấy gì?” Ron hỏi, giục Harry. “Có phải cậu thấy hắn ở chỗ nhà tớ à?” 
“Không, mình chỉ cảm thấy giận dữ — hắn thật sự rất tức giận -0“ 


“Nhưng đó có thể là ở trang trại Hang Sóc,” Ron nói to. “Còn gì khác nữa? Cậu không thấy 
gì nữa hả? Hay là hắn đang nguyền rủa ai?” 


“Không, mình chỉ cảm thấy giận dữ - Mình không thể nói được là-“ 


Harry cảm thấy bị quấy rầy và rối rắm, còn Hermione không giúp gì được khi nói bằng 
giọng hoảng sợ, “Vết thẹo của cậu, nữa hả? Nhưng cái gì đang diễn ra? Mình tưởng sự nối 
kết kia đã đóng lại rồi chứ!” 

“Đúng là vậy, nhưng trong một thời gian,” Harry lẩm bẩm; vết thẹo của nó vẫn còn đau, 
khiến nó khó mà tập trung được. “Mình - mình nghĩ nó bắt đầu mở lại bất cứ lúc nào hắn 
mất tự chủ, đó là cách nó đã từng - “ 


“Nhưng cậu phải đóng tâm trí của cậu lại!” Hermione rít giọng. ” Harry, cụ Dumbledore 
không muốn cậu sử dụng kết nối đó, thầy ấy muốn cậu đóng nó lại, đó là lí do tại sao bồ 
được cho học Bế quan Bí thuật! Nếu không thì Voldermort có thể đặt những hình ảnh sai 
vào tâm trí cậu, hãy nhớ-“ 


“Được rồi, mình nhớ, cám ơn,” Harry nghiến răng; nó không cần Hermione bảo nó là 
Voldermort đã sử dụng kết nối này để lừa nó vào bẫy, hay là việc đó dẫn tới kết quả cái chết 
của chú Sirius. Nó ước rằng nó đã không nói với chúng về những điều nó đã thấy và cảm 
nhận được; điều đó làm cho Voldermort trở nên đe doạ hơn, như thể là hắn đang bao vây 
ngoài cửa sổ phòng, và vết thẹo vẫn còn đau nhức nhối, nó đang phải đấu tranh với sự khó 
chịu này: Điều này như thể chống lại cảm giác muốn nôn ra mọi thứ. 


Nó quay lưng lại với Ron và Hermione, giả vờ kiểm tra tấm thảm cũ chứa cây gia phả gia 
đình Black trên tường. Bỗng Hermione thét lên: Harry rút đũa phép ra và đảo quanh, nó 
thấy vị Thần hộ mệnh màu bạc bay vút qua cửa sổ phòng khách và đáp xuống trước mặt 
chúng, vị Thần tụ hình lại, có hình dạng một con chồn, nói với giọng ba của Ron. 


“Gia đình an toàn, không cần hồi âm, chúng ta đang bị canh gác” 


Rồi vị Thần hộ mệnh tan biến vào trong không khí. Ron thốt ra âm thanh pha giữa tiếng 
thút thít và gầm gừ: Hermione lại ngồi gần, nắm chặt tay cậu. 


“Họ ổn. Họ ổn rồi!” cô nàng thì thầm, Ron vừa cười vừa ôm Hermione. 
“Harry," cậu nói với qua vai Hermione “Mình-“ 


“Không thành vấn đề,” Harry nói, cảm thấy mật vì vết đau trên trán. “Đó là gia đình của 
cậu, dĩ nhiên là cậu lo lắng. Mình cũng sẽ cảm thấy như vậy.” Nó ngĩ đến Ginny. “Mình thật 
sự cảm thấy như vậy.” 


https://thuviensach.vn 


Vết thẹo của nó lại đau nhói lên, bỏng rát như lúc nó trong vườn ở Trang trại Hang Sóc. 
Nó nghe loáng thoáng Hermione nói, “Mình không muốn ở một mình. Chúng ta có thể sử 
dụng túi ngủ mình mang theo và nghỉ ở đây tối nay không?” 


Nó nghe thấy Ron đồng ý. Nó không thể đấu tranh với cơn đau lâu hơn nữa: Nó phải chịu 
thua. 


“Phòng tắm," nó thì thào, và rời phòng nhanh đến mức có thể mà không nhấc chân lên 
chạy. 


Vừa ra khỏi phòng: cài chốt cửa bằng bàn tay run rẩy, nó ôm chặt cái đầu đang bị dày vò, 
nó ngã xuống sàn, sau đó là sự đau đớn cùng cực, nó cảm thấy cơn thịnh nộ không thuộc về 
nó đang chiếm lấy tâm trí nó, thấy một căn phòng dài chỉ được thắp sáng bằng ánh sáng lò 
sưởi, và tên Tên thần thực tử tóc vàng to lớn đang nằm trên sàn, la hét quằn quại, và một 
dáng người mảnh khảnh hơn đứng cạnh hắn, đũa phép kéo ra, cùng lúc Harry nói bằng một 
giọng cao vút, lạnh lung, tàn nhẫn. 


“Thêm nữa, Rowle, hay là chúng ta sẽ kết thúc nó, đem nó cho Nagini ăn? Chúa tể 
Voldermort không chắc là người sẽ tha thứ lần này.... Ngươi gọi ta trở lại vì điều này, để nói 
ta biết là Harry Potter đã trốn thoát lần nữa? Draco, cho Rowle nếm tiếp cảm giác khi làm 
chúng ta phật ý... Làm ngay, hay là chính ngươi nhận sự phẫn nộ của ta!” 


Một khúc gỗ rơi vào lửa: Ngọn lửa chồm lên. Tia lửa của nó phát ra một khuôn mặt trắng 
bệch, hoảng sợ - giống như là vừa trồi lên từ làn nước sâu, Harry hít một hơi dài, và mở mắt 
ra. 

Nó nằm như đại bang sải cánh trên nền cẩm thạch đen lạnh giá, mũi nó chỉ cách cái chân 
của giá đỡ bằng bạc của cái bồn tắm vài inch. Nó ngồi dậy. Khuôn mặt đờ đẫn, hốc hác của 
Malfoy dường như hiện ra trong mắt nó. Harry cảm thấy buôn nôn vì những điều nó nhìn 
thấy, vì cách mà Voldermotr đang sử dụng Draco. Có tiếng gõ mạnh cửa, Harry nhổm dậy 
khi Hermione vang lên. 

“Harry, cậu có muốn bàn chải của cậu không? Mình có đây này. ” 


“Ừ, tốt, cám ơn. ” Nó nói, cố giữ cho giọng nói được bình thường lúc nó đứng dậy mở cửa 
cho cô. 


https://thuviensach.vn 


CHƯƠNG X: CÂU CHUYỆN CỦA KREACHER 


Sáng hôm sau, Harry dậy sớm, người vẫn cuộn mình trong chiếc túi ngủ dưới sàn phòng 
khách. Nó có thể thấy một khoảng trời giữa những tấm rèm cửa nặng trĩu. Bầu trời mát mẻ, 
xanh màu mực - màu của bóng tối đang chuyển dần sang một buổi mình minh, và mọi thứ 
đều tĩnh lặng ngoại trừ tiếng thở dài, sâu của Hermione và Ron. Harry nhìn liếc qua những 
hình dạng tối thui của hai người bạn ở bên cạnh mình. Ron đã có một cử chỉ lịch thiệp và 
khăng khăng bắt Hermione ngủ trên ghế sofa, vì thế mà bóng của cô bé đang phủ lên người 
nó. Tay cô bé cong xuống sàn, những ngón tay của cô bé đặt rất gần những ngón tay của 
Ron. Harry tự hỏi mình liệu hai đứa có nắm tay nhau trong lúc ngủ hay không. Ý nghĩ đó 
làm cho nó cảm thấy cô đơn một cách lạ lùng. 


Nó nhìn lên cái trần nhà u ám, những ngọn đèn phủ đầy mạng nhện. Mới chỉ gần hai mươi 
tư giờ trước đó, nó đã đứng dưới ánh nắng ở lối vào ngôi lều, chờ đợi để đuợc xuất hiện 
trong những vị khách đến dự lễ cưới. Vậy mà nó có cảm giác dài đằng đẳng như cả một đời 
người. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Nó nằm trên sàn nhà và nghĩ về những cái Horcrux, cảm 
thấy nản lòng trước cái nhiệm vụ phức tạp mà cụ Dumbledore để lại cho nó... Cụ 
Dumbledore... 


Nỗi buồn chiếm hữu nó kể từ sự ra đi của cụ Dumbledore giờ đã thay đổi. Lời buộc tội bà 
dì Muriel đã từng đay nghiến giờ có vẻ như đang ăn sâu vào đầu óc nó như một loại bệnh, 
đầu độc vào những ký ức về một vị pháp sư mà nó đã rất tôn sùng. Làm sao cụ Dumbledore 
có thể để những chuyện đó xảy ra? Có phải cụ cũng đã từng như Dudley, mãn nguyện ngắm 
nhìn những sự thờ ơ và quấy rối, miễn là chúng không ảnh hưởng gì tới cụ? Có phải cụ đã 
quay lưng lại với người em gái đã bị giam cầm và giấu đi? 


Harry nghĩ về thung lũng Godric, về những ngôi mộ ở đó mà cụ Dumbledore chưa bao giờ 
đề cập tới; nó nghĩ về những thứ đồ vật kỳ bí cụ Dumbledore đã để lại mà không hề có một 
lời giải thích nào trong di chúc, và sự tức giận của nó như vỡ oà ra trong bóng tối. Tại sao cụ 
Dumbledore không nói với nó? Tại sao cụ không một lời giải thích? Rốt cuộc, cụ 
Dumbledore có thực sự quan tâm tới nó hay không? Hay Harry không hơn gì một thứ công 
cụ được đánh bóng và mài dũa, nhưng không đuợc tín nhiệm, và không bao giờ được tin 
tưởng? 


Harry không thể chịu được cái việc cứ nằm đây mà không có ai làm bạn, ngoài những ý 
nghĩ đắng cay chua xót. Liều lĩnh muốn làm một điều gì đó, để tiêu khiển cho đỡ buồn, nó 
lục lọi cái balô, lấy cây đũa phép và rón rén ra khỏi phòng. Đến đầu cầu thang, nó lẩm nhẩm, 
“Lumos,” (Toả sáng) và bước chân lên cầu thang theo ánh sáng phát ra từ đầu cây đũa. 


Ở đầu cầu thang thứ hai là phòng ngủ mà nó và Ron đã từng ngủ trong lần cuối cùng đến 
đây; nó liếc vào đó. Cửa tủ quần áo để mở và khăn trải giường đã bị xé toạc. Harry chợt nhớ 
đến cái chân của chân chẳn tinh đã bị lập úp xuống ở dưới nhà. Ai đó đã lục lọi căn nhà sau 
khi Hội rời khỏi đây. Là Snape? Cũng có thể là Mundungus, kẻ đã chôm chỉa rất nhiều thứ từ 
căn nhà này cả lúc trước và sau khi chú Sirius qua đời? Harry nhìn một cách lơ đễnh đến 
tấm chân dung mà thỉnh thoảng cụ Phineas Nigellus Black - người cụ tổ của chú Sirius thỉnh 
thoảng ghé qua nhưng giờ nó đang trống trơn, không có gì ngoại trừ những vết bùn ở phía 


https://thuviensach.vn 


sau tấm màn. Cụ Phineas Nigellus rõ ràng là đang ngủ ở căn phòng hiệu trưởng trường 
Hogwarts. 


Harry tiếp tục lên cầu thang cho đến khi nó đến đầu cao nhất chỉ có hai cánh cửa. Cánh 
cửa trước mặt nó treo một tấm biển mang tên SIRIUS. Trước đây, Harry chưa từng vào 
phòng của người cha đỡ đầu. Nó đẩy cửa vào, giơ cao cây đũa phép để ánh sáng toả rộng hết 
mức có thể. Căn phòng khá rộng rãi và có vẻ như đã từng rất đẹp. Có một cái giường lớn với 
những tấm ván đầu giường được làm bằng gỗ, một cái cửa sổ cao bị che đi bởi những tấm 
màn cửa dài làm bằng nhung và một cái chùm đèn bị bao phủ bởi lớp bụi dày, trên đó là 
những cây nến vẫn rất sạch sẽ cắm ở đui đèn, sáp ong thì nhỏ giọt như bị phủ sương giá. 
Một lớp bụi mờ bao phủ những bức tranh trên tường và những tấm ván đầu giường; một 
cái mạng nhện chăng ngang giữa cái chụm đèn và cái tủ quần áo lớn làm bằng vỗ, và khi 
Harry tiến sâu hơn vào phòng, nó nghe thấy tiếng chạy sột soạt của những con chuột. 


Hồi còn trẻ, chú Sirius đã dán lên tường nhiều áp phích và tranh ảnh đến nỗi bức tường 
xám bạc gần như không còn khoảng trống. Harry chỉ có thể cho rằng ba má của chú Sirius 
đã không thể gỡ bỏ bùa Dính Vĩnh Viễn ở trên tường, bởi vì chú Sirius chắc rằng ba má chú 
sẽ không thể chấp nhận sự trang trí của đứa con cả của họ. Chú Sirius có vẻ đã đi quá đà 
trong việc chọc giận ba má. Có rất nhiều biểu ngữ lớn của nhà Gryffindor, màu đỏ tươi và 
vàng như để nhấn mạnh sự khác biệt giữa chú và toàn bộ phần còn lại của gia đình đã vào 
nhà S]ytherin. Cũng có rất nhiều ảnh về những chiếc mô tô của dân Muggle, và (Harry cũng 
phải ngưỡng mộ sự táo bạo của chú Sirius) rất nhiều tranh chụp những cô gái Muggle mặc 
áo tắm. Harry có thể nói họ là dân Muggle bởi vì họ đứng im trong khung hình, nụ cười như 
tan biến và đôi mắt đờ đẫn vô hồn trên hình. Nó hoàn toàn tương phản với tấm hình duy 
nhất của thế giới phù thuỷ trên tường, tấm hình chụp bốn học sinh trường Hogwarts đang 
đứng vai kề vai, cười với ống kính. 

Với sự vui sướng tột độ, Harry nhận ra cha mình, mái tóc đen bù xù của ông rủ xuống 
lưng cũng giống như Harry, và ông cũng đeo kính. Cạnh ông là chú Sirius, khá đẹp trai, 
khuôn mặt có phần hơi kiêu ngạo, trông chú trẻ hơn và vui vẻ hơn lúc Harry thấy khi chú 
còn sống. Đứng bên phải chú là Pettigrew, một kẻ lùn xủn, tròn trĩnh và mắt mọng nước, 
xúc động với niềm vui khi hắn cũng được đứng trong cái băng nhóm đầy cá tính ấy, hắn như 
đang bày tỏ sự ngưỡng mộ những người thích nổi loạn như ba James và chú Sirius. Bên trái 
ba là thầy Lupin, vẫn ăn mặc rất xoàng xĩnh, nhưng thầy cũng có một sự vui thích ngạc 
nhiên khi thấy mình như vậy và khi thấy mình được có mặt trong tấm ảnh này... hay đó đơn 
giản chỉ vì Harry biết mọi thứ là thế khi nó nhìn vào bức ảnh? Nó cố gắng gỡ tấm ảnh ra 
khỏi tường; tấm ảnh bây giờ đã là của nó. Suy cho cùng, chú Sirius đã để lại cho nó mọi thứ 
cơ mà, nhưng tấm ảnh vẫn không hề nhúc nhích. Chú Sirius đã ngăn không cho ba má mình 
có bất kỳ một cơ hội nào để trang trí lại căn phòng của cậu con trai. 


Harry nhìn quanh sàn nhà. Bầu trời bên ngoài giờ đây sáng rực rỡ. Một tia sáng chiếu vào 
soi sáng một ít giấy tờ, sách, và những đồ vật nhỏ nằm rải rác trên tấm thảm. Rõ ràng là 
phòng của chú Sirius cũng đã bị lục lọi, mặc dù phần lớn, nếu không muốn nói là tất cả đồ 
vật ở trong đó bị cho là, vô giá trị. Một vài quyển sách thậm chí còn bị rũ mạnh đến nỗi cái 
bìa và những trang sách của nó văng ra, nằm bừa bãi trên sàn. 


https://thuviensach.vn 


Harry cúi thấp xuống, nhặt lên vài mảnh giấy và kiểm tra chúng. Nó nhận ra một bản in cũ 
của cuốn Lịch sử Pháp thuật, tác giả Bathilda Bagshot, và một tờ giấy giống như giấy bảo 
hành mô tô. Tờ thứ ba được viết tay và bị vò nát. Nó vuốt lại tờ giấy. 

Gửi Chân Nhồi Bông, 

Cám ơn, rất cám ơn vì món quá dành cho Harry! Đó là thứ được thằng bé yêu thích nhất. 
Mới một tuổi mà thằng bé đã ngắm nghía rất kỹ cái chổi thần đồ chơi ấy, thằng bé có vẻ rất 
thoả mãn. Mình có kèm một bức ảnh để cậu xem. Cậu biết đấy, nó chỉ bay khỏi mặt đất chỉ 
khoảng hai feet thôi mà thằng bé suýt giết chết con mèo và còn làm vỡ một cái bình xấu 
khủng khiếp mà chị Petunia gửi cho mình hồi Giáng Sinh (Mình không phàn nàn gì hết). Dĩ 
nhiên là anh James cho rằng chuyện đó rất thú vị, anh bảo rằng mai sau nó sẽ trở thành một 
cầu thủ Quiddich tuyệt vời, nhưng giờ bọn mình phải cất hết những thứ đồ trang trí và 
không dám rời mắt khỏi thằng bé khi nó đang bay. 


Bọn mình đã tổ chức một bữa tiệc trà mừng sinh nhật, chỉ có bọn mình và bà bạn già 
Bathilda, bà ấy rất quý bọn mình và rất có cảm tình với Harry. Bọn mình rất tiếc là cậu 
không thể đến, nhưng phải đặt Hội lên trên hết và Harry chưa đủ khôn lớn để biết hôm ấy là 
sinh nhật nó! 


Anh James có vẻ khá nản chí khi bị cầm chân ở đây, anh ấy cố không thể hiện ra nhưng 
mình biết - cụ Dumbledore vẫn giữ tấm áo khoác Tàng hình, vì thế, không thể có cuộc dạo 
chơi nho nhỏ nào hết. Nếu cậu có thể đến thăm, anh ấy chắc hẳn sẽ phấn khởi hơn. Cuối 
tuần trước Đuôi Trùn đã đến đây. Mình thấy cậu ấy có vẻ suy sụp, nhưng có lẽ cũng phải 
thôi sau những gì xảy ra với gia đình McKinnons; mình đã khóc hết cả tối khi nghe thấy tin 
đó. 

Bà Bathilda gần như ngày nào cũng ghé qua đây, bà ấy là một bà già rất thú vị với những 
câu chuyện đáng ngạc nhiên về cụ Dumbledore. Mình không hiểu cụ có hài lòng không nếu 
biết điều đó! Mình không biết nên tin đến đâu, bởi thực sự thật đáng kinh ngạc rằng cụ 
Dumbledore... 


Tứ chỉ của Harry như tê liệt. Nó vẫn đứng đó, vẫn giữ tờ giấy trong những ngón tay như 
mất hết cảm giác, trong khi bên trong cổ họng nó, có sự dâng trào mãnh liệt song song của 
hai cảm giác: vui sướng và đau khổ. Đi lảo đảo về phía chiếc giường, nó ngồi xuống. 

Nó đọc lại, nhưng không thể tìm ra thêm bất kỳ ý nghĩa gì so với lần đọc đầu tiên, và nó 
chuyển sang việc nhìn vào những chữ viết tay. Má viết chữ “g” giống hệt nó: Nó tìm kiếm 
từng chữ một, và cảm giác như những bàn tay bè bạn đang vẫy vẫy từ đằng sau tấm màn. Lá 
thư này thực sự là một kho báu đáng giá, chứng tỏ rằng má Lily Potter đã từng sống, thực 
sự sống, bàn tay của má đã từng di chuyển trên tấm giấy da này, chấm mực để viết những 
con chữ, những từ ngữ, về con trai của má, Harry. 


Gạt nước mắt một cách không kiên nhẫn, nó đọc lại lá thư, lần này tập trung vào ý nghĩa. 
Cảm giác giống như đang nghe một giọng nói nửa lạ nửa quen. 


Họ đã từng có một con mèo, có lẽ nó đã chết, giống như ba má nó, ở thung lũng Godric... 
hoặc đã bỏ đi khi không còn ai chăm sóc... Chú Sirius đã mua tặng nó cái chổi đầu tiên... Ba 


https://thuviensach.vn 


má nó biết bà Bathilda Bagshot; liệu có phải cụ Dumbledore đã giới thiệu không? Cụ 
Dumbledore vẫn giữ tấm áo khoác tàng hình... Có điều gì đó kỳ lạ ở đây... 


Harry dừng lại, suy nghĩ về những từ ngữ của má nó. Tại sao cụ Dumbledore lại giữ tấm 
Áo khoác Tàng Hình của ba James? Harry chợt nhớ về những gì thầy Hiệu trưởng đã nói với 
nó hàng năm trước, “Ta không cần đến một chiếc áo khoác để trở nên tàng hình!” Có thể 
thành viên không giỏi lắm của Hội cần sự trợ giúp, và cụ Dumbledore làm nhiệm vụ của một 
người trung chuyển? Harry tiếp tục... 


Đuôi Trùn đã ở đây... Pettigrew, kẻ phản bội, “suy sụp” ư? Có phải hắn chợt nhận ra đây 
là lần cuối cùng hắn nhìn thấy má Lily và ba James? 


Và cuối cùng, lại là bà Bathilda, người kể những câu chuyện đáng ngạc nhiên về cụ 
Dumbledore. Thực sự thật đáng kinh ngạc rằng cụ Dumbledore... 


Cụ Dumbledore như thế nào nhỉ? Nhưng cũng có một số chuyện kỳ lạ về cụ Dumbledore; 
như chuyện cụ nhận một điểm kém ở bài kiểm tra môn Biến, hoặc có một niềm say mê với 
những con dê như cụ Abeforth... 


Harry đứng lên và kiểm tra cẩn thận khắp sàn nhà: Có lẽ, phần còn lại của bức thư cũng ở 
quanh đây. Nó chộp lấy những tờ giấy với đầy sự háo hức, nhưng ít sự cân nhắc như một 
người tìm kiếm thông thường; nó kéo những cái ngăn kéo ra, rũ rũ những quyển sách, đứng 
lên ghế để với tay lên tủ quần áo, còn bò xuống cả giường và ghế bành. 

Cuối cùng, nằm úp mặt xuống sàn, nó phát hiện ra một mảnh giấy bị xé ở bên dưới gầm 
ngăn kéo. Khi Harry lấy được ra, nó có vẻ như là tấm ảnh mà má Lily đã nhắc đến. Trong 
bức ảnh, một thằng bé tóc đen đang phóng lên cái chổi đồ chơi, hét lên với những tiếng 
cười, và đôi chân của ba James đang đuổi theo phía sau. Harry cho tấm ảnh vào túi cùng với 
bức thư của má Lily và tiếp tục tìm phần thứ hai của bức thư. 


Sau mười lăm phút, nó buộc phải thừa nhận, phần còn lại của lá thư đã không còn. Có lẽ, 
nó đã thất lạc sau mười sáu năm được viết, hoặc nó đã bị lấy đi bởi ai đó khi lục lọi căn 
phòng này? Harry đọc lại phần thứ nhất của lá thư một lần nữa, lần này để tìm những gợi ý 
chứng tỏ phần thứ hai của lá thư rất có giá trị. Cái chổi đồ chơi của nó khó có thể là thứ 
được bọn Tử Thần thực Tử chú ý... Thứ duy nhất có vẻ hữu ích mà nó thấy là những thông 
tin về cụ Dumbledore. Thực sự thật đáng kinh ngạc rằng cụ Dumbledore - cái gì nhỉ? 


“Harry? Harry? Harry!” 
“Mình ở đây!” Nó gọi lớn. “Chuyện gì vậy?” 


Có tiếng ồn ào của bước chân bên ngoài cửa, và Hermione ào vào bên trong. “Bọn mình 
thức dậy mà không thấy cậu đâu!” Cô bé thở hổn hển. Rồi cô bé quay lại và gọi với qua vai. 
“R | Mì h t thấ ^ ba `" 1|” 

on! Mình tìm thấy cậu ấy rôi! 


Giọng nói khó chịu của Ron vọng lên từ nhiều tầng bên dưới. “Tốt quá! Chuyển lời hộ 
mình rằng cậu ấy là một thằng ngốc!” 


“Harry, xin đừng biến mất như vậy, bọn mình rất sợ! Tại sao cậu lại lên đây?” Cô bé nhìn 


quanh căn phòng đã được lục lọi rất kỹ. “Cậu đang làm gì ở đây?” 


https://thuviensach.vn 


“Tìm thấy thứ mình vừa mới tìm được!” 


Nó đưa bức thư của má mình ra. Hermione đón lấy và đọc nó, trong khi Harry nhìn cô bé. 
Khi đọc xong, cô bé ngẩng lên nhìn nó. 


“Ồ Harry...” 

“Và cái này nữa...” 

Nó đưa cho cô bé tấm ảnh đã rách, và Hermione cười khi thằng bé trong ảnh nhảy lên cái 
chổi đồ chơi và phóng ra khỏi tầm mắt. 

“Mình đang tìm phần còn lại của bức thư!” Harry nói. “Nhưng nó không ở đây!” 

Hermione liếc nhìn quanh. 

“Cái đống lộn xộn này là do cậu tạo ra, hay nó đã như thế này khi cậu lên đây?” 

“Ai đó đã tìm kiếm ở đây trước mình.” Harry đáp. 


“Mình cũng nghĩ vậy. Tất cả các căn phòng trên đường mình lên đây đều giống như vậy. 
Cậu nghĩ bọn chúng tìm kiếm cái gì vậy?” 


“Thông tin về Hội, nếu người lục lọi là hắn, Snape...” 


“Nhưng cậu có nghĩ là hắn đã có đủ mọi thông tin hắn cần không? Hắn đã ở trong Hội mà, 
phải không.” 


“Vậy thì,” Harry nói, chuyển sang bàn luận về giả thuyết của mình. “Thông tin gì về cụ 
Dumbledore nhỉ? Ở trang thứ hai của bức thư ấy. Cậu biết cái bà Bathilda mà má mình nhắc 
đến đấy, cậu biết bà ấy mà.” 


“Ai cơ?” 
“Bathilda Bagshot, tác giả quyển -” 


“Lịch sử pháp thuật,” Hermione nói, có vẻ rất quan tâm. “Vậy là ba má cậu biết bà ấy à? Bà 
ấy là một nhà sử gia pháp thuật xuất sắc!” 


“Và bà ấy còn sống!” Harry nói. “Và bà ấy sống ở thung lũng Godric. Dì Muriel của Ron đã 
nhắc đến điều đó ở lễ cưới. Bà ấy cũng biết về gia đình của cụ Dumbledore. Khá là thú vị nếu 
nói chuyện với bà ấy, phải không?” 


Không có nhiều sự thông cảm trong nụ cười mà Hermione dành cho Harry. Nó lấy lại lá 
thư và tấm ảnh, đút vào cái túi nhỏ ở quanh cổ để không phải nhìn thấy cô bé và lùi lại. 
“Mình hiểu rằng cậu rất muốn nói chuyện với bà ấy về ba má cậu, về cụ Dumbledore nữa!” 
Hermione nói. “Nhưng điều đó có giúp gì chúng ta trong việc tìm kiếm các Horcrux không?” 
Harry không trả lời, và cô bé tiếp tục. “Harry, mình biết là cậu thực sự muốn đến thung lũng 
Godric, nhưng mình sợ. Mình rất sợ cái việc bọn Tử Thần Thực Tử đã tìm ra chúng ta dễ 
dàng đến thế nào trong ngày hôm qua. Điều đó khiến mình cảm thấy rõ ràng hơn bao giờ 
hết là chúng ta nên tránh cái nơi ba má cậu được chôn cất. Mình chắc chắn rằng bọn chúng 
sẽ rất mong chờ cậu đến thăm nơi đó.” 


https://thuviensach.vn 


“Không chỉ có thế...” Harry nói, vẫn tránh nhìn vào cô bé. “Dì Muriel nói một số thứ về cụ 
Dumbledore ở lễ cưới. Mình muốn biết sự thật.” 


Nó nói với Hermione mọi điều mà dì Muriel đã nói với nó. Khi nó kết thúc, Hermione nói. 
“Dĩ nhiên, mình hiểu điều đó làm cậu buồn, Harry -“ 


“Mình không buồn!” Harry nói dối. “Mình chỉ muốn biết đó có phải là sự thật hay không - 


” 


“Harry cậu có thực sự nghĩ là sẽ tìm được sự thật từ những mụ già như dì Muriel, hoặc 
mụ Rita Skeeter? Làm sao mà cậu có thể tin bọn họ? Cậu biết cụ Dumbledore mài!” 


“Mình nghĩ là thế!” Nó thì thầm. 


“Nhưng cậu cũng biết là có bao nhiêu sự thật trong những gì mụ Rita viết về cậu đấy! Ông 
Doge đúng đấy, làm sao cậu có thể để những người đó làm nhơ bẩn những hồi ức của cậu về 
cụ Dumbledore?” 


Nó quay đi, cố không để lộ sự oán giận mà nó đang cảm thấy. Lại một lần nữa, phải chọn 
xem nên tin cái gì. Nó muốn biết sự thật. Vậy tại sao mọi người đều quyết định rằng nó 
không nên biết? 


“Chúng ta xuống bếp không?” Hermione đề nghị sau một lúc im lặng. “Kiếm cái gì đó cho 
bữa sáng?” 


Nó đồng ý một cách miễn cưỡng, và theo cô bé ra đến đầu cầu thang, đi qua cánh cửa thứ 
hai. Có những vết cào sâu dưới lớp sơn cửa, bên dưới một tấm biển nhỏ mà nó nhận ra ở 
trong bóng tối. Nó đi lên bậc thang cao nhất để đọc. Đó là một tấm biển nhỏ đầy phô trường, 
chữ viết bằng tay gọn gàng giống cái kiểu mà Percy Weasley đã từng treo trước cánh cửa 
phòng ngủ của anh ta. 


ĐỪNG VÀO ĐÂY 
NẾU KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP RÕ RÀNG CỦA 
Regulus Arcturus Black 


Sự kích động tràn ngập lấy Harry, nhưng nó không chắc chắn ngay vì sao. Nó đọc lại tấm 
biển lần nữa. Hermione đã đi xuống tầng dưới. 


“Hermione,” Nó nói, ngạc nhiên khi giọng mình rất bình tĩnh. “Hãy quay lại đây!” 
“Chuyện gì vậy?” 

“R.A.B. Mình nghĩ mình tìm ra người đó rồi!” 

Há hốc miệng vì kinh ngạc, Hermione chạy vội lên. 

“Trong lá thư của má cậu à? Nhưng mình không nghĩ là mình thấy -” 


Harry lắc đầu, chỉ vào tấm biển của chú Regulus. Cô bé đọc nó, rồi nắm tay Harry chặt đến 
nỗi nó phải nhăn mặt. 


https://thuviensach.vn 


“Em trai của chú Sirius à?” Cô bé thì thào. 


“Chú ấy đã từng là một Tử Thần Thực Tử.” Harry nói. “Chú Sirius đã kể cho mình nghe về 
chú ấy, chú ấy đã gia nhập cùng bọn chúng khi còn rất trẻ, sau đó chú ấy cảm thấy mình thật 
hèn nhát và muốn rời khỏi bọn chúng - vì thế bọn chúng đã giết chú ấy!” 


“Mọi thứ đều khớp!” Hermione hổn hển. “Nếu chú ấy là một Tử Thần Thực Tử và đã gặp 
Voldemort, và nếu chú ấy tỉnh ngộ, thì chú ấy sẽ muốn hắn sụp đổ!” 


Cô bé thả tay Harry ra, ngó đầu qua lan can và hét lên. “Ron! RON! Lân đây, nhanh lên!” 
Ron xuất hiện, thở hổn hển, đũa phép đã sẵn sàng trong tay. 


“Chuyện gì vậy? Nếu đó là về những con nhện khổng lồ, thì mình muốn có bữa sáng trước 
khi -” 


Nó cau mày lại trước tấm bảng của chú Regulus mà Hermione đang im lặng chỉ vào. 


“Cái gì? Em trai của chú Sirius à? Regulus Arcturus... Regulus... R.A.B.! Cái mề đay -cậu 
không cho rằng -” 


“Hãy tìm xem!” Harry nói. Nó đẩy cửa, nhưng cửa đã khoá. Hermione chỉ đũa phép vào 
tay cầm và nói. “Alohamora.” Có một tiếng click, và cánh cửa mở ra. 


Bọn chúng cùng tiến đến ngưỡng cửa, nhìn quanh. Phòng của chú Regulus nhỏ hơn một 
chút so với chú Sirius, nhưng không vì thế mà mất đi vẻ đàng hoàng nghiêm trang. Trong 
khi chú Sirius luôn tìm kiếm sự khác biệt với phần còn lại của gia đình, thì chú Regulus lại 
có vẻ muốn nhấn mạnh điều ngược lại. Màu truyền thống của Slytherin, xanh lục bảo và bạc 
ở khắp nơi, che phủ giường ngủ, tường và cửa sổ. Con dấu của gia đình Black được sơn cẩn 
thận lên giường, cùng với một câu ngắn gọn, TOUJOURS PUR (ND: Tiếng Pháp: LUÔN LUÔN 
THUẦN CHỦNG). Bên dưới là một bộ sưu tập những bài báo màu vàng được cắt ra, tất cả đã 
nói lên đó là một người cắt dán ảnh tồi tệ. Hermione đi dọc căn phòng và kiểm tra chúng. 


“Tất cả đều nói về Voldemort!” Cô bé nói. “Chú Regulus có vẻ là một người hâm mộ hắn 
trước khi gia nhập bọn Tử Thần Thực Tử!” 


Một làn hơi của bụi hoa hồng toả ra từ khăn trải giường khi cô bé ngồi xuống để đọc 
những bài báo bị cắt ra đó. Harry, trong lúc đó, để ý đến một bức ảnh khác: một đội 
Quidditch trường Hogwarts đang mỉm cười và vẫy vẫy từ khung hình. Nó di chuyển đến gần 
hơn và thấy biểu tượng con rắn trên ngực họ: Biểu tượng của Slytherin. Chú Regulus được 
nhận ra ngay lập tức, chú ngồi giữa hàng đầu tiên: Chú có mái tóc đen và khuôn mặt hơi 
kiêu căng giống như anh mình, nhưng chú cao hơn, gầy hơn, và không đẹp trai như chú 
Sirius. 


“Chú ấy là một Tầm Thủ!” Harry nói 


“Cái gì?” Hermione trả lời một cách lơ đãng. Cô bé đang đắm chìm trong những bài báo về 
Voldemort. 


“Chú ấy ngồi giữa hàng thứ nhất, đó là vị trí của Tầm Thủ... Đừng bận tâm,” Harry nói, 
nhận ra rằng không ai nghe nó. Ron đang chống tay quỳ xuống tìm phía bên dưới tủ quần 


https://thuviensach.vn 


áo. Harry nhìn quanh phòng, cố tìm một nơi có thể ẩn giấu và dừng lại ở cái bàn. Lại một lần 
nữa, có ai đó đã lục lọi ở đây. Những gì ở trong ngăn kéo đều đã được lôi ra, bụi bẩn khắp 
nơi, và không có gì đáng giá ở đây: những chiếc bút lông ngỗng cũ, những quyển sách đã lỗi 
thời là bằng chứng rõ ràng cho việc chúng đã được sử dụng thô bạo, một bình mực bị vỡ, 
những vết mực còn lại nhớp nháp bao phủ cái ngăn kéo. 


“Có một cách dễ dàng hơn!” Hermione nói, khi Harry đang chùi bàn tay đầy mực vào cái 
quần jeans của nó. “Accio Locket!” (Triệu hồi mề đay! - ND) 


Không có gì xảy ra. Ron, đang tìm kiếm ở những nếp gấp của tấm rèm cửa, tỏ vẻ thất 
vọng. 


“Có phải vậy không? Nó không có ở đây à?” 


“Ồ, có thể nó vẫn ở đây, nhưng bị bùa chú bảo vệ!” Hermione nói. “Những bùa chú ngăn 
cho nó khỏi bị triệu tập bởi phép thuật. Các cậu biết đấy!” 


“Giống như Voldemort đã làm với cái chậu đá trong hang!” Harry nói, nhớ lại là mình đã 
không thể triệu tập cái mặt dây chuyền giả. 

“Làm thế nào chúng ta tìm ra nó đây?” Ron hỏi. 

“Chúng ta tìm thủ công vậy,” Hermione trả lời. 

“Ý kiến hay đấy," Ron đảo mắt đáp, rồi quay lại với việc kiểm tra rèm cửa. 


Bọn chúng lục lọi từng thước một của căn phòng trong hơn một giờ, và buộc phải thừa 
nhận rằng, cái mặt dây chuyền không có ở đây. 


Bây giờ, mặt trời đã lên; dù chiếu qua ô cửa đầy bụi bặm, ánh nắng vẫn làm chúng loá 
mắt. 


“Dù sao, nó có thể ở một nơi nào đó trong căn nhà này,” Hermione nói bằng một giọng 
khá bình tĩnh khi đi xuống cầu thang. Khi Harry và Ron đã trở nên nản chí, cô bé càng có vẻ 
khẳng định hơn. “Dù chú ấy có tiêu diệt được nó hay không, chú ấy sẽ muốn ẩn giấu nó khỏi 
Voldemort, phải không? Các cậu có nhớ tất cả những thứ kinh khủng mà chúng ta đã vứt đi 
khi ở đây lần cuối cùng không? Gái đồng hồ phóng điện vào tất cả mọi người và cái áo 
choàng cố bóp cổ Ron; Chú Regulus chắc hẳn đã vứt chúng ở đó để che đi nơi ẩn giấu cái 
mặt dây chuyền, chỉ là chúng ta không nhận ra... nhận ra...” 


Harry và Ron nhìn cô bé. Cô bé đang đứng với một chân vẫn đang giơ lên không khí, với 
cái nhìn chết lặng như vừa bị trúng bùa Đổi Ký Ức, đôi mắt cô như muốnbật khỏi con ngươi. 


“.. đúng lúc!” Cô bé thì thào. 

“Có cái gì không ổn à?” Ron nói. 

“Có một cái mặt dây chuyền.” 

“Cái gì?” Ron và Harry nói cùng một lúc. 


“Trong ngăn tủ ở phòng khách. Không ai có thể mở nó. Và chúng ta... chúng ta...” 


https://thuviensach.vn 


Harry có cảm giác như một cục gạch vừa trôi tuột từ ngực xuống dạ dày. Nó đã nhớ ra. Nó 
thậm chí còn cầm vào vật đó khi bọn họ truyền cho nhau, mỗi người đều lần lượt cạy nó ra. 
Vật đó đã bị ném vào đống rác rưởi, cùng với cái chụp đèn đầy bột mụn cóc và cái hộp nhạc 
khiến mọi người buồn ngủ... 


“Kreacher đã lấy lại rất nhiều thứ bị chúng ta vứt đi!” Harry nói. Đó là cơ hội duy nhất, 
một hy vọng mong manh còn lại, và nó sẽ tiếp tục bám vào hy vọng ấy cho đến khi buộc 
phải từ bỏ. “Nó giấu cả đống đồ đạc trong cái tủ trong nhà bếp. Đến đó nào!” 


Nó đi xuống cầu thang, nhảy hai bậc một lúc, hai đứa kia cũng chạy sát theo sau. Chúng 
gây ra quá nhiều tiếng ồn đến nỗi chúng làm thức giấc tấm chân dung của mẹ chú Sirius khi 
đi ngang qua đại sảnh. 


“Rác rưởi! Máu bùn! Cặn bã!” Bà ta hét lên theo những bước chân khi chúng xông vào nhà 
bếp và đóng sầm cánh cửa đằng sau. 


Harry chạy theo chiều dài căn phòng, dừng lại ở cánh cửa tủ của Kreacher, giật mạnh nó 
ra. Có một đống chăn cũ ở nơi mà con gia tỉnh đã từng ngủ, nhưng không còn ánh sáng lấp 
lánh từ những thứ đồ nữ trang rẻ tiền mà Kreacher thu nhặt được nữa. Thứ duy nhất còn 
lại là quyển sách có tựa Sự Cao Quý Tự Nhiên: Một Bảng Phả Hệ Phù Thuỷ. Không tin vào 
mắt mình, Harry vồ lấy những tấm chăn và rũ rũ chúng. Mùi chuột chết bay ra và lan toả 
khắp phòng. Ron rên rỉ khi tự ném mình lên chiếc ghế của nhà bếp; còn Hermione thì nhắm 
mắt lại. 


“Chưa kết thúc đâu!” Harry nói, và nó cao giọng gọi. “Kreacher!” 


ó một tiế ổ lớn và ia tỉ ất đắc dĩ thừa hưởng từ chú Sirius hiện ra 

Có một tiếng nổ lớn và con gia tỉnh Harry bã : 

⁄ ưó Zz TÀẠ ưởi hệ Ẩ và r? ưó : 2 rẻ ? » ử ười ườ : ` ; 

hía trước cái lò sưởi trống rỗng và ẩm ướt: nhỏ bé chỉ bằng nửa người thường, làn da nhợt 
nhạt hiện ra ở những nếp gấp quần áo, rất nhiều sợi tóc trắng mọc ra từ đôi tai giống tai dơi 
ủ ia tỉnh. Nó vã ặc cái giẻ bẩ ỉu như lần đầu bọn chúng øặp nó, và cái nhìn 
của con gia tỉnh. Nó vẫn mặc cái giẻ bẩn thỉu như ] : : 
khinh bỉ mà nó dành cho Harry đã chứng tỏ rằng, thái độ của nó với sự thay đổi chủ nhân 
không hề thay đổi, giống hệt như vẻ bề ngoài của nó. 

“Chủ nhân...” Kreacher rền rĩ qua cái giọng giống như ếch, và nó cúi xuống, tự nói với đầu 
gối của mình. “... đã trở lại căn nhà cũ của bà chủ cùng với tên Weasley, kẻ phản bội dòng 
máu và con Máu bùn....” 

“Ta cấm mi được gọi bất kỳ ai là 'kẻ phản bội dòng máu' hay “Máu bùn!” Harry gầm gừ. 

ó đã tì , với cái mũi dài và đôi mắt đỏ ngầu, một thứ rõ ràng là rất khó ưa, 
Nó đã tìm ra Kreacher, với cái mũi dài và đôi mắt đỏ n Ũ 
nhất là khi con gia tỉnh đã bán đứng chú Sirius cho Voldemort. 

“Ta có một câu hỏi cho mi!” Harry nói, tìm nó đập nhanh khi nó nhìn xuống con gia tỉnh. 
“Và ta ra lệnh cho mi phải trả lời đúng sự thật, hiểu không?” 

“Vâng, thưa chủ nhân!” Kreacher nói, lại cúi thấp xuống lần nữa. Harry thấy mồm của con 
gia tỉnh không hề chuyển động, không nghỉ ngờ gì nữa, nó không thể thốt ra bất kỳ một lời 
lăng mạ nào. 


https://thuviensach.vn 


“Hai năm trước,” Harry nói, tìm nó đập nhanh trong lồng ngực, “có một cái mặt dây 
chuyền to bằng vàng ở căn phòng khách trên gác. Chúng ta đã ném nó đi. Mi có lấy cắp nó 
lại không?” 


Có một khoảng im lặng, rồi con gia tỉnh đứng thẳng lên để nhìn rõ mặt Harry. Sau đó nó 
nói: “Có!” 

“Hiện giờ nó đang ở đâu?” Harry hỏi một cách hân hoan trong khi Ron và Hermione rất 
vui sướng. 

Kreacher nhắm mắt lại như thể nó không thể chịu đựng được phản ứng của bọn chúng 
khi nó trả lời 

“Mất rồi.” 

“Mất rồi?” Harry lặp lại, sự phấn chấn đã trôi tuột đi mất. “Thế nghĩa là sao, nó mất rồi à?” 

Con gia tỉnh rùng mình. Nó lắc đầu. 

“Kreacher!” Harry nói một cách dữ dội. “Ta ra lệnh —-” 

“Mundungus Fletcher!” Con gia tỉnh rền rĩ, mắt vẫn nhắm chặt. “Mundungus Fletcher đã 
lấy cắp tất cả; những bức ảnh của cô Bella và cô Cissy, đôi găng tay của Bà chủ, Huân 
chương Merlin Đệ Nhất Đẳng, cái cốc có phù hiệu của gia đình, và- và-” 

Kreacher hít thở sâu: Bộ ngực trống rỗng của nó phồng lên rồi lại sẹp xuống, rồi nó mở 
mắt ra và hét lên một cách kinh hoàng. 

“- và chiếc mặt dây chuyền, chiếc mặt dây chuyền của cậu chủ Regulus. Kreacher đã làm 
sai rồi! Kreacher đã không thực hiện được lệnh của cậu ấy!” 

Harry vội hành động theo bản năng: Khi Kreacher lao về những cái dùi nung ở lò sưởi, nó 
túm lấy con gia tỉnh, đè nó xuống. Tiếng thét của Hermione hoà lẫn vào tiếng thét của 
Kreacher, nhưng Harry gầm lên, át đi những âm thanh khác, “Kreacher, ta ra lệnh cho mi 
phải giữ yên!” 

Nó cảm nhận thấy con gia tỉnh như bị đóng băng và nó buông tay ra. Kreacher nằm sóng 
soài trên sàn nhà đá lạnh, nước mắt ràn rụa chảy ra từ đôi mắt. 

“Harry, để nó đứng lên đi!” Hermione thì thầm. 


“Để nó có thể tự đánh mình bằng những cái dùi nung à?” Harry khịt khịt mũi, quỳ xuống 
cạnh con gia tỉnh. “Tớ không nghĩ vậy đâu. Được rồi, Kreacher, ta muốn sự thật: Làm thế 
nào mà mi biết Mundungus Fletcher đã ăn trộm cái mặt dây chuyền?” 

“Kreacher nhìn thấy hắn!” Con gia tỉnh thở hổn hển khi nước mắt lăn xuống mũi và chảy 
vào cái mồm đầy những răng xám xịt. “Kreacher thấy hắn đi ra từ cái tủ của Kreacher, trên 
tay cầm đầy những của cải của Kreacher. Kreacher đã nói với tên trộm ấy hãy dừng lại, 
nhưng tên Mundungus Fletcher ấy chỉ cười và ch-chạy...” 


https://thuviensach.vn 


“Mi gọi cái mặt dây chuyền là của “cậu chủ Regulus'!” Harry nói. “Tại sao? Cái mặt dây 
chuyền đó từ đâu đến? Chú Regulus phải làm gì với nó? Kreacher, hãy ngồi dậy và kể cho ta 
biết mọi chuyện về cái mặt dây chuyền, mọi thứ mà chú Regulus phải làm với nó!” 


Con gia tỉnh ngồi xuống, cuộn lại như một quả bóng, đặt khuôn mặt đầy nước mắt lên đầu 
gối, và bắt đầu lúc lắc người về phía trước rồi lại về phía sau. Khi nó nói, tiếng nói như bị 
bóp nghẹt lại, nhưng vẫn nghe rất rõ ràng trong sự im lặng và dội lại khắp nhà bếp. 

“Cậu chủ Sirius bỏ đi, tự giải thoát chính mình, vì cậu ấy là một người con trai tồi và đã 
làm đau đớn trái tim của bà chủ bằng cái thói quen lộn xộn, vô tổ chức. Nhưng cậu chủ 
Regulus lại rất biết nghe lời; cậu chủ biết mình phải có nghĩa vụ gì với dòng họ Black và giá 
trị của dòng máu thuần chủng. Hàng năm trời, cậu chủ nói về Chúa Tể Hắc Ám, người sẽ đưa 
những phù thuỷ ra khỏi chỗ ẩn nấp để điều khiển dân Muggle... và khi mười sáu tuổi, cậu 
chủ Regulus gia nhập với chúa tể Hắc Ám. Rất đáng tự hào, rất đáng tự hào, rất hạnh phúc 
được phục vụ... 


“Sau một năm gia nhập, vào một ngày, cậu chủ Regulus xuống bếp để gặp Kreacher. Cậu 
chủ Regulus luôn luôn yêu quý Kreacher. Và cậu chủ Regulus nói rằng... nói... 


Con gia tỉnh già lắc lư càng dữ dội. 
“... nói rằng Chúa Tể Hắc Ám cần một gia tỉnh?” 


“Voldemort cần một gia tỉnh?” Harry lặp lại, nhìn sang Ron và Hermione, cả hai đứa trông 
cũng bối rối y như nó. 


“Ö vâng,” Kreacher rên rỉ. “Và cậu chủ Regulus đã đề cử Kreacher. Đó là một niềm vinh 
hạnh, cậu chủ Regulus nói vậy, niềm vinh hạnh cho cả cậu chủ Regulus và Kreacher, 
Kreacher sẽ phải làm tất cả những gì mà Chúa tể Hắc Ám sai bảo... và sau đó về n-nhà...” 


Kreacher lắc lư nhanh hơn, tiếng thở của nó giờ đã thành tiếng nức nở 


“Vì thế, Kreacher đi cùng Chúa Tể Hắc Ám. Chúa Tể Hắc Ám không nói phải làm gì, nhưng 
đưa Kreacher đên một cái hang gần biển. Và bên trong cái hang là một hang động lớn, trong 
đó có một cái hồ lớn đen ngòm...” 

Harry như dựng tóc gáy. Tiếng rền rĩ của Kreacher nghe như vọng đến từ mặt nước tối 
tăm. Nó có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng như thể nó có mặt ở đó. 

“.,. Có một con thuyền ở đó..." 

Dĩ nhiên là có một con thuyền, Harry biết con thuyền đó, nhỏ bé và có một màu xanh ma 
quỷ, đã được bỏ bùa để chở một phù thuỷ và một nạn nhân đi đến hòn đảo ở trung tâm. 
Voldemort đã thử nghiệm sự phòng thủ quanh cái Horcrux, bằng cách mượn một sinh vật 
sẵn có, một con gia tỉnh...” 


“Có một cái chậu đầy độc dược ở trên đảo. Chúa - Chúa Tể Hắc Ám bắt Kreacher phải 
uống nó...” 


Con gia tỉnh run rẩy từ đầu đến chân. 


https://thuviensach.vn 


“Kreacher uống, và khi uống, nó nhìn thấy những điều khủng khiếp... Kreacher như bị 
thiêu đốt từ bên trong... Kreacher kêu la, mong cậu chủ Regulus sẽ cứu nó, nó cầu cứu bà 
chủ Black... Nhưng Chúa Tể Hắc Ám chỉ cười... Hắn bắt Kreacher uống hết chỗ độc dược... 
Hắn thả một cái mặt dây chuyền vào cái chậu rỗng... Hắn lại đổ đầy nó bằng độc dược...” 


“Và Chúa Tể Hắc Ám bỏ đi, để lại mình Kreacher trên đảo...” 


Harry có thể thấy chuyện đó xảy ra. Nó thấy khuôn mặt giống rắn, trắng bệch của 
Voldemort tan biến trong bóng tối, con mắt đỏ lừ nhìn con gia tỉnh sắp chết trong chốc lát 
một cách không thương tiếc, khi nó đang chống cự một cách liều lĩnh cái khát khô cháy cổ 
họng mà thứ độc dược đó gây ra cho nạn nhân... Nhưng đến đây, trí tưởng tượng của Harry 
không thể đi xa hơn được nữa, bởi lẽ nó không biết làm thế nào mà Kreacher thoát ra được. 


“Kreacher cần nước, nó bò đến rìa hòn đảo để uống nước từ mặt hồ đen đó... và những 
bàn tay, những bàn tay chết chóc thò lên cố kéo Kreacher xuống mặt nước..." 


“Làm thế nào mà mi thoát ra được?” Harry hỏi, không ngạc nhiên khi thấy mình đang thì 
thào. 


Kreacher ngẩng cái đầu xấu xí của nó lên, nhìn Harry bằng đôi mắt đỏ ngầu to tướng. 
“Cậu chủ Regulus gọi Kreacher quay về...” 

“Ta biết - nhưng làm thế nào mi thoát khỏi bọn Âm Binh? 

Kreacher có vẻ không hiểu. 

“Cậu chủ Regulus gọi Kreacher quay về...” Nó lặp lại. 

“Ta biết, nhưng —” 

“Chẳng phải mọi thứ đã quá rõ ràng sao, Harry!” Ron nói. “Nó Độn thổ ra.” 


“Nhưng... không thể Độn thổ vào hoặc ra cái hang đó được,” Harry nói. “nếu không thì cụ 
Dumbledore -” 


“Phép thuật của gia tinh không giống phép thuật của phù thuỷ, phải không?” Ron nói. “Ý 
mình là, bọn chúng có thể Độn thổ và Hiện hình ở Hogwarts trong khi chúng ta thì không 
thể...” 


Có một sự im lặng khi Harry suy nghĩ về điều đó. Làm thế nào mà Voldemort lại phạm 
phải sai lầm này nhỉ? Nhưng ngay khi nó nghĩ đến điều đó, Hermione lên tiếng, giọng cô bé 
khá lạnh lùng. 


“Dĩ nhiên, Voldemort cho rằng những con Gia tỉnh chưa bao giờ là một mối quan tâm cửa 
hắn, như tất cả những phù thuỷ thuần chủng đối xử với chúng như những con thú... Chưa 


LẠC”, 


bao giờ hắn nghĩ rằng, bọn gia tỉnh lại có những phép thuật mà hắn không có. 


“Mệnh lệnh cao nhất đối với gia tỉnh là yêu cầu của Chủ nhân!” Kreacher nói. “Kreacher 
được bảo phải về nhà, vì vậy Kreacher đã về nhà...” 


https://thuviensach.vn 


“Vậy thì, ông phải làm những gì ông được bảo, phải không?” Hermione nói một cách thân 
thiện. “Ông thực sự đã không hề chống lệnh!” 


Kreacher lắc đầu, lắc lư dữ dội hơn bao giờ hết. 


“Vậy chuyện gì đã xảy ra khi mi quay lại?” Harry hỏi. “Chú Regulus đã nói gì khi mi kể cho 
chú ấy nghe chuyện gì đã xảy ra?” 


“Cậu chủ Regulus đã lo lắng, rất lo lắng,” Kreacher rên rỉ. “Cậu chủ Regulus nói rằng 
Kreacher phải trốn và không được rời khỏi căn nhà. Và rồi... một thời gian sau... một buổi 
tối, cậu chủ Regulus đến bên cái tủ để tìm Kreacher, cậu chủ Regulus trông rất lạ, trông 
không giống ngày thường chút nào, cậu chủ có vẻ đang rối loạn... Kreacher cho là như vậy... 
và cậu chủ bảo Kreacher dẫn đến cái hang mà Kreacher đã đến cùng với Chúa Tể Hắc Ám...” 


Và rồi họ rời đi. Harry có thể tưởng tượng khá rõ ràng, con gia tỉnh đang sợ hãi đi với một 
người Tầm Thủ gầy, da ngăm đen, rất giống chú Sirius... Kreacher biết cách mở lối vào bị ẩn 
giấu của hang động ngầm dưới đất, biết cách để gọi cái thuyền lên, lần này, là cậu chủ 
Regulus yêu quý đi với nó đến hòn đảo có cái chậu đầy độc dược... 


“Và chú ấy bắt mi uống thứ độc dược đó?” Harry nói, giận dữ. 
Nhưng Kreacher lắc đầu và khóc. Hermione lấy tay bịt mồm lại; cô hình như vừa hiểu ra 
một điều gì đó. 


“C-Cậu chủ Regulus lấy một cái mặt dây chuyền từ túi của mình, giống hệt cái mặt dây 
chuyền của Chúa Tể Hắc Ám...” Kreacher nói, nước mắt chảy ra từ cả hai lỗ mũi. “Và cậu chủ 
bảo Kreacher giữ nó, hãy tráo đổi khi cái chậu đã trống rỗng..." 


Tiếng nức nở của Kreacher giờ đã thành những tiếng the thé khó chịu; Harry phải rất tập 
trung để hiểu những gì nó nói. 

“Và cậu chủ ra lệnh - Kreacher phải đi - một mình mà không có cậu chủ. Và cậu chủ dặn 
Kreacher phải về nhà - không được nói với Bà chủ - về những gì cậu chủ đã làm - nhưng 
phải tiêu huỷ - cái mặt dây chuyền thật. Và cậu chủ uống - tất cả chỗ độc dược ấy - và 
Kreacher tráo đổi cái mặt dây chuyền - và nhìn... khi cậu chủ Regulus... bị kéo xuống 
nước...Và..." 

“Ôi, Kreacher!” Hermione bật khóc. Cô bé quỳ gối xuống cạnh con gia tinh và cố gắng ôm 
nó. Ngay tức khắc con gia tỉnh đứng lên, lùi lại, tránh xa khỏi cô bé. 

“Máu Bùn chạm vào Kreacher, nó sẽ không để điều đó xảy ra. Bà Chủ sẽ nói gì đây?” 

“Ta đã bảo mi không được gọi người khác là “Máu Bùn' cơ mà!” Harry gầm gừ, nhưng con 
gia tỉnh đã tự trừng phạt chính mình. Nó ngã xuống, và tự đập đầu mình xuống sàn. 

“Dừng lại, dừng lại!” Hermione thổn thức. “Ồ, cậu chuyện này nó đáng kinh tởm như thế 
nào, cách mà bọn chúng phải tuân lệnh?” 


“Kreacher - dừng lại!” Harry hét lên. 


https://thuviensach.vn 


Con gia tỉnh vẫn nằm trên sàn, thở hổn hển và run lẩy bẩy, nước mũi xanh lè nhớp nháp, 
có một vết thâm tím trên cái trán vàng vọt của nó, mắt nó sưng phồng, đỏ ngầu và đầy nước 
mắt. Harry chưa từng thấy điều gì đáng thương xót như thế. 

“Vì thế mi mang cái mặt dây chuyền về nhà..." Nó nói luôn, bởi nó quyết định là mình phải 
biết toàn bộ câu chuyện. “Và mi đã cố tiêu huỷ nó?” 


“Không có cách gì Kreacher có thể gây xây xước cho nó,” Con gia tỉnh than vãn. “Kreacher 
đã thử mọi thứ, mọi thứ mà nó biết, nhưng không có gì, không có gì có hiệu quả cả... Rất 
nhiều bùa chú mạnh mẽ đã được sử dụng, Kreacher chắc rằng để tiêu diệt nó, thì phải mở 
nó ra, nhưng nó không hề mở... Kreacher tự phạt chính mình, nó thử một lần nữa, lại tự 
phạt chính mình, rồi lại thử. Kreacher đã không thực hiện được mệnh lệnh! Kreacher không 
thể tiêu huỷ cái mặt dây chuyền! Và bà chủ thì điên lên với nỗi buồn, bởi cậu chủ Regulus đã 
biến mất mà Kreacher không thể nói cho bà biết chuyện gì đã xảy ra, không, bởi vì cậu chủ 
đã c..câ..cấm nó được nói cho bất kỳ ai trong gia đi....đình biết chuyện gì đã xảy ra trong cái 
h...hang...” 


Kreacher bắt đầu thổn thức, mạnh đến nỗi không còn sự liên kết giữa những từ ngữ nữa. 
Nước mắt lăn dài trên má Hermione, nhưng cô bé không dám chạm vào con gia tinh lần 
nữa. Ngay cả Ron, người không yêu quý Kreacher cho lắm, cũng có vẻ bồn chồn. Harry ngồi 
xuống và lắc lắc đầu, cố gắng làm sạch nó. 


“Ta không hiểu, Kreacher,” Rốt cuộc, nó nói. “Voldemort cố để giết mi, chú Regulus chết 
để làm cho Voldemort sụp đổ, nhưng mi vẫn vui khi bán đứng chú Sirius cho Voldemort? Mi 
vui khi đến với mụ Narcissa và mụ Bellatrix, và tuồn thông tin cho Voldemort qua bọn 
chúng...” 


“Harry, Kreacher không nghĩ như vậy đâu!” Hermione nói, cô bé đang chùi nước mắt 
bằng tay. “Ông ấy là nô lệ; gia tỉnh thường bị ngược đãi và đối xử tàn tệ; những gì 
Voldemort làm với Kreacher không đi khỏi xu thế chung đó. Chiến tranh của phù thuỷ thì có 
ý nghĩa gì với Kreacher chứ? Ông ấy trung thành với ai đối xử tử tế với ông ấy, và bà Black 
đã làm như vậy, cả chú Regulus nữa, vì thế ông ấy phục vụ họ một cách tận tình và tin theo 
niềm tin của họ. Mình biết cậu định nói gì...” Cô bé tiếp tục khi Harry định phản đối. “... rằng 
chú Regulus đã thay đổi ý định. Nhưng chú ấy đâu có giải thích cho Kreacher, phải không? 
Và mình nghĩ là mình biết tại sao. Gia đình của chú Regulus và Kreacher đều sẽ an toàn nếu 
họ duy trì được dòng máu thuần chủng. Chú Regulus đã cố gắng để bảo vệ tất cả.” 


“Chú Sirius -” 


“Chú Sirius là một nỗi kinh hoàng với Kreacher, Harry, mọi thứ không tốt đẹp như cậu 
thấy đâu, cậu biết đó là sự thật mà. Kreacher đã ở một mình trong một thời gian dài trước 
khi chú Sirius đến đây, và ông ấy chắc hẳn đã rất khổ sở vì sự ảnh hưởng đó. Mình chắc rằng 
'Cô chủ Cissy' và “Cô chủ Bella' đã rất tử tế thân thiện với Kreacher khi ông ấy đến, vì thế 
ông ấy rất quý bọn chúng và cho bọn chúng biết mọi thứ chúng cần. Mình đã nói từ lâu rồi, 
phù thuỷ sẽ phải trả giá cho cái cách mà họ đối xử với những con gia tỉnh. Ừm, Voldemort 
đã phải trả giá... và cả chú Sirius nữa.” 


https://thuviensach.vn 


Harry không thể bắt bẻ lại. Khi nó nhìn Kreacher nức nở trên sàn nhà, nó nhớ lại những 
øì cụ Dumbledore đã nói với nó, ngay sau cái chết của chú Sirius: Thầy không nghĩ rằng chú 
Sirius đã nhìn nhận Kreacher với là một sinh vật với cảm xúc tỉnh tế như cảm xúc của một 
con người... 


“Kreacher!” Sau một lúc, Harry nói. “Khi mi cảm thấy thoải mái... thì hãy ngồi dậy.” 


Nhiều phút trôi qua trước khi tiếng nấc của Kreacher phá vỡ sự im lặng. Sau đó, nó chống 
người ngồi dậy, lấy tay lau mắt như một đứa trẻ nhỏ. 


“Kreacher, ta sắp sửa yêu cầu ngươi làm một việc!” Harry nói. Nó liếc sang Hermione để 
tìm sự giúp đỡ. Nó muốn ra lệnh một cách tử tế, nhưng cùng lúc, nó không thể giả vờ rằng 
đó không phải một mệnh lệnh. Tuy nhiên, sự thay đổi trong giọng nói của nó đã nhận được 
sự tán thành của cô bé. Cô bé cười một cách khích lệ. 


“Kreacher, tôi muốn ông, hãy đi tìm Mundungus. Chúng ta phải tìm ra cái mặt dây chuyền 
- cái mặt dây chuyền của chú Regulus ở đâu. Điều này rất quan trọng. Chúng ta phải hoàn 
thành công việc của chú ấy, chúng ta phải đảm bảo rằng, chú ấy đã không chết - ừm - một 
cách vô ích.” 


Kreacher nắm chặt tay lại và nhìn lên Harry? 
“Đi tìm Mundungus Fletcher ư?” Nó rên rỉ 


“Và đem hắn đến đây, quảng trường Grimmauld!” Harry nói. “Ông có nghĩ là sẽ làm được 
điều đó cho chúng tôi không?” 
Khi Kreacher gật đầu và đứng lên, Harry bỗng có một ý tưởng bất chợt. Nó lấy từ cái túi 


của lão Hagrid cái Horcrux giả, cái mặt dây chuyền thay thế mà chú Regulus đã đề cập vớ 
Voldemort trong lá thư. 


“Kreacher, tôi, ừm, muốn ông lấy cái này!” Nó nói, đặt cái mặt dây chuyền vào tay con gia 
tỉnh. “Nó thuộc về chú Regulus và tôi chắc rằng chú ấy muốn ông có nó như một biểu tượng 
của lòng biết ơn cho những gì ông đã-” 


“Được đấy, ông bạn!” Ron nói khi con gia tỉnh chạm vào chiếc mặt dây chuyền, nó tru lên 
vì bị sốc và đau khổ, và tự ném mình xuống sàn. 


Mất gần nửa tiếng để khiến Kreacher bình tĩnh, nó đã vượt qua cảm giác được tặng một 
đồ vật gia truyền của gia đình Black, nó quá yếu đuối để có thể đứng một cách đúng đắn. 
Cuối cùng, khi nó lảo đảo bước được vài bước, bọn chúng đều đi cùng nó đến cái tủ, chứng 
kiến nó cất cái mặt dây chuyền một cách an toàn trong những cái chăn cũ bẩn thỉu, và quả 
quyết với nó rằng bảo vệ cái mặt dây chuyền sẽ là ưu tiên số một của bọn chúng khi nó đi 
khỏi đây. Sau đó con gia tỉnh cúi chào Harry và Ron, và thậm chí còn nhăn mặt một cách vui 
vẻ với Hermione, đó có thể được coi là một sự chào hỏi kính trọng, trước khi nó độn thổ đi 
với một tiếng rắc lớn như mọi lần. 


https://thuviensach.vn 


CHƯƠNG XI: VẬT ĐÚT LÓT 


Nếu Kreacher đã có thể thoát được một cái hồ đầy Âm Binh, thì Harry tin chắc là vụ bắt 
giữ lão Mudungus cũng chỉ mất nhiều nhất là vài tiếng đồng hồ, nó đi vơ vấn trong căn nhà 
cả buổi sáng với niềm mong đợi lớn ấy. Tuy vậy, Kreacher không trở về trong buổi sáng, 
cũng như buổi chiều. Màn đêm buông xuống, Harry cảm thấy chán nản và mệt mỏi, cộng với 
một bữa tối mà thành phần chủ yếu là đống bánh mỳ ỉu dù Hermione đã cố gắng hết sức 
dùng một loạt bùa Biến nhưng bị thất bại, chẳng giúp nó thấy khá khẩm hơn. 


Kreacher không trở về trong ngày hôm sau, và cả hôm sau đó. Tuy vậy, có hai kẻ mặc áo 
chùng xuất hiện tại quảng trường trước cửa ngôi nhà số mười hai ấy. Và chúng đã ở đó cho 
đến tối mịt, nhìn chằm chằm về phía của ngôi nhà mà chúng không thể thấy được. 


“Chúng chắc chắn là Tử Thần Thực Tử rồi,” Ron nói, khi cả bọn đang quan sát từ cửa sổ 
của căn phòng khách, “chẳng lẽ chúng biết chúng ta ở đây?” 


“Mình không nghĩ vậy,” Hermione nói, dù cô bé có vẻ hoảng sợ, “Hoặc là chúng đã cho lão 
Snape đuổi theo chúng ta, phải không.” 


“Cậu cho là lão Snape đã từng ở đây và bị khoá lưỡi bởi lời nguyền của thầy Moody à?” 
Ron hỏi. 


“Phải,” Hermione đáp, “nếu không thì hắn đã có thể nói ra cách để vào được bên trong, 
phải không? Nhưng bọn chúng xem ra chỉ chờ chúng ta đi ra mà thôi. Chúng chắc hẳn đã 
biết Harry là chủ nhân thực sự của ngôi nhà.” 

“Làm thế quái nào chúng có thể -” Harry lên tiếng. 

“Các di chúc phù thuỷ sẽ bị Bộ kiểm tra mà, cậu nhớ không? Họ sẽ biết được là chú Sirius 
đã để lại cho cậu căn nhà.” 


Sự hiện hữu của đám Tử Thần Thực Tử ở bên ngoài đã làm tăng thêm tâm trạng đáng 
ngại bên trong căn nhà số mười hai. Cả bọn chưa nhận được một thông điệp nhỏ nào kể từ 
khi Thần Hộ Mệnh của ông Weasley xuất hiện, sự căng thẳng đã bắt đầu gây nên hậu quả. 
Bồn chồn và cáu kỉnh, Ron tạo ra một thói quen phiền hà là liên tục chơi đùa với cái Tắt-Bật 
đèn trong túi; Mà việc này làm Hermione đặc biệt nổi khùng, cô nàng phải đọc ngấu nghiến 
quyển Câu chuyện về những hiệp sĩ xứ Beedle để xua đi nỗi căng thẳng khi mòn mỏi đợi 
chờ Kreacher, và hiển nhiên là cô bé không đánh giá cao lắm cái cách mà ánh đèn liên tục 
tắt và bật. 


“Cậu thôi đi có được không!” cô nàng thét lên trong buổi tối thứ ba kể từ khi Kreacher đi, 
khi mà tất cả ánh đèn biến mất trong căn phòng vẽ thêm một lần nữa. 


“Xin lỗi, xin lỗi!” Ron vội ấn cái Tắt-Bật đèn một lần nữa, trả lại ánh đèn. “Mình còn không 
biết mình đã bật nó.” 


“Vậy thì, cậu không thể tìm được cái gì hữu ích để lấp đầy cái đầu của cậu hay sao?” 


“Sao? Như là việc đọc truyện cho trẻ nít hả?” 


https://thuviensach.vn 


“Cụ Dumbledore để cho mình cuốn sách, Ron - ” 
“- và cũng để cho mình cái Tắt-Bật này, mình cho là mình phải dùng nó!” 


Không chịu được vụ cãi cọ này, Harry lẻn ra khỏi phòng mà không hề bị chú ý. Nó đi 
xuống dưới lầu về phía khu nhà bếp, nơi mà nó vẫn ghé thăm thường xuyên; vì nó chắc 
chắn là nếu Kreacher trở lại thì chỉ có thể là ở đây mà thôi. Nó đi được nửa đường từ trên 
lầu xuống nhà, tuy vậy, nó dừng lại khi nghe thấy một tiếng gõ nhẹ ở cửa trước, và sau đó là 
tiếng lách cách của kim loại và tiếng ken két của dây xích. 

Mọi dây thần kinh trên cơ thể Harry như căng lên: nó lôi đũa phép ra, lấn vào trong bóng 
tối bên dưới nơi treo những chiếc đầu gia tỉnh. Cánh cửa mở ra: nó thoáng nhìn thấy một 
khung cảnh nhỏ của quảng trường bên ngoài, và một bóng người mặc áo chùng len lỏi dần 
vào phòng lớn, đóng sầm cánh cửa sau lưng. Kẻ xâm nhập đi một bước về phía trước, thì 
giọng của thầy Moody vang lên, “Severus Snape?” Rồi sau đó đám bụi trong sảnh ồ ạt xông 
vào kẻ mới đến, giơ cao bàn tay chết chóc của nó. 

“Ta không phải là người đã giết cụ, cụ Albus à!” một giọng nói khẽ khàng đáp. 

Bùa phép bị phá vỡ: đám bụi lại nổ một lần nữa, làm cho việc nhận dạng người mới đến 
qua làn khói xám xịt dầy đặc trở nên khó khăn. 

Harry chỉ đũa phép vào chính giữa đám bụi đó, hét lên: 

“Không được di chuyển!” Nó đã quên mất bức chân dung của bà Black, khi nghe tiếng nó 
thét lên, chiếc rèm che bức tranh mở ra, và bà ta bắt đầu la hét, “Bọn Máu bùn nhơ nhuốc và 
rác rưởi làm ô danh ngôi nhà của ta —” 


Ron và Hermion có mặt ngay tức thì ở trên bậc thang sau lưng Harry, với hai cây đũa 
phép giương cao như nó, chỉ vào người đàn ông lạ mặt đang đứng thẳng và giơ hai tay lên 
cao ở dưới sảnh. 


“Giữ yên vũ khí của con, ta Remus đây!” 


“Ôi ơn trời,” Hermione kêu lên yếu ớt, thay vào đó, cô bé chỉ đũa phép vào bức tranh của 
bà Black; và với một tiếng nổ ầm, chiếc rèm sột soạt đóng lại, giải thoát mọi người khỏi âm 
thanh khủng khiếp. Ron cũng hạ thấp chiếc đũa phép, song Harry thì không. 


“Hãy chứng minh đi!” Harry gọi lại. 
Thầy Lupin bước về phía có ánh đèn, tay vẫn giơ cao với tư thế đầu hàng. 


“Tôi là Remus Lupin, người sói, đôi khi được gọi là Moony, một trong bốn người sáng tạo 
ra tấm bản đồ Đạo Tặc, người đã cưới Nymphadora, vẫn được gọi là Tonks, và tôi cũng là 
người dạy trò cách gọi một Thần Hộ Mệnh, Harry, dưới dạng một con hươu.” 


“Vâng, được rồi,” Harry nói, hạ đũa phép, “nhưng con vẫn phải kiểm tra, phải không?” 


“Nói như là một giáo sư phòng chống nghệ thuật Hắc Ám thì ta cho rằng con phải kiểm 
tra. Ron, Hermione, các con không nên hạ thấp mức phòng vệ quá nhanh như vậy.” 


https://thuviensach.vn 


Chúng chạy xuống dưới lầu về phía ông. Bao trùm trong một chiếc áo chùng du hành dày, 
ông có vẻ kiệt sức, song vẫn rất hài lòng khi thấy chúng. 

“Không một dấu hiệu nào của Severus, phải không?” ông hỏi. 

“Không hề," Harry đáp. “Mọi việc ra sao rồi ạ? Mọi người có ổn không ạ?” 

“ổn,” Thầy Lupin trả lời, “nhưng chúng ta đều bị theo dõi. Có hai tên Tử Thần Thực Tử ở 
bên ngoài, đúng không nào?” 

“Bọn con biết -” 

“Và ta đã phải Độn Thổ cực kì khéo léo trên bậc trên cùng ngoài cửa chính để chắc chắn là 
chúng không nhìn thấy ta. Chúng không thể biết các con đang ở đây và ta tin rằng chúng còn 
nhiều thủ hạ ngoài kia; chúng đang sục sạo mọi cầu nối với con, Harry. Hãy xuống lầu nào, 


ta còn rất nhiều điều muốn nói với con, và ta muốn biết điều gì đã xảy ra sau khi mấy đứa 
rời khỏi trang trại Hang Sóc.” 


Họ đi xuống căn bếp, và Hermione yểm bùa vào vỉ lò, một ngọn lửa bùng lên tức thì: nó 
tạo ra một hình ảnh ấm áp trên mảng tường đá giản dị và hắt sáng lên chiếc bàn gỗ dài. 
Thầy Lupin kéo ra vài chai bia bơ từ chiếc áo du hành xỉn màu và cả bọn ngồi xuống. 

“Ta đã ở đây từ ba ngày trước, nhưng ta còn phải cắt đuôi tên Tử Thần Thực Tử bám theo 
ta,” Thầy Lupin nói, “Vậy, các con đến thẳng nơi đây ngay sau lễ cưới à?” 

“Không ạ,” Harry nói, “sau khi bọn con gặp phải hai tên Tử Thần Thực Tử ở một quán cà 
phê trên đường Tottenham Court.” 

Thầy Lupin làm đổ phần lớn bia bơ xuống người 

“Cái gì?” 

Bọn nó giải thích điều gì đã xảy ra; và khi chúng nói xong, thầy Lupin trông có vẻ kinh 
hoàng. 

“Nhưng làm thế nào bọn chúng tìm ra nhanh như vậy? Không thể nào tìm ra được ai đã 
Độn Thổ, trừ phi ta chụp lấy họ ngay khi họ biến mất.” 

“Và cũng không thể nào có chuyện bọn chúng chỉ tình cờ dạo chơi ở Tottenham vào lúc 
đó, phải không ạ?” Harry nói. 

“Chúng con tự hỏi,” Hermione ngập ngừng, “Harry còn tiếp tục mang theo bùa Truy 
Nguyên bên mình hay không?” 

“Không thể, ” Thầy Lupin đáp. Ron phấn khởi ra mặt, còn Harry thì cảm thấy nó được giải 
toả rất nhiều. “Loại trừ các khả năng khác, bọn chúng chắc hẳn phải biết Harry đang ở đây 
nếu như con còn mang vết tích đó, phải chứ? Nhưng ta vẫn không hiểu nổi làm thế nào 
chúng có thể lần ra các con ở đường Tottenham Court, thật là đáng lo, vô cùng đáng lo.” 


Nhìn ông trông thật bối rối, nhưng với những điều Harry nhận thấy, thì câu hỏi đó có thể 
để sau. 


https://thuviensach.vn 


“Thầy hãy kể cho bọn con những gì xảy ra sau khi bọn con rời đi, chúng con chẳng nhận 
được gì từ lúc ba của Ron nhắn rằng gia đình vẫn bình an.” 


“Được thôi, Kingsley đã cứu chúng ta,” Thầy Lupin trả lời. “Nhờ mật báo của chú ấy mà 
phần lớn khách mời của chúng ta đã kịp thời Độn Thổ trước khi chúng đến nơi.” 


“Bọn chúng là người của Bộ hay là Tử Thần Thực Tử vậy?” 


“Cả hai, nhưng với chung âm mưu và mục đích, bây giờ chúng là một,” Thầy Lupin buồn 
rầu. “Có khoảng một tá tên, nhưng chúng không biết con có ở đó, Harry à. Anh Arthur có 
nghe nói là chúng đã thử tra tấn ông Scrimgeour để biết được nơi ở của con, trước khi kết 
kiễu ông ấy; nếu đây là sự thật, thì hẳn ông ấy đã không hé lộ một lời về con đâu.” 


Harry nhìn Ron và Hermione; chúng biểu lộ một sự sửng sốt trộn lẫn với biết ơn y như nó 
cảm thấy. Nó chưa bao giờ yêu thích ông Scrimgeour, nhưng hành động quả cảm cuối cùng 
của người đàn ông ấy đã bảo vệ mạng sống của Harry. 


“Bọn Tử Thần Thực Tử sục sạo trang trại Hang Sóc từ trên xuống dưới - và chúng tra hỏi 
chúng ta hàng giờ. Chúng cố hết sức để tìm thông tin về con, Harry à, nhưng dĩ nhiên là 
không ai ngoài Hội biết được là con ở đây, Harry. 


“Cùng lúc chúng phá vỡ đám cưới, thêm nhiều Tử Thần Thực Tử nữa được phái đi đến 
mọi ngôi nhà liên quan đến Hội trong cả nước. Không có ai chết đâu,” ông nhanh chóng 
thêm vào, chặn trước câu hỏi, “nhưng chúng cực kì hung bạo. Chúng đốt nhà của Dedalus 
Diggle, tất nhiên là ông ấy không còn ở đó, và chúng dùng lời nguyền Tra Tấn với gia đình 
cô Tonks. Một lần nữa, chỉ là để tìm ra con đã đi đâu sau khi đến thăm họ. Họ ổn cả - còn run 
rẩy, hiển nhiên, nhưng mà vẫn ổn.” 


“Và chúng đã vượt qua được những lời nguyền được bảo vệ ấy ư?” 
Harry hỏi, hồi tưởng lại hiệu quả của những lời nguyền vào cái đêm nó đâm vào khu 
vườn nhà Tonks. 


“Con cũng phải nhận ra chứ, Harry, rằng bọn tử thần thực tử đã có được toàn bộ Bộ Pháp 
Thuật về phe chúng,” Thầy Lupin trả lời. “Chúng đã có quyền thực hiện bất kì lời nguyền 
chết chóc nào mà không sợ bị nhận dạng hay bắt giữ. Chúng đã xâm nhập được vào mọi bùa 
phép bảo hộ mà chúng ta đã yểm để chống lại chúng, và khi vào được bên trong, chúng chắc 
chắn là không giấu giếm gì về những nơi chúng sẽ đến.” 

“Và chúng cũng không hề bận tâm gửi lời xin lỗi cho những vụ tra tấn chỉ để tìm ra nơi ở 
của Harry hay sao?” Hermion giận dữ, trong giọng nói của cô bé có vẻ ghê tởm. 

“Ừ thì,” Thầy Lupin đáp, do dự khi lôi ra một tờ Nhật Báo Tiên Tri bị gấp lại. 


“Đây,” ông nói, đẩy tờ báo về phía Harry, “đằng nào con cũng biết vậy thôi. Đó là cái cớ để 
chúng săn đuổi con.” 


Harry vuốt phẳng tờ báo. Một bức hình to tổ chảng của chính khuôn mặt nó lấp đầy trang 
nhất. Nó đọc tiêu đề ở trên: 


BỊ TRUY NÃ VÌ NGHI VẤN LIÊN QUAN TỚI CÁI CHẾT CỦA ALBUS DUMBLEDORE 


https://thuviensach.vn 


Ron và Hermione gầm lên giận dữ, nhưng Harry chỉ im lặng. Nó đẩy tờ báo ra xa; nó 
không muốn đọc nữa: Nó thừa biết họ sẽ nói gì. Khi cụ chết ở trên toà tháp, chẳng còn ai 
ngoài nó biết chính xác ai là kẻ đã giết cụ, và mụ Rita Skeeter hẳn đã nói với toàn thế giới 
phù thuỷ, rằng ai cũng thấy là Harry đã chạy trốn kể từ sau khi sự việc diễn ra. 


“Thầy xin lỗi, Harry,” Thầy Lupin nói. 


“Và bọn khốn đó hẳn cũng đã kiểm soát tờ Nhật Báo Tiên Tri, phải không ạ?” Hermione 
phẫn uất. 


Thầy Lupin gật đầu. 
“Nhưng hẳn là người ta phải biết chuyện gì đang xảy ra chứ ạ?” 
“Vụ lật đổ xảy ra nhẹ nhàng và hầu như âm thầm,” Thầy Lupin nói. 


“Thông cáo chính thức về vụ ám sát Scrimgeour chỉ là ông ấy từ chức; ông ấy đã bị thay 
thế bởi Pius Thicknesse, người đang bị ấm lời nguyền độc đoán.” 

“Vậy sao Voldermort không tuyên bố hắn là Bộ trưởng bộ Pháp Thuật luôn đi?” Ron thịnh 
nộ. 

Thầy Lupin cười: 

“Hắn đâu cần phải làm thế, Ron. Thực tế, hắn chính là bộ trưởng, nhưng việc gì hắn phải 
ngồi sau chiếc bàn giấy ở Bộ? Con rối của hắn, Thicknesse, sẽ lo liệu mọi việc thường ngày, 
để cho Voldemort tự do mở rộng quyền lực pháp thuật của hắn trong Bộ.” 


“Đương nhiên là sẽ có nhiều người nhận ra có chuyện gì đó xảy ra: Đã có một sự thay đổi 
đột ngột trong chính sách của Bộ chỉ trong vài ngày vừa qua, và rất nhiều người đã rỉ tai 
nhau là Voldemort phải đứng sau vụ việc. Nhưng đó mới là vấn đề: Họ chỉ dám xì xầm. Họ 
không dám tin bất cứ ai, và khi không biết phải tin vào đâu, họ không dám nói ra sự thật, vì 
một khi những nghỉ ngờ ấy là thực thì chính gia đình họ sẽ là đối tượng bị săn đuổi. Đúng 
vậy, Voldemort đang chơi một ván bài khôn ngoan. Việc công khai bản thân chỉ khuấy động 
lên sự chống đối: Trò ẩn mình sẽ tạo ra sự lẫn lộn, hoang mang và sợ hãi.” 

“Và sự thay đổi đột ngột này trong Bộ,” Harry nói, “bao gồm cả việc cảnh báo cho toàn bộ 
thế giới Phú thuỷ phải chống lại con, chứ không phải Voldemort?” 

“Hiển nhiên một phần là như vậy,” Thầy Lupin tiếp lời, “và đó là một nước bài tối ưu. Giờ 
đây cụ Dumbledore đã mất, con - Cậu Bé Sống Sót - hẳn phải là biểu tượng và chỗ dựa để 
phục hồi cho bất cứ thế lực nào chống lại Voldemort. Bằng cách đổ lỗi cho con trong việc 
giết cụ, Voldemort không chỉ tạo ra một cái giá cho tính mạng của con, mà còn gieo rắc nghi 
ngờ và sợ hãi về con trong rất nhiều người đáng lẽ phải bảo vệ con. “ 

“Trong khi đó, Bộ bắt đầu hành động chống lại những người xuất thân từ Muggle.” 

Thầy Lupin chỉ vào tờ Nhật báo Tiên Tri. 


“Hãy xem trang hai đi.” 


https://thuviensach.vn 


Hermione lật trang báo với cái vẻ ghét bỏ y hệt khi cô bé cầm vào cuốn Bí mật của Nghệ 
Thuật Bóng Tối. 


(đ(( 


“Đăng kí Gốc-Muggle!” cô bé đọc lớn tiếng. ““Bộ Pháp Thuật đã thực thi một nghiên cứu về 
những kẻ vẫn được gọi là có gốc-Muggle để hiểu hơn tại sao họ có thể chiếm hữu những bí 
mật của ma thuật. 


(đ(( 


Những nghiên cứu gần đây của Cục Cơ Mật cho hay ma thuật chỉ có thể di truyền huyết 
thống từ người này qua người khác khi các Pháp sư sinh đẻ. Nếu như không thể chứng 
minh nguồn gốc tổ tông phù thủy, thì, những cái gọi là phù thủy Muggle hẳn đã hưởng 
quyền lực phép thuật thông qua trộm cướp hoặc vũ lực. 


((( 


Bộ đã quyết định vạch rõ những kẻ tiếm đoạt quyền phép ma thuật này, và đến hôm nay 
đã ra một lời triệu gọi tất cả những kẻ được gọi là có gốc-Muggle phải hiện diện bản thân để 
được phỏng vấn bởi Uỷ Ban Đăng Kí dân Muggle mới thành lập.” 


“Người ta sẽ không để việc này xảy ra đâu,” Ron kinh hoàng. 


“Nó đang xảy ra, Ron à,” Thầy Lupin ân cần. “Những phù thuỷ có gốc Muggle đang bị thu 
gom ngay khi chúng ta đang nói chuyện ở đây.” 


“Nhưng họ làm thế nào có thể “trộm cướp” phép thuật chứ?” Ron nói. “Nó thuộc về trí óc, 
nếu họ có thể ăn trộm được thì sẽ không thể nào tồn tại một Squib, phải không?” 


“Ta biết,” Thầy Lupin đáp. “Tuy nhiên, trừ phi con phải chứng minh rằng con có ít nhất 
một người họ hàng là pháp sư, con sẽ bị kết tội là chiếm hữu pháp thuật bất hợp pháp, và sẽ 
phải chịu hình phạt.” 


Ron liếc nhìn Hermione, rồi nói, “Vậy nếu phù thủy thuần chủng hoặc lai thề thốt rằng 
một người có gốc Mugsle thuộc về gia đình họ? Con sẽ khai man là Hermione là em họ của 
con -” 


Hermione lồng bàn tay vào tay của Ron và siết chặt. 
“Mình cảm ơn, Ron, nhưng mình không thể để cậu -” 


“Cậu không có lựa chọn đâu,” Ron kiên quyết, năm chặt lấy tay cô ra. “Mình sẽ dạy cho 
cậu cây phả hệ nhà mình để cậu có thể trả lời mọi câu hỏi về nó.” 

Hermione cười xúc động. “Ron à, khi nào chúng ta còn chạy trốn với Harry Potter, tội 
phạm bị truy nã số một Anh Quốc, thì mình nghĩ điều đó không quan trọng. Chỉ khi mình về 
trường thì có thể sẽ khác. Vậy Voldemort có toan tính gì về Hogwarts không ạ?” Cô bé hỏi 
thầy Lupin. 


“Sự có mặt là bắt buộc đối với mọi phù thuỷ và pháp sư tuổi niên thiếu,” ông đáp. “Điều 
đó vừa được công bố ngày hôm qua. Đó là một sự thay đổi, vì chưa bao giờ điều đó bị ép 
buộc cả. Tất nhiên là hầu hết phù thuỷ và pháp sư tại Anh Quốc này đều từng theo học tại 
Hogwarts, và các phụ huynh phù thuỷ có quyền dạy dỗ con cái tại gia hoặc gửi chúng đi học 
ở ngoại quốc nếu họ muốn. Bằng cách này, Voldemort có thể kiểm soát toàn bộ dân số phù 
thuỷ từ khi còn niên thiếu. Và cũng là một cách để loại ra những người gốc Mugsle, vì học 


https://thuviensach.vn 


sinh phải đưa ra thân phận dòng máu - tức là chúng phải chứng minh được với Bộ là chúng 
có gốc gác pháp sư, trước khi được chấp thuận theo học.” 


Harry cảm thấy kinh tởm và giận dữ: vào thời điểm này, những phù thuỷ trẻ mười-một- 
tuổi đang mải mê nghiền ngẫm hàng chồng sách pháp thuật mới toe, không hề biết rằng 
chúng có lẽ chẳng bao giờ thấy được Hogwarts, thậm chí là cả gia đình chúng nữa. 


“Thật...thật...” nó lẩm bẩm, gắng sức để tìm ra một từ mà có thể ngang bằng với nỗi ghê 
tởm sâu sắc trong lòng nó, nhưng thầy Lupin đã nhẹ nhàng nói, 


“Ta biết.” 
Ông do dự. 


“Ta hiểu nếu như con không thể xác nhận, nhưng Harry à, Hội có cảm tưởng rằng cụ 
Dumbledore giao cho con một nhiệm vụ.” 


“Cụ có giao,” Harry đáp, “Ron và Hermione cũng nằm trong nhiệm vụ ấy và hai bạn ấy 
phải đi cùng con.” 


“Con có thể tiết lộ cho ta nhiệm vụ đó là gì được không?” 


Harry nhìn vào khuôn mặt đầy nếp nhăn già trước tuổi, đóng trong một mái tóc dày 
nhưng đã ngả màu bạc, và ước sao nó có thể trả lời khác đi. 


“Con không thể, thầy Remus à, con xin lỗi. Nếu cụ Dumbledore đã không nói cho thầy thì 
con e rằng con cũng vậy.” 


“Ta đã biết là con sẽ nói vậy,” Thầy Lupin nói đầy thất vọng. “Nhưng ta nghĩ ta có thể có 
hữu ích với các con. Con biết ta như thế nào và những việc ta có thể làm. Ta có thể đi cùng 
các con để bảo vệ, mà không cần được cho biết chính xác nơi con sẽ đi.” 


Harry lưỡng lự. Đó là một lời đề nghị hấp dẫn, cho dù chúng khó có thể giữ kín được 
nhiệm vụ của mình trước thầy Lupin khi mà ông sát cánh cùng chúng những nơi mà ông 
không thể tưởng tượng ra. 


Hermione, tuy vậy, lại bối rối: 
“Vậy còn cô Tonks thì sao?” Cô bé hỏi. 
“Cô ấy thì sao?” Lupin trả lời. 


“Rõ ràng là,” Hermione nghiêm trang, “hai người đã cưới nhau! Cô ấy sẽ cảm thấy thế nào 
khi thầy ra đi cùng chúng con?” 


“Cô Tonks sẽ được an toàn,” Thầy Lupin đáp, “Cô ấy sẽ ở nhà ba má.” 


Có gì đó khác lạ trong giọng điệu của thầy Lupin, nó hoàn toàn lạnh lùng. Cũng có cái gì 
đó lạ kì trong ý tưởng giấu cô Tonks kín đáo trong nhà cha mẹ cô; cô là một thành viên của 
Hội, và theo những gì Harry được biết, thì hắn là phải cô muốn xông pha vào nhiệm vụ. 


“Thầy Remus,” Hermione ngập ngừng, “Mọi thứ ổn cả chứ... thầy biết đấy, giữa thầy và....” 


https://thuviensach.vn 


“Mọi thứ đều ổn, cảm ơn con,” Thầy Lupin quả quyết. 


Mặt Hermione ửng hồng. Lại thêm một giây phút ngắt quãng, hết sức ngượng nghịu và 
lúng túng, và thầy Lupin nói với một giọng điệu giống như phải gắng sức thừa nhận điều gì 
khó xử, “Tonks sẽ có một em bé.” 


“Ôi mới tuyệt làm sao!” Hermione ré lên. 
“Tuyệt!” Ron phấn khích. 
“Chúc mừng thầy!” Harry cười. 


Thầy Lupin đáp trả bằng một điệu cười giả tạo trông như một cái nhăn nhó nhiều hơn, rồi 
nói, “Vậy... các con đồng ý với đề nghị của ta chứ? Liệu bộ ba có trở thành bộ tứ được 
không? Ta không tin là cụ Dumbledore không tán thành việc này. Xét cho cùng cụ đã bổ 
nhiệm ta làm giáo sư môn Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám phải không? Và ta phải nói với 
các con là ta tin các con sẽ đương đầu với tà thuật mà chưa ai trong chúng ta từng gặp hay 
tưởng tượng đến.” 


Ron và Hermione đều chằm chằm nhìn Harry. 


“Chỉ - chỉ để cho rõ ràng,” nó nói. “Thầy muốn để cô Tonks ở nhà cô ấy để đi cùng bọn 
con?” 


“Cô ấy sẽ rất an toàn ở đó, họ sẽ chăm sóc cô ấy,” Thầy Lupin đáp. Ông nói với một giọng 
dứt điểm nghe như là hờ hững: “Harry, ta tin rằng James sẽ muốn ta gắn bó với con.” 


“Nhưng,” Harry chậm rãi, “con thì không. Con cũng chắc chắn cha con sẽ muốn biết vì sao 
thầy không gắn bó với chính con của thầy hơn.” 


Khuôn mặt thầy Lupin biến sắc. Nhiệt độ trong phòng hẳn đã giảm tới mười độ. Ron nhìn 
chăm chăm vào khung cảnh giống như thể nó phải ghi nhớ từng chỉ tiết, trong khi đôi mắt 
Hermione xoay liên tục từ Harry sang thầy Lupin. 


“Con không hiểu được đâu,” Thầy Lupin cuối cùng cũng nói. 

“Vậy thầy giải thích xem?” Harry chất vấn. 

Thầy Lupin như ngậm miệng lại. 

“Ta - ta đã thật sai lầm khi cưới Tonks. Ta làm việc đó thây kệ lý trí và đã phải hối tiếc từ 
lúc đó đến giờ.” 

“Con thấy rồi,” Harry lạnh lùng, “và thầy định đá cô ấy và đứa trẻ đi để chạy trốn theo 
chúng con hay sao?” 

Thầy Lupin đứng bật dậy: Chiếc ghế của ông bị bật về phía sau, ông trừng mắt với chúng 
dữ tợn đến nỗi Harry có thể thấy, lần đầu tiên, bóng ma của loài sói trên gương mặt của 
ông. 

“Con không thể thấy rằng điều gì ta đã làm cho vợ ta và đứa con chưa sinh ra sao? Ta 
không bao giờ nên lấy cô ấy, không bao giờ! Ta đã biến cô ấy thành một kẻ bị ruồng bỏ!” 


https://thuviensach.vn 


Thầy Lupin đá vào chiếc ghế mà ông vừa làm đổ. 


“Con chỉ thấy ta trong Hội mà thôi, hoặc dưới sự bao bọc của cụ Dumbledore tại 
Hogwarts! Con không hề biết cái cách mà thế giới phù thuỷ nhìn nhận những sinh vật như 
ta! Khi họ biết căn bệnh của ta, họ không bao giờ nói chuyện với ta nữa! Con có hiểu những 
øì ta đã làm không? “ 


“Thậm chí gia đình cô ấy cũng ghê tởm hôn nhân của chúng ta, loại cha mẹ gì mong muốn 
con cái mình cưới một người sói chứ? Và đứa trẻ - đứa trẻ - “ 


Thầy Lupin vò cả bàn tay lên tóc của mình, trông ông loạn trí hết mức. 


“Những người như ta thường không có con! Chúng sẽ giống chúng ta, ta tin chắc là như 
thế - làm thế nào ta có thể tha thứ cho chính mình, khi ta đã biết mà vẫn liều lĩnh để lại 
chính thân phận của ta cho một đứa trẻ vô tội? Và nếu, bằng một phép màu nào đó, nó 
không giống ta, thì có lẽ nó sẽ sống tốt hơn, hàng trăm hàng ngàn lần, nếu như không có 
một người bố đáng hổ thẹn như ta!” 


“Thầy Remus!” Hermione run rẩy, nước mắt đã long lanh trên mắt cô bé. “Thầy đừng nói 
như vậy. Lẽ nào một đứa trẻ có thể hổ thẹn vì thầy?” 


“Ồ mình không biết, Hermione,” Harry giận dữ. “Nhưng nếu là mình, mình sẽ rất xấu hổ 
về ông ấy!” 

Harry không biết vì đâu nó bột phát cơn giận này, nhưng cơn giận ấy đủ làm nó đứng bật 
dậy, giống thầy Lupin. Thầy Lupin nhìn Harry như thể nó vừa đấm ông. 


“Nếu chế độ hiện thời nghĩ rằng phù thủy có gốc-Muggle là tồi tệ,” Harry phẫn nộ, “thì 
chúng sẽ làm gì với một người sói-lai mà cha của nó là thành viên của Hội? Ba của con đã 
chết để bảo vệ má con và con, và thầy cho là ông ấy sẽ bảo thầy bỏ rơi con mình và đi du 
hành cùng con hay sao?” 


“Sao - sao con-dám?” Thầy Lupin nói. “Đây không phải là ham muốn của ta - về nguy hiểm 
hay là vinh quang cho bản thân - sao con có thể ám chỉ -” 


“Con nghĩ thầy đã cảm thấy đôi chút liều lĩnh,” Harry lạnh lùng, “Thầy chỉ mong được ăn 
theo bước của chú Sirius mà thôi!” 


“Không, Harry!” Hermione cầu khẩn, nhưng Harry vẫn tiếp tục trừng mắt về khuôn mặt 
nhợt nhạt của thầy Lupin. 


“Con chưa bao giờ tin,” Harry tiếp tục. “Người thầy đã dạy con cách chống lại Giám Ngục - 
lại là một tên hèn!” 

Thầy Lupin vẩy đũa phép nhanh đến mức Harry chỉ vừa kịp chạm vào đũa phép của nó. 
Một tiếng nổ lớn vang lên và nó cảm thấy mình ngã ngửa về phía sau, như thể bị đấm. Khi 
nó ngã sầm vào bức tường bếp, và trượt xuống sàn nhà, nó liếc thấy đuôi chiếc áo chùng của 
thầy Lupin biến mất khỏi cánh cửa. 

“Thầy Remus, thầy Remus, quay lại đây!” Hermione gào khóc, nhưng thầy Lupin không 
trả lời. Một giây sau đó chúng nghe thấy cửa chính đóng sầm lại. 


https://thuviensach.vn 


“Harry!” Hermione than khóc. “Sao cậu có thể?” 


“Thật dễ dàng,” Harry nói. Nó đứng thẳng dậy, nó cảm thấy đau đớn như thể đầu nó đã 
dộng vào tường nhà. Nó vẫn thấy giận dữ đến run rẩy thân mình. 


“Đừng nhìn tôi như vậy!” nó nạt Hermione. 
“Cậu đừng tiếp tục cáu với bạn ấy!” Ron gầm gừ. 


“Không, không! Chúng ta không được chống lại nhau!” Hermione lao mình vào giữa hai 
đứa. 


“Cậu không nên nói như thế với thầy Lupin,” Ron nói với Harry. 


“Ông ấy tự chuốc lấy thôi,” Harry lạnh lùng nói. Những hình ảnh vỡ nát đang chạy đua 
trong đầu Harry: chú Sirius ngã vào tấm màn; cụ Dumbledore bị nhấc bổng, đánh gục giữa 
không khí; một ánh chớp xanh và tiếng má nó van nài lòng nhân từ... 


“Cha mẹ,” Harry nói, “không bao giờ được rời bỏ con cái, trừ phi - chỉ trừ phi họ bị buộc 
phải thế!” 


“Harry -” Hermione thổn thức, đưa tay ra an ủi nó, nhưng nó gạt ra và bỏ đi, đôi mắt nó 
dán vào ngọn lửa mà Hermione đã tạo ra. Nó đã từng nói chuyện với thầy Lupin ở ngay đó, 
tìm kiếm niềm tin vào ba James, và chính thầy Lupin đã an ủi nó. Giờ đây, khuôn mặt nhợt 
nhạt đau khổ của ông dường như đang trôi trước mặt nó. Nó cảm thấy một sự dâng trào ăn 
năn đến phát bệnh. Ron và Hermione đều im lặng, nhưng nó biết rằng hai đứa đang nhìn 
vào mắt nhau sau lưng nó, giao tiếp trong im lặng. 


Nó quay lưng lại và bắt gặp chúng ngoảnh mặt khỏi nhau vội vã. “Mình biết, mình không 
nên gọi ông ấy là đồ hèn.” 


“Đúng, cậu không nên,” Ron nói ngay. 
“Nhưng ông ấy hành động như thể ông ấy đúng là một tên hèn!” 
“Cũng thế cả thôi....” Hermione ngao ngán. 


“Mình biết,” Harry nói, “nhưng nếu điều đó làm cho ông ấy về với cô Tonks, thì cũng đáng 
đúng không?” 


Nó không thể nói nghe khác với một lời biện hộ. Hermion tỏ vẻ thông cảm, trong khi Ron 
ngập ngừng. Harry nhìn xuống chân, nghĩ về ba nó. Liệu ba James có ủng hộ Harry khi nó 
tranh cãi với thầy Lupin, hay là ông sẽ giận dữ với việc nó kháng cự lại người bạn cũ của 
ông? 


Căn bếp yên lặng như phản ánh cú sốc của chuyện vừa xảy ra, cùng với sự trách cứ không 
lời của Ron và Hermione. Tờ Nhật báo Tiên Tri mà thầy Lupin mang tới vẫn nằm trên chiếc 
bàn. Khuôn mặt của chính Harry ở trang nhất vẫn đang chằm chằm nhìn vào trần nhà. Nó đi 
qua cái bàn và ngồi xuống, mở tờ báo ra ngẫu nhiên, và vờ như đọc nó. Dù vậy nó vẫn không 
nắm được một từ, đầu óc nó vẫn tràn ngập cảm xúc từ việc gặp mặt thầy Lupin. Nó chắc 
chắn là Ron và Hermione đã tiếp tục việc giao tiếp không lời sau tờ báo. Nó lật mạnh sang 
trang, và cái tên Dumbledore tóm ngay lấy mắt nó. Nó mất đến một hoặc hai giây để hiểu 


https://thuviensach.vn 


được ý nghĩa của bức hình, mà trong đó là hình ảnh của một gia đình. Bên dưới bức ảnh là 
dòng chữ: Gia đình Dumbledore, từ trái qua phải: Albus; ông Percival, đang ôm bé Ariana 
mới sinh; bà Kendra và Aberforth. 


Nó bị thu hút ngay lập tức, và xem xét tấm hình kĩ càng. Cha của cụ Dumbledore, ông 
Percival, là một người đàn ông điển trai với đôi mắt vẫn lấp lánh kể cả trong bức hình cũ 
nát. Đứa bé gái, Ariana, mới lớn hơn một ổ bánh mỳ một chút, và không có gì đặc biệt. Bà 
mẹ, Kendra, có một mái tóc đen dài cuốn lại thành một bó cao. Khuôn mặt của bà như được 
khắc chạm một cách chuẩn mực. Harry liên tưởng đến những người Mỹ da đỏ khi nó quan 
sát khuôn mặt ngăm đen, vòm má cao, chiếc mũi thẳng được hoà chung tổng thể với một 
chiếc áo dài lụa cao cổ kiểu xưa. Bé Albus và Aberforth mặc hai chiếc áo khoác vét-tông 
giống nhau có cổ thêu ren và cùng có kiểu tóc dài ngang vai y hệt. Bé Albus trông già hơn vài 
tuổi, nhưng thật ra hai cậu bé nhìn rất giống nhau, nhất là cho đến khi mỗi của cụ Albus 
chưa bị bể và cụ chưa đeo mắt kiếng. 


Gia đình bé nhỏ nhìn trông thật hạnh phúc và bình thường, cười thanh thản trên trang 
báo. Cánh tay của bé Ariana vẫy mạnh khỏi khăn tã. Harry nhìn lên trên bức tranh và thấy 
dòng tít. 


Đoạn trích độc quyền từ bài báo sắp ra 

TRANG SỬ CUỘC ĐỜI CỦA ALBUS DUMBLEDORE 

Bởi Rita Skeeter 

Nghĩ rằng bài báo sẽ không làm nó thấy tồi tệ thêm, Harry bắt đầu đọc: 


Kiêu căng và tự phụ, Kendra Dumblebore không thể tiếp tục ở vùng Đất-trên-Đồi-Hoang 
(Mould-on-the-Wold) sau vụ bắt giữ nổi đình đám của chồng bà Percival vào nhà ngục 
Azkaban. Do đó, bà ta quyết định nhổ rễ ra đình khỏi vùng Đất-trên-đồi-hoang và di chuyển 
tới thung lũng của Godric, một ngôi làng mà sau đó được nổi danh như là địa danh mà 
Harry Potter đã thoát khỏi bàn tay tử thần của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy một cách kỳ 
quặc. 


Giống như vùng Đất-trên-đồi-hoang, thung lũng Godric là nơi cư ngụ của rất nhiều gia 
đình Phù thủy, và bởi vì Kendra chẳng biết một ai trong số đó, bà ta có thể thoát khỏi sự tọc 
mạch của dân chúng về tội lỗi của chồng bà ta mà bà đã phải đối mặt ở nơi ở cũ. Bằng việc 
liên tục khước từ những cử chỉ thân thiện của những người hàng xóm Phù thủy mới, bà ta 
nhanh chóng đảm bảo rằng gia đình của mình sẽ được bình yên. 


“Bà ta đóng sầm cửa ngay trước mặt tôi khi tôi mang cho bả một mẻ bánh vạc,” Bà 
Bathilda Bagshot run rẩấy tường thuật. “Suốt năm đầu tiên họ ở đây tôi chỉ biết bả có hai 
thằng nhóc. Có lẽ tôi đã không biết bả có một cô bé gái nếu tôi không đưa Plagentines ra 
ngắm ánh trăng vào mùa đông năm ấy, chỉ ngay sau khi họ đi ra. Bả chỉ dẫn con bé đi vòng 
quanh bãi cỏ đúng một lần, cầm chặt tay nó, và đưa nó vào. Tôi không biết được phải làm gì 
nữa.” 


Có vẻ là Kendra nghĩ việc dời tới thung lũng Godric là một lựa chọn hay để che giấu bé 
Ariana mãi mãi, một việc có lẽ bà ta đã dự định hàng năm trời. Và thời điểm đó cũng rất đặc 


https://thuviensach.vn 


biệt. Cô bé Ariana đã gần bảy tuổi khi bị biến mất khỏi cộng đồng, và bảy tuổi cũng là cái 
tuổi mà hầu hết chuyên gia đồng ý là ma thuật sẽ bột phát ở trẻ con, nếu có. Không một ai 
còn sống đã ghi nhớ rằng Ariana đã từng biểu hiện một dấu hiệu nhỏ nhất của khả năng ma 
thuật. Cũng rõ ràng rằng, Kedra đã quyết định làm cô con gái mình biến mất còn hơn là chịu 
sự tai tiếng do đã sinh ra một Squib con. Rời khỏi những người họ hàng và bạn bè biết về sự 
hiện hữu của Ariana, rõ ràng là, làm cho việc cầm tù cô bé dễ dàng hơn. Và đám người ít ỏi 
biết được sự hiện diện của cô bé, từ nay trở về sau, cũng phải giữ kín bí mật này, bao gồm 
hai cậu anh trai, mà khi được hỏi, chỉ biết lẩn tránh ngượng ngạo và trả lời bằng câu trả lời 
đã được má chúng gài sẵn: “Em cháu quá yếu để đi học.” 


Kì tới: Albus Dumbledore ở Hogwarts - Cái giá và những yêu sách. 


Harry đã lầm, những điều nó vừa đọc chỉ làm nó thấy bệnh hơn. Nó nhìn vào bức ảnh của 
cái gia đình dường như rất hạnh phúc đó. Điều đó có thật không? Làm thế nào nó khám phá 
ra được? Ñó muốn đến thung lũng Godric, kể cả nếu bà Bathilda không trong tâm trạng 
thích hợp để nói chuyện với nó: nó vẫn muốn đến nơi mà cả nó lẫn cụ Dumbledore đều đã 
mất đi những người thân yêu nhất. Trong lúc nó đang hạ thấp tờ báo xuống, để hỏi ý kiến 
của Ron và Hermione, thì một tiếng động điếc tai vọng ra từ xung quanh khu bếp. 


Lần đầu tiên trong ba ngày vừa qua, nó đã quên hẳn về Kreacher. Ý nghĩ đầu tiên hiện ra 
trong đầu nó chỉ là thầy Lupin đã quay trở lại căn phòng, và trong một khoảnh khắc, nó còn 
không để ý về cái khối dơ xương vừa biến ra từ hư không bên cạnh chân ghế nó. Nó đứng 
nhanh dậy khi Kreacher thoát khỏi mọi vướng víu và cúi gằm đâu chào Harry, rền rĩ: 
“Kreacher đã trở lại với tên trộm Mundungus Fletcher, thưa chủ nhân.” 


Mundugus đứng phóc dậy và kéo cây đũa phép ra. Hermione, tuy vậy, nhanh hơn so với 
lão. 


“Expelliarmus!” 


Đũa phép của Mundungus bay vút lên cao, và Hermione chộp lấy nó. Với ánh mắt man 
dại, Mundunges vụt đi về phía cầu thang. Ron ngáng chân lão và lão Mundungus ngã dập 
xuống sàn đá với một tiếng kêu bị bóp nghẹt. 


“Cái gì nào?” lão rống lên, quằn quại trong nỗ lực thoát khỏi vòng tay siết của Ron. “Ta 
làm gì nào? Gửi một con gia tỉnh chết tiệt theo ta, bọn bay đang chơi trò gì vậy? Ta làm gì 
nào? Thả ta, thả ta ra, nếu không thì - ” 


“Lão không ở trong tình trạng thích hợp để đe dọa đâu,” Harry nói. Nó vứt tờ báo sang 
một bên, đi ngang qua căn phòng chỉ với vài bước chân, nó quỳ xuống cạnh Mundungus, lão 
đã hết vật lộn và nhìn quanh một cách kinh hoàng. Ron đứng dậy, thở hổn hển, và theo dõi 
Harry khi nó thong thả chĩa đũa phép vào mũi lão Mundungus. Lão bốc ra một thứ mùi ngai 
ngái của mồ hôi và xì gà, trong khi mái tóc lão rối tươm và bộ cánh xỉn màu rách rưới. 

“Kreacher cáo lỗi vì đã chậm trễ mang tên trộm đến, thưa chủ nhân.” Nó nói the thé. 


“Gã Fletcher biết nhiều cách để thoát khỏi bị bắt giữ, hắn có rất nhiều nơi ẩn nấp và kẻ 
đồng lõa. Tuy vậy, cuối cùng Kreacher cũng tóm được hắn.” 


` 


“Ngươi đã làm rất tốt, Kreacher à,” Harry nói, và con gia tỉnh cúi đầu thật thấp. 


https://thuviensach.vn 


“Phải, chúng tôi có vài câu hỏi cho lão,” Harry chất vấn Mundungus, và hắn ngay lập tức 
nói to: 


“Ta hốt hoảng, được chưa? Ta chưa bao giờ muốn bị theo dõi, không muốn xúc phạm cậu 
đâu, anh bạn trẻ à, nhưng ta chưa bao giờ tự nguyện để chết cho cậu, thế mà Kẻ-Mà-Ai- 
Cũng-Biết-chết-tiệt đã lần ra ta, ai cũng có thể bị bắt ngoài kia. Ta phải nói mãi là ta không 
muốn làm việc đó - ” 


“Với thông tin của lão, không ai trong chúng tôi sẽ Độn Thổ đi đâu,” Hermione phẫn uất. 


“Phải, cả một lũ anh hùng trời đánh, phải không? Nhưng ta chưa bao giờ giả bộ là ta mong 
được tự sát —” 


“Chúng tôi không thích thú lắm với nguyên do tại sao lão chạy khỏi thầy Mắt-Điên,” Harry 
nói, dí cây đũa sát chút nữa vào Mundungus, mắt đục ngầu. “Bọn tôi biết thừa lão là một kẻ 
cặn bã không đáng tin.” 


“Vậy thì vì cái quái gì mà ta lại bị săn đuổi bởi gia tỉnh? Hay là vì mấy cái cốc? Ta không 
giữ cái nào nữa, hay là cậu có thể có chúng...” 


“Cũng không phải vì mấy cái cốc, dù vậy lão khôn ra rồi đấy,” Harry lạnh lùng, “giờ thì im 
đi và nghe tôi nói.” 


Nó cảm thấy tuyệt vời khi được làm việc gì đó, nhất là với một người nó có thể ra lệnh để 
lấy một ít sự thành thực. Cây đũa phép của Harry jn vào mặt lão Mundungus gần đến nỗi hai 
con mắt lão đã dồn hẳn về chính giữa để có thể nhìn thấy nó. 

“Khi lão sục sạo căn nhà này để tìm ra mọi thứ giá trị,” Harry bắt đầu, nhưng Mundungus 
đã ngắt ngay lời nó. 

“Sirius chưa bao giờ để ý đến đống vụn đó!” 


Có một tiếng động lộp độp của cái gì đó, một vệt sáng của vật bằng đồng mới chùi, một 
tiếng lanh lảnh vang vọng, và một tiếng rít thống khổ: Kreacher vừa lao tới Mundungus và 
đánh vào đầu hắn với một cái chảo nấu nước sốt. 

“Giữ nó lại, giữ nó lại, nó phải bị nhốt lại!” lão Mundungus thét lên kinh hoàng, co rúm lại 
khi Kreacher giơ cái chảo nặng đáng sợ lên lần nữa. 

“Kreacher, không!” Harry quát. 

Cánh tay khẳng khiu của lão gia tỉnh già khựng lại, chùng đi do sức nặng của cái chảo. 

“Có thể thêm lần nữa được không, chủ nhân Harry, cho may ý mà?” 

Ron bật cười. 


“Chúng ta cần lão ấy tỉnh táo, Kreacher à. Nhưng nếu hắn cần được thuyết phục, ta giao 
cho ngươi đấy, Kreacher!” 


“Cảm ơn chủ nhân rất nhiều,” lão gia tỉnh cúi đầu một lần nữa, và lão lùi lại với khoảng 
cách khá gần, với đôi mắt nhợt nhạt vẫn trừng trừng nhìn Mundungus. 


https://thuviensach.vn 


“Khi lão lục lọi căn nhà để tìm những thứ giá trị,” Hary nói lại, “lão đã lấy một lô ở cái tủ 
bếp. Có một cái mặt dây chuyền ở đó.” Miệng của Harry chợt khô khốc, nó có thể cảm thấy 
sự hồi hộp từ Ron và Hermione. “Lão đã làm gì với nó?” 


“Tại sao?” Mundungus thắc mắc. “Nó đáng tiền à?” 
“Lão còn giữ nó chứ?” Hermione gào. 


“Không đâu,” Ron sắc sảo, “nhìn lão ấy kìa, lão đang tự hỏi tại sao lão không bán nó với 
giá cao hơn thì có.” 


“Cao hơn?” lão nói. “Còn lâu mới được thế... chết tiệt, ta phải bỏ nó đi ấy chứ, phải không? 
Ta không có lựa chọn.” 


“Y ông là gì?" 


“Ta đang bán đồ ở Hẻm Xéo thì mụ ta đến và hỏi ta liệu có bằng chứng nhận gì để được 
bán các đồ vật ma thuật hay không. Đồ chõ mũi chết tiệt! Mụ ta sẽ phạt ta, nhưng mụ tỏ ra 
đặc biệt yêu thích với cái vòng và mụ hỏi ta nếu mụ có thể lấy được nó, và để ta thoát lần đó, 
và tự thấy may mắn.” 


“Mụ ta là ai?” Harry nạt. 

“Ta không biết, một mụ già nào đó của Bộ.” 

Mundungus cân nhắc một lúc, và lòi ra: 

“Mụ ta thấp lắm, đeo một cái nơ trên tóc.” 

Hắn cau mày và rồi thêm vào, “nhìn như một con cóc vậy.” 


Harry làm rơi cây đũa: nó trúng ngay mũi lão Mundungus và bắn ra tia lửa vào lông mày 
lão, bắt lửa tức khắc. 


“Aquamenti!” Hermione hét, và một dòng nước ào ạt nhấn chìm lão Mundungus, đang 
nghẹt thở và thổi phù phù. 


Hary nhìn lên và thấy nỗi kinh hoàng của nó hiện rõ trên khuôn mặt Ron và Hermione. 
Vết sẹo trên mu bàn tay phải nó tự dưng ngứa ran chẳng rõ vì đâu. 


https://thuviensach.vn 


CHƯƠNG XII: PHÁP THUẬT LÀ QUYỀN LỰC 


Khi tháng Tám trôi qua, đám cỏ bị bỏ hoang ở quảng trường Grimmauld như khô quắt lại 
dưới ánh nắng rồi héo rũ xuống và ngả sang màu nâu. Không ai ở quanh căn nhà số mười 
hai phát hiện ra những cư dân ở bên trong lẫn chính ngôi nhà số mười hai ấy. Những người 
Muggle sống ở quảng trường Grimmauld từ lâu đã chấp nhận sai lầm buồn cười trong việc 
đánh số nhà khiến cho số mười một nằm ngay cạnh số mười ba. 


Nhưng giờ đây, khu vực này đang thu hút một số du khách, những người có vẻ thấy sự 
bất thường này rất hấp dẫn. Hiếm có ngày nào lại không có một hoặc hai người viếng thăm 
quảng trường Grimmauld với mục đích khác ngoài việc dựa vào hàng rào chắn giữa căn nhà 
số mười một và mười ba, chăm chú nhìn vào phần nối giữa hai căn nhà, ít ra là có vẻ như 
vậy. Những kẻ rình mò này không bao giờ xuất hiện vào hai ngày liền, tuy nhiên bọn chúng 
đều giống nhau ở việc đều không ưa thích ăn mặc những quần áo bình thường. Phần lớn 
người dân Luân Đôn đi qua đã quen thuộc với những kẻ ăn mặc lập dị và rất ít khi chú ý đến 
chúng, tuy nhiên thỉnh thoảng, một số người cũng nhìn lại, ngạc nhiên tại sao lại có người 
mặc áo choàng giữa thời tiết nóng nực thế này. 


Những kẻ quan sát này có vẻ không có được nhiều sự hài lòng từ những lần theo dõi của 
chúng. Thỉnh thoảng, một trong số bọn chúng tiến tới phía trước một cách đầy hào hứng, 
như thể rốt cuộc chúng cũng tìm được điều gì đó thú vị, chỉ để rồi quay lại với bộ mặt đầy 
thất vọng. 


Vào ngày đầu tiên của tháng Chín, số lượng những kẻ ẩn nấp ở quảng trường nhiều hơn 
bao giờ hết. Nửa tá người mặc áo choàng dài, đứng trong yên lặng và thận trọng, dán chặt 
mắt vào căn nhà số mười một và mười ba, nhưng điều mà bọn chúng trông chờ vẫn chưa hề 
xuất hiện. Khi hoàng hôn buông xuống, bất chợt kéo theo cơn mưa rào lạnh lẽo đầu tiên 
trong tuần, có một khoảnh khắc kỳ lạ khó có thể giải thích được khi chúng dường như thấy 
một điều gì đó đáng chú ý. Một gã với khuôn mặt nhọn nhăn nhúm đi cùng một tên béo lùn 
xanh xao vội tiến về phía trước, nhưng chỉ một lát sau, bọn chúng đã trở về tình trạng trước 
đó, trông mệt mỏi và thất vọng. 


Lúc đó, trong căn nhà số mười hai, Harry vừa mới bước vào sảnh nhà. Nó đã gần như đã 
mất thăng bằng khi nó Độn thổ vào bậc trên cùng ngoài cửa trước, và nó nghĩ rằng bọn Tử 
Thần Thực Tử đã thoáng thấy cái khuỷu tay của của nó thoáng lộ ra lúc đó. Đóng cánh cửa 
đằng sau lại một cách cẩn thận, nó cởi cái Áo Khoác Tàng Hình ra, vắt cái áo qua cánh tay, và 
vội vàng đi qua cái hành lang tăm tối, vượt qua cái cửa dẫn đến tầng hầm, giữ chặt một tờ 
Nhật báo Tiên tri ăn cắp được trên tay. 

Như thường lệ, tiếng thì thầm “Severus Snape” chào đón nó, cơn gió lạnh tràn qua và lưỡi 
nó bị cuốn lại một lúc. 

“Con không hại thầy,” nó nói khi lưỡi được thả ra, rồi nín thở lại khi cái hình bị yếm bùa 
nổ tung thành bụi. Chờ tới khi tới khoảng giữa đường từ cầu thang tới nhà bếp, ngoài tầm 
nghe của bà Black và tầm che phủ của đám mây bụi, nó gọi lớn, “Mình có tin tức đây, và các 
cậu sẽ không thích đâu!” 


https://thuviensach.vn 


Căn bếp gần như không thể nhận ra được nữa. Tất cả các bề mặt đều sáng loáng; những 
cái ấm và chảo làm bằng đồng đều được đánh bóng một màu hồng rực rỡ; cái bàn gỗ lấp 
lánh ánh sáng; những cái cốc và đĩa dùng trong bữa tối phản chiếu ánh lửa bập bùng cháy; 
trên đó đặt một cái vạc. Tuy nhiên, không có gì trong căn phòng, lại có thể thay đổi bất ngờ 
hơn việc con gia tỉnh đang vội chạy về phía Harry, nó diện một cái khăn tắm màu trắng 
tuyết, cái tai nó đã được lau sạch và mềm mại tựa như bông, cái mặt dây chuyền của chú 
Regulus nảy lên nảy xuống trên bộ ngực lép kẹp của nó. 


“Xin cậu vui lòng cởi giày ra, cậu chủ Harry, và hãy rửa tay trước khi ăn bữa tối,” 
Kreacher thốt lên, nó túm lấy cái Áo khoác Tàng hình và vắt lên một cái móc trên tường, bên 
cạnh một số chiếc áo choàng lỗi thời đã được giặt là cẩn thận. 


“Chuyện gì vậy?” Ron hỏi một cách lo lắng. Nó và Hermione đang dọn dẹp một đống ghi 
chú nguệch ngoạc và những tấm bản đồ vẽ tay nằm lộn xộn ở cái bàn dài ở nhà bếp, nhưng 
hiện giờ, cả hai đứa đều nhìn vào Harry khi nó sải chân về phía chúng, và ném tờ báo lên 
đống giấy da bừa bộn. 

Một bức tranh lớn vẽ một người đàn ông khá quen thuộc, mũi khoằm, tóc đen đang nhìn 
chằm chằm vào bọn chúng, nằm bên dưới một dòng tít: 


SEVERUS SNAPE ĐƯỢC Bổ NHIỆM LÀM HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG HOGWARTS 
“Không!” Ron và Hermione hét to. 
Hermione nhanh tay nhất; cô bé chộp lấy tờ báo và đọc to lên. 


“Severus Snape, bậc thầy Độc dược lâu năm ở Trường đào tạo Ma thuật và Phù thuỷ 
Hogwarts, hôm nay vừa được chỉ định làm hiệu trưởng là sự thay đổi nhân sự quan trọng 
nhất ở ngôi trường cổ xưa này. Sau đơn xin thôi việc của giáo viên bộ môn Muggle-học, bà 
Alecto Carrow sẽ đảm nhận công việc này trong khi em trai của bà, Amycus, sẽ giữ vị trí 
giáo viên của bộ môn Phòng chống Nghệ thuật hắc ám. 


(( ( 


Tôi hoan nghênh cơ hội được ủng hộ những giá trị và truyền thống tốt đẹp nhất của các 
phù thuỷ -” “Giống như việc giết người và bịt tai mọi người lại, tớ nghĩ thế! Snape, hiệu 
trưởng á! Snape trong văn phòng của cụ Dumbledore - Khốn nạn Merlin thật!” cô hét lanh 
lảnh, khiến Harry và Ron nhảy dựng lên. Cô rời khỏi cái bàn và chạy khỏi phòng, vừa đi vừa 
nói, “Mình sẽ trở lại sau vài phút!” 


“Khốn nạn Merline thật?” Ron lặp lại, có vẻ thích thú. “Cậu ấy chắc phải khó chịu lắm.” 
Nó lấy tờ báo và nghiên cứu bài báo viết về Snape. 

“Những giáo viên khác sẽ không chấp nhận điều này đâu, cô McGonagall, thầy Flitwick và 
cô Sprout đều biết sự thật, họ biết cụ Dumbledore đã chết thế nào. Họ sẽ không chấp nhận 
việc Snape làm hiệu trưởng đâu. Và mấy tên họ Carrows đó là ai thế?” 

“Tử Thần Thực Tử!” Harry nói. “Có hình của bọn chúng ở bên trong đấy. Chúng cũng ở 
trên đỉnh tháp khi Snape giết cụ Dumbledore, và bọn chúng đều là bằng hữu của nhau. Và,” 
Harry ngồi xuống ghế, nói một cách chua chat, “Mình có thể thấy các giáo viên không có sự 
lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại. Nếu Bộ và Voldemort đứng sau Snape, thì đó sẽ là sự lựa 


https://thuviensach.vn 


chọn giữa việc ở lại giảng dạy và một vài năm tù ở Azkaban - và đó là trong trường hợp họ 
may mắn. Mình cho rằng họ sẽ ở lại để bảo vệ học sinh.” 


Kreacher hối hả tiến về phía cái bàn với một chiếc liễn lớn trên tay, và múc súp ra những 
cái bát sạch sẽ như mới, nó vừa làm vừa huýt sáo. 


“Cám ơn Kreacher," Harry nói, vứt tờ Nhật báo qua một bên để không phải nhìn thấy cái 
mặt của Snape, “Ưm, ít nhất chúng ta cũng biết hiện giờ Snape ở đâu.” 


Nó bắt đầu thử những muỗng súp. Tài nấu nướng của Kreacher đã được cải thiện đáng kể 
từ khi nó được cho cái mặt dây chuyền của chú Regulus: Hôm nay, món hành Pháp ngon 
như Harry đã từng được ăn trước kia. 


“Vẫn có rất nhiều Tử Thần Thực Tử theo dõi căn nhà này.” Vừa ăn nó vừa nói với Ron, 
“nhiều hơn bình thường. Có vẻ như chúng đang hy vọng chúng ta sẽ rời khỏi đây với những 
chiếc rương học sinh và thẳng tiến tới tàu tốc hành Hogwarts.” 


Ron liếc nhìn đồng hồ. 
“Mình đã nghĩ về việc đó cả ngày nay rồi. Chuyến tàu đã lăn bánh sáu tiếng trước. Lạ thật, 
bọn mình đã không ở trên chuyến tàu, phải không?” 


Trong trí tưởng tượng của mình, Harry có thể thấy cái đầu máy hơi nước đỏ tươi mà nó 
và Ron đã từng đuổi theo trên không trung, ẩn hiện giữa những cánh đồng và núi đồi, giống 
như một con sâu đỏ tươi đang bò. Nó chắc chắn rằng Ginny, Neville, và Luna đang ngồi cùng 
với nhau, có lẽ đang thắc mắc là nó, Ron và Hermione ở đâu, hoặc đang tranh cãi về cách tốt 
nhất để ngầm phá hoại cái chế độ cai trị mới của Snape. 


“Vừa nãy bọn chúng suýt đã nhìn thấy mình quay lại đây,” Harry nói, “Mình hiện hình 
không tốt ở trên bậc cao nhất, và cái Áo choàng tuột ra khỏi người.” 


“Lần nào mình cũng bị thế. Oh, cô ấy kìa!” Ron thêm vào, vươn cổ ra khỏi ghế để thấy 
Hermione lại đi vào căn bếp. “Và vì tên của Merlin cậu vừa đi làm cái quái quỷ gì vậy?” 


“Mình chợt nhớ ra cái này,” Hermione thở hổn hển. 


Cô bé đang cầm một bức tranh lớn, và giờ cô bé đang hạ nó xuống sàn trước khi vớ lấy cái 
túi nhỏ của cô bé từ cái tủ bếp. Mở nó ra, cô bé bắt đầu nhét bức tranh vào, và mặc cho cái 
sự thật là bức tranh quá lớn để có thể nhét vừa vào cái túi bé xíu ấy, chỉ vài giây sau, bức 
tranh đã biến mất thật dễ dàng vào sâu trong đáy túi. 


“Cụ Phineas Nigellus,” Hermione giải thích khi cô bé quăng cái túi vào cái bàn ở nhà bếp, 
gây ra một tiếng động loảng xoảng. 


“Cái gì cơ?” Ron nói, nhưng Harry đã hiểu. Bức vẽ của cụ Phineas Nigellus Black có khả 
năng di chuyển giữa bức chân dung ở quảng trường Grimmauld và bức chân dung nằm 
trong văn phòng hiệu trưởng ở Hogwarts: một căn phòng hình tròn mà không nghỉ ngờ gì 
nữa, vào lúc này, Snape đang ngồi đó, trong sự đắc thắng vì được sở hữu bộ sưu tập những 
đồ vật ma thuật tỉnh vi làm bằng bạc: cái chậu Tưởng ký bằng đá, cái nón phân loại, thanh 
kiếm của Gryffindor, trừ phi nó đã được di chuyển đến chỗ khác. 


https://thuviensach.vn 


“Snape có thể gửi cụ Phineas Nigellus đến đây để theo dõi căn nhà này,” Hermione giải 
thích cho Ron khi cô bé quay trở lại chỗ ngồi của mình. “Nhưng hãy để hắn thử đi, tất cả 
những gì mà cụ Phineas Nigellus có thể nhìn thấy là những gì bên trong cái túi của mình.” 

“Cậu suy nghĩ thấu đáo thật!” Ron nói, có vẻ ấn tượng. 


“Cám ơn!” Hermione mỉm cười, kéo bát súp về phía mình. “Vậy, Harry, còn chuyện gì khác 
xảy ra trong hôm nay không?” 

“Không có gì!” Harry nói. “Theo dõi lối vào của Bộ Pháp thuật bảy giờ liền. Không có dấu 
hiệu gì của mụ. Mình nhìn thấy ba cậu. Ông ấy vẫn khoẻ.” 

Ron gật đầu khi nghe thấy tin đó. Bọn chúng đã đồng ý rằng, thật quá nguy hiểm nếu cố 
liên hệ với ông Weasley khi ông đi ra vào Bộ, bởi lẽ ông luôn bị những nhân viên khác của 
Bộ vây quanh. Tuy nhiên, chúng cũng yên tâm hơn khi nhìn thấy ông, mặc dù trông ông rất 
căng thẳng và lo âu. 

“Ba luôn nói với bọn mình là phần lớn người của Bộ sử dụng mạng Floo để đến nơi làm 
việc.” Ron nói. “Đó là lý do tại sao chúng ta không thấy mụ Umbridge, mụ ấy không bao giờ 
đi bộ, mụ nghĩ mụ rất quan trọng.” 

“Vậy còn lão phù thuỷ trông rất khôi hài và tay phù thuỷ bé nhỏ mặc bộ áo choàng màu 
xanh sẫm thì sao?” Hermione hỏi. 


“Ồ, họ đến từ Sở Bảo dưỡng Phép thuật.” 


“Làm sao cậu biết là lão ta làm việc ở sở Bảo dưỡng Phép thuật?” Hermione hỏi, thìa súp 
của cô bé treo lơ lửng trong không trung. 


“Ba nói rằng tất cả những người ở Sở Bảo dưỡng Phép thuật đều mặc áo choàng xanh da 
trời sâm màu.” 


“Nhưng cậu chưa bao giờ nói với bọn mình điều đó.” 


Hermione thả cái thìa xuống và kéo về phía mình đống ghi chú nguệch ngoạc và bản đồ 
mà cô bé và Ron đang kiểm tra. Lúc này, Harry bước vào bếp. 


“Không có gì ở đây nói về những cái áo choàng màu xanh sẫm cả, không có gì!” Cô bé nói, 
luống cuống lật các trang sách. 


“Ö, chuyện đó có vẫn đề gì không?” 


“Ron, tất cả đều quan trọng. Nếu chúng ta đi vào Bộ và không muốn làm lộ bản thân mình, 
trong khi Bộ chắc chắn là sẽ trông chừng cẩn thận để đề phòng những kẻ đột nhập, thì tất cả 
những chỉ tiết nhỏ nhất đều quan trọng cả! Ý mình là, chúng ta đã bàn đi bàn lại rồi, tất cả 
những cuộc do thám để làm gì cơ chứ, nếu cậu thậm chí còn không buồn nói cho bọn 
mình...” 

“Lạy chúa, Hermione, mình chỉ quên một chỉ tiết nhỏ nhặt thôi mà —” 


“Cậu nhận ra rồi à, giờ đây trên cả thế giới này, không có chỗ nào lại nguy hiểm hơn Bộ -” 


https://thuviensach.vn 


“Mình nghĩ chúng ta nên làm chuyện này ngay ngày mai!” Harry nói. 
Hermione ngừng lại, há hốc mồm; Ron thì như bị nghẹn súp. 
“Ngày mai?” Hermione nhắc lại. “Cậu nói nghiêm túc đấy chứ?” 


“Ừ!” Harry nói. “Mình không nghĩ bọn mình sẽ được chuẩn bị tốt hơn bây giờ, kể cả khi 
bọn mình sẽ theo dõi lối vào của Bộ thêm một tháng nữa. Chúng ta hoãn lại càng lâu, thì cái 
mặt dây chuyền sẽ càng xa xôi hơn. Khả năng mụ Umbridge ném nó đi là rất cao; thứ đó đâu 
có chịu mở ra.” 


ừ phi,” Ron nói. “Mụ ấy đã tìm được cách mở nó ra và giờ đây mụ ấy đang bị nó chiếm 
hữu -” 


“Chuyện đó thì cũng chả thay đổi gì ở mụ ta cả, mụ vốn đã độc ác sẵn rồi mà!” Harry 
nhún vai. 


Hermione đang mím chặt môi, chìm sâu trong suy nghĩ. 


“Chúng ta đã biết mọi điều quan trọng rồi!” Harry tiếp tục, nhắm vào Hermione. “Chúng 
ta biết bọn họ đã thôi không Độn thổ để ra vào Bộ; Chúng ta biết chỉ những nhân viên quan 
trọng của bộ mới được nối mạng Floo tới nhà, vì Ron đã nghe thấy hai chuyên viên Bất-khả- 
ngôn phàn nàn về điều đó. Và chúng ta biết đại khái văn phòng mụ Umbridge nằm ở đâu, 
bởi lẽ cậu đã nghe được cái gã tóc vàng có râu ấy nói với đồng nghiệp -” 

“Tôi sẽ lên tầng một, bà Dolores muốn gặp tôi,” Hermione thuật lại ngay lập tức. 

“Đúng thế!” Harry nói. “Và chúng ta biết, chúng ta sẽ vào bằng cách sử dụng những đồng 
tiền tức cười ấy, cũng có thể đó là những đồng xu tròn, chúng là cái quái gì cũng mặc, bởi lẽ 
mình đã thấy bà phù thuỷ ấy mượn một người bạn —” 

“Nhưng chúng ta không có!” 

“Theo như kế hoạch, thì chúng ta sẽ có!” Harry nói một cách bình tĩnh. 


“Mình không biết, Harry à, mình không biết... Còn rất nhiều thứ kinh khủng nữa có thể 
xảy ra, mà như thế thì quá phụ thuộc vào may rủi...” 


“Nếu chúng ta chuẩn bị thêm ba tháng nữa, thì điều cậu vừa nói vẫn đúng,” Harry nói. 
“Giờ là lúc để hành động.” 

Nhìn mặt của Ron và Hermione, nó có thể nói hai đứa rất sợ hãi; nó cũng không tự tin lắm 
vào bản thân; nhưng nó chắc chắn rằng đã đến lúc để thực hiện kế hoạch. 


Chúng đã dành cả tháng trước đó chui dưới tấm áo tàng hình và bí mật theo dõi lối vào 
Bộ, mà nhờ có ông Weasley Ron đã biết rõ từ hồi còn bé. Chúng đã bám đuôi các nhân viên 
từ trên đường họ đi vào, nghe lỏm các cuộc đối thoại của họ, và xem xét một cách cẩn thận 
xem người nào có thể tin cậy được, dựa vào sự xuất hiện của họ, một mình, ở cùng một thời 
điểm mỗi ngày. Thỉnh thoảng, chúng cũng có cơ hội lấy trộm một tờ Nhật báo Tiên tri từ cặp 
của một ai đó. Dần dần, chúng đã xây dựng được bản đồ đại cương và những ghi chú, mà giờ 
đây đang nằm trước mặt Hermione. 


https://thuviensach.vn 


“Được rồi!” Ron nói chậm rãi. “Cứ cho rằng chúng ta sẽ đi vào ngày mai đi... Mình cho 
rằng chỉ cần mình với Harry thôi.” 

“Ôi, đừng khơi mào chuyện ấy thêm lần nữa!” Hermione thở dài. “Mình nghĩ chúng ta đã 
bàn về việc ấy rồi." 

“Việc ấy là việc quanh quẩn chỗ lối vào dưới tấm áo tàng hình, nhưng việc này khác hẳn, 
Hermione à!” Ron dí ngón tay vào một bản Nhật báo Tiên Tri được xuất bản mười ngày 
trước. “Cậu ở trong danh sách những người có gốc Muggle, những người không nên bộc lộ 
bản thân vì sẽ bị tra hỏi!” 


“Còn cậu thì được cho là đang thoi thóp vì bệnh đậu Rồng ở trang trại Hang Sóc! Và nếu 
có ai đó không nên đi, thì đó phải là Harry, cái đầu của cậu ấy trị giá mười ngàn Galleon..."” 


“Được thôi, mình sẽ ở lại,” Harry nói. “Hãy cho mình biết nếu các cậu tiêu diệt được 
Voldemort, được chứ?” 


Ron và Hermione cười to, lúc này, vết thẹo trên trán Harry bỗng đau đớn. Tay nó đặt 
ngay lên trán. Nó nhìn thấy đôi mắt Hermione nhỏ dần, và nó cố gắng đánh lạc hướng hành 
động của mình bằng cách vuốt tóc ra khỏi mắt. 


“Ồ, nếu cả ba chúng ta đều đi, chúng ta sẽ phải Độn thổ riêng rẽ.” Ron nói. “Chiếc Áo 
choàng không đủ để che cả ba chúng ta.” 


Cái thẹo của Harry ngày càng đau đớn hơn. Nó đứng dậy. Ngay lập tức, Kreacher hối hả 
lao đến. 


“Cậu chủ chưa ăn hết súp, cậu chủ có thích rau húng hầm không ạ, hay món bánh hạnh 
nhân của cậu bị vụn quá?” 


“Cám ơn, Kreacher, nhưng ta sẽ quay lại trong vài phút nữa - ừm - nhà tắm.” 


Nhận thức được Hermione đang nhìn nó một cách đáng ngờ, Harry chạy nhanh qua sảnh 

` ` »" ` .A rẻ ` ` “ ` x 2 . ^ ? ` Z rá hà 

và đầu câu thang đâu tiên, nó lao vào phòng tắm và chốt cửa lại. Rên rỉ vì đau đớn, nó ngôi 

sụp lên cái chậu đen, cạnh mấy cá vòi nước hình những một con rắn đang há to miệng, rồi 
nhắm mắt lại... 


Nó đang đi trên một khu phố mờ tối mờ. Những ngôi nhà hai bên đường có những cột 
chống bằng gỗc cao; trông chúng khá hào nhoáng. 


Nó đến gần một căn nhà, rồi sau đó nhìn thấy những ngón tay dài nhợt nhạt của mình 
chạm vào cánh cửa. Nó gõ cửa. Nó cảm giác sự kích động đang trào dâng... 


Cửa mở ra. Một người phụ nữ mỉm cười đứng đó. Mặt bà biến sắc khi nhìn vào mặt 
Harry: sự hài hước biến mất, nhường chỗ cho sự khiếp sợ. 


“Ngươi là Gregorovitch?” Một giọng nói lạnh lẽo và cao vút vang lên. 


Bà lắc đầu: bà cố gắng đóng cửa lại. Bàn tay trắng bệch giữ chặt cái cửa, ngăn cho nó sập 
lại... 


“Ta muốn gặp Gregorovitch.” 


https://thuviensach.vn 


“Er wohnt hier nicht mehr!” Bà hét lên, lắc lắc đầu. “Ông ấy ở đây không sống! Ông ấy ở 
đây không sống! Tôi không ông ấy biết!” 


Không cố gắng chặn cửa nữa, bà bắt đầu chạy xuống cái sảnh tối om, và Harry lướt người 
đuổi theo bà ta, và những ngón tay dài của nó đã rút đũa phép ra. 


“Hắn ta ở đâu?” 
“Das weiff ich nicht! Ông ấy đi rồi! Không tôi biết! Không tôi biết!” 


Nó đưa tay lên. Người phụ nữ la hét. Hai đứa trẻ nhỏ chạy vào sảnh. Bà cố che cho chúng 
trong vòng tay mình. Có một tia sáng xanh loé lên - 


“Harry! HARRY!U 
Harry mở mắt ra; nó đã ngã xuống sàn. Hermione đang gõ cửa lần nữa. 
“Harry, mở ral” 


Nó đã hét lên, nó biết điều đó. Nó đứng dậy và mở khoá cửa; Hermione trượt ngã vào bên 
trong, cô bé cố lấy lại thăng bằng, và nhìn quanh một cách đầy nghi ngờ. Ron ở ngay bên 
phải cô bé, trông có vẻ bực mình khi nó chỉ đũa phép vào các góc của cái phòng tắm lạnh 
lẽo. 


“Cậu đang làm gì vậy?” Hermione hỏi một cách nghiêm nghị. 
“Vậy cậu nghĩ mình đang làm gì?” Harry cố tỏ ra cứng rắn. 
“Cậu đang kêu la với cái đầu của mình!” Ron đáp. 

“À ừ... Có lẽ mình đang ngủ gật hoặc —“ 


“Harry, đừng lăng mạ đầu óc của bọn mình,” Hermione nói, thở sâu. “Bọn mình biết cái 
thẹo làm đau cậu lúc ở dưới kia, trông cậu trắng bệch như tờ giấy.” 

Harry ngồi xuống cạnh phòng tắm. 

“Mình khoẻ thôi. Voldemort đã giết hại một phụ nữ. Giờ này chắc hắn đã giết cả gia đình 
bà ấy rồi. Và hắn không cần phải làm như vậy. Cũng giống như anh Cedric, họ chỉ ở đó mà 
thôi..." 

“Harry, cậu không được phép để chuyện đó xảy ra!” Hermione nói to, giọng cô bé vang 
vọng khắp phòng tắm. “Cụ Dumbledore muốn cậu phải sử dụng phép Bế Quan Bí Thuật! Cụ 
nghĩ rằng sự kết nối ấy rất nguy hiểm - Voldemort có thể sử dụng nó, Harry à! Nhìn hắn 
hành hạ và giết người thì có gì là tốt đâu, có giúp gì được cho cậu đâu?” 

“Bởi vì điều đó có nghĩa là mình biết hắn đang làm gì,” Harry nói. 

“Vậy cậu thậm chí sẽ không cố đóng nó lại ư?” 


“Hermione, mình không thể. Cậu biết là mình rất tệ cái trò Bế quan Bí thuật ấy, mình 


không bao giờ thực hiện được nó. 


https://thuviensach.vn 


“Cậu chưa bao giờ thực sự thử cả!” Cô bé phản đối kịch liệt. “Mình không muốn nói điều 
này - Harry à - Nhưng cậu có thích sự kết nối đặc biệt mối quan hệ hoặc bất kỳ - điều gì -?” 


Cô ấp úng trước cái nhìn của nó khi nó đứng dậy. 
“Thích nó à?” nó khẽ nói. “Cậu có thích nó không?” 
“Mình - không - mình xin lỗi. Mình không có ý...” 


“Mình ghét điều đó, mình ghét cái sự thật là hắn có thể ở trong mình, nhưng mình phải 
theo dõi hắn khi hắn nguy hiểm nhất. Nhưng mình sẽ sử dụng điều đó,” 


“Cụ Dumbledore -” 


“Hãy quên cụ Dumbledore đi. Đây là sự lựa chọn của mình, không phải của ai khác. Mình 
muốn biết tại sao hắn lại theo đuổi ông Gregorovitch.” 


“AI cơ?” 


“Ông ấy là một nhà chế tạo đũa ngoại quốc,” Harry nói. “Ông ấy đã làm ra cái đũa phép 
của anh Krum và anh Krum cho rằng ông ấy rất xuất sắc!” 


“Nhưng theo cậu,” Ron nói. “Voldemort đã có bắt được cụ Ollivander ở nơi nào đó rồi. 
Nếu hắn đã bắt được một người làm đũa phép rồi, thì hắn cần thêm người nữa để làm gì?” 


“Có lẽ là hắn cùng quan điểm với anh Krum, có lẽ hắn nghĩ ông Gregorovitch giỏi hơn... 
hoặc hắn nghĩ ông ấy sẽ giải thích được cái đũa phép của mình đã làm gì khi hắn truy đuổi 
mình, vì cụ Ollivander không biết." 


Harry liếc vào cái gương vỡ bụi bặm, rồi nhìn Ron và Hermione, bọn chúng đang trao đổi 
những cái nhìn hoài nghi sau lưng nó. 


`2) 


“Harry, cậu cứ nói về chuyện cái đũa phép của cậu đã làm gì,” Hermione nói, “nhưng 
chính cậu đã làm điều đó! Tại sao cậu lại không nhận trách nhiệm cho sức mạnh của chính 
mình?” 


“Bởi vì mình biết đó không phải do mình! Và Voldemort cũng biết thế, Hermione à! Cả 
mình và hắn đều biết chuyện gì đã thực sự xảy ra!” 


Bọn chúng nhìn lẫn nhau; Harry biết là nó vẫn chưa thuyết phục được Hermione, cô bé 
vẫn còn muốn tranh luận, phản bác lại cả cái giả thuyết về cái đũa phép của nó lẫn việc nó 
tự để cho mình xâm nhập vào trí óc của Voldemort. Ron bỗng xen vào, giải vây cho nó. 

“Bỏ đi,” Ron khuyên cô bé. “Việc này tuỳ vào cậu ấy. Và nếu chúng ta định đột nhập Bộ 
vào ngày mai, cậu có nghĩ rằng chúng ta cần bàn lại kế hoạch không?” 

Miễn cưỡng nghe theo lời của hai người bạn, Hermione tạm gác vấn đề đó lại. Harry chắc 
chắn rằng cô bé sẽ lại tấn công vào vấn đề này một lần nữa ngay khi có cơ hội. Trong lúc ấy, 
bọn chúng trở lại khu nhà bếp, nơi Kreacher phục vụ chúng những món hầm và bánh tạc 
nhân đường. 


https://thuviensach.vn 


Tối hôm đó, bọn chúng ngủ rất muộn, sau khi tốn hàng giờ để xem đi xem lại cái kế hoạch, 
cho đến khi chúng có thể đọc thuộc nó một cách hoàn hảo cho nhau. Harry, ngủ ở phòng 
ngủ của chú Sirius, giờ đang nằm trên giường với ánh sáng phát ra từ đầu cây đũa phép hắt 
lên tấm ảnh cũ của ba nó, chú Sirius, thầy Lupin và tên Pettigrew, nó lẩm nhẩm lại kế hoạch 
trong mười phút. Tuy nhiên, khi nó tắt ánh sáng từ đầu đũa, nó không còn nghĩ về thuốc Đa 
dịch, về Kẹo Nôn Mửa hoặc cái những cái áo choàng màu xanh sẫm của Sở Bảo dưỡng Phép 
thuật nữa; nó nghĩ về người chế tạo đũa phép Gregorovitch, làm sao ông ta có thể chạy trốn 
khi Voldemort truy đuổi ông rất gắt gao. 


Màn đêm như vội vã chuyển sang bình minh một cách khó chịu. 
“Trông cậu tệ lắm!” Ron nói khi bước vào phòng đánh thức Harry dậy. 
“Không lâu nữa đâu,” Harry đáp, vẫn còn ngái ngủ. 


Chúng gặp Hermione trên đường xuống nhà bếp. Cô bé đang được Kreacher phục vụ trà 
và bánh mì nóng. Cô bé đeo trên mặt một vẻ vui buồn thất thường khiến Harry liên tưởng 
ngay đến những kỳ thi. 


“Áo choàng,” Cô bé thì thầm, chào đón sự có mặt của bọn chúng bằng một cái gật đầu lo 
lắng và tiếp tục kiểm tra cái túi của mình. “Thuốc Đa dịch... Áo choàng Tàng hình... Ngòi nổ 
Chăng bẫy... Các cậu nên lấy mỗi thứ một đôi để đề phòng... Kẹo Nôn Mửa, Kẹo Chảy Máu 
Cam, Tai nối dài...” 

Bọn chúng ăn nhanh bữa sáng, và bắt đầu đi xuống nhà. Kreacher cúi chào chúng và hứa 
rằng những cái bánh khoai tây nướng sẽ sẵn sàng khi bọn chúng trở về. 

“Tội nghiệp nó!” Ron nói một cách trìu mến. “Và khi cậu nghĩ đến chuyện mình vẫn hay 
mơ thấy cảnh cắt đầu nó và treo lên tường...” 

Bọn chúng bước ra bậc cửa cao nhất với sự thận trọng cao độ. Chúng có thể thấy hai Tử 
Thần Thực Tử với đôi mắt sưng húp đang chăm chú nhìn ngôi nhà qua cái quảng trường 
đầy sương mù. 


Hermione Độn thổ cùng Ron trước, rồi quay lại đón Harry. 


Sau sự tối tăm và nghẹt thở như mọi khi, Harry thấy mình đang đứng trên một con ngõ 
nhỏ, theo đúng như phần đầu của kế hoạch. Khung cảnh rất hoang vắng, ngoại trừ hai cái 
thùng lớn; nhân viên đầu tiên của Bộ thường sẽ không xuất hiện trước 8 giờ. 


“Vậy thì,” Hermione nói, kiểm tra đồng hồ. “Bà ấy sẽ ở đây trong vòng năm phút nữa. Và 
khi mình làm yếm bùa Choáng lên bà ấy -” 


“Hermione, bọn mình biết!” Ron lạnh lùng. “Và mình nghĩ bọn mình phải mở cánh cửa kia 
trước khi bà ấy đến chứ?” 


Hermione ré lên. 
“Mình gần như quên mất! Lùi lại đi!” 


Cô bé chỉ đũa phép vào cái khoá và cái cửa thoát hiểm nặng nề được trang trí công phu ở 
bên cạnh chúng, cánh cửa mở ra với một tiếng kẹt. Hành lang tối tăm ở đằng sau cánh cửa 


https://thuviensach.vn 


sẽ dẫn đến một cái rạp hát trống rỗng, theo như chúng biết từ những lần theo dõi cẩn thận. 
Hermione đẩy cánh cửa về phía mình, làm cho nó giống như vẫn được đóng kín. 


“Và bây giờ, Cô bé nói, quay đầu lại, đối mặt với hai đứa bạn mình trên cái ngõ. “Chúng ta 
sẽ chui vào tấm áo lần nữa -” 


“-và chờ đợi.” Ron nói tiếp, ném cái áo qua đầu Hermione giống như phủ một cái chăn lên 
một cái lồng chim, và đảo mắt nhìn Harry. 


Gần một phút sau, có một tiếng bốp nhỏ, và một phù thuỷ bé nhỏ của Bộ với mái tóc màu 
xám Độn thổ đến, cách chúng vài bước chân, hơi nheo mắt lại vì sự sáng loáng bất chợt: mặt 
trời vừa mới mọc ra từ đám mây. Tuy thế, bà có quá ít thời gian để thưởng thức sự ấm áp 
bất ngờ ấy, trước khi lời nguyền Choáng Váng của Hermione lặng lẽ đánh vào ngực bà và bà 
ngã uych xuống. 

“Tốt lắm, Hermione!” Ron nói, hiện ra từ cái thùng bên cạnh rạp hát khi Harry cởi tấm áo 
choàng Tàng hình ra. Chúng cùng khiêng bà phù thuỷ bé nhỏ ấy đến cái hành lang tối tăm 
dẫn đến hậu trường. Hermione nhổ vài sợi tóc từ đầu bà và cho chúng vào cái bình xám xịt 
đựng thuốc Đa Dịch mà cô bé lấy ra từ cái túi của mình. Ron đang lục lọi cái ví xách tay của 
bà phù thuỷ. 

“Bà ấy là Mafalda Hopkirk!” Nó nói, đọc từ một cái thẻ nhỏ để biết được nạn nhân của 
chúng là nhân viên của Văn Phòng dùng Sai Pháp thuật. “Cậu nên cầm cái này, Hermione à, 
và đây là những dấu hiệu.” 

Nó đưa cho cô bé những đồng xu nhỏ bằng vàng mà nó lấy được từ cái ví, tất cả đều được 
chạm nổi chữ M.O.M. (viết tắt Bộ Pháp thuật - Minister of Magic - ND) 

Hermione uống thuốc Đa dịch, giờ có màu đỏ pha xanh, và chỉ vài giây sau, đứng ở chỗ 
của cô bé là bản sao của bà Mafalda Hopkirk. Khi cô bé lấy cái kính của bà Mafalda và đeo 
lên, Harry kiểm tra đồng hồ. 

“Chúng ta muộn mất, người của Sở Bảo dưỡng phép thuật sẽ xuất hiện trong vài giây 
nữa.” 

Bọn chúng vội đóng cánh cửa có bà Mafalda thật bên trong; Harry và Ron khoác áo 
choàng Tàng hình lên người nhưng Hermione thì vẫn đứng đó, chờ đợi. Vài giây sau, cô một 
tiếng nổ nhẹ khác, và một phù thuỷ bé như con chồn hiện ra trước bọn chúng. 


*, chào chị Mafalda.” 

“Xin chào!” Hermione nói bằng giọng run rẩy. “Hôm nay anh thế nào?” 

“Thực ra thì không khoẻ lắm,” Phù thuỷ bé nhỏ ấy trả lời, trông hoàn toàn chán nản. 

Khi Hermione và phù thuỷ đó tiến đến con đường chính, Harry và Ron rón rén đi theo họ. 


“Tôi rất lấy làm tiếc khi nghe tin anh không khoẻ cho lắm!” Hermione nói một cách kiên 
quyết với tay phù thuỷ đó và ông ta cố trình bày chi tiết những rắc rối của mình; việc rất cần 
thiết lúc này là ngăn không cho ông ta đi tới con phố. “Đây, hãy ăn một cái kẹo nhé!” 


“Er? 0, không, cám ơn -” 


https://thuviensach.vn 


“Tôi mời đấy!” Hermione nhiệt tình nói, lúc lắc cái túi đầy những cái kẹo nôn mửa trước 
mặt ông ta. Có vẻ e ngại, ông lấy một cái. 


Có tác dụng ngay tức thì. Ngay khi cái Kẹo Nôn Mứa chạm vào lưỡi, ông phù thuỷ nhỏ bé 
bắt đầu nôn mửa dữ dội đến nỗi không hề để ý thấy Hermione đã giật mạnh cả đống tóc từ 
đầu ông. 


“Ôi!” Cô bé nói, khi ông phù thuỷ tiếp tục nôn. “Có lẽ, anh nên nghỉ ngày hôm nay!” 


“Không - không!” Ông nghẹn họng lại và lại nôn, cố gắng bước đi dù đã không còn đi 
thẳng được nữa. “Ngày hôm nay - tôi phải - đi —” 


“Thật lố bịch!” Hermione cảnh báo. “Anh không thể làm việc trong tình trạng thế này 
được - Tôi nghĩ anh nên đến Bệnh viện thánh Mungo và họ sẽ chữa trị cho ông!” 


Ông phù thuỷ ngã xuống, thử đứng lên bằng cả tứ chi, cố lê về phía đường chính. 
“Anh không thể làm việc trong tình trạng thế này được!” Hermione hét lên. 


Cuối cùng, ông ta cũng chịu chấp nhận sự thật. Hermione giúp ông đứng lên, và ông ta 
biến mất, không để lại gì ngoài cái túi mà Ron đã lấy trộm được từ tay khi ông còn mải nôn 
mửa. 


“Ui!" Hermione nói, kéo váy lên để tránh những vũng nôn. “Có lẽ sẽ bớt bừa bộn hơn nếu 
mình cũng đánh bùa Choáng vào ông ấy.” 


“Đúng vậy,” Ron nói, hiện ra dưới tấm áo, tay vẫn cầm cái túi của ông phù thuỷ. “Nhưng 
mình nghĩ một đống người bất tỉnh thì sẽ gây sự chú ý đấy. Nhưng mà ông ta có vẻ nhiệt 
tình với công việc nhỉ? Đưa cho bọn mình đống tóc và thuốc nào.” 


Hai phút sau, Ron đứng trước mặt chúng, trông nhỏ bé như con chồn, giống hệt ông phù 
thuỷ kia, và nó mặc cái áo choàng xanh sẫm lấy từ trong túi của ông. 


“Thật lạ là ông ấy lại không mặc bộ này ngày hôm nay, phải không, hãy nhìn xem ông ấy 
muốn làm việc đến thế nào... Dù sao thì, mình là Reg Cattermole, theo như cái nhãn ở đằng 


„ 


sau. 

“Giờ hãy đợi ở đây!” Hermione nói với Harry, nó vẫn ẩn mình dưới cái áo. “Và bọn mình 
sẽ quay lại với một Ít tóc cho cậu.” 

Nó đợi mười phút, nhưng với Harry, dường như thời gian còn nhiều hơn thế, lẩn trốn 
một mình trên con ngõ đầy những vũng nôn mửa, ngay cạnh cái cửa dẫn đến một bà 
Mafalda bất tỉnh. Cuối cùng, Ron và Hermione cũng xuất hiện lại. 

“Bọn mình không biết ông ấy là ai,” Hermione nói, đưa cho Harry vài sợi tóc quăn màu 
đen. “Nhưng ông ấy đã đi với một cái mũi chảy máu cam tệ hại! Đây, ông ấy khá cao đấy, nên 
cậu cần một cái áo choàng lớn hơn...” 

Cô bé lấy ra một đống áo choàng cũ mà Kreacher đã giặt, Harry uống thuốc và bắt đầu 
thay đổi. 


https://thuviensach.vn 


Khi sự biến hình đau đớn đã xong, nó thấy mình cao hơn một mét tám, và nó có thể nói 
nó có một cánh tay khá là cơ bắp, thân thể cường tráng. Nó còn có cả râu nữa. Nhét cái áo 
tàng Hình và kính vào cái áo choàng mới, nó đi cùng hai bạn mình. 


“Chúa ơi, đáng sợ thật!” Ron nói, nhìn lên Harry. Harry đã cao hơn nó. 


“Hãy lấy một đồng xu của bà Mafalda!” Hermione nói với Harry. “Và đi nào. Gần chin giờ 
rồi.” 

Chúng cùng nhau ra khỏi con ngõ. Sau khi đi gần năm mươi mét dọc con đường đông đúc, 
có một cái hàng rào đen bóng chắn giữa hai dãy bậc thang, một bên đề QUY ÔNG, bên kia đề 
QUY BÀ. 

“Lát nữa gặp lại nhé!” Hermione nói một cách lo sợ, và cô bé đi chập chững về phía bậc 
thang có chữ QUY BA. Harry và Ron đi cùng với những người đàn ông ăn mặc kỳ quặc đi 
xuống nơi mà có vẻ là một hầm ngầm dưới nhà vệ sinh công cộng, được lát bằng đá trắng và 
đen đầy bụi bẩn. 


“Xin chào, Reg!” Một phù thuỷ mặc áo choàng xanh sẫm gọi khi ông đi vào một căn phòng 
bằng cách nhét đồng xu vàng của mình vào cái lỗ trên cửa. “Thật là đáng ghét, phải không? 
Bắt chúng ta phải đến nơi làm việc bằng cái cách này! Họ đang mong ai sẽ xuất hiện chứ, 
Harry Potter chắc?” 


Ông phù thuỷ đó rống lên cười vì sự hài hước của chính mình. Ron cũng tự ép mình phải 
cười. 

“Đúng vậy,” Nó nói. “Ngu ngốc thật, phải không?” 

Rồi nó và Harry tiến đến gần cái phòng. 

Bên trái và bên phải Harry bỗng vang lên tiếng dội nước. Nó thụp người xuống và nhòm 


qua cái lỗ hổng ở đáy phòng, vừa kịp lúc để thấy một đôi chân đi ủng đang trèo lên cái bệ xí 
bên cạnh. Nó nhìn sang trái và thấy Ron đang nháy mắt với mình. 


“Có lẽ chúng ta phải tự dội nước đẩy mình vào?” Ron thì thầm. 
“Trông có vẻ thế! Harry thì thầm lại, giọng của nó phát ra sâu lắng và lúng túng. 


Hai đứa đều đứng dậy. Cảm thấy mình ngu ngốc một cách kỳ lạ, Harry trèo lên cái bệ xí. 
Nó biết ngay tức khắc mình đã làm đúng; bởi lẽ có vẻ nó đang đứng trên nước, nhưng đôi 
giày, chân và áo choàng của nó đều vẫn khô ráo. Nó với tay lên, đẩy sợi dây xích ra, và cảnh 
tiếp theo nó thấy là một cầu trượt ngắn, cách đó không xa hiện ra một cái lò sưởi dẫn đến 
Bộ Pháp thuật. 


Nó đứng dậy một cách vụng về; nó vẫn chưa quen với việc điều khiển cơ thể mình. Cái 
cửa ra vào có vẻ tối hơn nó nhớ. Trước đây, một vòi phun nước bằng vàng được đặt ở giữa 
sảnh, tạo nên những đốm sáng mờ mờ ảo ảo trên tường và cái sàn gỗ bóng loáng. Nhưng 
giờ đây, một cái tượng đen khổng lồ bằng đá đã chiếm lĩnh khung cảnh. Trông thật đáng sợ, 
cái tác phẩm rất lớn ấy điêu khắc hình ảnh của một nam phù thuỷ và một nữ phù thuỷ đang 
ngồi trên hai cái ngai vàng được chạm trổ trang hoàng, nhìn xuống những nhân viên của Bộ 


https://thuviensach.vn 


nhảy ra khỏi cái lò sưởi. Những con chữ to được khắc ở chân đế cái tượng xếp thành từ: 
PHÉP THUẬT LÀ QUYỀN LỰC”. 


Harry bị đá mạnh vào chân từ phía sau. Một phù thuỳ khác vừa bay ra khỏi cái lò sưởi ở 
sau nó. 


“Tránh đường nào, được ch - ồ, xin lỗi, anh Runcorn.” 


Rõ ràng là đang kinh hãi, tay phù thuỷ hói ấy bước thật vội vã. Nhìn vẻ bề ngoài, người 
đàn ông mà Harry đang giả dạng, tên là Runcorn, trông rất đáng sợ. 


“Đây!” Một giọng nói vang lên, và nó nhìn quanh để thấy một phù thuỷ bé nhỏ và một phù 
thuỷ trông giống con chồn ở Sở Bảo Dưỡng Phép thuật đang ra hiệu cho nó từ bên cạnh cái 
tượng. Harry nhanh chóng tiến về phía họ. 


“Cậu vào đây ổn chứ?” Hermione thì thầm với Harry. 
“Không, cậu ấy cứ lóng nga lóng ngóng.” Ron nói. 


“Ồ, hài hước thật... Quá là kinh khủng, phải không?” Cô bé nói với Harry, nó đang chằm 
chằm nhìn vào bức tượng. “Cậu có thấy bức tượng đang đứng trên cái gì không?” 


Harry nhìn gần hơn và nhận ra thứ nó nghĩ là những chiếc ngai vàng được trang trí chạm 
trổ thực chất lại là những hình người được chạm khắc: hàng trăm cơ thể trần truồng của 
nam giới, nữ giới và trẻ con, tất cả đều có khuôn mặt xấu xí và ngu ngốc, đang quẳằn quại 
xúm xít bên nhau để đỡ lấy sức nặng của hai phù thuỷ mặc áo choàng rất đẹp. 


“Những người Muggle!” Hermione thì thầm. “Ở đúng chỗ của họ. Đi nào!” 


Chúng hoà vào dòng người đang di chuyển về phía cái cửa làm bằng vàng ở cuối sảnh, 
nhìn quanh một cách lén lút, nhưng không có dấu hiệu nào về bóng dáng của mụ Dolores 
Umbridge. Chúng đi qua cánh cửa và tiến vào một cái phòng nhỏ hơn, nơi từng hàng người 
dài đang đứng trước hai mươi cái nhà sơn son thiếp vàng, có chức năng như những chiếc 
thang máy. Bọn chúng cũng vừa vặn đến cái gần nhất khi một giọng nói vang lên, 
“Cattermolel” 


Chúng nhìn quanh: ruột gan Harry quặn lại. Một tên Tử Thần Thực Tử đã chứng kiến cái 
chết của cụ Dumbledore đang đi về phía chúng. Các nhân viên của Bộ ở cạnh chúng chợt im 
lặng, đôi mắt của họ cụp xuống; Harry có thể cảm thấy sự sợ hãi đang lan quanh họ. Tên Tử 
Thần Thực Tử đang quắc mắt, khuôn mặt hung bạo, trái ngược hẳn với cái áo choàng lộng 
lẫy được thêu chỉ vàng của hắn. Ai đó trong đám đông ở quanh chiếc thang máy chào hắn 
một cách nịnh bợ: “Xin chào, Yaxley!” Gã Yaxley đó lờ đi. 

“Tôi cần một người ở Sở Bảo dưỡng Phép thuật điều chỉnh lại văn phòng của tôi, 
Cattermole. Nó đang mưa như trút nước bên trong.” 

Ron nhìn quanh với hy vọng ai đó sẽ can thiệp vào, nhưng chẳng ai nói gì. 

“Mưa... trong văn phòng của anh à. Nó - nó không tốt tí nào, phải không?” 


Ron cười một cách lo sợ. Gã Yaxley trừng mắt. 


https://thuviensach.vn 


“Mày thấy thật là hài hước, phải không, Cattermole?” 
Hai phù thuỷ vội rời khỏi cái hàng dài đợi thang máy và hối hả tiến tới. 
“Không!” said Ron. “Không - dĩ nhiên —-” 


“Mày nhận ra là tao đang xuống tầng dưới để chất vấn vợ mày, phải không Cattermole? 
Thực sự, tao hơi ngạc nhiên là mày không xuống đó để ở bên cạnh vợ mình, vợ mày vẫn 
đang chờ đợi. Mày đã bỏ vợ, một việc thật tồi tệ, phải không? Thông minh đấy. Lần sau, mày 
hãy đảm bảo là sẽ lấy một phù thuỷ thuần chủng nhé.” 


Hermione rít lên khiếp sợ. Gã Yaxley nhìn cô bé. Cô bé giả vờ ho một cách yếu ớt và quay 
đi. 


“Tôi - tôi-” Ron lắp bắp. 


“Nếu vợ tao bị buộc tội là một tên Máu bùn,” Gã Yaxley nói “- không một con đàn bà nào 
tao lấy sẽ phạm phải sai lầm rác rưởi đó - và người Lãnh đạo Ban điều hành Pháp luật phù 
thuỷ cần người làm công việc đó, tao sẽ xếp đó là công việc được ưu tiên hàng đầu, 
Cattermole à. Mày hiểu chứ?” 


“Hiểu,” Ron thì thầm. 


“Thế thì hãy chú ý vào, Cattermole, và nếu văn phòng của tao không khô ráo trong vòng 
một giờ nữa, dòng máu của vợ mày sẽ bị đáng nghi hơn cả bây giờ đấy.” 


Cái cửa lưới bằng vàng ở trước họ lách cách mở ra. Với một cái gật đầu và một nụ cười 
không thoải mái với Harry, người rõ ràng đang tỏ vẻ rất thông cảm với tình cảnh của ông 
Cattermole, gã Yaxley lướt qua bọn chúng để tiến đến một cái thang máy. Harry, Ron, và 
Hermione bước vào phòng thang máy khác, nhưng không ai đi theo; như thể họ đều bị 
choáng trước việc vừa xảy ra. Cánh cửa đóng lại, phát ra một tiếng vang rền, và bắt đầu đi 
lên. 


“Mình phải làm gì đây?” Ron hỏi hai đứa bạn cùng lúc, nó có vẻ xúc động mạnh. “Nếu 
mình không xuất hiện, thì vợ mình - ý mình là, vợ của ông Cattermole -” 


“Bọn mình sẽ đi với cậu, chúng ta sẽ đi với nhau -” Harry bắt đầu, nhưng Ron đã luống 
cuống lắc đầu. 


“Cậu đừng điên, bọn mình không có nhiều thời gian đâu. Hai cậu hãy đi tìm mụ Umbridge, 
mình sẽ đi và sắp xếp mọi việc trong văn phòng của tên Yaxley đó - nhưng làm thế nào 
ngừng trận mưa lại được.” 


“Hãy thử bùa Tạm Dừng Mãi Mãi!” Hermione nói ngay. “Nó sẽ làm dừng ngay trận mưa 
nếu đó là do bùa chú hay lời nguyền; nếu không được, thì có lẽ có điều gì đó không ổn với 
bùa Khí Quyển, bùa này khó khắc phục lắm, vậy hãy thử bùa Chống Thấm Nước như một 
giải pháp tạm thời để bảo tài sản của hắn ta —” 


“Hãy nói lại lần nữa, chậm thôi...” Ron nói, tìm trong túi mình một cái bút lông ngỗng, 
nhưng vào lúc này, cái thang máy đã lúc lắc dừng lại. Một giọng nữ kỳ quái vang lên: “Tầng 
Bốn, Cục Sắp Đặt và Điều Khiển Sinh Vật Huyền Bí, cùng với các Phân Ban về Sinh vật, Quái 


https://thuviensach.vn 


vật và Tâm linh, Văn Phòng Liên Lạc Yêu Tinh, và Văn Phòng Tư Vấn Thú Cưng.” Rồi cái cửa 
mở ra một lần nữa, hai phù thuỷ và rất nhiều giấy tờ màu tím nhạt bay vào, vỗ cánh quanh 
cái đèn ở trần thang máy. 


“Xin chào, Albert!” Người đàn ông với mái tóc dài rậm rạp nói, cười với Harry. Ông liếc 
nhìn Ron và Hermione khi cái thang máy lại cọt kẹt đi lên trên; Hermione giờ đây đang thì 
thầm những chỉ dẫn cho Ron. Ông phù thuỷ đó ngả người về phía Harry, liếc nhìn và nói: 
“Chuyện của Dirk Cresswell à? Từ Văn Phòng Liên Lạc Yêu Tinh? Tốt đấy, Albert à. Tôi khá 
là tự tin là sẽ chiếm được công việc của hắn!” 


Ông ta nháy mắt. Harry cười đáp trả, hy vọng đó cũng là một cách trả lời. Cái thang máy 
dừng lại, và cánh cửa lại mở ra một lần nữa. 


“Tầng Hai, Cục Thi Hành Luật Phù Thuỷ, bao gồm Văn Phòng Dùng Sai Pháp Thuật, Tổng 
cục Thần Sáng và Hội đồng quản trị Wizengamot.” Giọng phụ nữ vô hình kỳ quái thông báo. 


Harry thấy Hermione khẽ đẩy Ron và nó vội đi ra khỏi cái thang máy, những phù thuỷ 
khác đi theo, chỉ còn lại Harry và Hermione. Lúc cánh cửa vàng đóng lại, Hermione nói 
nhanh: “Thực sự, mình nghĩ, mình nên đi cùng cậu ấy. Mình không nghĩ là cậu ấy biết phải 
làm gì và nếu cậu ấy bị bắt, tất cả mọi thứ —” 

“Tầng một, Bộ Pháp thuật và Ban Hỗ trợ.” 

Cánh cửa lưới vàng lại trượt sang hai bên và Hermione thở hổn hển. Bốn người đang 
đứng trước bọn chúng, hai người đang chìm sâu trong cuộc đối thoại: một phù thuỷ trông 
có vẻ trí thức đang mặc một cái áo choàng màu đen và vàng lộng lẫy, và một mụ phù thuỷ 
béo lùn, trông như con cóc, đeo một cái nơ bằng nhung trên mái tóc ngắn của mụ và đang 
giữ giữ chặt cái bìa hồ sơ ở ngực. 


https://thuviensach.vn 


CHƯƠNG XIII: UỶ BAN ĐĂNG KÝ PHÙ THỦY GỐC 
MUGGLE 


“À, Mafalda!”, mụ Umbridge nói, nhìn Hermione. “Travers gửi cô đến phải không?” 
“V-vâng”, Hermione nói bằng giọng the thé. 


“Được, cô sẽ làm tốt đấy.” Mụ Umbridge nói với vị pháp sư mặc áo choàng đen và vàng. 
“Đấy là cách vấn đề đó được giải quyết. Thưa ngài Bộ trưởng, giờ Mafalda đã đến để ghi 
chép biên bản, chúng tôi có thể bắt đầu ngay lập tức.” Mụ tra trong bìa hồ sơ. “Hôm nay có 
mười người và một trong số họ là vợ của một nhân viên trong Bộ! Chậc chậc...ngay tại đây, 
tổng hành dinh của Bộ!” Mụ bước vào thang máy sát bên Hermione, và hai pháp sư đang 
lắng nghe cuộc nói chuyện của mụ với ông Bộ trưởng cũng thế. “Chúng ta sẽ đi thẳng xuống, 
Mafalda, cô sẽ thấy mọi thứ mình cần trong phòng xử án. Chào buổi sáng, Albert, anh không 
ra à?” 


“Có chứ, tất nhiên,” Harry nói bằng giọng trầm trầm của Runcorn. 


Harry bước ra ngoài. Tấm cửa lưới bằng vàng đóng lại leng keng sau lưng nó. Ngoái vai 
lại, Harry thấy khuôn mặt lo âu của Hermione dần bị che khuất, một bên cô nàng là một 
pháp sư cao lêu nghêu, còn ngang vai là cái nơ cột tóc bằng nhung của mụ Umbridge. 


“Điều gì khiến anh đến đây vậy, Runcorn?” vị tân Bộ trưởng Pháp thuật hỏi. Mái tóc và 
chòm râu dài, đen của ông ta đã đốm bạc, cái trán bự chảng nhô ra phía trước như muốn 
che khuất đôi mắt lấp lánh, làm Harry liên tưởng đến một con cua đang lò dò nhìn ra ngoài 
từ bên dưới một tảng đá. 

“Tôi cần nói nhanh vài lời với,” Harry lưỡng lự trong giây lát, “Arthur Weasley. Có ai đó 
bảo ông ta ở trên tầng một.” 

“À,” Plum Thicknesse nói. “Ông ta đã bị bắt gặp liên lạc với Kẻ bị truy nã nào đó phải 
không?” 

“Không,” Harry đáp, cổ họng khô lại. “Không, không phải thế.” 

“Vậy à. Đó chỉ còn là vấn đề thời gian thôi,” Thicknesse nói. “Đối với tôi, những kẻ phản 
bội dòng dõi cũng tệ hại như lũ Máu bùn. Một ngày tốt lành nhé, Runcorn.” 

“Ngài cũng thế, Bộ trưởng.” 

Harry nhìn Thicknesse bước ra xa dọc theo hành lang trải thảm dày. Khi ông ta đã mất 
hút, Harry lôi Ao khoác Tàng hình ra từ cái áo choàng đen nặng chịch của nó, choàng qua 
người, bắt đầu đi dọc hành lang theo lối ngược lại. Do Runcorn quá cao nên Harry phải 
khom người xuống để che bàn chân to bè của nó. 

Cơn hoảng loạn bỗng cồn cào trong bao tử Harry. Khi đi qua không biết bao nhiêu cánh 
cửa gỗ sáng lờ mờ, trên mỗi cái đều có một tấm biển nhỏ ghi tên chủ nhân căn phòng và 
chức vụ, Harry cảm thấy dường như vẻ quyền uy, sự phức tạp và bất khả xâm phạm của Bộ 
đang đè nặng lên nó, dường như kế hoạch mà nó, Ron và Hermione đã tốn bao công sức 


https://thuviensach.vn 


dựng lên suốt bốn tuần qua giờ nghe trẻ con một cách nực cười. Chúng đã cố hết sức lọt vào 
để không bị phát hiện, chúng chưa hề suy nghĩ về việc phải làm gì nếu bị tách riêng ra. 
Hermione thì đang bị mắc kẹt với mớ biên bản tòa án, chắc cũng phải kéo dài hàng giờ; Ron 
đang vật lộn với những bùa chú mà Harry biết rằng vượt ngoài khả năng cậu ta, sự tự do 
của một người phụ nữ đang nằm trong tay Ron, và nó, Harry, đang lang thang ở tầng trên 
cùng khi biết chắc con mồi của nó vừa mới xuống dưới trong thang máy. 


Nó ngừng bước, đứng dựa vào tường, và vắt óc suy nghĩ xem phải làm gì. Sự im lặng đè 
nặng lên nó: Không hề có tiếng ồn ào nói chuyện hay tiếng bước chân ở nơi đây. Hành lang 
trải thảm tím lặng tờ như thể đã bị ai đó ấm bùa U tai (Muffliato - ND). 


Văn phòng mụ ta chỉ ở đâu đây thôi, Harry nghĩ. 


Dường như không thể có việc mụ Umbridge giữ trang sức của mụ trong văn phòng, tuy 
nhiên sẽ thật ngốc nghếch nếu không thử tìm kiếm. Do đó nó lại tiếp tục đi dọc theo hành 
lang, không thấy ai ngoại trừ một pháp sư cau mày thì thầm chỉ dẫn cho cây bút lông ngỗng 
lơ lửng trước mặt ông ta viết nguệch ngoạc vào một cuộn giấy da. 


Tập trung vào những cái tên trên các cánh cửa, Harry rẽ qua một khúc quanh. Đi được 
nửa đường dọc hành lang tiếp theo, nó đến một khoảng rộng lớn, nơi cỡ một tá phù thủy 
đang ngồi theo hàng ở những chiếc bàn nhỏ trông không khác gì những cái bàn học sinh, 
mặc dù trông chúng bóng láng và không có những nét graffiti nguệch ngoạc. Harry dừng lại 
xem, vì hiệu ứng của việc họ đang làm rất mê hoặc. Đám người cùng vẫy và xoay đũa phép 
một cách đồng loạt, và những ô giấy hình vuông bay khắp nơi như những cánh diều hồng. 
Sau vài giây Harry nhận ra rằng động tác này được lập lại nhịp nhàng, và những tờ giấy đều 
có cùng hình dạng; sau đó vài giây nữa nó mới biết những gì đang xảy ra là quá trình tạo 
thành những tập sách mỏng - những tờ giấy vuông chính là những trang sách mà sau khi 
tập hợp lại, rơi thành từng xấp ngăn nắp bên cạnh các phù thủy. 


Harry rón rén lại gần, những nhân viên tuy đang tập trung vào công việc nhưng nó nghỉ 
họ đã để ý thấy dấu chân đè lên thảm. Nó rút nhẹ một tập sách hoàn chỉnh trong mớ sách kế 
bên một bà phù thủy. Nó liền đọc thử bên dưới Áo khoác tàng hình. Trên cái bìa màu hồng 
là tựa đề màu vàng: 


MÁU BÙN 
và những Hiểm Họa mang đến 
cho xã hội Thuần Chủng yên bình 


Bên dưới dòng tựa là hình một một bông hồng bị xiết chặt bởi một nhánh cỏ dại có răng 
nanh đang cau có, giữa những cánh hoa là một khuôn mặt béo núc đang cười toe toét. 
Không có tên tác giả trên tập sách, nhưng một lần nữa những vết sẹo trên tay phải nó bỗng 
ngứa ran. Một phù thủy trẻ kế bên đã xác nhận mỗi nghi ngờ của nó khi cô ta nói, trong lúc 
vẫn đang vẫy và xoay đũa thần, “Chẳng lẽ mụ phù thủy già đó tra hỏi những người Máu bùn 
suốt sao?” 


“Cẩn thận đấy,” vị pháp sư kế bên nói, liếc nhìn xung quanh một cách lo lắng; một trang 
giấy của ông ta trượt xuống sàn nhà. 


https://thuviensach.vn 


“Gì cơ, chẳng lẽ bây giờ ngoài con mắt phép ra mụ ta còn có một đôi tai ma thuật nữa à?” 


Cô ta liếc nhìn về phía cánh cửa sáng bằng gỗ gụ trước mặt khoảng trống chật kín những 
người làm sách; Harry nhìn theo, và cơn giận dữ bỗng sôi trào trong lòng nó như một con 
rắn đang lồng lên. Ở chỗ mà trên cửa của người Muggle thường có một cái lỗ nhỏ là một con 
mắt to tròn với mống mắt màu xanh sáng được ép chặt vào lớp gỗ - một con mắt quen 
thuộc đến ngỡ ngàng với những ai từng biết Alastor Moody. 


Trong tích tắc Harry quên mất nơi nó đang đứng, và nhiệm vụ nó phải làm: Thậm chí nó 
cũng quên béng là mình đang tàng hình. Nó bước thật mau về phía cánh cửa để xem xét con 
mắt. Nó không hề động đậy. Nó nhìn chằm chằm lên trên, tê liệt. Tấm biển bên dưới cánh 
cửa đề: 

Dolores Umbridge 

THỨ TRƯỞNG TỐI CAO CỦA BỘ PHÁP THUẬT 

Bên dưới nữa là một tấm biển mới hơn: 

CHỦ TỊCH UỶ BAN ĐĂNG KÝ PHÙ THUỶ GỐC MUGGLE 


Harry quay lại phía những người làm sách: Mặc dù họ đang chăm chú làm việc, nó chắc 
rằng họ sẽ để ý nếu cửa một căn phòng trống bỗng dưng mở ra trước mặt họ. Do đó nó rút 
trong túi ra một vật kì quặc có những cái chân vung vẩy, và một cái sừng hình củ bằng cao 
su làm thân. Nó đặt cái Ngòi nổ Chăng bẫy (Decoy Detonator) lên sàn nhà. 


Ngay lập tức cái Ngòi nổ chạy vụt qua chân của những phù thủy và pháp sư trước mặt 
Harry. Sau đó một lát, trong lúc Harry đang đứng đợi với bàn tay để sẵn trên nắm đấm cửa, 
một tiếng nổ lớn vang lên, từ góc nào đó một luồng khói cay xè cuồn cuộn dâng cao. Cô phù 
thủy trẻ ở hàng đầu hét lớn: Những tờ giấy hồng bay khắp nơi trong khi cô ta và người bạn 
nhảy cẵng lên, nhìn quanh tìm nguồn gốc của vụ nổ. Harry vặn tay nắm cửa, bước vào 
phòng của mụ Umbridge và đóng cửa lại. 


Nó có cảm giác như vừa trở lại quá khứ. Nơi đây trông giống y chang văn phòng của mụ 
ta ở Hogwarts: những tấm vải viền ren, khăn lót và hoa khô tràn ngập khắp nơi. Những bức 
tường treo những chiếc đĩa trang trí như thuở nào, trên mỗi cái là hình một bé mèo con 
mang ruy băng màu mè, trông đã ngả màu, nô đùa nhảy nhót vô tư với một sự xinh xắn phát 
bệnh.Trên bàn trải một tấm khăn hoa hòe viền ren. Đằng sau con mắt của Mắt-điên có một 
dụng cụ trông như kính viễn vọng giúp mụ dò xét những người bên ngoài. Harry nhìn vào 
cái kính và thấy họ đang tụ tập xung quanh cái Ngòi nổ chăng bẫy. Nó giật mạnh cái kính ra 
khỏi cánh cửa, để lại một lỗ hổng, lấy con mắt ra khỏi kính và bỏ vào túi. Sau đó nó quay lại 
đối diện căn phòng lần nữa, giơ đũa phép lên, thì thầm: “Accio mề đay”. 


Không có gì xảy ra, nhưng nó cũng không mong đợi điều gì xảy ra; chắc chắn mụ 
Umbridge đã biết tất cả những thứ bùa yểm và thần chú bảo vệ. Do đó nó vội đến đằng sau 
cái bàn của mụ, mở tất cả các ngăn kéo. Nó chỉ thấy bút lông ngỗng, những cuốn sổ ghi chép 
và những cuộn băng ma thuật; những cái kẹp giấy bị yểm bùa cuộn lại như con rắn đã bị 
đập trở lại; một một cái hộp nhỏ cầu kì có viền ren đầy những nơ kẹp tóc, nhưng không hề 
có dấu hiệu của chiếc mề đay. 


https://thuviensach.vn 


Có một tủ hồ sơ đằng sau cái bàn: Harry nhào đến khám xét nó. Giống như cái tủ của thầy 
giám thị Filch ở Hogwarts, nó đầy những xấp tài liệu, mỗi cái đều được dán nhãn ghi tên. 
Đến khi dò tới ngăn kéo dưới cùng mới có một thứ làm Harry quên đi việc tìm kiếm: hồ sơ 
của ông Weasley. 

Nó liền kéo ra đọc. 

Arthur Weasley 


Nguồn gốc: Thuần chủng, nhưng có tư tưởng ủng hộ Muggle không thể chấp nhận. Thành 
viên Hội Phượng hoàng. 


Gia đình Vợ (thuần chủng), bảy con, hai đứa nhỏ nhất đang học tại Hogwarts. Ghi chú: 
con trai út hiện ở nhà, bệnh nặng, Thanh tra Bộ đã xác nhận. 


Tình trạng an ninh: BỊ THEO DÕI. Mọi hành vi đều bị giám sát. Rất có khả năng Kẻ bị truy 
nã số Một sẽ liên lạc (đã ở với gia đình Weasley trước đây) 


“Kẻ bị truy nã số Một”, Harry lẩm bẩm khi nó đặt hồ sơ ông Weasley lại chỗ cũ và đóng 
ngăn kéo lại. Nó có thể đoán đó là ai, và điều này đã được xác nhận: khi nó đứng dậy, liếc 
nhìn khắp phòng để tìm những chỗ ẩn giấu khác thì bắt gặp một tấm áp phích hình chính nó 
trên tường, với dòng chữ “Kẻ bị truy nã số Một” trước ngực. Một ghi chú nhỏ màu hồng 
đính kèm có hình con mèo ở phía góc. Harry lại gần đọc thì thấy mụ Umbridge đã viết: “Phải 
bị trừng phạt”. 


Tức giận hơn bao giờ hết, nó đi dò tìm dưới đáy những cái bình và giỏ hoa khô, nhưng 
không hề ngạc nhiên tí nào rằng chiếc mề đay không ở đó. Nó nhìn quét khắp phòng lần 
cuối, tìm bỗng nảy lên. Cụ Dumbledore đang liếc nhìn nó từ một cái gương hình chữ nhật 
dựng trên kệ sách kế bên bàn. 


Harry chạy ngang phòng đến vồ lấy vật kia, lúc ấy nó mới nhận ra đó không phải là một 
chiếc gương. Cụ Dumbledore đang mỉm cười đăm chiêu từ trang bìa của cuốn sách bóng 
loáng. Harry đã không nhận ra ngay nét chữ màu xanh uốn lượn quanh cái nón của cụ - 
Cuộc đời và Sự dối trá của Albus Dumbledore - cũng như dòng chữ nhỏ hơn quanh ngực cụ: 
“Rita Skeeter - tác giả từng thành công vang dội với cuốn Armando Dippet: Vị hiệu trưởng 
hay Tên khờ?” 


Harry mở đại một trang bất kì và thấy một tấm ảnh chiếm trọn trang ấy có hình hai cậu 
thiếu niên đang cười rũ rượi, tay khoác vai nhau. Dumbledore, lúc bấy giờ tóc dài đến 
khuỷu tay, để một hàng râu nhỏ nhắc Harry nhớ đến hàng râu trên cằm Krum từng làm Ron 
khó chịu. Cậu thiếu niên đang cười phá lên thích thú bên cạnh Dumbledore nhìn cụ với cái 
nhìn hân hoan dữ dội. Mái tóc vàng óng của cậu ta kết thành những lọn xoăn dài đến vai. 
Harry thắc mắc không biết đó có phải là ông Doge hồi còn trẻ hay không, nhưng trước khi 
nó kịp xem dòng ghi chú thì bỗng cửa phòng mở ra. 

Nếu Thicknesse không ngoái lại phía sau lại khi mở cửa thì Harry đã không có đủ thời 
gian để kéo Áo khoác Tàng hình lên che người. Tuy nhiên nó nghĩ lão Thicknesse đã thoáng 
thấy cử động của nó, vì trong khoảnh khắc ông ta đứng yên, liếc nhìn tò mò vào nơi mà 
Harry vừa biến mất. Có lẽ cho rằng cái mà mình vừa nhìn thấy là Dumbledore đang gãi mũi 


https://thuviensach.vn 


trên bìa sách - vì Harry đã nhanh chóng để nó lại trên kệ - cuối cùng Thicknesse đi đến bên 
cái bàn và chỉ đũa thần vào cây bút lông ngỗng đang để sẵn trong lọ mực. Nó nhảy ra ngoài, 
hí hoáy viết lại mẩu tin nhắn cho mụ Umbridge. Từ từ chậm rãi, hầu như không dám thở, 
Harry bước ra ngoài căn phòng. 


Những người làm sách vẫn đang vây quanh những gì còn sót lại của cái Ngòi nổ chăng 
bẫy. Nó vẫn tiếp tục rúc lên yếu ớt khi đang bốc khói. Harry vội lao ra ngoài hành lang, nó 
nghe một phù thủy trẻ nói: “Tôi dám cá thứ này lén ra đây từ Phòng thí nghiệm bùa chú,họ 
thật bất cẩn, còn nhớ con vịt chứa độcchứ?” 


Chạy nhanh về phía thang máy, Harry suy tính những việc nó nên làm. Chiếc mề đay có vẻ 
như không ở trong Bộ, và không thể ấm mụ Umbridge khai ra nơi cất giấu khi mà mụ đang 
ngồi trong phòng xửán đông nghẹt người. Ưu tiên hiện nay của chúng là phải rời khỏi Bộ 
trước khi bị phát hiện, và thử lại vào một dịp khác.Việc đầu tiên nó phải làm là đi tìm Ron, 
sau đó tìm cách giải thoát Hermione khỏi phòng xử án. 


Thang máy trống không khi dừng trước mặt Harry. Nó nhảy vào, cởi Áo tàng hình ra khi 
thang máy đi xuống. Trước vui mừng kinh khủng của nó, Ron bước vào, khi thang máy tạm 
dừng ở tầng hai, người ướt nhẹp, đôi mắt đờ đẫn. 


“Ch-chào buổi sáng,” nó lắp bắp với Harry khi thang máy bắt đầu chuyển động. 

“Ron, mình, Harry đây!” 

“Harry! Quỷ thần ơi, mình quên béng trông cậu thế nào rồi - sao Hermione không đi cùng 
cậu?” 

“Cậu ấy phải xuống tòa án với mụ Umbridge, không thể từ chối được, và --” 

Trước khi Harry kịp dứt lời thì thang máy dừng lại một lần nữa. Cửa mở ra và ông 
Weasley bước vào, đang nói chuyện với một bà phù thủy lớn tuổi hơn. Tóc bà này chải cao 
đến nỗi trông như một cái tổ kiến. 

“,,,tôi khá hiểu chị đang nói gì, Wakanda, nhưng e là tôi không thể đứng về phe --” 

Ông Weasley sững lại khi thấy Harry. Thật lạ khi thấy ông ấy nhìn nó với sự khó chịu như 
vậy. Cửa thang máy đóng lại và bốn người họ đi xuống lần nữa. 

“Ồ, chào Reg,” ông Weasley nói, nhìn vào cái áo chùng ướt đẫm đang rỏ nước của Ron. 
“Hôm nay vợ anh bị thẩm tra phải không? Ưm...chuyện gì xảy ra với anh vậy? Sao anh ướt 
thấ?” 

“Phòng Yaxley có mưa,” Ron nói. Cậu ấy nhìn qua vai ông Weasley, và Harry chắc rằng 
cậu ta sợ ông ấy sẽ nhận ra nếu hai cha con nhìn thẳng vào mắt nhau. “Tôi không giải quyết 
được nên họ bảo tôi đi kêu Bernie - Pillsworth, hình như họ nói -“ 

“À, dạo này có rất nhiều văn phòng bị mưa,” ông Weasley nói. “Anh thử dùng Rút đi Thần 
tốc chưa? Nó hiệu nghiệm với Bletchley đấy.” 


“Rút lui Thần tốc?” Ron thì thầm. “Chưa, tôi chưa thử. Cám ơn b... - ý tôi là cám ơn, 
Arthur.” 


https://thuviensach.vn 


Cửa thang máy mở ra; bà phù thủy lớn tuổi với mái tóc như tổ kiến bước ra ngoài, Ron 
cũng đã lao ra. Harry định ra theo nhưng lối đi bị chặn lại khi Percy Weasley xông vào thang 
máy, chúi mũi vào xấp giấy mà anh ta đang đọc. 


Mãi đến khi cánh cửa leng keng đóng lại Percy mới nhận ra anh ta đang ở trong thang 
máy cùng ba mình. Anh ta ngước lên, trông thấy ông Weasley, mặt đỏ bừng, rời thang máy 
ngay lần tiếp theo nó mở cửa. Harry tính bước ra ngoài nhưng lần này nó bị chặn lại bởi 
cánh tay của ông Weasley. 


“Đợi chút đã, Runcorn.” 


Cửa thang máy đóng lại và khi họ đi xuống một tầng nữa, ông Weasley nói, “Nghe nói anh 
có thông tin về Dirk Cresswell.” 


Harry có cảm giác cơn giận của ông Weasley không kém đi từ lúc chạm trán chớp nhoáng 
với Percy. Nó quyết định nên giả đò là tốt nhất. 


“Gì cơ?” nó nói. 


“Đừng giả vờ, Runcorn,” ông Weasley nói một cách giận dữ. “Anh đang theo dõi người 
phù thuỷ làm giả gia phả đấy đúng không?” 


“Tôi - nếu tôi làm thế thì sao?” Harry nói. 


“Dirk Cresswell là một phù thủy thuần chủng gấp mười lần mày đấy.” Ông Weasley khe 
khẽ gầm gừ, khi thang máy xuống thấp hơn nữa. “Và nếu anh ấy sống sót khỏi Azkaban, mày 
sẽ phải trả lời anh ta, đó là chưa nói đến vợ con và bạn bè của anh ta —” 


“Arthur,” Harry ngắt lời, “anh có biết là anh đang bị theo dõi không?” 
“Đó là một lời đe dọa ư, Runcorn?” ông Weasley nói lớn. 
“Không,” Harry nói, “đó là sự thật! Họ đang theo dõi từng cử chỉ của anh-” 


Cửa thang máy lại mở. Họ đã đến hành lang Vành Tai. Ông Weasley nhìn Harry đầy khinh 
miệt và bước ra khỏi thang máy. Harry đứng đó, khẽ run lên. Nó ước rằng mình đã giả dạng 
người khác ngoài Runcorn... Cửa thang máy leng keng đóng lại. 


Harry lấy Áo tàng hình ra khoác lên người. Nó sẽ cố tự mình giải thoát Hermione khi Ron 
đang xử lí căn phòng có mưa. Khi cửa mở, nó bước ra một hành lang đá lập lòe ánh đuốc 
hoàn toàn khác với hành lang lát gỗ trải thảm phía trên. Trong khi bước đi Harry khẽ rùng 
mình, trông về phía cánh cửa đen đằng xa - lối vào sở Cơ Mật. 


Nó tiếp tục lao đi, đích đến không phải là cánh cửa đen mà là lối đi thông với cầu thang 
xuống phòng xử án - theo trí nhớ của nó nằm ở bên trái. Đầu óc nó vật lộn với những khả 
năng có thể xảy ra khi xuống dưới: Nó còn một cặp Ngòi nổ chăng bẫy; nhưng có lẽ tốt hơn 
hết là chỉ gõ cửa bước vào với bộ dạng Runcorn, và xin được nói vài lời với Mafalda chăng? 
Tất nhiên nó không biết liệu Runcorn có đủ quan trọng để làm việc này hay không, và nếu 
có được đi nữa, việc Hermione không quay lại sẽ dẫn đến một cuộc tìm kiếm trước khi 
chúng kịp ra khỏi Bộ... 


https://thuviensach.vn 


Mải suy nghĩ, nó không kịp nhận ra ngay cái lạnh buốt khác thường đang luồn qua người, 
như thể nó đang rơi vào cõi sương mù. Cứ sau mỗi bước đi không khí lại lạnh hơn, cái lạnh 
tràn xuống cổ họng, xé toang cuống phổi. Rồi nó cảm thấy sự tuyệt vọng xâm chiếm và ngày 
càng lấn át trong tâm hồn nó... 


Lũ giám ngục, nó nghĩ. 


Sau khi đến được chân cầu thang, nhìn qua phải, Harry thấy một cảnh tượng thật khủng 
khiếp. Hành lang tối hù bên ngoài phòng xử án đầy những sinh vật cao lớn, mang áo trùm 
đầu màu đen, khuôn mặt hoàn toàn bị che khuất, hơi thở rời rạc của chúng là âm thanh độc 
nhất nơi đây. Những phù thủy xuất thân Muggle bị đưa đến để thẩm tra ngồi lộn xộn trên 
những chiếc ghế gỗ dài, ai trông cũng sững sờ và run lấy bẩy. Đa số bọn họ đang lấy tay che 
mặt, có lẽ là do bản năng, cố gắng tự bảo vệ mình trước những cái miệng háu ăn của bọn 
Giám ngục. Vài người có người thân đi kèm, những người còn lại ngồi đơn độc. Bọn Giám 
ngục lượn lờ trước mặt họ, và sự giá lạnh, nỗi tuyệt vọng đè lên Harry như một lời nguyền... 


Hãy chống lại, nó nói với bản thân, nhưng nếu gọi thần Hộ mệnh tại đây nó sẽ bị phát 
hiện ngay lập tức. Vì thế nó cố hết sức bước lên phía trước thật nhẹ nhàng, cứ mỗi bước đi 
nó lại cảm thấy sự tê liệt tràn ngập khắp đầu óc, nhưng nó cố nghĩ về Hermione và Ron, 
những người bạn đang cần nó. 


Đi qua những sinh vật đen cao lêu nghêu quả là một việc khủng khiếp: Những khuôn mặt 
không có mắt ẩn bên dưới lớp mặt nạ bỗng nhiên quay lại khi nó băng qua, và nó chắc rằng 
chúng đã cảm thấy nó, cảm nhận được sự tồn tại của một con người vẫn còn những hy vọng, 
vẫn còn có thể chống chọi. 


Và rồi, giữa sự lặng thỉnh như tờ ấy, đột ngột một cánh cửa của căn ngục bên trái hành 
lang bị hất toang ra và những tiếng hét vang dội khắp nơi. 

“Không, không, tôi là phù thủy lai, phù thủy lai, tôi nói rồi mà! Cha tôi là phù thủy, đó là sự 
thật, tìm lại đi, Arkie Alderton, ông ấy là một người thiết kế chổi nổi tiếng, hãy tra lại đi, tôi 
nói rồi mà - bỏ tay ra, bỏ tay ra --” 

“Đây là lời cảnh cáo cuối cùng,” mụ Umbridge nói bằng một cái giọng nhẹ nhàng tởm lợm, 
đã được phù phép cho to lên để có thể lấn át tiếng hét tuyệt vọng của người đàn ông. “Nếu 
ông kháng cự, ông sẽ phải chịu hình phạt Nụ hôn Giám ngục.” 

Tiếng hét dần lắng xuống, nhưng tiếng nức nở vẫn vang vọng ra hành lang. 

“Đưa hắn đi,” Umbridge nói. 

Hai tên Giám ngục xuất hiện ở ngưỡng cửa phòng xử án, bàn tay thối rữa, ghê tởm của 
chúng nắm chặt cánh tay của vị pháp sư đã choáng váng. Chúng lướt ra ngoài hành lang với 
ông ta, bóng đen của chúng như muốn nuốt trọn người đàn ông. 


“Tiếp theo -- Mary Cattermole,” Umbridge gọi. 


Một người phụ nữ nhỏ bé đứng lên, toàn thân run rẩy. Bà ta mặc áo chùng đơn sơ, mái 
tóc đen búi lại mượt mà thành bó. Khuôn mặt bà ta như không còn giọt máu nào. Khi người 
phụ nữ bước ngang qua lũ Giám ngục, Harry thấy bà ta run bắn lên. 


https://thuviensach.vn 


Nó hành động theo bản năng, không hề dự tính, vì nó không thể để bà ta bước vào căn 
hầm một mình: Khi cửa vừa bắt đầu khép lại, nó lướt vào trong theo sau người phụ nữ. 

Nơi này không giống căn phòng mà lúc trước nó từng bị thẩm vấn vì sử dụng pháp thuật 
sai qui định. Căn phòng này nhỏ hơn nhiều, mặc dù trần nhà khá cao gây ra cảm giác ghê sợ 
như là bị giam hãm dưới một cái giếng sâu. 

Trong đây có nhiều giám ngục hơn bên ngoài, lan toả không khí gía lạnh khắp nơi; chúng 
đứng như những tên lính gác không mặt mũi ở góc phòng, cách xa nơi bục cao. Tại đây, sau 
hàng lan can, mụ Umbridge đang ngồi, với Yaxley ở một bên, Hermione - trông cũng trắng 
bệch như bà Cattermole - ngồi ở bên kia. Ở phía dưới bục, một con mèo lông xù sáng bàng 
bạc đang đi thơ thẩn lên xuống liên tục, và Harry nhận ra rằng nó ở đó để bảo vệ những 
công tố viên khỏi sự tuyệt vọng gây ra bởi lũ giám ngục: Chỉ những người bị khởi tố mới 
phải chịu đựng, không phải bên công tố. 


“Ngồi xuống,” mụ Umbridge nói bằng giọng nhẹ nhàng ngọt xớt. 


Bà Cattermole lưỡng lự tiến đến một chiếc ghế ở giữa phòng bên dưới bục cao. Khi bà đã 
ngồi xuống, những sợi dây xích bay leng keng từ tay ghế ra buộc bà ta lại. 


“Bà là Mary Elizabeth Cattermole?” Umbridge hỏi. 

Bà Cattermole gật đầu run rẩy. 

“Kết hôn với Reginald Cattermole ở Sở Bảo Trì pháp thuật?” 

Bà Cattermole bật khóc nức nở. 

“Không biết ông ấy đâu rồi, lẽ ra ông ấy phải gặp tôi ở đây chứ!” 
Umbridge không thèm để ý. 

“Mẹ của Maisie, Ellie và Alfred Cattermole?” 

Bà Cattermole nức nở hơn bao giờ hết. 

“Chúng nó sợ lắm, chúng nghĩ tôi sẽ không thể trở về -—” 


“Thứ lỗi cho,” Yaxley nói to. “Những đứa con của lũ Máu bùn không khiến chúng tao 
thương cảm đâu.” 


Tiếng nức nở của bà Cattermole đã che đi tiếng bước chân của Harry khi nó tiến về phía 
những bậc thềm dẫn lên trên bục. Khi đi ngang qua chỗ con mèo Hộ mệnh đang tuần tra, nó 
bỗng cảm thấy một sự thay đổi nhiệt độ: Nơi đây thật ấm cúng và dễ chịu. Nó chắc rằng con 
mèo là thần Hộ mệnh của mụ Umbridge, và nó sáng rực rỡ vì mụ đang rất hạnh phúc, tại 
đây, trong môi trường của mụ, duy trì những điều luật xuyên tạc mà mụ đã góp phần viết 
ra. Hết sức từ từ và cẩn thận, nó len theo bục ra phía sau mụ Umbridge, Yaxley, và 
Hermione. Nó sợ sẽ làm Hermione nảy lên. Nó nghĩ sẽ ếm bùa Ù tai lên mụ Umbridge và 
Yaxley, nhưng ngay cả thì thầm thần chú cũng có thể khiến Hermione giật mình. Thế rồi mụ 
Umbridge lên giọng thẩm tra bà Cattermole, và Harry đã tóm ngay lấy cơ hội. 


“Mình đang ở phía sau cậu,” nó khẽ thì thầm vào tai Hermione. 


https://thuviensach.vn 


Đúng như nó nghĩ, Hermione đã giật bắn lên, suýt nữa làm lật nhào lọ mực mà cô nàng 
phải dùng để ghi lại buổi thẩm vấn, nhưng cả mụ Umbridge lẫn Yaxley do đều đang tập 
trung vào bà Cattermole nên không ai để ý chuyện này. 


“Đũa thần của bà đã được giữ lại khi bà đến Bộ hôm nay, bà Cattermole,” Umbridge đang 
nói. “Tám inch ba phần tư, gỗ anh đào, lông bạch kì mã. Bà có nhận ra chứ?” 


Bà Cattermole gật đầu, lấy tay áo lau nước mắt. 
“Bà có thể vui lòng cho chúng tôi biết bà đã lấy cây đũa phép này từ phù thủy nào?” 


“L-lấy ư?” bà Cattermole nức nở. “Tôi không ]-lấy nó từ ai hết. Tôi m-mua nó năm mười 
một tuổi. Ñó-nó-nó đã chọn tôi.” 


Bà ta than khóc thảm thiết hơn bao giờ hết. 


Umbridge cười nhẹ nhàng, yếu điệu khiến cho Harry muốn tấn công mụ ngay. Mụ cúi lên 
phía lan can để quan sát nạn nhân rõ hơn, và có cái gì đó bằng vàng cũng lắc lư theo, đu đưa 
về phía trước: cái mề đay. 

Hermione cũng nhìn thấy; cô bé khẽ rít lên, nhưng Umbridge và Yaxley, còn đang mải 
chăm chú vào con mồi, không nghe thấy gì khác. 


“Không,” Umbridge nói, “không, tôi không nghĩ thế, bà Cattermole. Đũa phép chỉ chọn phù 
thủy. Bà không phải là phù thủy. Tại đây tôi có tờ khai của bà này - Maflada, đưa cho tôi.” 


Umbridge chìa tay ra: Lúc ấy trông mụ giống một con cóc đến nỗi Harry khá là ngạc nhiên 
khi không thấy màng da giữa những ngón tay múp míp của mụ. Đôi tay Hermione đang run 
lên vì sợ. Cô nàng mò mẫm trong đống tài liệu đang nằm ngay ngắn trên chiếc ghế kế bên, 
cuối cùng rút ra một cuộn giấy da với tên bà Cattermole phía trên. 


“Cái -- cái đó trông đẹp đấy, Dolores,” cô bé nói, chỉ vào vật đang óng ánh trên áo choàng 
mụ Umbridge. 

“Gì cơ?” Umbridge ngắt lời, liếc xuống. “À, vâng, một cổ vật gia truyền ấy mà,” mụ nói, vỗ 
nhẹ lên chiếc mề đay đang nằm trên bộ ngực đồ sộ của mình. “Chữ S chính là Selwyn... tôi 
có quan hệ huyết thống với gia tộc Selwyns... Thực ra, vẫn còn vài gia tộc thuần chủng mà 
tôi không có chung huyết thống... Tiếc thật,” mụ tiếp tục oang oác, giở lướt qua tờ khai của 
bà Cattermole, “không thể nào có chuyện đó được. “Nghề nghiệp cha mẹ: bán rau quả.” 

Yaxley bật cười khinh miệt. Bên dưới, con mèo bạc đi đi lại lại, và bọn giám ngục đang 
đứng đợi ở góc phòng. 


Những lời dối trá của mụ Umbridge đã làm Harry tức sôi máu, khiến nó không còn chút 
thận trọng nào nữa -- hóa ra chiếc mề đay mà mụ đã nhận hối lộ từ một tên tội phạm đê 
tiện giờ đang được mụ sử dụng để chứng tỏ mình thuộc nguồn gốc thuần chủng. Nó giơ đũa 
phép lên, không thèm che giấu dưới Áo tàng hình, niệm thần chú, “Stupefy!” (Bùa choáng - 
ND) 


Một tia sáng đỏ lóe lên; Umbridge ngã xuống, trán đập vào thành lan can: Hồ sơ của bà 
Cattermole trượt khỏi tay mụ rơi xuống sàn và tít phía dưới, con mèo bạc đang lượn lờ tan 


https://thuviensach.vn 


biến mất. Bầu không khí giá lạnh bỗng xộc vào như có một luồng gió vừa thổi đến: Yaxley, 
bối rối, nhìn quanh tìm nguồn gốc sự việc và thấy bàn tay hiện ra ngoài của Harry chỉ vào 
hắn. Hắn cố rút đũa phép ra, nhưng quá muộn, “Stupefy!” 


Yaxley ngã xuống, nằm sóng soài trên sàn. 

“Harry!” 

“Hermione, nếu cậu nghĩ tớ có thể ngồi yên để mặc mụ khoác lác --” 
“Harry, bà Cattermolet” 


Harry quay xuống, cởi Áo tàng hình ra, bên dưới, lũ giám ngục đã rời khỏi góc phòng, 
chúng đang lướt về phía người phụ nữ bị xích trên ghế, không biết là do thần Hộ mệnh đã 
biến mất hay do chủ nhân của chúng không còn kiểm soát chúng được nữa, chúng dường 
như đã thoát khỏi sự khống chế. Bà Cattermole rú lên kinh hãi khi bàn tay nhầy nhụa, gớm 
ghiếc túm lấy cằm bà, đẩy mặt bà về phía sau. 


“EXPECTO PATRONUMI!” 


Con nai bạc vút lên từ đầu đũa phép của Harry và lao về phía bọn giám ngục, chúng bị đẩy 
lùi, tan vào bóng tối một lần nữa. Hào quang từ con nai, rực rỡ và ấm áp hơn con mèo ban 
nãy rất nhiều, tỏa khắp nơi khi nó phi nước kiệu quanh căn hầm. 


“Lấy cái Horcrux đi,” Harry bảo Hermione. 
Nó chạy xuống những bậc thềm, nhét áo Tàng hình vào, lao đến chỗ bà Cattermole. 


“Ông?” bà ta thì thầm, nhìn chằm chằm vào mặt nó. “Nhưng -- nhưng Reg bảo tôi ông 
chính là người đã nộp tên tôi để thẩm tra mà!” 


“Tôi ư?” Harry khẽ nói, kéo những sợi xích đang trói tay bà ta, “À, tôi đã thay đổi tư 
tưởng. Difindo!” Không có gì xảy ra. “Hermione, làm sao để tháo những sợi xích này ra 
đây?” 


“Đợi đã, mình đang thử vài thứ ở đây -—“ 
“Hermione, chúng ta đang bị bọn giám ngục bao vây!” 


“Mình biết, Harry, nhưng nếu mụ tỉnh lại và thấy cái mề đay biến mất - mình cần tạo một 
bản sao - Geminio! (Nhân đôi - ND) Đây rồi... nó sẽ lừa mụ ta..." 


Hermione chạy xuống những bậc thềm. 
“Để xem nào...Relashio! (Giải phóng - ND) 


Những sợi xích kêu lẻng kẻng và rút vào tay ghế. Bà Cattermole trông vẫn hoảng sợ như 
lúc trước. 


“Tôi không hiểu,” bà thì thầm. 


https://thuviensach.vn 


“Bà phải đi với chúng tôi,” Harry nói, kéo bà ta đi. “Đi về nhà, mang theo con bà và trốn đi, 
trốn khỏi đất nước này nếu bà có thể. Hãy ngụy trang và bỏ chạy. Bà đã thấy rồi đó, ở đây 
không còn công bằng nữa.” 


“Harry,” Hermione nói, “Làm sao để ra khỏi đây trong khi bọn giám mục đang đứng ngoài 
cửa?” 


“Thần hộ mệnh,” Harry nói, chỉ đũa phép vào thần hộ mệnh của nó. Con nai chầm lại, vẫn 
tỏa sáng rực rỡ, tiến về phía cánh cửa. “Phải gọi càng nhiều càng tốt; gọi thần hộ mệnh của 
cậu đi, Hermione.” 


“Expec - Expecto patronum,” Hermione nói. Không có gì xảy ra. 


“Đó là câu thần chú duy nhất mà cô ấy gặp rắc rối,” Harry nói với bà Cattermole - trông 
đang hoàn toàn sửng sốt. “Không may một chút...Cố lên Hermione...” 


“Expecto patronuml” 


Một con rái cá bạc xông ra từ đũa phép của Hermione và bơi một cách duyên dáng trong 
không khí đến nhập bọn với con nai. 


“Đi nào,” Harry nói, nó dẫn Hermione và bà Cattermole đi ra cửa. 


Khi những thần hộ mệnh lướt ra ngoài căn ngục, có những tiếng thét kinh ngạc vang lên 
từ những người đang ở ngoài. Harry nhìn quanh; bọn giám ngục đã bị đẩy lùi ở mọi hướng, 
lẩn vào bóng tối, bị phân tán bởi những sinh vật sáng bạc. 


“Đã có quyết định rằng tất cả mọi người hãy về nhà và trốn đi cùng với gia đình,” Harry 
nói với những phù thủy có xuất thân Muggle - những người đang bị chói mắt bởi ánh sáng 
của những thần hộ mệnh. “Hãy trốn ra nước ngoài nếu có thể. Tránh xa Bộ. Đó là- ờ- quan 
điểm chính thức mới ban hành. Bây giờ, nếu đi theo những thần hộ mệnh mọi người sẽ rời 
khỏi đây từ Hành lang Vành tay.” 


Họ bước lên những bậc thềm đá mà không có gì ngăn cản nhưng khi đến chỗ thang máy 
Harry mới bắt đầu cảm thấy lo sợ. Nếu họ lao vào hành lang với một con nai bạc, và một con 
rái cá bay theo, với hai mươi người, nửa trong số họ bị coi là mang xuất thân Muggle, nó 
không thể không cảm thấy họ sẽ dễ dàng bị chú ý. Nó chỉ mới đi đến kết luận này khi thang 
máy kêu leng keng tạm ngừng trước mặt họ. 


“Reg!” bà Cattermole hét lên, chạy đến ôm chầm lấy Ron. “Runcorn cho em ra ngoài, ông 
ta đã tấn công Umbridge và Yaxley, và bảo tất cả rời khỏi đất nước này. Em nghĩ chúng ta 
nên làm như vậy, Reg, đúng vậy đấy, ta hãy về nhà và mang lũ trẻ đi - sao anh ướt thế?” 


“Nước,” Ron nói, cố thoát ra. “Harry, họ biết có người đột nhập vào Bộ, cái lỗ gì đó trên 
cửa phòng làm việc mụ Umbridge. Mình nghĩ chúng ta chỉ còn năm phút nếu -” 


Thần hộ mệnh của Hermione biến mất với một tiếng bốp khi cô bé đột ngột nhìn Harry 
đầy kinh hãi. 


“Harry, nếu chúng ta kẹt ở đây --!” 


https://thuviensach.vn 


“Chúng ta sẽ không sao nếu chạy nhanh lên,” Harry nói. Nó thông báo với nhóm người 
đang im lặng phía sau họ, tất cả đang trố mắt nhìn nó. 


“Ai có đũa phép nào?” 
Khoảng nửa người trong số họ giơ đũa phép lên. 


“Được rồi, tất cả những ai không có đũa phép cần đi kèm với một người có. Chúng ta cần 
phải nhanh lên trước khi bọn chúng có thể chặn ta. Tiến lên nào.” 


Họ cố gắng nhồi nhét vào hai chiếc thang máy. Thần Hộ mệnh của Harry đứng canh trước 
tấm cửa lưới bằng vàng khi họ đóng cửa lại, thang máy bắt đầu đi lên. 


“Tầng tám,” giọng điềm tĩnh của một người phụ nữ vang lên, “Hành lang Vành Tai.” 


Ngay lập tức Harry biết là họ đang gặp rắc rối. Cửa ra vào đầy ắp người đang di chuyển từ 
lò sưởi này sang lò sưởi khác, niêm phong chúng lại. 

“Harry!” Hermione rít lên. “Chúng ta sẽ —” 

“NGỪNG LẠI!” Harry thét lớn, và giọng nói đầy uy lực của Runcorn vang khắp hành lang 
Vành Tai: những pháp sư đang niêm phong các lò sưởi đứng yên không nhúc nhích. “Theo 
tôi,” nó thì thầm với nhóm người xuất thân Muggle đang sợ hãi, bọn họ đi lộn xộn theo sau 
Ron và Hermmione. 


“Có chuyện gì thế Albert?” vị pháp sư hói ra khỏi lò sưởi sau Harry ban nãy nói. Trông 
ông ta có vẻ lo lắng. 


“Đám người này phải ra khỏi đây trước khi niêm phong cửa,” Harry lấy vẻ uy nghiêm ra 
nói. 

Đám đông pháp sư trước mặt nó chỉ biết nhìn lẫn nhau. 

“Chúng tôi được lệnh niêm phong tất cả lối ra và không để ai -” 


“Muốn cãi lời ta à?” Harry quát tháo. “Có ai cần ta cho người thẩm tra gia phả không, 
giống như ta đã làm với Dirk Cresswell ấy?” 

“Xin lỗi!” vị pháp sư hói hổn hển lùi ra sau. “Tôi không có ý gì cả, Albert, nhưng tôi nghĩ... 
Tôi nghĩ họ đang bị thẩm vấn và...” 

“Họ là phù thủy thuần chủng,” Harry nói, và giọng trầm trầm của nó vang đi đầy ấn tượng 
khắp đại sảnh. “Dám khẳng định là thuần chủng hơn nhiều người trong số các vị. Ra ngoài 
nào,” nó nói to với những phù thủy xuất thân Muggle. Tất cả họ chạy gấp vào các lò sưởi và 
biến mất theo từng cặp. Những nhân viên của Bộ lùi ra sau, một số thấy bối rối, số còn lại lo 
lắng và hoảng sợ. Thế rồi: 

“Mary!” 


Bà Cattermole ngoái lại. Reg Cattermole thực, không còn nôn mửa nữa nhưng trông xanh 
xao và nhợt nhạt, vừa bước ra từ một thang máy. 


“R..Reg?” 


https://thuviensach.vn 


Bà ta hết nhìn chồng lại đến Ron-đang chửi thề rất to. 


Vị pháp sư đầu hói há hốc miệng, cái đầu ông ta quay một cách lố bịch từ Reg Cattermole 
này sang Reg kia. 


“Này...chuyện gì xảy ra vậy? Thế là thế nào?” 
“Niêm phong lối ra! NIÊM PHONG NGAY!” 


Yaxley vừa xông ra từ một chiếc thang máy khác và đang chạy về phía lò sưởi, nơi mà tất 
cả những phù thủy xuất thân Muggle đã trốn thoát trừ bà Cattermole. Ngay khi vị pháp sư 
đầu hói giơ đũa phép lên, Harry liền nện cho ông ta một cú đấm trời giáng, văng ông ta lên 
không khí. 


“Yaxley, Chính hắn đã giúp bọn phù thủy gốc Muggle trốn thoát!” Harry la lớn. 


Những đồng nghiệp của vị pháp sư đầu hói bắt đầu la hét om sòm, nhân lúc đó Ron túm 
lấy tay bà Cattermole, đẩy bà ta vào lò sưởi còn mở, biến mất. Lúng túng, Yaxley quay qua 
quay lại từ Harry đến vị pháp sư vừa bị đấm, trong khi ông Reg Cattermole thực thét lên. 
“Vợ tôi! Ai đi với vợ tôi thế kia? Chuyện gì đang xảy ra thế này?” 


Harry thấy Yaxley quay đầu lại, khuôn mặt hung ác của hắn mơ hồ hiểu ra chuyện. 

“Đi nào!” Harry la lên với Hermione; nó túm lấy tay cô nàng nhảy vào một lò sưởi, bùa 
phép của Yaxley sượt ngang đầu Harry. Chúng lảo đảo một lúc trước khi văng ra khỏi cái 
toa-let vào trong một phòng ngủ nhỏ. Harry nhào đến mở cửa: Ron đang đứng đó bên cạnh 
một chậu nước, vẫn đang đối phó với bà Cattermole. 

“Reg, em không hiểu -” 

“Đi nào, tôi không phải là chồng bà, bà phải về nhà!” 

Có tiếng động trong căn phòng phía sau họ; Harry quay lại; Yaxley vừa mới xuất hiện. 

“ĐI THÔI!” Harry kêu to. Nó túm lấy bàn tay Hermione và cánh tay Ron, biến mất ngay tại 
nơi chúng vừa dừng lại. 

Bóng tối bao trùm bọn chúng, cùng với cảm giác tay bị nắm chặt, nhưng có gì đó không 
ổn... Bàn tay của Hermione dường như đang trượt khỏi tay nó... 

Nó tự hỏi không biết có bị nghẹt thở không; nó không thể thở hay nhìn thấy bất cứ vật 
rắn nào nữa ngoài cánh tay Ron và những ngón tay Hermione, những ngón tay đang từ từ 
tuột ra... 

Và rồi nó thấy cánh cửa của căn nhà số mười hai, quảng trường Grimmauld, với tay nắm 
cửa hình con rắn, nhưng trước khi nó có thể hít vào, bỗng có một tiếng thét và một tia sáng 
tím: bàn tay Hermione đột ngột túm lấy tay nó và mọi thứ lại tối sầm lần nữa. 


https://thuviensach.vn 


CHƯƠNG XIV: TÊN TRỘM 


Harry mở mắt ra và bị mắt hoa lên bởi xung quanh màu vàng xen lẫn xanh; nó không có 
khái niệm nào về chuyện gì đã xảy ra, nó chỉ biết có vẻ như nó đang nằm đè lên lớp lá xen 
lẫn cành cây khô. Gắng sức để hít một hơi thật sâu vào hai lá phổi vừa bị nghẹt lại, nó chớp 
mắt và nhận ra màu sắc chói loà ấy là do ánh sáng mặt trời chiếu xen qua vòm lá ở trên cao. 
Sau đó, một thứ gì đấy chuyển động ở ngay cạnh mặt nó. Harry vội xoay người lại chống tay 
nhổm lên trên hai đầu gối, chuẩn bị tỉnh thần để đối mặt với một sinh vật nhỏ bé dữ tợn nào 
đó, nhưng đó chỉ là bàn chân của Ron. Đảo mắt nhìn quanh, Harry nhận ra nóhai đứa và 
Hermione đang nằm trên nền của một khu rừng, rõ ràng là chỉ có ba người. 


Lúc đầu, Harry nghĩ rằng nơi đây là Rừng Cấm, và trong một khoảnh khắc, mặc dù nó biết 
thật là ngu ngốc và nguy hiểm cho cả bọn khi xuất hiện trong khu đất của Hogwarts, tim nó 
đập mạnh khi nghĩ về việc vòng qua những cái cây để đến căn lều của bác Hagrid. Tuy 
nhiên, sau khi nghe tiếng Ron rên rỉ và Harry nhìn kỹ lại về phía cậu ta, nó nhận ra đây 
không phải là Rừng Cấm; những cái cây có vẻ ít tuổi hơn, và không gian nơi này sạch sẽ và 
rộng rãi hơn nhiều. 


Nó quay sang Hermione, cô cũng đang chống tay và quỳ trên mặt đất ở trên phía đầu của 
Ron. Lúc mắt Harry nhìn vào Ron, những ý nghĩ khác biến mất khỏi tâm trí khi thấy cảnh 
máu quyện bê bết ở phía bên trái Ron và khuôn mặt cậu trắng bệch, nổi bật lên trên mặt đất 
phủ đầy lá. Thuốc Đa Dịch đang hết tác dụng: hình dạng của Ron đang là sự kết hợp của 
Cattermole và chính cậu ta, mái tóc cậu chuyển dần sang màu đỏ trong khi sắc mặt cậu nhợt 
nhạt hẳn đi. 


“Chuyện gì xảy ra với cậu ấy thế?” 


“Bị Rời Thân,” Hermione nói, ngón tay cô loay hoay với tay áo của Ron, nơi máu chảy 
nhiều nhất. (Note: Tách thân là tai nạn gây ra bởi phép Độn thổ không hoàn hảo, một phần 
cơ thể bị bỏ lại phía sau - ND) 

Harry nhìn cô, vẻ mặt hoảng sợ khi cô xé toạc áo ngoài của Ron. Harry luôn nghĩ việc 
Tách thân là một điều gì đấy hài hước, nhưng lần này... Nó thấy trong người cồn cào khi 
Hermione đặt cánh tay trần của Ron xuống, với một phần thịt bị mất đi trông như thể nó bị 
xẻo bởi một lưỡi dao sắc bén. 

“Harry, nhanh lên, trong ví mình có một lọ nhỏ nhãn ghi “Tinh dầu Bạch tiễn' -” 

“Ví hả - được rồi -” 


Harry chồm người tới nơi Hermione đã hiện hình, túm lấy cái ví nhỏ và thọc tay vào bên 
trong. Ngay lập tức, đồ vật này tới đồ vật khác chạm vào tay nó: Nó cảm thấy những chồng 
sách bọc da, những cánh tay mịn của những chiếc áo bó, những gót giày - 


“Nhanh lên!” 
Nó vội nhặt đũa phép từ mặt đất lên và chỉ vào bên trong lòng cái túi ma thuật. 


“Accio Bạch tiễn!” 


https://thuviensach.vn 


Một cái lọ nhỏ màu nâu bay ra khỏi chiếc túi; nó chụp lấy nó và vội quay lại chỗ Hermione 
và Ron, đôi mắt Ron bây giờ chỉ mở lờ đờ, chỉ còn thấy lòng trắng ở giữa hai mí mắt của cậu 
ta. 


“Cậu ấy đang ngất đi,” Hermione nói, mặt cô bé tái nhợt; cô không còn trông giống như 
Mafalda nữa, mặc dù tóc cô vẫn có một số nơi màu xám. “Harry, mở nút cho mình, tay mình 
đang run.” 


Harry lôi cái nút chai khỏi cái lọ nhỏ, Hermione cầm lấy và đổ ba giọt dung dịch vào vết 
thương đang chảy máu. Một làn khói màu xanh lá cây toả lên, và khi nó tan đi, Harry thấy 
máu đã ngừng chảy ra từ vét thương. Vết thương bây giờ trông như đã qua vài ngày; da non 
đã kéo phủ lên vết thương lúc mới đây còn trần trụi. 


“Wow,'ˆ Harry nói. 


“Đó là tất cả những gì mình cảm thấy có thể làm được một cách đảm bảo,” Hermion yếu 
ớt nói. “Có vài câu thần chú có thể giúp cậu ấy ổn ngay, nhưng mình không dám thử, trong 
trường hợp mình làm sai nó sẽ khiến cậu ấy bị thương nặng thêm... Cậu ấy đã mất quá 
nhiều máu rồi...” 

“Làm thế nào mà cậu ấy lại bị thương? Ý mình là” - Harry lắc đầu, cố gắng diễn đạt một 
cách rõ ràng để hiểu được chuyện gì vừa xảy ra - “tại sao chúng ta ở đây? Mình nghĩ chúng 
ta quay lại Quảng trường Grimmauld chứ?” 


Hermione hít một hơi dài. Cô trông như sắp bật khóc. 
“Harry, mình không nghĩ chúng ta sẽ có thể quay lại nơi đấy.” 
“Ý cậu là -?” 


“Khi chúng ta Độn thổ, Yaxley đã nắm được mình và mình không thể thoát khỏi lão ta, lão 
ta quá mạnh, và lão vẫn giữ lấy mình khi chúng ta đến Quảng trường Grimmauld, và sau đó 
- ừm, mình nghĩ hắn ta đã thấy cảnh cửa, và nghĩ rằng chúng ta sẽ dừng lại ở đấy, cho nên 
hắn đã lỏng tay ra và mình đã cố vùng khỏi hắn, sau đấy mình đưa chúng ta đến đây!” 


“Nhưng sau đấy, hắn ta đi đâu? Khoan đã... Cậu không phải đang nói là hắn ta ở Quảng 
trường Grimmauld đấy chứ? Hắn ta không thể vào trong đấy được mà?” 


Cô bé gật đầu, mắt lấp lánh những giọt nước chực trào ra. 


“Harry, mình nghĩ hắn có thể. Mình - mình đã bắt hắn buông mình ra bằng bùa Thả Rời, 
nhưng mình đã lỡ đưa hắn vào trong vòng bảo vệ của bùa Trung tín. Vì cụ Dumbledore đã 
qua đời rồi, cho nên chúng ta là những Người Giữ Bí Mật, nghĩa là mình đã đưa cho hắn bí 
mật rồi, phải không?” 

Không có gì là vờ vĩnh ở đây cả; Harry chắc chắn cô đã đúng. Đây là một đòn đánh nặng. 
Nếu Yaxley có thể vào trong ngôi nhà, không có cách nào để bọn chúng có thể quay lại. Giờ 
đây, hắn đã có thể đưa các tên Tử thần thực tử vào đấy bằng cách Độn thổ. Mặc dù ngôi 
nhàkhá u ám và ngột ngạt, nhưng đấy là một nơi trú ẩn an toàn; và hơn nữa, bây giờ 
Kreacher đã vui vẻ và thân thiện hơn, một nơi có thể gọi là nhà được . Với một cảm giác đau 
khổ nuối tiếc không phải do đồ ăn, Harry thấy xốn xang trong lòng, nó có thể hình dung con 


https://thuviensach.vn 


gia tỉnh đangbận bịu với những cái bánh nhân thịt trộn bầu dục mà Harry, Ron và Hermione 
sẽ không bao giờ ăn. 


“Harry, mình xin lỗi, mình thật sự xin lỗi!” 
“Đừng như thế nữa, đó không phải lỗi của cậu! Nếu ai đó có lỗi, đấy là mình...” 


Harry đút tay vào túi và lấy ra con mắt của thầy Mắt Điên. Hermione giật mình, vẻ mặt 
trông hết sức bang hoàng khiếp sợ. 

“Mụ Umbridge đã gắn nó vào cửa văn phòng làm việc của mụ, để theo dõi người khác. 
Mình không thể đế nó ở đấy... nhưng đấy là lý do tại sao họ biết là có những kẻ đột nhập.” 

Trước khi Hermione kịp trả lời, Ron rên rỉ và mở mắt ra. Trông cậu ta vẫn còn xám ngắt 
và khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. 

“Cậu thấy thế nào?” Hermione thì thầm. 

“Tồi tệ,” Ron càu nhàu, nhăn nhó khi cảm giác thấy cánh tay bị thương. “Chúng ta ở đâu 
đây?” 

“Trong cánh rừng nơi cúp Quidditch thế giới được tổ chức,” Hermione nói. “Mình muốn 
đến một nơi khép kín, không bị quấy rầy, và đây là nơi -” 

“- đầu tiên mà cậu nghĩ đến,” Harry tiếp lời cô, đảo mắt nhìn xung quanh, hiển nhiên nơi 
đây đã bị bỏ hoang. Nó không thể không nghĩ tới chuyện đã xảy ra trong lần cuối mà ba 
người Độn thổ tới địa điểm đầu tiên mà Hermione nghĩ đến- bằng cách nào những tên Tử 
thần thực tử có thể tìm thấy họ chỉ trong vài phút. Có phải đấy là Legilimency? (Đọc tâm trí 
- ND) Liệu Voldemort và những tay sai ngay bây giờ có biết nơi mà Hermione đã đưa chúng 
đến không? 

“Cậu có nghĩ chúng ta nên đi tiếp không không?” Ron hỏi Harry, và nó có thể nói qua vẻ 
mặt Ron rằng cậu ấy cũng đang nghĩ như thế. 


“Mình không biết.” 


Ron trông vẫn xanh xao và yếu ớt. Cậu không buồn ngồi dậy và có vẻ như cậu ấy quá yếu 
để làm điều đó. Ý nghĩ về việc phải di chuyển Ron khiến Harry nản chí. 


“Tạm thời bây giờ hãy ở đây đã,” Harr nói. 
Trông có vẻ bớt căng thẳng hơn, Hermione đứng lên nhủn nhảy. 
“Chúng ta sẽ đi đâu?” Ron hỏi. 


“Nếu chúng ta định ở lại, chúng ta nên yếm vài bùa chú bảo vệ ở nơi đây,” cô trả lời, nâng 
đũa phép lên, cô bắt đầu bước vòng quanh Harry và Ron, vừa đi vừa lẩm bẩm những câu 
thần chú. Harry thấy những sự thay đổi nhỏ trong bầu không khí bao quanh: điều này như 
thể là Hermione đã yếm một bầu không khí ấm ápbao xung quanh bọn nó 


“Salvio Hexia... Protego Totalum... Repello Muggletum... Muffliator... Cậu có thể lấy cái 
lầu ra được rồi, Harry..." 


https://thuviensach.vn 


(Ý nghĩa: Hoá giải bùa yếm... Bảo vệ toàn bộ... Đuổi Muggle... Ù tai... - ND) 
“Lầu ư?” 

“Trong cái vít” 

“Trong cái... à dĩ nhiên,” Harry nói. 


Harry không buồn thò tay vào trong ví lần này, nó sử dụng bùa Triệu tập. Cái lầu hiện ra 
với tấm vải lều đầy hoa văn, dây nhợ và những cái cọc. Harry nhận ra nó, một phần là vì mùi 
của những con mèo, đây là chiếc lu mà chúng đã ngủ trong đêm ở cúp Quidditch Thế giới. 


“Mình tưởng cái này là của gã Perkins ở bộ Pháp thuật?” nó hỏi, bắt đầu gỡ các cọc lều ra. 


“Rõ ràng ông ấy không cần nó nữa, chứng đau lưng hành hạ ông ta ghê lắm,” Hermione 
vừa nói vừa thực hiện một thao tác hình số tám phức tạp với đôi đũa của cô, “vậy nên bố 
của Ron bảo mình có thể mượn nó. Erecto!” (Note: Dựng lên - ND) cô nói thêm, chỉ đũa vào 
tấm vải méo mó, làm cho nó trồi lên nhẹ nhàng trong không khí và cuối cùng ngừng lại, cái 
lều chắc chắn được dựng lên trước mătHarry, trong khi nó vẫn đang loay hoay dựng một cái 
cọc lên rồi ngã phịch người xuống đất cạnh một đầu dây. 


“Cave Inimicum,”(Note: Làm vững chãi - ND) Hermione hoàn tất với một cái huơ tay lên 
trời. “Đây là tất cả những gì mình có thể làm. Ít ra là, chúng ta có thể biết bọn chúng đến đây 
khi nào; Mình không đảm bảo nó có thể giữ chân Vol -” 


“Đừng nói cái tên đấy ra!” Ron gắt giọng cắt ngang. 
Harry và Hermione nhìn nhau. 


“Mình xin lỗi,” Ron nói, khẽ lầm bầm khi ngẩng lên nhìn hai người bạn, “nhưng nó cảm 
giác như là một - một điềm xui hay cái gì đấy. Chúng ta có thể gọi hắn là Kẻ-Là-Ai-Cũng- 
Biết-Là-Ai-Đấy được không? Làm ơn!” 


“Thầy Dumbledore nói rằng việc sợ hãi một cái tên -” Harr bắt đầu nói. 


“Trong trường hợp cậu quên, bạn à, việc gọi tên Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy không 
giúp gì nhiều cho cụ Dumbledore lúc ấy,” Ron cự lại. “Chỉ là - chỉ là tỏ một chút kính trọng 
tới Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy thôi, được không?” 


“Kính trọng?” Harry lặp lại, nhưng Hermione trừng mắt ngăn không cho nó nói; rõ ràng 
nó không nên tranh cãi với Ron trong khi cậu ta đang ở trong tình trạng sức khoẻ yếuớt 
như thế này. 


Harry và Hermione một tay mang đồ, một tay kéo Ron qua cánh cổng của túp lều. Bài trí 
bên trong vẫn giữ nguyên như là trong ký ức của Harry; một ngăn phòng nhỏ cùng với 
phòng tắm và một cái nhà bếp xinh xinh. Nó dẫm lên một bên của cái ghê bành cũ và cẩn 
thận hạ Ron xuống lên một cái giường ngủ cũ. Chỉ với một sự di chuyển ngắn như thế này 
đã khiến Ron trông còn nhợt nhạt hơn, và sau khi hai đứa đã đặt cậu yên vị trên tấm đệm, 
cậu ta nhắm mắt lại và im lặng một lúc. 


“Mình sẽ pha một ít trà, Hermione hổn hển nói, lôi ấm đun nước và mấy cái vại từ trong 
cái ví của cô và quay về phía nhà bếp. 


https://thuviensach.vn 


Harry phát hiện rằng thứ đồ uống nóng ấy cũng có tác dụng như rượu Whiskey lửa mà nó 
dùng trong đêm mà thầy Mắt-Điên chết; thứ này có vẻ đốt đi những sợ hãi run rấy ở dưới 
ngực nó. Sau một hay hai phút, Ron phá vỡ sự im lặng. 


“Cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với Cattermoles?” 


“Nếu may mắn, họ sẽ phải trốn đi được,” Hermione nói, ôm lấy cốc trànóng một vẻ dễ 
chịu. “Chừng nào mà ông Cattermole còn có hiểu biết trong đầu, ông ta sẽ phải di chuyển bà 
Catterole bằng phép Độn thổ Đi kèm và họ sẽ đang bỏ trốn đất nước này ngay bây giờ với 
những đứa trẻ của họ. Đấy là những gì mà Harry đã nói với bà ấy phải làm.” 


“Ôi, mình hy vọng họ đã trốn thoát được,” Ron nói, dựa người vào những cái gối. Tách 
nước trà có vẻ giúp cậu ta cảm thấy tốt hơn nhiều; một chút màu sắc đã xuất hiện lại trên 
khuôn mặt. “Tuy nhiên mình không có cảm giác Reg Cattermorre suy nghĩ được nhanh như 
thế, qua cách mà mọi người nói chuyện với mình khi mình là ông ta. Trời ơi, mình hy vọng 
họ làm được... Nếu gia đình họ bị đưa đến Azkaban bởi vì chúng ta thì...” 


Hary ngước nhìn Hermione và câu hỏi mà nó định hỏi - về vấn đề có khi nào không có 
đũa phép của bà Cattermole sẽ ngăn cho bà ấy Độn thổ bên cạnh chồng bà không - bị chặn 
đứng lại ở họng. Hermione đang nhìn vẻ mặt buồn phiền của Ron về số phận của nhà 
Cattermole, và có một sự dịu hiền trong thái độ đó làm Harry cảm thấy như thể nó vừa bắt 
quả tang cô vừa hôn cậu ấy. 

“Vậy, cậu có nó chưa?” Harry hỏi cô, một phần nhắc khéocô rằng nó đang có mặt ở đấy. 

“Có - có cái gì?” Cô bé hỏi. 

“Thứ mà chúng ta vừa trải qua tất cả để có nó? Cái mề đay! Cái mề đay ở đâu rồi?” 

“Cậu lấy được nó ư?” Ron hét lên, hơi nhổm người dậy khỏi những cái gối. “Không ai nói 
cho mình điều gì cả! Trời ơi, cậu phải nhắc về nó chứ!” 

“Ừm, chúng ta đã phải chạy trốn khỏi những tên Tử thần thực tử, phải không?” Hermione 
nói. “Nó đây.” 

Rồi cô kéo cái mề đay ra khỏi túi áo choàng và trao nó cho Ron. 

Cái mề đay to như một quả trứng gà. Một chữ S lộng lẫy, được chạm trổ tinh vi nhiều hạt 
đá nhỏ màu xanh lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo xuyên qua mái lều bằng vải bạt. 

“Có khi nào ai đó đã phá huỷ nó từ khi Kreacher có nó không?” Ron hỏi một cách hy vọng. 
“Ý mình là, chúng ta có chắc chắn được đây vẫn là một Horcrux không?” 

“Mình nghĩ vậy,” Hermion nói, lấy cái horcrux lại và nhìn kỹ vào nó. “Sẽ có vài dấu vết của 
sự sứt mẻ nếu nó đã được phá huỷ bằng pháp thuật.” 

Cô chuyển nó cho Harry, nó xoay xoay vật đó trên đầu ngón tay. Vật này trông vẫn hoàn 
hảo, nguyên vẹn. Nó nhớ lại phần còn sót lại xơ xác của cuốn nhật ký, và hòn đá trong cái 


Horcrux là chiếcnhẫn đã bị nứt ra khi cụ Dumbledore phá huỷ nó. 


“Mình nghĩ Kreacher nói đúng.” Harry nói. “Chúng ta sẽ phải tìm ra cách làm thế nào mở 
“, JJ 


được thứ này ra trước khi chúng ta có thể phá huỷ nó. 


https://thuviensach.vn 


Harry bật chợt nhận ra một điều ở vật mà nó đang cầm, về thứ đang sống phía sau cái 
nắp màu vàng nhỏ bé kia. Dù đã bỏ ra tất cả những nỗ lực của nó để tìm kiếm thứ này, nó 
bỗng trỗi lên cảm giác thôi thúc mạnh mẽ muốn ném cái mề đay xa khỏi người nó. Lấy lại sự 
tự chủ, nó cố bẩy cái mề đay ra bằng ngón tay, rồi lại cố gắng thử bùa chú mà Hermione đã 
dùng để mởcánh cửa phòng củachú Regulus. Không có cách nào được cả. Nó đưa cái mề đay 
lại cho Ron và Hermione, mỗi đứa lại cố gắng hết sức để thử, nhưng không đứa nào làm tốt 
hơn nó trong việc mở cái mề đay ra. 


“Nhưng mà, cậu có cảm thấy nó không?” Ron thì thào khỏi, tay nắm chặt lấy cái mề đay. 
“Ý cậu là gì?” 


Ron trao cái Horcrux cho Harry. Sau một vài tích tắc, Harry nghĩ nó hiểu ý của Ron là gì. 
Có phải là dòng máu của nó đập nhẹ qua những mạnh máu cho nó cảm giác ấy, hay là có thứ 
gì đó đang đập ở bên trong cái mề đay, như là một trái tim kim loại chẳng hạn? 


“Chúng ta sẽ dự định làm gì với thứ này đây?” Hermione hỏi. 


“Giữ cho nó an toàn cho đến khi chúng ta tìm ra cách để phá huỷ nó.” Harry nói, và dù 
không thích lắm nhưng nó vẫn vòng cái dây đeo quanh cổ, thả cái mề đay giấu vào trong áo 
choàng, nơi nó nằm bên cạnh cái túi nhỏ mà Hagrid đã đưa cho nó. 


“Mình nghĩ chúng ta nên thay phiên trông chừng phía bên ngoài lều,” nó nói thêm với 
Hermione đang đứng dậy vươn người. “Và chúng ta sẽ cần nghĩ về vấn đề thức ăn nữa. Cậu 
ở đó đi,” nó nói ngắn gọn khi Ron cố ngồi dậy, mặt trở nên xanh xao mệt mỏi. 


Đặt cái Ống kính Mách lẻo mà Hermione tặng cho Harry trong ngày sinh nhật lên cái bàn 
trong lều một cách cẩn thận, Harry và Hermione sử dụng hầu hết thời gian chia nhau canh 
gác xung quanh. Tuy nhiên, cái Ống kính Mách lẻo vẫn lặng im đứng yên cả ngày, hiển nhiên 
dù đấy là nhờnhững bùa bảo vệ và những thần chú chống Muggle mà Hermione đã trải xung 
quanh, hay là việc hiếm khi người ta đi qua con đường này, khoảnh rừng mà bọn nó ở vẫn 
giữ yên đượcvẻ hoang vắng, ngoài việc thỉnh thoảng xuất hiện một vài con chim hay chú sóc 
ngơ ngác. Buổi tối cũng không có điều gì thay đổi, Harry thắp sáng đũa phép của nó lúc đổi 
phiên với Hermione lúc mười giờ tối, lặng nhìn ra ngoài khung cảnh hoang vắng, chỉ có 
những con dơi chập chờn bay bên trên khoảng trời nhỏ đầy sao mà nó có thể thấy được từ 
trong khu vực được yếm bùa này. 


Giờ nó cảm thấy đói, và còn thấy hơi mơ màng. Hermione đã không đóng gói thứ thức ăn 
nào trong cái ví pháp thuật của cô vì cô đơn giản nghĩ rằng bọn nó sẽ trở về quảng trường 
Grimmauld tối nay, vậy nên cả bọn không có gì để ăn ngoài một vài cây nấm dại mà 
Hermione đã nhặt từ những cây gần nhất ở xung quanh rồi hầm trong một cái nồi cắm trại. 
Sau tống vào miệng hai muỗng đầy ắp, Ron đã đẩy của phần của cậu ta đi, vẻ mặt trông như 
thể sắp nôn ra; Harry cố gắng giữ ý để không làm tổn thương cảm giác của Hermione. 


Sự im lặng bao trùm bị phá vỡ bởi tiếng sột soạt lạ lẫm và một âm thanh nghe như tiếng 
cành cây khô bị gãy: Harry nghĩ có lẽ chúng là của những con vật chứ không phải của con 
người, tuy nhiên nó vẫn nắm chặt đũa sẵn sàng tỉnh thần. Bên trong người nó sẵn đã có cảm 
giác khó chịu bởi phần thức ăn từ nấm hoang, giờ lại xen lẫn thêm sự lo lắng. 


https://thuviensach.vn 


Nó đã nghĩ rằng nó sẽ cảm thấy hân hoan nếu bọn nó cố ăn trộm lại được cái Horcrux, 
nhưng hình như giờ nó không thấy thế, tất cả những gì nó thấy khi nó ngồi nhìn ra ngoài 
vào bóng đêm, với một đốm sáng nhỏ bé từ cây đũa của nó, là sự lo lắng về điều gì sẽ xảy ra 
tiếp theo. Điều này như thể mặc dầu nó đã đạt được mục đích của nó sau nhiều tuần, nhiều 
tháng, thậm chí nhiều năm, nhưng rồi cuối cùng lại đến một điểm dừng lại bất ngờ, không 
còn đường để đi nữa. 


Có những Horcrux khác đang ở ngoài kia, nhưng nó không có một ý niệm rõ ràng về việc 
chúng có thể ở những nơi nào. Nó thậm chí không biết được chúng là những thứ gì. Trong 
khi đó nó là một kẻ thất bại trong việc tìm được cách huỷ diệt có mỗi một cái Horcrux mà 
chúng vừa tìm được, cái Horcrux mà giờ đang nằm lên phần da thịt trần trên ngực nó. Điều 
kỳ lạ là nó không hề thu nhiệt từ người Harry, nhưng lại nằm một cách rất lạnh lẽo ép vào 
da thịt nó như thể cái mề đay vừa bị nhúng xuống nước đá. Thỉnh thoảng Harry nghĩ, có lẽ 
là tưởng tượng, rằng nó có thể cảm thấy nhịp đập nhỏ bé khe khẽ bên cạnh nhịp đập của 
trái tim nó. 

Những linh cảm không tên luồn vào nó khi nó ngồi đó trong bóng đêm. Nó cố chống lại 
chúng, đẩy chúng ta, nhưng chúng cứ ùa vào một cách không ngừng nghỉ. Kẻ này không thể 
sống khi kẻ kia tồn tại. Ron và Hermione khẽ nói chuyện trong lều phía sau nó, hai đứa có 
thể rời đi nếu chúng muốn: Nó thì không thể. Khi Harry ngồi đó cố gắng kiểm soát sự sợ hãi 
và sự mệt mỏi của riêng nó, nó hình như cảm thấy cái Horcrux ép chặt lấy ngực của nó đang 
tích tắc đếm ngược dần thời gian mà nó còn lại... Một ý nghĩ ngu ngốc, nó nói với chính 
mình, đừng nghĩ như thế... 


Cái sẹo của nó bắt đầu có cảm giác kim châm đau nhói. Nó đã sợ rằng nó sẽ làm cho 
chuyện này xảy ra bởi những ý nghĩ đó, và nó cố hướng chúng sang một điều khác. Nó nghĩ 
tới Kreacher tội nghiệp, kẻ đang chờ chúng về nhà rồi cuối cùng thay vào đó là Yaxley. Liệu 
con gia tỉnh sẽ giữ im lặng hay nó sẽ nói những tên Tử thần thực tử mọi thứ nó biết? Harry 
muốn tin rằng Kreacher đã thay đổi các nhìn về nó trong một tháng qua, rằng nó bây giờ đã 
trở nên trung thành, nhưng ai biết được chuyện gì xảy ra? Nếu những tên Tử thần thực tử 
tra tấn con gia tỉnh thì sao? Những hình ảnh rung rợn tràn vào đầu Harry và nó cũng cố xua 
đuổi chúng đi, nó không thể làm gì cho Kreacher cả: nó và Hermione đã phải quyết định 
chống lại việc cố truy gọi Kreacher; nếu ai đó từ Bộ pháp thuật đến cùng thì sao? Chúng 
không tin tưởng rằng việc độn thổ của Gia tỉnh sẽ không bị kiểm soát từ cái sai lầm mà đã 
đưa Yaxley tới quảng trường Grimmauld bằng viền áo của Hermione. 

Cái sẹo của Harry như đang thiêu đốt. Nó nghĩ rằng có quá nhiều điều bọn chúng chưa 
biết: Lupin đã đúng về những pháp thuật chúng chưa bao giờ bắt gặp hay hình dung ra. Tại 
sao cụ Dumbledore đã không giải thích nhiều thêm? Hay cụ nghĩ sẽ có thêm nhiều thời gian; 
rằng cụ sẽ sống thêm nhiều năm, có lẽ là thế kỷ nữa, như là người bạn của cụ Nicolas 
Flamel? Nếu như vậy, cụ đã sai... nó đã thấy Snape làm chuyện đó... Snape, con rắn độc ngủ 
yên, kẻ đã tung đòn ở trên đỉnh tháp... 

Và cụ Dumledore rơi xuống... rơi xuống... 


“Trao nó cho ta, Gregorovitch.” 


https://thuviensach.vn 


Giọng nói của Harry cao, rõ ràng và lạnh lẽo, đũa của nó giơ lên phía trước người bởi một 
bàn tay với những ngón tay dài trắng bệch. Người đàn ông mà nó đang chỉ đũa vào đang bị 
treo ngược ở trong không khí, mặc dầu chả có sợi dây nào giữ ông ta cả; ông ta lắc lư ở đấy, 
bị giữ lại một cách vô hình và kỳ quái, tay chân ông co lại xung quanh người, khuôn mặt ông 
ta hoảng sợ, trên cả mức hồng hào của Harry bởi vì máu đã dồn xuống đầu ông. Ông ta có 
một bộ tóc trắng muốt và một bộ râu dày, rậm rạp: một Ông già Noel đang bị trói ngược. 


“Tôi không có nó, tôi không còn có nó nữa! Nó, nhiều năm trước, đã bị ăn cắp rồi!” 
“Đừng bao giờ nói dối với Chúa tể Voldemort, Gregorovitch. Ngài biết... Ngài luôn luôn 
biết.” 


Đồng tử của người đang bị treo mở rộng, giãn ra trong sợ hãi, và rồi chúng phình lên, lớn 
dần và lớn dần cho tới khi màu đen của chúng nuốt chứng lấy Harry - 


Harry vội theo sau Gregorovitch trong một hành lang tối khi ông ta đang giơ cao một cái 
đèn lồng: Gregorovitch vội lao vào căn phòng ở cuối hành lang và cái đèn lồng chiếu vào 
một nơi trông như là xưởng làm việc; bào gỗ và vàng ánh lên trong ánh sáng chập chờn, và 
ở kia trên gờ cái cửa sổ ở kia một cậu trai trẻ với mái tóc vàng như một chú chim khổng lồ. 
Trong chưa đầy một tích tắc khi ánh đèn lồng hắt lên mặt anh ta, Harry thấy sự vui sướng 
trên khuôn mặt đẹp trai đó, và kẻ đột nhập bắn một bùa Choáng từ cây đũa của anh ta rồi 
búng người vụt ra sau cửa sổ với một tràng cười lớn. 


Và Harry lại vút lùi lại ra sau những con ngươi rộng như một đường hầm ấy, khuôn mặt 
Gregorovitch đang đờ ra vì khiếp đảm. 


“Ai là kẻ trộm, Gregorovitch?” giọng nói cao và lạnh cất lên. 

“Tôi không biết, tôi chưa bao giờ biết, một gã trẻ tuổi - không - làm ơn - LÀM ƠN!” 
Một tiếng hét vang lên và sau đấy làmột chùm sáng xanh lục - 

“Harry!” 


Harry mở mắt ra thở hổn hển, trán của nó nhức nhối. Nó đã ngã ra phía ngoài lều, trượt 
dọc theo tấm bạt, và nằm xoài ra trên mặt đất. Nó nhìn lên Hermione, mái tóc dài của cô che 
đi khoảng trời nhỏ còn nhìn thấy qua những cành cây tối đen đan xen ở trên cao. 


“Một giấc mơ,” nó nói, vội vàng ngội giậy và cố gắng chống lại cái trừng mắt của 
Hermione bằng một cái nhìn vô tội. “Nó phải được ngừng lại, mình xin lỗi.” 


“Mình biết đó là vết sẹo của cậu! Mình có thể nói bằng việc nhìn vào khuôn mặt của cậu! 
Cậu đã nhìn vào trong tâm trí của Vol -” 


“Đừng nói tên hắn ra!” Ron nói giận giữ nói vọng từ trong lều ra. 
“Được rồi,” Hermione gắt lên, “vậy thì, tâm trí của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-A-Đấy!” 


“Mình không có ý để nó xảy ra!” Harry nói. “Nó là một giấc mơ. Liệu cậu có thể kiểm soát 
những gì cậu mơ thấy không, Hermione?” 


“Nếu cậu đơn giản là học cách sử dụng Bế quan Bí thuật -“ 


https://thuviensach.vn 


Nhưng Harry không hứng thú để nghe dạy bảo; nó muốn nói về những gì nó đã nhìn thấy. 
“Hắn đã tìm thấy Gregorovitch, Hermione à, mình nghĩ hắn đã giết ông ấy, nhưng trước 
khi hắn giết ông ta hắnd đã đọc tâm trí của Gregorovitch và mình thấy -” 


“Mình nghĩ mình nên tiếp tục canh chừng nếu cậu quá mệt đến mức ngủ quên,” Hermione 
lạnh lùng nói. 


“Mình có thể tiếp tục phiên canh gác!” 
“Không, rõ ràng là cậu quá mệt mỏi. Hãy đi nằm nghỉ đi.” 


Cô bé thả phịch người xuống cửa lều, trông vẻ ương ngạnh. Khá tức giận, nhưng không 
muốn chạm mặt cô nàng, Harry đi vào bằng đường phía sau. 


Khuôn mặt của Ron vẫn trắng bệch thò ra từ cái giường ngủ phía dưới; Harry trèo lên 
giường trên, nằm xuống, nhìn chăm chăm vào cái trần bạt u ám. Sau một lúc, Ron nói bằng 
một giọng thì thầm để không vang tới tai Hermione đang canh gác ở ngoài cửa vào. 


“Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy đang làm gì thế?” 

Harry nhướn mắt để cố nhớ ra mọi chỉ tiết, rồi thì thầm trong bóng tối. 

“Hắn ta đã tìm thấy Gregorovitch. Hắn trói ông ta lại, rồi hắn tra tấn ông ta.” 

“Làm thế nào mà Gregorovitch có thể làm một cây đũa mới nếu ông ta bị trói?” 

“Mình không biết... Nó thật quái lạ, phải không?” 

Hary nhắm mắt lại, nghĩ về tất cả những gì nó đã nghe và đã thấy. Càng nhiều điều nó nhớ 
lại, mọi việc càng trở nên kém vô lý... Voldemort đã không nói gì tới cây đũa của Harry, 
không nói gì về hai cái lõi song sinh, không nói gì về việc Gregorovitch làm một cây đũa mới 
và mạnh mẽ hơn để đỡ được cây đũa của Harry... 


“Hắn ta muốn một thứ gì đấy từ Gregorovitch,” Harry nói, mắt nó vẫn nhắm chặt. “Hắn ta 
bắt ông ta phải giao nó ra, nhưng Gregorovitch nói thứ đó đã bị ăn trộm... và rồi... rồi...” 

Harry nhớ lại việc nó, tức Voldemort đã lướt dọc theo qua đôi mắt của Gregorovitch, vào 
trong ký ức của ông ta... 


“Hắn ta đã đọc tâm trí của Gregorovitch, và mình thấy một gã trẻ tuổi ngồi vắt vẻo trên 
bờ cửa sổ, anh ta phát mọt câu thần chú vào Gregorovitch và nhảy ra khỏi tầm nhìn. Anh ta 
đã ăn trộm nó, anh ta ăn trộm thứ gì đó mà Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy đang truy tìm. 
Và mình... mình nghĩ mình đã thấy anh ta ở đâu đó rồi..." 

Harry ước nó có được một cái nhìn thoáng qua của khuôn mặt của chàng trai đấy. Theo 


như Gregorovitch, vụ trộm đã xảy ra nhiều năm trước. Tại sao tên trộm trẻ tuổi trông rất 
quen thuộc? 


Những âm thanh từ trong khu rừng bao quanh khẽ lan truyền vào trong cái lều; tất cả 
những gì Harry có thể nghe được là hơi thở của Ron. Sau một lúc, Ron lại thì thầm, “Cậu 
không thấy thứ tên trộm cầm là gì à?” 


https://thuviensach.vn 


“Không... nó chắc hẳn là một thứ gì nhỏ bé.” 
“Harry này?” 
Những thanh gỗ của chiếc giường Ron nằm kêu kẽo kẹt khi cậu xoay người. 


“Harry, cậu có nghĩ rằng Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy đang tìm kiếm thứ gì khác để 
biến nó thành Horcrux chứ?” 


“Mình không rõ,” Harry chậm rãi nói. “Có lẽ. Nhưng chẳng phải nó sẽ nguy hiểm cho hắn 
nếu hắn làm thêm một cái nữa? Hermione đã nói hắn ta đã xẻ linh hồn tới mức tối da rồi 
mà?” 

“Ừ, nhưng có thể hắn ta không biết điều đó.” 

“Ứm... có thể,” Harry nói. 


Nó đã chắc rằng Voldemort đã tìm kiếm cách giải quyết vấn đề của hai cái lõi song sinh, 
chắc chắn rằng Voldemort hẳn đã tìm điều ấy ở vị phù thuỷ làm đũa già nua... nhưng mà 
hắn ta đã giết ông ấy, hiển nhiên không hỏi một câu hỏi nào về đũa phép cả. 

Vậy thứ gì mà Voldemort đang cố tìm vậy? Tại sao với Bộ Pháp thuật và thế giới Phù thuỷ 
nằm dưới chân hắn, hắn lại đi tới nơi xa xôi, mục đích đạt được vật mà Gregorovitch từng 
có, và vật đó sau đó lại bị ăn trộm bởi một kẻ trộm vô danh? 


Harry vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt của chàng trai trẻ tóc vàng; nó rất dễ chịu, hoang dã; có 
một cái không khí mang cá tính Fred và George trong sự thành công bằng mưu mẹo ở anh 
ta. Anh ta nhảy tung ra khỏi khung cửa sổ như một con chim, và Harry đã thấy anh ta trước 
đây, nhưng nó không thể nghĩ ra là ở đâu... 

Với cái chết của Gregorovitch, giờ người đang gặp nguy hiểm là tên kẻ trộm có khuôn mặt 
hài hước đó, và những suy nghĩ của Harry dừng lại ở người đó, khi tiếng ngáy của Ron bắt 
đầu vang lên từ chiếc giường phía dưới còn nó thấy mình lại lần nữa chìm dần vào trong 
giấc ngủ 


https://thuviensach.vn 


CHƯƠNG XV: SỰ TRẢ THÙ CỦA YÊU TINH 


Sáng sớm hôm sau, trước khi hai đứa kia thức dậy, Harry đã rời khỏi lều, đi lòng vòng 
khu rừng xung quanh để tìm cái cây già nua, lầm lì, lắm mấu lắm cành nhất mà nó có thể 
nhìn thấy. Dưới bóng tối của tán cây ấy, Harry chôn con mắt của thầy Moody và đánh dấu 
lại bằng cách dùng đũa phép khắc một cây thánh giá nhỏ lên vỏ cây. Không quá nhiều, 
nhưng nó cảm thấy như vậy thầy Moody sẽ thấy dễ chịu hơn là để con mắt thầy bị kẹt mãi 
sau cánh cửa của mụ Dolores Umbridge. Xong xuôi nó quay trở về căn lều, chờ cho bọn bạn 
ngủ dậy và bàn với tụi nó những việc tiếp theo phải làm. 

Harry và Hermione cho rằng tốt nhất là không lưu lại quá lâu ở một địa điểm và Ron đồng 
ý, với điều kiện duy nhứt là bước di chuyển tiếp theo của chúng phải đến gần tầm với của 
một chiếc sandwich kẹp thịt. Vì vậy Hermione tẩy hết những bùa ngải mà cô nàng đã cài 
khắp vạt rừng trong khi Harry và Ron tẩy hết đám tàn tích còn trên mặt đất có thể làm lộ 
việc bọn nó đã cắm trại ở đây. Rồi mấy đứa độn thổ tới con đường vắng cách xa trung tâm 
một thị trấn buôn bán nhỏ. 


Sau khi tụi nó dựng xong lều trên một bãi um tùm những cây bụi nhỏ và bao khu vực lại 
bằng nhiều bùa phép bảo vệ, Harry choàng áo khoác tàng hình rồi liều ra ngoài để đi tìm 
lương thực. Dĩ nhiên đó là ý tưởng đột xuất chứ không hề được nó lên kế hoạch từ đầu. Khi 
nó vừa vào được trong thị trấn thì bỗng xuất hiện một màn sương giá từ tràn tới, đi kèm 
cơn ớn lạnh bất thường, một bóng tối đột ngột bao phủ cả bầu trời khiến nó đứng chết 
chân. 


“Nhưng cậu có thể gọi ra một vị thần hộ mệnh mạnh mẽ kia mà!” Ron cự lại ngay khi thấy 
Harry trở về căn lầu tay không, thở dốc và hụt hơi kêu lên được đúng một tiếng: giám ngục. 


“Mình không thể...tạo ra”, nó thở hổn hển, gập người vì cơn đau xóc ở hông. “Nó không 
tới..." 

Bộ mặt sửng sốt và tràn trề thất vọng của hai đứa kia làm Harry tự thấy ngượng ngùng. 
Những kinh nghiệm gần như là ác mộng mỗi khi bọn giám ngục lướt đến với khoảng cách 
quá gần và sự cảm nhận một cái lạnh thấm sâu khiến nó thấy như ngưng thở, rồi cả những 
âm thanh gào thét vang vọng trong đầu, tất cả những thứ ấy làm nó không còn đủ sức để tự 
bảo vệ. Chúng tước đi hết khả năng tự kiểm soát của Harry. Nó chỉ còn biết chạy, chạy thục 
mạng, chạy xa ra khỏi những tên giám ngục không có tròng mắt đang trườn vào giữa những 
cư dân Muggles, những người không thể thấy chúng, nhưng lại cảm thấy được một nỗi tuyệt 
vọng vô hình chúng tạo ra ở bất kỳ nơi đâu chúng tới. 


“Tổng kết lại, chúng ta vẫn không có thức ăn.” 


“Im đi, Ron,” Hermione nạt. “Harry, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cậu lại nghĩ mình không 
thể gọi ra Thần hộ mệnh? Hôm qua cậu đã biến ra nó thật hoàn hảo cơ mà!” 


“Mình không biết.” 


Nó ngồi lún xuống một trong những cái ghế bành cũ kỹ của lão Perkin, cảm thấy xấu hổ 
hơn bao giờ hết. Nó sợ có gì đó không ổn ở bên trong nó. Ngày hôm qua dường như đã xa 


https://thuviensach.vn 


lắm rồi: Ngày hôm nay, một lần nữa nó lại là thằng bé 13 tuổi, đứa duy nhất ngất lịm đi trên 
chuyến tàu tốc hành Hơgwarts. 


Ron đá cái chân ghế. 

“Cái gì?”, nó hằm hè Hermione. “Mình đang chết đói! Tất cả những gì mình được nếm kể 
từ lúc chảy nửa số máu tới quắt queo chỉ là một đôi nấm dù!” 

“Thì cậu cứ đi đi rồi chiến đấu với bọn giám ngục ấy”, Harry châm biếm. 

“Mình sẽ đi, nhưng tay mình đang trong một mớ băng bó, nếu như cậu không nhìn ra!” 

“Nó tiện đấy.” 

“Nói như vậy là ý....?” 

“Đúng rồi rồi!” Hermione reo lên, đập tay lên trán làm hai đứa kia giật mình im thin thít. 
“Harry, đưa mình cái dây chuyền! Nhanh lên,” cô bé giục rối, búng ngón tay cái tách khi thấy 
Harry ngây ra, “Cái Horcrux, Harry, cậu vân đeo nó kìa!” 

Cô bé chìa tay ra khi Harry tháo cái dây chuyền ra khỏi cổ. Vào giây phút tách được sợi 
dây ra khỏi làn da, nó chợt cảm thấy tự do và nhẹ bằng lạ thường. Trước khi 2 cảm xúc 
tuyệt vời ấy kịp tan đi, thậm chí nó còn không hề nhận ra cái ướt lạnh và cơn đói hành hạ 
khiến dạ dày nó co bóp dữ dội. 

“Ôn hơn rồi chứ?” Hermione hỏi. 

“Ở, rất nhiều!” 

“Harry,” cô bé nói, cúi thấp xuống đối diện Harry và dùng giọng điệu mà Harry liên tưởng 
tới cái cách người ta viếng thăm người đang ốm nặng, “Liệu cậu có cho rằng mình đang bị 
ám?” 

“Cái gì? Không!”, nó trả lời một cách tự vệ, “Mình nhớ rõ mọi việc mình làm trong khi 
mình vẫn đeo nó mà. Nếu như mình bị ám, mình sẽ không thể nhớ được mình đã làm gì 
đúng không? Ginny từng nói rằng hồi đó có những khoảng thời gian con bé không thể nhớ 


`.) 


nổi bản thân đã làm gì. 


“Hmm,” Hermione nói, nhìn xuống cái dây chuyền nặng chịch, “Chắc chúng mình không 
nên đeo nó, có thể để nó ở trong lều.” 


“Tụi mình sẽ không đi khắp nơi và mặc cho cái Horcrux nằm đây đó lung tung”, Harry 
tuyên bố rành rọt. “Ta có thể mất nó, nếu nó bị ăn trộm..." 


“Thôi được, thôi được,” Hermione nói, vòng sợi dây quanh cổ rồi cho vào trong áo. 
“Nhưng tụi mình sẽ thay phiên nhau đeo nó, làm vậy không ai phải giữ nó quá lâu.” 


“Tuyệt”, Ron cáu kỉnh, “chúng ta bỏ qua chuyện đó được không, tới chuyện đi kiếm thức 
ăn rồi chứ?” 


“Tốt thôi, nhưng bọn mình sẽ đi nơi khác để tìm,” Hermione nói, liếc thoáng qua Harry. 
“Chẳng có lý gì để tiếp tục ở nơi mà bọn giám ngục đang sục sạo khắp nơi.” 


https://thuviensach.vn 


Cuối cùng bọn nó dựng trại qua đêm trên cánh đồng xa xôi thuộc về một trang trại cô 
quạnh. Ở đó chúng xoay sở được mấy quả trứng cùng chút bánh mỳ. 

“Nó không phải đồ ăn trộm, phải không?” Hermione hỏi bồn chồn khi tụi nó ăn ngấu 
nghiễn trứng bác với bánh mỳ. “Không phải trộm, nếu mình để lại tiền dưới ổ gà mái?” 


Ron phồng mang trợn má vừa nhai vừa nói, “Er-my-nee, 'ừng lo wá. “Oải mái!” 


Và, rõ là dễ dàng thoải mái hơn khi tụi nó đã sung sướng ăn no đủ. Cuộc cãi vã về bọn 
giám ngục cũng nhanh chóng rơi vào quên lãng trong những tiếng cười đêm hôm đó và 
Harry cảm thấy vui vẻ, thậm chí là tràn trề hy vọng, lần đầu tiên trong ba đêm thức. 


Đó là lần đầu tiên mấy đứa đối diện với sự thật: dạ dày đầy thì tinh thần phấn chấn, dạ 
dày rỗng thì vừa sầu vừa cáu lung tung. Harry ít bị bất ngờ bởi điều này hơn bởi nó từng 
phải chịu đựng những thời kỳ sém chết đói ở nhà Dursley. Hermione có lý do hợp lý để thấy 
buồn bã trong những đêm này, khi mà tụi nó không tìm bới được gì ngoài mấy quả mọng và 
bánh bích quy ỉu. Khả năng nhẫn nhịn của cô bé kém đi nhưng những lúc im lặng thì lại lỳ 
hơn. Ron, dù thế nào, vốn quen với ba bữa ăn ngon một ngày, ưu đãi từ mẹ hay từ những 
con gia tỉnh trường Hơgwart, nên khi bị đói thì đâm ra cáu bẳn và ngang ngược. Hễ khi nào 
tình trạng thiếu thức ăn trúng ngay phiên Ron phải đeo cái Horcrux là nó lại tỏ ra cực khó 
chịu. 


“Đi đâu tiếp?” là điệp khúc quen thuộc của nó. Nó có vẻ không đưa ra được bất kỳ ý kiến 
riêng nào nhưng luôn tin tưởng Harry và Hermione sẽ vạch ra được những kế hoạch trong 
lúc nó ngồi nghiền ngẫm về nguồn cung cấp thức ăn ít ỏi. Như niềm tin của Ron, Harry và 
Hermione dành hết những thời giờ vô ích để cố gắng lựa chọn địa điểm nào có khả năng tìm 
thấy những Horcrux khác và cách nào để tiêu diệt cái Horcrux mà chúng có. Những cuộc 
thảo luận ngày càng lặp đi lặp lại nhiều bởi chúng không có thêm được thông tin gì mới. 


Vì cụ Dumbledore đã từng nói với Harry rằng cụ tin Voldemort sẽ cất giấu những 
Horcrux ở nơi nào quan trọng với hắn nên bọn nó cứ nhai đi nhai lại, như một kiểu kinh cầu 
nguyện thê lương, tất cả những chỗ mà nó biết Voldemort đã từng sống hay từng viếng 
thăm. Trại mồ côi nơi mà hắn được sinh ra và nuôi lớn; Hogwart, nơi hắn được đào tạo; 
tiệm Borgin and Burks, nơi hắn làm việc ngay sau khi tốt nghiệp; sau đó là Abania, nơi hắn 
tới trong những ngày tháng tha hương: Các địa điểm giúp chúng đặt cơ sở cho những suy 
đoán của mình. 


“Nào mình cùng đi Albania. Không nên bỏ quá một buổi chiều để tìm kiếm trên cả nước 
Anh này,” Ron mỉa mai. 


“Chẳng có gì ở đó hết. Hắn đã tạo xong năm trong số những Horcrux trước khi sống lưu 
vong và cụ Dumbledore tin chắc con rắn là cái thứ sáu,” Hermione nói. “Tụi mình biết con 
rắn không ở Albania, nó luôn ở cùng Vol...” 


“Có phải mình từng nói cậu đừng dùng từ đó?” 
“Tốt thôi! Con rắn luôn ở cùng với Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy... vui chưa?” 


“Không hẳn,” 


https://thuviensach.vn 


“Mình không nghĩ là hắn giấu bất kỳ thứ gì ở Borgin and Burkes,” Harry nhắc lại điểm mà 
nó đã đề cập tới rất nhiều lần trước đây đơn giản để phá vỡ sự yên lặng khó chịu. “Borgin 
and Burke là chuyên gia về những đồ vật hắc ám, họ sẽ nhận ra ngay một Horcrux.” 


Ron ngoác mồm ngáp đểu. Kiềm chế nỗi thôi thúc mạnh mẽ muốn ném vào Ron cái gì đó, 
Harry nói lại: “Mình vẫn đoán hắn đã giấu gì đó ở Hogwarts” 

Hermione thở dài. “Nhưng cụ Dumbledore đã phải tìm thấy nó rồi, Harry à!” 

Harry nhắc lại lý lẽ mà nó tiếp tục đưa ra để ủng hộ giả thiết. 

“Cụ Dumbledore nói trước mình rằng cụ chưa bao giờ nghĩ cụ biết mọi bí mật của 
Hogwart. Mình vẫn nói với các cậu, nếu như có một nơi mà Vol...” 

“OjI” 

“Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy vậy!” Harry quát, sự cáu tiết vượt quá khả năng chịu 
đựng của nó. “Nếu có một nơi thực sự quan trọng với Kẻ-mà-ai-cũng-biết là ai đấy thì đó là 
Hogwarts!” 

“Öi, thôi nào,” Ron nhạo báng. “Trường học của hắn?” 

“Phải, trường học của hắn! Đó là ngôi nhà thực sự đầu tiên của hắn, ở nơi mà hắn là đặc 
biệt, là tất cả đối với hắn, và thậm chí sau khi hắn đã rời đi...” 


“Đấy là Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy chúng ta đang nói đến phải không? Không phải 
cậu à?” Ron dò xét. Nó đang giật mạnh sợi dây của Horcrux đeo quanh cổ. Harry thấy trỗi 
khao khát muốn lao ra chộp lấy và bóp cổ Ron. 


“Cậu nói với tụi mình Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy đã đề nghị cụ Dumbledore cho hắn 
một công việc sau khi hắn rời trường,” Hermione nói. 


“Đúng thế," Harry đáp. 


» 


“Và cụ Dumbledore nghĩ hắn chỉ muốn quay lại để cố gắng tìm kiếm thứ gì đó, có thể là đồ 
vật của một nhà sáng lập khác, để tạo ra một Horcrux?” 


“Uh,” Harry nói. 

“Nhưng hắn không được nhận công việc đó, phải không?” Hermione nói. “Như vậy hắn 
không bao giờ có cơ hội để tìm thấy một đồ vật của nhà sáng lập ở đó và giấu nó trong 
trường!” 

“Đồng ý, vậy..” Harry nói, chịu thất bại. “Quên Hogwarts đi." 

Không có một sự chỉ dẫn nào khác, chúng đi tới London, trốn dưới lớp áo khoác tàng 
hình, tìm kiếm ở trại trẻ mồ côi, nơi mà Voldemort từng lớn lên. Hermione trộm được từ 


thư viện những phi chép cho thấy địa danh này đã bị phá huỷ rất nhiều năm trước đây. Tụi 
nó lại lần theo địa chỉ và thấy một khối nhà lớn dành làm văn phòng. 


“Chúng mình có thể thử đào xuống móng của nó?” Hermione gợi ý không thật tâm cho 


lắm. 


https://thuviensach.vn 


“Hắn sẽ không giấu một Horcrux ở đây,” Harry nói. Nó biết ngay từ đầu là thế. Trại mồ côi 
là nơi hắn quyết tâm thoát khỏi; hắn sẽ không bao giờ cất giấu một phần linh hồn mình ở 
đây. Cụ Dumbledore từng chỉ cho Harry thấy Voldemort theo đuổi những mục tiêu có quyền 
uy hay thần bí; góc tối xám xịt này của London khác xa so với những gì ta có thể tưởng 
tượng về Hogwarts, về Bộ pháp thuật hay về những toà nhà kiểu Gringotts, ngân hàng phù 
thuỷ, với những cánh cửa mạ vàng và sàn lát cẩm thạch. 


Thậm chí không với một ý tưởng mới mẻ nào, chúng vẫn tiếp tục di chuyển qua miền 
đồng quê, mỗi đêm dựng lều ở một nơi khác nhau để giữ an toàn. Sáng nào chúng cũng rà 
lại để chắc chắn mình không bỏ lại manh mối nào, rồi lên đường kiếm một chốn vắng vẻ, 
hẻo lánh, độn thổ băng qua nhiều khu rừng hơn, qua những vách đá âm u, tới những cánh 
đồng hoang màu tía, những thoải núi tưng bừng hoa kim tước, thậm chí có lần là một vịnh 
kín đáo trải đầy đá cuội. Cứ mỗi mười hai tiếng, tụi nó lại thay phiên nhau mang cái 
Horcrux, giống như thể mấy đứa đang chơi trò truyền đồ vật vòng quanh, lúc nào cũng lo 
ngay ngáy âm nhạc dừng lại đúng lượt mình, vì phần thưởng cho tụi nó là mười hai tiếng 
của nỗi sợ hãi và lo âu tăng vọt. 


(chú thích: trò chơi truyền cái gói: nhiều người xếp thành vòng tròn, truyền tay một cái 
gói nhỏ, trong gia điệu của một bản nhạc. Nhạc dừng ở lượt của người nào, người đấy được 
nhận phần thưởng trong cái gói đó. -Johnny) 


Vết sẹo của Harry vẫn đau dai dẳng. Nó càng đau nhiều hơn, Harry để ý, mỗi khi Harry 
phải đeo cái Horcrux. Thỉnh thoảng nó không ngăn nổi mình phản ứng lại với những cơn 
đau. 


“Cái gì? Cậu nhìn thấy cái gì?” Ron hỏi gặng, bất kỳ khi nào nó để ý thấy Harry nhăn nhó. 


“Một khuôn mặt,” Harry nói khẽ, lần nào cũng thế. “Vẫn là khuôn mặt đó. Kẻ đã cướp đồ 
của Gregorovitch.” 


Và rồi Ron lại quay đi, chẳng cố công che giấu nỗi thất vọng. Harry thừa biết Ron mong 
mỏi nó hướng về phía những tin tức từ gia đình Weasley hay từ những thành viên còn lại 
trong Hội phượng hoàng. Nhưng xét cho cùng, Harry không phải cái ăng ten vô tuyến, nó chỉ 
nhìn được những gì Voldemort nghĩ đến tại thời điểm đó, chứ không thể chuyển kênh về 
bất kỳ thứ gì nó thích. Có vẻ như Voldemort đã nhìn chăm chú không dứt mắt vào chàng trai 
lạ với khuôn mặt vui vẻ kia, mà Harry biết rõ là Voldermort cũng chẳng biết hơn nó là mấy 
về tên tuổi và vị trí của anh ta. Từ hồi cái sẹo cứ liên tục đau như thiêu đốt và hình ảnh 
chàng trai tóc vàng hoe vui vẻ trôi nổi như trêu ngươi tồn tại trong ký ức nó, Harry đã học 
được cách chế ngự bất kỳ dấu hiệu nào của sự tổn thương hay bực bội khi hai đứa kia 
không tỏ thái độ gì khác ngoài sự sốt ruột mỗi lần nó đề cập tới tên cướp. Nó hoàn toàn 
không trách được chúng, chúng đã quá nản việc trông mong vào những Horcrux. 

Khi mà từng ngày dần trôi qua thành nhiều tuần, Harry bắt đầu nghi ngờ rằng Hermione 
và Ron đã có những cuộc nói chuyện đẳng sau lưng về nó. Vài lần bọn nó đột ngột dừng nói 
chuyện khi Harry bước vào trong lều, và 2 lần khi nó tình cờ nhìn sang thấy bọn nó đang hội 
ý to nhỏ phía xa xa, chụm đầu vào nhau và thảo luận nhanh; cả 2 lần chúng đều im bặt khi 
phát hiện ra Harry đang nhìn hướng về mình và vội vã tỏ ra đang bận đi lượm củi hay kiếm 
nước. 


https://thuviensach.vn 


Harry không ngăn nổi mình nghi ngờ rằng bọn chúng có lẽ đã đồng ý với nhau đi tiếp 
chuyến đi mà giờ đây chỉ như một chuyến ngao du vô phương, vô vị bởi chúng nghĩ Harry 
còn có một kế hoạch bí mật để kể cho bọn nó biết đúng lúc. Ron chẳng thèm giấu diếm tâm 
trạng tệ hại, và Harry bắt đầu sợ rằng Hermione cũng thấy thất vọng vì sự lãnh đạo tồi tệ 
của nó. Trong cơn tuyệt vọng, nó vắt óc nghĩ tới những vị trí xa hơn có thể cất giấu Horcrux; 
nhưng loé lên trong đầu nó quanh đi quấn lại chỉ là Hogwarts, và vì không đứa nào trong 2 
đứa kia nghĩ giống nó nên nó đành thôi nghi ngờ điều đó. 

Khi tụi nó đi tới vùng thôn quê cũng là lúc mùa thu cuộn mình ngang qua đó. Tụi nó cắm 
trại trên mặt đất đầy lá vàng rơi. Màn sương từ bọn giám ngục biến ra hoà vào lớp sương 
phủ dày của thiên nhiên; mưa với gió làm tăng phần trắc trở. Thực tế thì khả năng nhận biết 
nấm ăn được ngày càng tiến bộ của Hermione cũng không bù nổi nỗi buồn bị cô lập, thiếu 
bạn đồng hành, hay mù thông tin về cuộc chiến chống lại Voldemort của tụi nó. 


“Mẹ mình," Ron nói trong đêm, như thể bọn nó đang ngồi trong lều bên bờ sông xứ 
Wales, “có thể lôi ra nhiều đồ ăn ngon từ thỉnh không.” 


Nó đăm chiêu chọc chọc miếng cá bị đốt quá lửa cháy thành than trong cái đĩa của mình. 
Harry tự động liếc xuống cổ của Ron và nhìn, như nó mong đợi, chuỗi Horcrux đang lấp 
lánh sáng. Nó gắng gạt đi nỗi thôi thúc được nguyền rủa Ron, thái độ của cậu ta sẽ tiến bộ 
hơn khi bỏ được cái dây chuyền ra. 


“Mẹ cậu không thể biến ra thức ăn từ không khí,” Hermione nói, “không ai được quyền. 
Thức ăn là điều khoản đầu tiên trong năm điều Cấm căn bản theo luật của Gamp về Thuật 
Biến-” 


“Ö, cậu nói được tiếng Anh mà, phải chứ?” Ron nói, cậy con cá ra khỏi răng. 


“Không thể hoá phép đồ ăn ra từ nơi không có gì hết! Cậu có thể triệu tập nó từ xó nào mà 
cậu biết, thay đổi hình dạng nó, làm tăng số lượng lên nếu cậu có vài...” 


“Vậy đừng nghĩ tời việc làm tăng số lượng cái này, nó tởm quá” Ron nói. 


“Harry bắt con cá và mình đã cố hết sức với nó! Phải lưu ý cậu, mình luôn là người duy 
nhất phải chuẩn bị thức ăn, bởi vì mình là con gái, mình tin là như vậy!” 


“Không, bởi vì cậu được tin là người dùng phép giỏi nhất!” Ron đáp ngay lập tức. 
Hermione nhảy dựng lên, một xiên cá nướng cháy rơi khỏi đĩa của cô bé xuống đất. 


“Ngày mai cậu có thể tự làm công việc nấu nướng, Ron, cậu có thể đi tìm nguyên liệu và 
cố gắng và biến nó thành cái gì đó nuốt được, và mình sẽ ngồi đây và bẹo mặt mình và rên rỉ 
và mình có thể thấy cậu...” 


“Im đi!” Harry nói, đứng bật dậy và nắm chặt cả hai tay. “Im ngay đi!” 
Hermione nhìn như thể vừa bị xúc phạm. 
“Làm thế nào cậu có thể về phía cậu ấy, cậu ta còn chưa từng nấu ăn...” 


“Hermione, yên lặng, mình nghe có tiếng người!” 


https://thuviensach.vn 


Nó khó nhọc dỏng tai lên nghe, vẫn giơ cao tay, cảnh cáo bọn kia ngừng nói chuyện. Và 
rồi, chìm trong tiếng nước chảy dâng tràn của dòng sông tối đen bên cạnh chúng, Harry 
nghe thấy những giọng nói một lần nữa. Nó nhìn vào cái kính mách lẻo, nó không hề có 
động tĩnh. 


“Cậu đã đặt thần chú ù lỗ tai quanh tụi mình rồi chứ?” nó thì thầm hỏi Hermione. 


“Mình đặt tất cả rồi,” Hermione thì thào trả lời, “Ù lỗ tai, thần chú không-Muggle và thần 
chú tan ảo ảnh, tất cả. Họ không nên nghe thấy tụi mình, cho dù họ là ai chăng nữa.” 


Tiếng cọ xát nặng nề, cộng thêm âm thanh của lạo xạo những viên sỏi rơi và tiếng khô 
khốc của nhành cây gãy cho chúng biết có vài người đang trèo xuống dốc, cái dốc dựng 
thẳng đứng xuống ngay chỗ tụi nó cắm trại. Cả ba rút đũa phép ra, chờ đợi. Bùa phép bọn 
chúng đã biến ra xung quanh lẽ ra phải có hiệu lực, trong khoảng thời gian bóng đêm chế 
ngự tuyệt đối, bảo vệ chúng khỏi sự chú ý của dân Mugpgle và những pháp sự phù thuỷ 
thường. Nếu kia là bọn tử thần thực tử, có khi đây sẽ là lần thử đầu tiên khả năng phòng vệ 
của tụi nó trước phép thuật hắc ám. 


Những tiếng nói to dần nhưng không nghe được hơn là mấy khi nhóm đàn ông đi tới bờ 
sông. Harry ước chừng chỗ nó cách bọn nó hơn 20 bước chân, nhưng tiếng chảy ầm ầm như 
thác đổ của con sông khiến nó không dám chắc. Hermione vồ lấy cái túi và bắt đầu lục lọi; 
vài giây sau cô nàng lôi ra ba cái bành trướng nhĩ và quăng cho Harry, Ron mỗi đứa một cái. 
Hai đứa vội vàng gài vào tai đầu dây có màu trông màu thịt và thả cho đầu dây kia tuồn ra 
ngoài cửa lều. 

Trong vài giây, Harry nghe thấy giọng một người đàn ông đang mậệt lử. 


“Chắc phải có vài con con cá hồi ở đây, hay anh vẫn nghĩ còn quá sớm cho mùa săn bắt? 
Accio Cá hồi!” 

Thấy rõ có tiếng nước bắn tung toé và tiếng cá quẫy hòng chống lại bàn tay bắt nó. Ai đó 
lẩm bẩm tán thưởng. Harry ấn sâu cái bành trường nhĩ vào tai: Bỏ qua tiếng nước chảy róc 
rách, nó nghe được thêm vài giọng nói nữa, nhưng họ không dùng tiếng Anh hay bất kỳ thứ 
tiếng người nào mà nó biết. Thứ ngôn ngữ hỗn độn chói tai, một chuỗi huyên náo, phát ra 
từ trong cuống họng, và có vẻ như có 2 người cùng nói, một phát âm chậm và trầm hơn 
giọng kia chút. 


Ảnh lửa nhảy múa trên tấm vải bạt của căn lều; những cái bóng cao lớn in trên vách lều. 
Mùi hấp dẫn của cá hồi nướng lan tỏa trong không khí từ phía bọn họ. Sau đó vang đến 
tiếng leng keng của dao nĩa và người đàn ông đầu tiên lại lên tiếng. 


“Đây, Gripphook, Gornuk.” 
“Yêu tỉnh”“ Hermione khẽ nói và Harry gật đầu. 
“Cảm ơn”, những con yêu tỉnh đồng thanh đáp. 


“Vậy, các anh trốn chạy bao lâu rồi?” một giọng nói êm dịu và thân thiện vang lên; Harry 
ngờ ngợ đã nghe giọng nói này ở đâu đó. Một giọng nói êm dịu và thân thiện vang lên từ 


https://thuviensach.vn 


người đàn ông có cái bụng to tròn và khuôn mặt vui vẻ, Harry ngờ ngợ đã nghe giọng nói 
này ở đâu đó 

“Sáu hay bảy tuần gì đó.. tôi quên rồi” người đàn ông mệt mỏi đáp. “Kết bạn với Griphook 
vào vài ngày đầu, không lâu sau thì nhập nhóm cùng với Gornuk. Thật tuyệt khi có bạn đồng 
hành. Có một khoảng im lặng nhường chỗ cho tiếng dao nĩa và những lon đồ hộp được nhặt 
lên và đặt xuống đất. 


“Cái gì đã khiến anh rời đi thế, Ted?” người đàn ông tiếp tục. 


“Vì biết rằng bọn chúng đang đến bắt tôi”, Ted nhẹ nhàng đáp lại, và ngay tức thì Harry 
biết người đó là ai: cha của cô Tonk. “Tuần trước khi nghe tin bọn tử thần thực tử đang ở 
đây, tôi quyết định tốt hơn hết là chạy trốn. Vì lòng tự trọng, tôi từ chối đăng ký như một 
Muggle, mọi người thấy đó, vì thế tôi biết vấn đề chỉ là thời gian mà thôi, thế nào rồi cũng 
phải rời đi. Vợ tôi không sao, cô ấy thuần chủng. Sau đó tôi gặp Dean ở đây, gì nhỉ, vài ngày 
trước, phải không con trai ?” 

“Vâng,” một giọng nói khác vang lên. Harry, Ron và Hermione trố mắt nhìn nhau, im lặng 
nhưng giữa chúng có một sự phấn khích. Chúng nhận ngay ra giọng của Dean Thomas, một 
người bạn cùng nhà Gryffindor. 

“Gốc Muggle hả ?” người đàn ông đầu tiên hỏi. 

“Không chắc.” Dean nói "Cha bỏ mẹ con từ khi tôi còn nhỏ. Thế nhưng con không có bằng 
chứng nào chứng tỏ ông là một pháp sư.” 

Im lặng một lúc, chỉ còn tiếng nhai, cho tới khi Ted lại lên tiếng 

“Phải nói thế này, tôi rất ngạc nhiên khi tình cờ gặp anh, Dirk. Vui mừng, nhưng ngạc 
nhiên. Có lời đồn anh bị bắt.” 

“Đã bị” Dirk nói. “Tôi trốn thoát khi đang bị áp giải nửa đường đến Azkaban. Vô hiệu hóa 
Dawlish, rồi chôm cây chổi của hắn. Dễ hơn anh tưởng đấy; Tôi không ngờ hắn lại tệ thế. Có 
lẽ đã bị ấm. Nếu như vậy, tôi rất hân hạnh bắt tay kẻ nào làm điều đó, hắn chắc chắn đã cứu 


bŠÑ)) 


mạng tôi. 


Lại một khoảng im lặng, chỉ có tiếng lửa nổ lép bép và tiếng sóng sông vỗ. Sau đó Ted nói 
“Vậy hai anh gặp nhau ở đâu? Tôi, à.... có một ấn tượng rằng toàn bộ yêu tinh đều phục vụ 
cho Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy.” 


“Anh đã có một ấn tượng sai lầm.” con yêu tỉnh có giọng nói cao hơn thốt lên. “Chúng tôi 
không ở phe nào cả. Đây là cuộc chiến tranh giữa những pháp sư.” 


“Sau đó làm thế nào anh trốn được?” 


“Tôi thấy rằng làm thế là khôn ngoan.” con yêu tỉnh có giọng trầm hơn nói. “Từ chối thứ 
mà tôi nhìn nhận như là một lời yêu cầu xấc láo, tôi có thể thấy rõ sự an toàn của bản thân 
bị đe dọa.” 


“Chúng yêu cầu các anh làm gì?” Ted hỏi. 


https://thuviensach.vn 


“Những công việc hạ thấp đi phẩm giá của loài chúng tôi”, con yêu tỉnh đáp lại, giọng nói 
của nó có vẻ hung dữ và ít tính người hơn khi nó nói “Tôi không phải là gia tỉnh.” 
“Còn anh thì sao, Griphook?” 


“Lý do tương tự,”con yêu tỉnh giọng cao nói. “Gringotts không còn dưới sự kiểm soát của 
chúng tôi nữa.Tôi không công nhận sự cai trị của bất kì pháp sư nào.” 


Nó thì thầm thêm một vài lời bằng ngôn ngữ Gobbledegook ,và Gornuk phì cười.(Chú 
thích (ND): 


Gobbledegook (theo en.wikipedia.org): 1 thuật ngữ tiếng Anh dùng để miêu tả những 
ngôn ngữ nghe thì tưởng là một thứ tiếng nhưng thực chất là vô nghĩa. Đôi khi được dùng 
như biệt hiệu để gọi cho những người thốt ra âm thanh hay thứ tiếng khó hiểu. Cũng có khi 
có nghĩa là lối nói dài dòng theo nghi thức, nghề nghiệp hoặc kiểu nói ba hoa. Những người 
có thành kiến hơn thì dùng thuật ngữ này với ý chỉ cái gì đó đang bị ấn tượng bới cách nói 
quá phức tạp, rắc rối. Gobbledegook không mang ý nghĩa như một thứ tiếng nước ngoài. Nó 
được quy cho những cách viết vốn đã lộn xộn hoặc những người không thể nói rành rọt, dễ 
hiểu.) 

“Đùa gì thế?” Dean hỏi. 

“Anh ấy nói,” Drik trả lời, “ có một số thứ mà pháp sư cũng không nhận ra.” 

Mọi người im lặng 

“Tôi không thấy.” Dean nói. 

“Tôi đã có một sự trả thù nho nhỏ trước khi chuồn đi,” Griphook nói bằng tiếng Anh. 


“Tốt đấy chú - ơ yêu tỉnh, tôi nên nói thế,” Ted nhanh chóng bổ sung “Tôi đoán anh bạn đã 
khóa tên Tử Thần Thực Tử vào một trương mục cũ kỹ bảo mật cao nào đó chăng?” 


“Nếu tôi làm, thanh kiếm sẽ không giúp được hắn thoát ra đâu,” Griphook trả lời. 
Gornuk lại cười và ngay cả Dirk cũng cười thầm. 
“Dean và tôi đã bỏ lỡ điều gì à?,” Ted nói. 


“Vậy đó là Severus Snape, mặc dù hắn không biết,” Griphook nói và cả hai con yêu tỉnh 
đều ré những nụ cười hiểm độc. Trong căn lều Harry thở gấp trong sự phấn khích: Nó và 
Hermione nhìn nhau chằm chằm, căng tai lên nghe ngóng. 


“Anh chưa nghe về điều đó à, Ted?” Drik hỏi, "Về những đứa trẻ đang cố đánh cắp thanh 
kiếm của Gryffindor ra khỏi văn phòng của Snape ở Hogwarts ấy ?”. 

Tưởng như có dòng điện đánh xuyên qua Harry, từng dây thần kinh của nó đang rung lên 
bần bật khiến cho nó đứng như thể đã mọc rễ vậy. 


XS, 


“Chưa nghe một từ,” Ted nói. “Không phải trên tờ Nhật báo tiên tri À?” 


https://thuviensach.vn 


“Không bao giờ,” Dirk cười lớn. “Anh Griphook đây cho tôi biết, anh ấy nghe được tin này 
từ Bill Weasley, một anh chàng làm ở nhà băng. Một trong số lũ trẻ đã cố lấy thanh kiếm là 
em gái BI.” 


Harry liếc qua Hermione và Ron, cả hai đứa nó đều túm lấy cái bành trướng nhĩ như giữ 
nguồn sống của mình. 


“Con bé và hai đứa bạn nữa đột nhập vào văn phòng của Snape và đập vỡ cái hộp kính, 
nơi mà hình như Snape đã để thanh kiếm. Hắn bắt được bọn trẻ khi chúng đang lén mang 
thanh kiếm xuống cầu thang.” 


“Ah, cầu Chúa phù hộ cho chúng, ” Ted nói. “Làm sao bọn nhóc lại nghĩ bọn chúng đủ khả 
năng dùng thanh kiếm để đâm Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy hay Snape nhỉ?” 


“Thế đấy, cho dù bọn nhóc muốn làm gì với thanh kiếm thì Snape cũng đã quyết định 
thanh kiếm không được an toàn ở nơi hắn đã để nó,” Drik nói. “Vài ngày sau, một lần nữa 
hắn nhận được chỉ thị tương tự từ Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy, Tôi hình dung hắn đã gửi 
nó xuống lòng London vào Gringotts rồi.” 

Lũ yêu tỉnh lại phá ra cười. 

“Tôi vẫn không thấy điều gì đáng buồn cười ở đây cả,” Ted nói. 

“Nó là đồ giả,” Griphook rít lên 

“Thanh kiếm của Gryffindor!” 

“Tất nhiên. Nó là một bản sao - một bản sao tuyệt vời, đồ thật - nhưng là đồ pháp sư-tạo. 
Bản gốc được rèn hàng thế kỷ trước bởi yêu tỉnh và đương nhiên sở hữu những phẩm chất 
đặc biệt chỉ có ở vũ khí yêu tỉnh tạo ra: Thanh kiếm thật của Gryffindor đang ở đâu chăng 
nữa thì cũng không phải dưới hầm nhà băng Gringotts” 


“Ra thế," Ted nói.”Và tôi chắc anh không phiền để kể cho bọn Tử Thần Thực Tử về điều 
này?” 

“Tôi thấy chẳng có lý do gì để gặp rắc rối với chúng về cái thông tin đó,” Griphook nói một 
cách tự mãn, bây giờ cả Ted và Dean cùng cười với Gornuk và Dirk. 


Ở trong lều, Harry nhắm mắt lại, mong chờ ai đó hỏi câu hỏi mà nó cần được trả lời, và 
sau một phút mà kéo dài như mười phút, Dean cuối cùng cũng giúp Harry: xét cho cùng nó 
cũng từng là (Harry nhớ lại với một cú xóc nhẹ) bạn trai cũ của Ginny. 


“Điều gì đã xảy ra với Ginny và những người khác? Mấy người đã cố trộm thanh kiếm 
-~ ” 
ây? 


“Ôi, bọn chúng bị phạt, một cách ác nghiệt,” Griphook nói thờ ơ 


“Bọn trẻ không sao chứ ?” Ted hỏi vội."Ý tôi là, gia đình Weasley không muốn thêm một 
đứa trẻ nào bị thương nữa, phải không?” 


“Bọn chúng không phải chịu tổn thương nào nghiêm trọng, đó là cho đến khi tôi biết,” 
Griphook nói 


https://thuviensach.vn 


“May cho chúng,” ông Ted nói. “Với thành tích giết người của Snape tôi nghĩ bọn chúng 
nên tự hào vì mình vẫn còn sống.” 


“Anh tin câu chuyện đó, phải không,Ted?” Drik hỏi "Anh tin rằng Snape đã giết 
Dumbledore?” 


“Tất nhiên tôi tin,” Ted nói. “Anh không ngồi đây và chuẩn bị nói với tôi rằng anh không 
tin bất cứ điều gì Potter đã làm ?” 

“Thời nay, thật khó để biết nên tin hay không tin điều gì,” Dirk lẩm bẩm. 

“Cháu biết Harry Potter.” Dean nói. “Và cháu nghĩ rằng bạn ấy thật sự là - Người Được 
Chọn, hay bất kỳ thứ gì mọi người muốn gọi.” 


“Đúng thế, rất nhiều người muốn tin vào điều đó, con trai." Dirk nói, “bao gồm cả ta. 
Nhưng cậu ta đang ở đâu? Đang chạy trốn, như mọi việc có vẻ là thế. Và nếu chú mày nghĩ 
cậu ta biết bất kỳ điều gì hơn chúng ta, hay cậu ta được coi như bất kỳ điều gì đặc biệt, thì 
cậu ta nên ra ngoài đó và chiến đấu, tập hợp những lực lượng kháng chiến thay vì trốn 
tránh. Chú mày biết không, tờ Tiên Tri đã có vài nhận xét khá hay về cậu ta...” 


“Tờ Tiên Tri ?” Ted chế giễu. “Anh đáng bị xỏ mũi nếu như anh tiếp tục đọc cái đống rác 
rưởi đó, Dirk. Anh muốn sự thật, hãy đọc Kẻ Mách Lẻo.” 


Thình lình vang lên hàng loạt tiếng nấc và nôn oe, cộng thêm vào đó là những tiếng đấm 
lưng thùm thụp; căn cứ vào những âm thanh đó thì có vẻ như Dirk vừa mắc phải một khúc 
xương cá. Cuối cùng ông ta nói lắp bắp. “Kẻ Mách Lẻo? Cái đống giẻ rách điên khùng của 
Xeno Lovegood ấy hả?” 


“Dạo này nó không còn điên khùng đâu.” Ted nói. “Anh sẽ muốn xem qua nó đấy. Xeno 
cho in tất cả những gì mà tờ Tiên Tri đang lờ đi, tất nhiên là không bàn tới những con 
Snorkacks sừng gãy ở số xuất bản gần đây. Phải mất bao lâu họ mới bắt giữ lão ấy có được 
nó, chủ tâm, tôi không biết. Nhưng Xeno tuyên bố, tại trang đầu của mỗi số xuất bản, rằng 
mọi pháp sư chống lại Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy nên giúp đỡ Harry Potter- ưu thế số 
một của bọn họ lúc này.” 

“Thật khó để giúp một cậu bé mà dường như đã tan biến khỏi Trái Đất,” Dirk nói. 

“Nghe này, sự thật thì bọn chúng vẫn chưa tóm được cậu ấy vì nếu Harry bị tóm thì đã có 
cả một bản thông báo ăn mừng rồi,” Ted nói. “Tôi thấy vui khi nhận thấy vài điều từ cậu ấy; 
Đó là những gì mà chúng ta đang cố làm: sống tự do, có phải không?” 


“Vâng, có lẽ như thế, nhưng anh đã bỏ sót một chỉ tiết ở đây,” Drik nói một cách nặng nề. 
“Với cả một Bộ pháp thuật và những kẻ thu thập thông tin đang theo đuôi cậu ta, tôi thấy 
cậu ta vẫn chưa bị bắt bây giờ thôi. Thiết nghĩ ai dám nói rằng cậu ta không bị bắt và giết 
một cách bí mật ?” 

“Ôi, đừng nói như thế, Drik,” Ted lầm bầm. 


Có một khoảng im lặng dài được lấp đầy bởi những tiếng dao nỉa.Và khi bọn họ trò 
chuyện lại thì chủ đề lại xoay quanh việc họ có nên ngủ lại bên bờ sông hay trở vào rừng. 


https://thuviensach.vn 


Nhận thấy rằng cây cội sẽ giúp ngụy trang tốt hơn, họ dập tắt lửa, leo trở lại con dốc, tiếng 
chuyện trò nhỏ dần. 


Harry, Ron và Hermione cuộn cái bành trướng nhĩ lại. Lúc nãy chính Harry rất muốn phá 
vỡ sự im lặng thì giờ đây chỉ thốt lên được vài từ, “Ginny-Thanh kiếm-” 


“Mình biết rồi!” Hermione nói. 
Cô nàng lục lọi cái túi nhỏ xíu, lúc này nó đang được kẹp ngay dưới cánh tay phải của cô. 


“Đây....chúng ta có đây...” cô nói với hàm răng cắn chặt, và lôi ra một thứ gì đó nằm thật 
sự sâu trong chiếc túi. Một góc của khung tranh lộng lẫy bắt đầu chậm chạp xuất hiện. Harry 
nhanh chóng quay ra giúp cô. Ngay khi chúng lấy được bức chân dung trống rỗng của cụ 
Phineas Nigellus ra khỏi cái túi, Hermione chí ngay cây đũa phép vào bức tranh, sẵn sàn để 
ấm bùa bất cứ lúc nào. 


“Nếu có ai đó tráo thanh kiếm thật khi nó còn trong văn phòng của thầy Dumbledore,” cô 
nhấn mạnh, trong khi bọn chúng đặt bức chân dung tựa vàơ thành căn lều, “Cụ Phineas 
Nigellus ắt hẳn đã thấy chuyện gì xảy ra, ông ấy được treo ngay bên cạnh cái kệ !” 


“Trừ khi ông ta ngủ quên.” Harry nói, nhưng vẫn nín thở khi Hermione quỳ trước cái 
khung tranh trống rỗng, chỉ đũa phép thẳng vào chính giữa tranh, thông giọng rồi cất lời: 


“Ø-Phineas ? Phineas Nigellus?” 
Không có động tĩnh gì. 


“Phineas Nigellus?” Hermione kêu lần nữa. “Giáo sư Black? Chúng cháu có thể nói chuyện 
với cụ được không? Làm ơn đi mà ?” 


“Làm ơn luôn đồng nghĩa với giúp đỡ,” một giọng nói lạnh lẽo nghiêm khắc vang lên và 
Phineas Nigellus nhẹ nhàng đi vào chân dung của cụ. Ngay lập tức Hermione hét: 


“Obscura!” (Bịt Mắt!) 


Một dải bịt mắt đen xuất hiện trên đôi mắt sẫm màu, lanh lợi của cụ Phineas Nigellus, làm 
cho cụ đụng đầu phải khung tranh và la lên đau đớn. 


“Sao...sao mà tui bây dám.....dám?” 


“Cháu rất lấy làm tiếc, Giáo sư Black, “Hermione nói, “nhưng đó là sự phòng ngừa cần 
thiết” 


“Tháo cái vật hôi hám thừa thãi này đi ngay! Ta nói là tháo nó ra! Bọn bây đang phá hoại 
một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời! Ta đang ở đâu ? Có chuyện gì đang xảy ra thế này?” 


“Đừng bận tâm đến chúng con đang ở đâu.” Harry nói. Cụ Phineas Nigellus sững người lại 
và từ bỏ nỗ lực gỡ cái bịt mắt mới được vẽ thêm vào. 


“Đây có thể là giọng nói của ngài Potter trốn chạy không nhỉ?” 


“Có lẽ thế,” Harry nói, biết rõ điều đó sẽ giữ cho Phineas Nigellus thấy thích thú. “Chúng 
tôi có hai câu hỏi cho cụ - về thanh kiếm của Gryffindor.” 


https://thuviensach.vn 


“À.” Phineas Nigellus nói, gắng sức ngó nghiêng để thấy được Harry, “Đúng thế. Cái con 
bé ngốc nghếch đó đã hành động không khôn ngoan chút nào...” 


“Đừng có nói về em tôi như thế,” Ron nói cộc lốc. Cụ Phineas Nigellus nhướn lông mày 
lên. 


“Ai ở đó nữa thế?” cụ hỏi, xoay cái đầu từ phía này sang phía khác. “Ta không ưa mồm 
mép của cậu đâu ! Con bé và bạn của nó cực kỳ ngu xuẩn, trộm đồ của hiệu trưởng.” 


“Bọn họ không trộm, ” Harry nói. “Thanh kiếm không thuộc về Snape.” 


“Nó thuộc về ngôi trường của Snape.” Phineas Nigellus. “Chính xác thì con bé nhà 
Weasley đã nhận được gì nào ? Nó đáng bị trừng phạt, giống như thằng ngố Longbotton và 
con bé Luna khùng!” 


“Neville không ngố và Luna cũng không khùng!” Hermione nói. 


“Ta đang ở đâu?” cụ Phineas Nigellus nhắc lại, lại bắt đầu vật lộn với cái khăn bịt mắt. 
“Bọn bay mang ta đến đâu đây? Sao phải chuyển ta ra khỏi căn nhà có các bậc tiền bối 
khác?” 


“Đừng quan tâm chuyện đó nữa! Snape đã trừng phạt Ginny, Neville và Luna như thế 
nào?” Harry khẩn khoản hỏi. 


“Giáo sư Snape gửi bọn chúng tới khu rừng cấm, làm vài việc cho đồ vụng về Hagrid.” 
“Bác Hagrid không phải đồ vụng về!” Hermione rít lên. 


“Chắc Snape tưởng đó là hình phạt,” Harry nói, “Ginny, Neville và Luna ắt hẳn có cả trận 
cười bể bụng với Hagrid. Khu rừng cấm... Họ đã từng đối mặt với nhiều điều tồi tệ hơn cả 
khu rừng cẫm, làm như ghê lắm vậy! 


Harry thở phào nhẹ nhõm; ít nhất thì nó cũng đã tưởng tượng ra những hình phạt khủng 
khiếp, như lời nguyền Tra Tấn. 


“Những gì chúng cháu thực sự muốn biết, thưa giáo sư Black, đó là cuối cùng thì liệu có ai 
đó khác đã, uhm, lấy thanh kiếm đi? Có thể để đánh bóng hay...gì đó chăng!” 


Cụ Phineas Nigellus lại dừng cuộc vật lộn để giải thoát đôi mắt và cười khẩy. 


“Gốc Muggle,” cụ nói, “Vũ khí yêu tỉnh-tạo thì không cần phải đánh bóng, con bé khờ dại. 
Bạc của yêu tỉnh sẽ đẩy xa những bụi bặm trần tục, chỉ hấp thụ những gì làm tăng sức mạnh 
cho chúng.” 


“Đừng gọi Hermione là con bé khờ dại,” Harry nói. 


“Ta mệt với cái trò cãi lếu của bọn bay rồi”, cụ Phineas Nigellus nói, “có lẽ đã tới lúc ta 
nên trở về văn phòng hiệu trưởng?” 


Vẫn bị bịt mắt, cụ mò mẫm lần ra tới khung tranh, cố cảm nhận con đuờng giúp cụ thoát 
khỏi bức tranh và trở về khung tranh kia được đặt tại Hogwarts. Harry chợt nảy ra: 


“Thầy Dumbledore! Ngài có thể đưa thầy Dumbledore tới chỗ chúng cháu được không?” 


https://thuviensach.vn 


“Nhắc lại lần nữa nghe coi?” cụ Phineas Nigellus hỏi. 


“Bức chân dung của cụ Dumbledore - thầy có thể đưa thầy ấy đi cùng, tới đây, đi vào bức 
chân dung của thầy?” 

Cụ Phineas Nigellus quay mặt về phía phát ra tiếng của Harry. 

“Hiển nhiên những kẻ gốc Muggle không phải là những kẻ duy nhất ngu ngốc. Bức chân 
dung của trường Hogwart có thể đi thăm lẫn nhau, nhưng không thể đi ra khỏi phạm vi lâu 
đài. Thầy Dumbledore không thể tới đây cùng ta, và sau những gì ta được đối đãi hôm nay, 
cam đoan với các ngươi là ta sẽ không bao giờ làm cuộc viếng thăm thứ hai!” 


Hơi ỉu xìu, Harry dõi theo bức hình cụ Phineas đang gắng gấp đôi để rời được khỏi khung 
tranh. 


“Giáo sư Black,” Hermione nói, “ngài có thể nói cho chúng cháu biết, làm ơn, lần cuối 
thanh kiến được đưa ra khỏi hòm là khi nào? Ÿ cháu là trước cả khi Ginny lấy nó đi ấy?” 


Cụ Phineas khịt mũi sốt ruột. 


Ta tim rằng lần cuối ta nhìn thấy thanh gươm của Gryffindor rời khỏi hòm là khi giáo sư 
Dumbledore dùng nó để đập vỡ một chiếc nhẫn.” 


Hermione quay phắt sang nhìn Harry. Không dứa nào dám nói gì thêm trước cụ Phimeas 
Nigellus khi cuối cùng cụ cũng xoay sở để tìm ra được vị trí chỗ đi ra. 

“Vậy, chúc các trò ngủ ngon,” cụ nói với một chút gắt gỏng và bắt đầu di chuyển ra khỏi 
khung cảnh. Khi của còn cái viền của vành mũ trong tranh thì Harry bỗng hét lên. 

“Đợi đãi! Có phải thầy đã nói cho Snape biết những gì thầy nhìn thấy?” 


Cụ Phineas Negillus thò cái đầu bị bịt mắt trở lại khung tranh. “Giáo sư Snape có nhiều 
điều quan trọng trong đầu hơn là những điều lập dị của Albus Dumbledore. Tạm biệt, 
Potter!” 


Và cứ như thế; cụ biến hẳn khỏi khung tranh, để lại phía sau là một cái nền tranh u ám 
“Harry!” Hermione la lớn. 


“Tớ biết!” Harry hét. Không kiềm chế được bản thân, nó đấm vào không khí : cú đấm 
mạnh hơn nó tưởng. Nó bước quanh căn liều, cảm giác như có thể vừa chạy một dặm: nó 
cũng chẳng thấy đói nữa. Hermione đang nhét bức chân dung của cụ Phineas Nigellus vào 
lại trong túi, sau khi gài kỹ lại cái móc, nó quẳng cái túi qua một bên, khuôn mặt đầy phấn 
khích. 


“Thanh kiếm có thể tiêu diệt Horcruxes! Lưỡi kiếm yêu tinh-tạo chỉ hấp thụ những thứ 
làm tăng quyền năng của chúng- Harry, thanh kiếm đã thấm đầy chất độc của Tử Xà!” 


“Và thầy Dumbledore không đưa nó cho tớ vì thầy vẫn cần nó, thầy cần dùng nó để phá 
hủy cái dây chuyền-” 


https://thuviensach.vn 


“.,và thầy chắc chắn biết rằng họ sẽ không để cho cậu có nó nếu như thầy đưa nó vào di 
chúc..." 


“..vì thế thầy làm ra một bản sao..." 
“...và thầy đã đặt cái giả vào cái hộp kính...” 
“,,„thầy ấy để cái thật ở...đâu vậy ?” 


Chúng nhìn nhau chằm chằm : Harry cảm thấy câu trả lời đang treo lủng lắng vô hình ở 
phía trước mặt, trên cao như trêu ngươi chúng. Tại sao thầy Dumbledore không kể cho nó? 
Hay thật ra thầy ấy đã kể cho Harry, nhưng lúc đó Harry không nhận ra? 


“Nghĩ đi” Hermione thì thầm. “Nghĩ nào! Thầy có thể để thanh kiếm ở đâu nhỉ?” 

“Không ở Hogwarts,” Harry nói, trong khi vẫn tiếp tục bước lòng vòng. 

“Nơi nào đó ở Hogsmeade?” Hermione gợi ý. 

“Lầu Hét ?” Harry nói. “Không có ai vào trong đó bao giờ.” 

“Nhưng Snape biết cách vào trong, chẳng lẽ điều đó không phải là mạo hiểm?” 

“Thầy Dumbledore tin tưởng Snape,” Harry nhắc nhở Hermione. 

“Không đủ để kể cho hắn nơi thầy ấy cất giấu thanh kiếm đâu.” Hermione nói. 

“Cậu đúng đó !” Harry nói , và nó cảm thấy khá phấn khởi khi nghĩ rằng thầy Dumbledore 
đã giữ riêng một vài bí mật cho mình, nhưng nó lại đau đớn khi nghĩ về cái giá của lòng tin 
về Snape. “Hay vì thế thầy ấy đã giấu thanh kiếm ở một nơi nào đó thật xa Hogsmeade? Ron 
cậu có ý gì không? Ron?” 


Harry nhìn quanh, sau một thoáng lúng túng nó nghĩ rằng Ron đã rời căn lều, và sau đó 
nó thấy Ron đang nằm trong bóng tối của chiếc giường tầng, nhìn vô cảm. 


“Thôi nào cậu còn nhớ đến tụi này chứ ?” nó nói 

“Cái gì ?” 

Ron khụt khịt trong khi bò lên chiếc giường phía trên. 

“Cả hai tiếp tục đi đi chứ, đừng để tớ làm ảnh hưởng đến sự vui vẻ của các cậu.” 


Khá bối rối, Harry liếc nhìn Hermione để tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng cô bé cũng lắc đầu 
một cách bối rối giống hệt nó. 


“Có vấn đề gì thế? Harry hỏi. 


“Vấn đề? Không có vấn đề gì cả,” Ron nói, vẫn quay lưng về phía Harry. “Dù sao đi nữa 
cũng chẳng liên quan tới cậu.” 


Có tiếng lộp độp rơi trên tấm vải bạt. Mưa bắt đầu rơi. 


“Rõ ràng cậu đang gặp vấn đề," Harry nói. “Phun ra luôn đi chứ?” 


https://thuviensach.vn 


Ron đu người xuống khỏi giường và ngồi dậy. Trông nó cực kì xấu xa, khác hẳn chính nó 
ngày thường. 


“Được thôi, mình sẽ phun ra, đừng bắt mình phải thôi nghỉ ngơi và hạ lều vì có một vài 
thứ chết tiệt mà chúng ta cần tìm ra. Hãy thêm nó vào danh sách những món mà cậu không 
biết." 


“Tôi không biết?” Harry nhắc lại. “Tôi không biết?” 


Đồm độp, đồm độp, đồm độp. Cơn mưa trở nên nặng hạt; nó rơi lộp độp trên bờ sông trải 
đầy lá, tràn về phía dòng sông đang chảy róc rách. Nỗi nghi ngại làm tắt ngấm niềm hân 
hoan của Harry; Ron đang nói chính xác những gì mà nó tin, nó sợ rằng Ron đang nghĩ đến. 


“Nó không giống như tôi đang sống khoảng thời gian của đời mình ở đây,” Ron nói, “cậu 
biết đó, với cánh tay bị hư và không gì để ăn được và cái mông ấít thì ngày ngày bị đóng 
băng. Tôi chỉ hy vọng sau những tuần lễ chạy lòng vòng, chúng ra lẽ ra đã đạt được cái gì 
đó.” 


“Ron,” Hermione nói, nhưng nói nhỏ tới mức Ron không thể giả vờ là mình nghe được 
điều gì trong tiếng mưa rơi ầm ầm như trống gõ dồn dập đánh vào căn lều. 

“Mình nghĩ cậu biết cậu gia nhập nhóm để làm gì chứ,” Harry nói. 

“Phải, tôi cũng tưởng là như thế.” 


“Vậy phần nào của nó không sống theo lý tưởng của cậu?” Harry hỏi. Sự tức giận bắt đầu 
tràn vào trong lời cãi của nó. “Hay cậu tưởng chúng ta sẽ được ở trong khách sạn 5 sao? Mỗi 
ngày tìm ra một Horcrux? Hay cậu nghĩ chúng mình sẽ được về với mẹ vào lễ giáng sinh? 


“Chúng tôi cứ tưởng cậu biết mình đang làm gì!” Ron hét lên, đứng bật dậy, và câu nói của 
nó đối với Harry thì như một con dao sắc lẻm. “Chúng tôi cứ nghĩ thầy Dumbledore đã nói 
cho cậu biết những gì cần làm, chúng tôi tưởng cậu có một kể hoạch thực sự!” 


“Ron!” Hermione nói, lần này giọng cô bé nghe rõ thậm chí trong cả tiếng sấm sét nổ đì 
đùng, nhưng Ron vẫn lờ cô bé đi. 


“À, xin lỗi đã khiến cậu thất vọng,” Harry nói, cố dùng giọng bình tĩnh hơn dù thực tình nó 
cảm thấy thật giả dối và không đáng. Mình đã thẳng thắn với cậu ngay từ đầu. Mình nói cho 
cậu tất cả những gì cụ Dumbledore nói cho mình biết. Và trong trường hợp cậu quên mất, 
nhắc lại là chúng ta đã tìm ra một Horcrux...” 

“Ờ, và chúng ta đã gần như bỏ nó đi khi mải mê đi kiếm những cái còn lại, thực tế là 
không lần ra tí nào thì có!” 

“Cới cái Horcrux ra đi Ron,” Hermine nói, giọng cô bé nghe cao hơn thường lệ. “Làm ơn 
cởi nó ra đi. Cậu sẽ không bao giờ nói chuyện như vậy nếu không phải đeo nó suốt cả ngày.” 

“Ờ, cậu ta sẽ không như vậy,” Harry nói, nhưng nó không muốn biện hộ cho hành động 
của Ron. “Không lẽ cậu không nghĩ rằng tôi cũng phải chú ý tới những lời thì thầm của các 
cậu đằng sau lưng mình? Không nghĩ rằng tôi cũng phải đoán ra là các cậu đang nghĩ những 
thứ vớ vẩn này sao?” 


https://thuviensach.vn 


“Harry, tụi mình không...” 


“Đừng nói dối!” Ron phóng qua nhìn Hermione. “Cậu cũng nói, cậu cũng nói rằng cậu thấy 
thất vọng, rằng cậu không chắc hắn có biết mình tiếp tục phải làm gì hơn là...” 

“Mình không nói như thế...Harry, mình không hề!” cô bé hét lên. 

Mưa vẫn xối xả đổ trên mái lều, nước mắt đổ xuống khuôn mặt của Hermione và sự kích 
động của mấy phút trước giờ đã biến mất như thể nó chưa từng xảy ra, con nổi nóng ngắn 
ngủi bùng lên và bị dập tắt, bỏ lại tất cả bóng tối, lãnh lẽo, ướt giá. Thanh kiếm của nhà 
Gryffindor đã được giấu đi và chúng không biết ở đâu cả. Chúng là ba đứa thiếu niên lang 
thang và ở trong một túp lều mà thành công duy nhất là vẫn chưa chết. 

“ Vậy cậu vẫn ở đây làm gì thế?” Harry hỏi Ron. 

“Tôi còn không biết nữa là”-Ron nói. 

“Vậy cậu về nhà đi”, Harry nói. 

“Phải, có khi” Ron hét lên, và tiến tới gần Harry thêm một vài bước. Harry không hề lùi 
lại, “Cậu không nghe họ nói gì về em gái tôi sao? và cậu không thèm để ý một cục phân nào 
về nó, phải không? Chỉ mới đây tại cánh rừng cấm đó thôi, Harry, giờ đây mình đã đối mặt 
với một Potter hạ cấp hơn trước, người đã không quan tâm điều gì xảy ra với con bé ở đó, 
phải, tôi ngán, những con nhện khổng lồ và những thứ não trôi lềnh phềnh” (trong tập 5 - 
Johnny) 

“Tôi chỉ nói rằng-con bé đã ở với những người khác, và họ đã ở cùng với Hagrid” 

“Uh, tôi hiểu rồi, cậu không quan tâm. Còn về những thành viên trong gia đình của tôi, 
nhà Weasleys không cần phải thêm một đứa trẻ nữa bị thương. Cậu nghe gì không thế” 

“Uhm, mình...” 

“Dù thế, nó nghĩa là gì cũng chẳng phiền tới cậu, phải không?” 

“Ron!”, Hermione lên tiếng, chen mình vào giữa 2 người."Mình không nghĩ điều đó có 
nghĩa cái gì đó mới xảy ra, bất kể điều gì mà chúng ta không biết, nghĩ đi Ron, Bill đã bị cào 
tả tơi, rất nhiều người đã nhận thấy George giờ đã mất một tai, và cậu thì có thể chết vì 
bệnh spattergroit, tớ chắc đấy là điều mà ông ta muốn nói...” 

“Ồ, cậu chắc chứ hả? Phải, tớ sẽ không làm phiền bản thân tớ về họ đâu. Tất cả quá ổn với 
cậu rồi phải không, với ba mẹ cậu đang ở một nơi thật an toàn ngoài cuộc” 

“Bố mẹ tớ đã chết rồi” Harry kêu lên. 


AvựUĐ 


“Và bố mẹ tớ cũng chuẩn bị giống vậy đấy” Ron cũng hét lên 


“Vậy đi đi” Harry gào lên. “Vậy quay lại với họ đi, giả vờ như là cậu đã khỏi cái bệnh 
spattergroit ấy, và mẹ cậu sẽ có thể nuôi cậu và...” 


Ron bất ngờ di chuyển. Harry phản ứng lại, nhưng trước khi cây đũa thần được rút ra 
khỏi túi của hai người, Hermione đã hành động trước. 


https://thuviensach.vn 


“Protego!” (Che chắn - ND), cô hét lên và một bức tường vô hình như mở rộng ra ở giữa, 
một bên là Hermione và Harry, một bên là Ron. Tất cả họ đã bị đẩy lùi lại vài bước bởi sức 
mạnh của câu thần chú, Ron và Harry nhìn nhau giận dữ từ 2 bên của cái barrier trong suốt. 
Harry cảm thấy ghét Ron. Có gì đó đã đổ vỡ giữa bọn chúng. 


“Bỏ lại cái Horcrux đi” Harry nói. 


Ron vặn mạnh cái dây đeo cổ khỏi đầu, và quăng cái mặt trái tim lên cái ghế gần đó, quay 
lại nhìn Hermione. 


“Cậu làm cái gì thế?” 
“Cậu nói thế ý là gì?” 
“Cậu ở lại hay thế nào đây” 


“Mình...” Her trông thật buồn. “Phải... phải, Mình ở lại, Ron, chúng ta đã nói là đi cùng với 
Harry, chúng ta nói là sẽ giúp” 


“Tôi hiểu rồi. Cậu chọn cậu ta” 
“Ron, không, làm ơn, quay lại đi” 


Hermione bị ngăn lại bởi chính tường bảo vệ của mình; đúng lúc Hermione bỏ được nó đi 
cũng là lúc Ron đã biến vào trong bóng đêm. Harry đứng bất động và yên lặng, nghe 
Hermione thổn thức và gọi tên Ron giữa cây là cây. 


Sau một vài phút, Hermione quay trở lại. 
“Cậu ấy đi r..r..rồi! Độn thổ!” 


Cô bé quăng mình xuống ghế, thu mình lại và bắt đầu khóc. Harry vẫn còn bàng hoàng. Nó 
dừng lại, nhặt cái Horcrux lên và vòng qua cổ, lôi cái chăn ra khỏi giường của Ron và ném 
sang chỗ Hermione rồi lồm cồm trèo về giường mình, dán mắt lên mái bạt của căn lều, lắng 
nghe tiếng mưa đổ rào rào xuống mái. 


https://thuviensach.vn 


CHƯƠNG XVI: THUNG LŨNG GODRIC 


Khi Harry thức dậy vào ngày hôm sau, phải mất vài giây sau nó mới nhớ là đã xảy ra 
chuyện gì. Khi đó nó chỉ hy vọng ngây ngô rằng, đó chỉ là một giấc mơ, và Ron vẫn còn ở đó 
như chưa bao giờ bỏ đi. Nhưng lúc nó trở đầu mình trên gối, nó có thể nhìn thấy cái giường 
cũ kĩ của Ron giờ đã trống rỗng. Cái sự thật ấy như một cái thây ma đập thẳng vào mắt nó. 
Harry nhảy xuống giường, cố tránh không nhìn vào chỗ của Ron. Hermione, đang bận rộn 
trong bếp, không nói với Harry một lời chào buổi sáng, mà vội quay đi khi nó đi ngang qua. 
Ron đi rồi, Harry nói với chính mình. Đi thật rồi. Nó nghĩ hoài về điều đó trong khi rửa mặt 
và thay đồ như thể nếu lặp lại có thể làm bớt đi cú sốc này. Ron đã đi và sẽ không quay trở 
lại. Harry biết, sự thật đơn giản là, bùa chú bảo vệ của tụi nó có ý nghĩa là một khi tụi nó bỏ 
nơi này, thì Ron sẽ không thể nào tìm được tụi nó nữa. Nó và Hermione ăn sáng trong im 
lặng. Đôi mắt cô bé mọng lên và đỏ tấy; trông như thể cô bé không ngủ suốt đêm. Tụi nó gói 
chém đồ đạc của mình lại, nhưng Hermione làm rất rề rà. Harry biết vì sao cô nàng muốn trì 
hoãn thời gian tại khu bờ sông; vài lần nó thấy cô nàng hăm hở nhìn dáo dác, và nó chắc là 
cô nàng đang tự đánh lừa mình khi nghĩ rằng có tiếng chân bước trong cơn mưa, nhưng rồi 
không có hình bóng của một cái đầu đỏ hoe nào xuất hiện. Mỗi lần Harry bắt chước 
Hermione, nhìn quanh quất (bởi vì chính nó cũng hy vọng không ít) và không thấy gì cả 
ngoài khu rừng sũng nước mưa, một niềm hân hoan mỏng manh vừa loé lên trong nó chợt 
tan biến. Nó như nghe Ron nói, “Chúng tôi tưởng rằng cậu biết mình đang làm gì!”, và nó 
tiếp tục đóng gói đồ đạc với một cái nhói đau trong bụng. 


Dòng sông lầy lội cạnh bên đang dâng lên nhanh chóng và sẽ sớm tràn tới bờ sông nơi 
bọn nó đang ở. Bọn nó đã chần chừ mất một tiếng đồng hồ kể từ khi chúng quyết định đi 
khỏi nơi này. Cuối cùng, sau khi đã đóng gói cái túi vải rút đến ba lần, Hermione dường như 
không còn lý do nào để trì hoãn nữa: hai đứa nắm tay nhau và độn thổ. Cả hai hiện ra ở một 
bên đồi phủ đầy cây thạch nam bị gió thổi dạt hẳn sang một phía. Ngay khi tụi nó đến nơi, 
Hermione liền bỏ tay Harry xuống và bước ra xa khỏi nó, và rồi ngồi xuống trên một tảng đá 
lớn, mặt khép vào đầu gối của mình, người rung rung và nó biết cô nàng đang sụt sùi khóc. 
Nó nhìn Hermione, nghĩ rằng nó phải đến bên cô nàng và dỗ dành, nhưng một cái gì đó giữ 
nó đứng yên một chỗ. Mọi thứ bên trong nó như lạnh lẽo và bị bóp nghẹt: Nó lại nhìn thấy 
cái vẻ khinh khỉnh trên mặt Ron. Harry bước băng qua đám cây thạch nam, bước thành một 
vòng lớn quanh Hermione, miệng đọc thần chú theo kiểu mà Hermione thường làm để đảm 
bảo chúng được an toàn. 


Bọn nó không nói gì về Ron trong vài ngày tiếp theo sau đó. Harry quyết định không bao 
giờ nhắc đến tên của Ron nữa và Hermione dường như cũng biết là chẳng ích gì khi cứ nghĩ 
về vấn đề đó, mặc dù thỉnh thoảng vào ban đêm khi mà cô nàng nghĩ rằng nó đã ngủ, nó vẫn 
nghe tiếng cô nàng khóc. Trong lúc đó, Harry bắt đầu lấy tấm bản đồ đạo tặc ra và xem xét 
nó với ánh sáng của đũa phép. Nó mong đợi, trong một khoảnh khắc nào đó, tên của Ron 
hiện ra trên dãy hành lang của trường Hogwarts, để chứng minh rằng Ron đã trở về lâu đài 
ấm cúng, được bảo vệ vì mang dòng máu thuần chủng. Tuy nhiên, tên của Ron đã không 
xuất hiện và một lúc sau Harry lại thấy mình chăm chú nhìn vào tên của Ginny ở khu vực ký 
túc xá nữ, tự hỏi cảm xúc mãnh liệt khi nó nhìn chăm chăm vào đó có thể xâm nhập vào giấc 


https://thuviensach.vn 


ngủ của cô bé hay không, để cô có một chút gì đó biết rằng nó đang nghĩ đến cô, hy vọng cô 
vẫn bình an. 


Ban ngày, chúng dành hết thời gian để cố gắng xác định xem những nơi nào có thể có 
thanh gươm của Gryffindor, nhưng tụi nó càng nói về nơi mà cụ Dumbledore có thể cất giữ 
thanh gươm, càng lúc tụi nó càng thấy thất vọng và mơ hồ. Cố vắt óc, Harry cũng không thể 
nhớ rằng cụ Dumbledore đã từng nhắc đến một nơi mà cụ có thể cất giấu một thứ gì đó. Có 
những lúc nó không biết là nó đã bực mình vì chuyện của Ron hay chuyện của cụ 
Dumbledore hơn. “Chúng tôi nghĩ rằng cậu biết cậu đang làm gì... Chúng tôi nghĩ rằng cụ 
Dumbledore đã nói cậu phải làm gì... Chúng tôi nghĩ là cậu đã có một kế hoạch thực sự! 


Nó không thể che dấu với chính bản thân mình rằng: Ron đã đúng. Cụ Dumbledore hầu 
như chẳng để lại gì cho nó. Bọn nó đã phát hiện ra một Trường Sinh Linh Giá, nhưng lại 
không có cách nào để phá huỷ nó: còn những cái khác thì không thể có được như thể chúng 
đã từng tồn tại. Sự tuyệt vọng đe doạ nhấn chìm nó. Bây giờ nó đang phân vân nghĩ đến sự 
kiêu hãnh của mình khi chấp thuận đề nghị của tụi bạn đi lang thang cùng nó, trong cuộc 
hành trình vô định này. Nó không biết gì cả, nó không có một ý tưởng nào, và nó không 
ngừng, một cách cay đắng khi nhận ra rằng, Hermione cũng sẽ sắp nói với nó rằng đã quá 
đủ rồi. Và rằng cô nàng sẽ bỏ đi. 

Bọn chúng trải qua nhiều buổi tối hầu như yên lặng và Hermione lấy ra bức tranh của cụ 
Phineas Nigellus và trải nó ra trên một cái ghế, như thể cụ có thể lấp được phần nào khoảng 
trống mà Ron đã để lại vì sự ra đi của mình. Mặc dù đã quả quyết trước đó rằng cụ sẽ không 
bao giờ đến thăm chúng nữa, cụ Phineas Nigellus có vẻ như là khó có thể bỏ qua cơ hội để 
tìm hiểu thêm về tình trạng của Harry và thỉnh thoảng vẫn xuất hiện, với cái băng che kín 
mắt, vài ngày một lần. Harry mừng vì gặp được cụ, bởi vì cụ là người bầu bạn, dù cụ hơi giả 
tạo và tử tế một cách chua chát. Bọn nó hỏi cụ về bất cứ thông tin nào đang xảy ra ở 
Hogwarts, mặc dù cụ Phineas Nigellus không phải là một người đưa tin lý tưởng. Cụ tôn 
sùng Snape, hiệu trưởng đầu tiên thuộc nhà Slytherin kể từ khi cụ cai quản trường, và bọn 
nó phải cẩn trọng mới không phê phán hay hỏi những câu hỏi xấc láo về Snape, nếu không 
cụ Phineas NÑigellus sẽ rời khỏi bức chân dung của mình ngay lập tức. 


Tuy nhiên, cụ cũng đã để lộ một vài thông tin. Snape dường như đang phải đối mặt với 
một làn sóng nổi dậy âm thầm, dai dẳng từ một bộ phận học sinh cứng đầu. Ginny đã bị cấm 
đi thăm làng Hogsmeade. Snape đã khôi phục lại một quy định cũ của mụ Umbridge cấm tụ 
tập theo nhóm từ ba học sinh trở lên hoặc bất kỳ một tổ chức học sinh không chính thức 
nào. Từ những điều này, Harry suy đoán rằng Ginny, và có thể là cùng với Neville và Luna, 
đang nỗ lực hết sức để tiếp tục hoạt động của Đoàn Quân Dumbledore. Thông tin hiếm hoi 
này làm Harry lại càng nung nấu muốn gặp lại Ginny, nhớ cô bé đến tệ hại như một cơn đau 
ở dạ dày; nhưng nó cũng gợi cho nó nghĩ về Ron, và về cụ Dumbledore, và kể cả Hogwarts, 
nó nhớ họ như nhớ người bạn gái cũ của mình. Quả thật, cụ Phineas Niggellus đã kể về sự 
thẳng tay của Snape, trong một vài giây, Harry có một suy nghĩ điên rồ khi tưởng tượng 
rằng nó sẽ trở về trường để tham gia cùng với nhóm gây rối chống lại chế độ của Snape tại 
trường: được ăn uống và có một cái giường êm ái, và chăm lo cho bạn bè, có vẻ như đó là 
viễn cảnh tuyệt vời nhất trên thế giới lúc này. Nhưng khi đó nó chợt nhớ ra rằng nó là Kẻ Bị 
Truy Nã Số Một, mười ngàn Galleon cho cái đầu của nó, và một khi bước chân vào Hogwarts 


https://thuviensach.vn 


những ngày này cũng nguy hiểm như bước chân vào Bộ Pháp Thuật. Đôi lúc, cụ Phineas 
Nigellus có những câu hỏi dò có vẻ như vô tình về nơi ở hiện giờ của Harry và Hermione. 
Hermione liền nhét cụ vào lại trong cái túi mỗi khi cụ hỏi như thế, và lúc nào cũng vậy, cụ 
Phineas Nigellus không thèm xuất hiện trở lại trong vài ngày sau đó mỗi khi xảy ra cuộc 
chia tay thô lỗ như vậy. 


Thời tiết càng lúc càng trở lạnh. Bọn nó không dám ở lại bất cứ nơi nào quá lâu, do đó 
thay vì ở lại miền nam nước Anh, nơi mặt đất cứng băng giá là nỗi lo cùng cực của chúng, 
bọn chúng tiếp tục đi lang thang lên xuống dọc miền đất nước, băng qua những bờ đá núi, 
nơi những cơn mưa đá tuôn trên mái lều, qua vùng đầm lầy trơn rộng, nơi căn lều bị ngập 
trong những cơn trút nước lạnh cóng; và một hòn đảo nhỏ ở giữa hồ Scottish, nơi tuyết suýt 
chút nữa là chôn vùi cái lầu trong đêm. Bọn nó đã nhận ra những Cây Giáng Sinh lấp lánh 
qua cửa sổ một vài căn phòng khách trước một buổi tối Harry lại có một đề nghị, dường 
như theo nó là về một nơi mà bọn nó chưa đi qua. Bọn nó vừa có một buổi ăn tối ngon hơn 
mọi bữa: Hermione đã đi siêu thị dưới cái áo khoác tàng hình (cẩn thận để tiền vào một 
ngăn để tiền trước khi đi ra), và Harry nghĩ rằng cô nàng có thể dễ bị thuyết phục hơn mọi 
bữa với một cái bụng đầy món spaghetti Bolognese và lê đóng hộp. 

Nó đã tính toán khi đề nghị bọn nó nên ngừng lại vài tiếng tìm hiểu về cái Trường Sinh 
Linh Giá, hiện đang treo thòng lòng ở cuối cái giường bên cạnh nó. 


“Hermione?” 


“Hmm?” Cô nàng đang cuộn người lại trên một trong số những cái ghế bành bị lún cùng 
với quyển sách Chuyện kể về thi sĩ xứ Beedle. Nó không thể tưởng tượng phải mất bao lâu 
để cô nàng rời mất khỏi quyển sách, cuối cùng, cũng không quá lâu, nhưng rõ ràng là cô vẫn 
đang còn phải giải mã vài thứ có trong đó, bởi vì quyển Sách Học Vần dành cho Kẻ Ếm Bùa 
đang để mở đặt trên thành ghế. 


Harry đằng hắng. Nó cảm giác giống như nó đã từng làm vào một dịp, cách đây vài năm, 
khi Harry hỏi Giáo Sư McGonagall liệu nó có thể đi thăm làng Hogsmeade hay không, mặc 
dù nó không thể thuyết phục nhà Dursleys ký vào thư cho phép. 


“Hermione, mình đã suy nghĩ kỹ, và... 


“Harry, cậu có thể giúp mình một chút được không?” Rõ ràng là cô nàng đã không nghe 
nó nói. Cô chồm người ra phía trước và cầm cuốn thi sĩ xứ Beedle thẳng lên. 


“Hãy nhìn vào dấu hiệu này” cô nói, tay chỉ vào đầu trang sách. Ở đó Harry cho rằng là 
tiêu đề của câu chuyện (do không thể đọc chữ runes, nên nó không biết chắc được), có một 
cái hình trông giống như một con mắt hình tam giác, con ngươi cắt thành một đường thẳng 
đứng. 


`" 


“Mình chưa bao giờ theo học lớp Cổ Ngữ Runes, Hermione à 


“Mình biết chứ; nhưng nó không phải là chữ Runes và nó cũng không có trong quyển sách 
đánh vần. Mình nghĩ rằng nó là hình một con mắt, nhưng lại không cho rằng đó chỉ là một 
con mắt. Có vết mực hẳn lên ở bên trong, xem nè, ai đó đã vẽ nó ở đây, nó không phải là một 
phần của quyển sách. Hãy nghĩ thử xem, cậu đã từng trông thấy nó trước đây chưa?” 


https://thuviensach.vn 


“Chưa... À không, đợi một chút” Harry nhìn sát hơn. “Nó trông tựa như biểu tượng mà 
cha của Luna đeo quanh cổ ông ấy đúng không?” 

“ỮỪ, tớ cũng nghĩ thế!” 

“Như vậy nó là dấu hiệu của Grindelwald.” 

Cô nàng nhìn chằm chằm vào nó, há hốc miệng. 

“Cái gì?” 

“Krum đã nói với mình... .” Nó kể lại câu chuyện mà Viktor Krum đã nói trong tiệc cưới. 
Hermione trông có vẻ kinh ngạc. 

“Dấu hiệu của Grindelwald?” 

Cô nàng nhìn từ Harry sang cái dấu hiệu kỳ lạ đó rồi nhìn ngược lại lần nữa. “Mình chưa 
từng nghe nói là Grindelwald có một dấu hiệu. Những thứ mình từng đọc về ông ấy không 
có nói về điều này” 

“À, như mình nói, Krum nghĩ rằng biểu tượng đó được khắc trên một bức tường ở 


Durmstrang, và Grindelwald đã để nó ở nó.” Cô nàng rơi trở lại chiếc ghế bành cũ, mày nhíu 
lại. 

“Thật là kỳ lạ. Nếu nó là một biểu tượng của Pháp Thuật Hắc Ám, vậy thì nó có trong 
quyển sách truyện thiếu nhi để làm gì? ” 

“Phải, đúng là kỳ lạ thật,” Harry nói. “Và cậu có nghĩ rằng ông Scrimgeour cũng đã có thể 
nhận ra nó. Ông ta là bộ trưởng, ắt hẳn ông cũng phải là một chuyên gia về những đồ vật 
Hắc Ám.” “Mình biết... . Có lẽ ông ấy nghĩ rằng nó là một con mắt, giống như tớ đã nghĩ. Tất 
cả các câu chuyện khác đều có một hình nhỏ phía trên tựa đề” Cô nàng ngừng nói, tiếp tục 
nhìn đăm đăm vào dấu hiệu lạ lùng đó. Harry cố gắng thêm lần nữa. 

“Hermione?” 

“Hmm?” 

“Mình đã suy nghĩ kỹ. Mình ... mình muốn đến Thung Lũng Godric” 

Cô nàng ngước nhìn nó, nhưng mắt thì không tập trung, và nó chắc là cô vẫn còn đang 
nghĩ về dấu hiệu bí ẩn trên quyển sách. 

“Ừ” cô nàng nói. “Phải, mình cũng tự hỏi về điều này. Và mình nghĩ là chúng ta phải đến 
đó” 

“Cậu nghe mình nói rõ không đó?” nó hỏi. 

“Dĩ nhiên là mình nghe rõ. Cậu muốn đến Thung Lũng Godric. Mình đồng ý. Mình nghĩ là 
chúng ta nên đến đó. Ý mình là, mình không tìm được nơi nào khác. Có thể sẽ nguy hiểm 
đấy, nhưng càng nghĩ về điều đó, càng thấy là chỉ có nơi đó là có thể có” “Err - có cái gì?” 
Harry hỏi. 


Lúc đó, cô nàng trông ngơ ngác như chính nó vậy. 


https://thuviensach.vn 


“À, thanh gươm, Harry à! Dumbledore ắt phải biết là cậu muốn quay về nơi đó, và ý mình 
là, Thung lũng Godric chính là nơi sinh thành của Godric Gryffindor” 


“Thật ư? Gryffindor xuất thân từ Thung Lũng Godric à?” 
“Harry, cậu chưa bao giờ mở quyển Một Trang Sử Pháp Thuật ra sao?” 


“Ehh," nó nói, mỉm cười lần đầu tiên trong vòng hàng tháng nay: các cơ trên mặt cảm giác 
như bị cứng lại một cách kỳ lạ “Có lẽ mình đã mở nó ra, cậu biết đấy, khi mình mua nó... chỉ 
có lần đó...” 


“Này nhé, bởi vì ngôi làng được đặt theo tên ông ta, nên mình nghĩ là cậu phải liên tưởng 
đến điều đó chứ.” Hermione nói. Cô nàng nói nghe có vẻ giống với bản thân mình trước đây 
hơn là thời gian gần đây; Harry chợt muốn nghe cô nàng tuyên bố là sẽ đến thư viện. “Có 
một ít thông tin về ngôi làng trong quyển Lịch Sử Pháp Thuật, chờ chút...” 


Cô nàng mở cái túi rút ra và lục lọi một hồi, cuối cùng lôi ra một quyển sách sao lại từ 
quyển giáo khoa ở trường, cuốn Lịch Sử Pháp Thuật của Bathilda Bagshot, lật qua lật lại cho 
đến khi tìm được cái trang mà mình muốn tìm. 


“Sau khi ký tên vào Đạo Luật Quốc Tế về Bảo Mật năm 1689, các phủ thuỷ đổ xô đi tìm 
nơi ẩn dấu an toàn. Có lẽ, cũng tự nhiên thôi, họ thiết lập những cộng đồng nhỏ trong một 
khu vực. Nhiều ngôi làng nhỏ và thôn xóm đã thu hút nhiều gia đình phủ thuỷ, những người 
tụ họp lại để hỗ trợ và bảo vệ lẫn nhau. Làng Tinworsh ở Cornwall, làng Upper Flagley ở 
Yorkshire, và làng Ottery St. Catchpole ở bờ biển phía nam nước Anh là những khu vực 
đáng chú ý với các nhóm gia đình phù thuỷ sống dọc theo và đôi lúc sống cùng với dân 
Muggles. Nổi tiếng nhất trong những nơi nửa phủ thuỷ như thế này có lẽ là thung lũng 
Godric, ngôi làng ở miền Tây đất nước nơi vị phù thuỷ trứ danh Godric Gryffindor được 
sinh ra, và nơi Bowman Wright - thợ thủ công phù thuỷ - làm được trái banh snitch đầu 
tiên. Nghĩa địa ở đó có đầy tên của những gia đình phù thuỷ xa xưa, và điều này, không còn 
nghi ngờ gì nữa, là khởi nguồn của những chuyến thăm đến ngôi nhà thờ nhỏ bé bên cạnh 
nghĩa địa hàng bao thế kỷ” 


“Cậu và cha mẹ của cậu không được đề cập đến” Hermione nói, đóng quyển sách lại, “bởi 
vì Giáo Sư Bagshot không nói đến những sự kiện xảy ra sau khi kết thúc thế kỷ mười chín. 
Nhưng cậu thấy đó, thung lũng Godric, Godric Gryffindor, thanh gươm Gryffindor; cậu 
không nghĩ rằng cụ Dumbledore hy vọng cậu có sự liên tưởng đến những điều đó sao? ” 

“Ồ phải rồi...” 

Harry không muốn thừa nhận rằng nó đã không hề suy nghĩ về thanh gươm khi nó đề 
nghị đi đến Thung Lũng Godric. Với nó, sự hiểu biết về ngôi làng nằm bên dưới mộ của cha 
mẹ nó, ở căn nhà nơi nó đã thoát chết trong gang tấc, và ở người có tên là Bathilda Bagshot. 

“Cậu nhớ dì Muriel đã nói gì không?” rốt cuộc thì nó cũng hỏi. 

“Ai cơ?” 

“Cậu biết mà” nó ngập ngừng. Nó không muốn nói ra tên của Ron. “bà dì của Ginny ấy. Tại 
tiệc cưới. Người đã nói là cậu có cái chân gầy nhom äó.” 


https://thuviensach.vn 


“Ô,” Hermione nói. Đó là một khoảnh khắc khó khăn: Harry biết cô nàng sắp buộc phải 
nói ra tên của Ron. Nó vội nói tiếp: 


“Bả nói bà Bathilda Bagshot vẫn còn sống ở Thung Lũng Godric” 


“Bathilda Bagshot,/” Hermione lẩm bẩm, đưa ngón tay dò theo tên của Bathilda được 
chạm nổi ở trang bìa quyển Lịch Sử Pháp Thuật. “À, mình cho rằng ...” 


Cô nàng đột nhiên há hốc miệng làm cho ruột gan Harry muốn lộn tùng phèo; nó rút đũa 
phép ra, nhìn quanh lối ra vào, tưởng rằng sẽ thấy một cánh tay đang kéo giựt tấm vải bạt 
làm lối vào trong lều, nhưng không có gì cả. 


“Gì vậy?” nó hỏi, nửa bực mình, nửa nhẹ nhõm. “Cậu làm thế là ý gì thế? Tớ tưởng cậu 
thấy một tên Tử Thần Thực Tử đang phá tung cái lều chứ, ít ra thì ...” 


“Harry, chuyện gì xảy ra nếu Bathilda giữ thanh gươm? chuyện gì xảy ra nếu cụ 
Dumbledore giao nó cho bà ta?” 


Harry suy nghĩ về khả năng này. Bathilda có thể là phụ nữ lớn tuổi nhất hiện nay, và theo 
lời bà dì Muriel, bà ta khá là “lẫn cẫn”. Có lẽ nào cụ Dumbledore đã cất giẫu thanh gươm ở 
chỗ bà ấy? Nếu vậy thì, Harry cảm thấy cụ Dumbledore đã đánh liều một cú lớn: cụ 
Dumbledore chưa bao giờ tiết lộ rằng cụ đã thay thanh gươm bằng một cái giả, cũng như đề 
cập nhiều về tình bạn giữa cụ và Bathilda. Bây giờ, dù sao đi nữa, cũng không phải là lúc bác 
bỏ nghi ngờ về lý thuyết mà Hermione đưa ra, không phải lúc cô nàng sẵẳn sàng một cách 
đáng ngạc nhiên là tán đồng với mong ước khát khao của Harry. 


“Đúng, có thể cụ đã làm như thế! Vậy thì, bọn mình sẽ đi đến Thung Lũng Godric chứ?” 


`” 


“Ừ, nhưng bọn mình sẽ phải tính toán kỹ Harry à”. Cô nàng ngồi thẳng lại, và Harry có thể 
nói rằng biểu hiện cho thấy sẽ có một kế hoạch làm nhẹ đi tâm trạng của cô nàng và cả của 
nó. “Chúng ta cần phải thực tập phép độn thổ cùng với nhau bên dưới tấm Áo Khoát Tàng 
Hình trước tiên, và có lẽ cả Bùa Lú nữa, trừ phi cậu nghĩ rằng bọn mình sẽ đi suốt quãng 
đường và dùng Thuốc Đa Dịch chứ? Trong trường hợp đó, tụi mình cần phải kiếm được tóc 
của ai đó. Thật sự tớ nghĩ tụi mình nên làm thế thì hơn, Harry ạ, chúng ta giả trang càng kỹ 
lưỡng càng tốt...” 


Harry để cho cô nàng nói, gật đầu và tán đồng mỗi lúc ngắt quãng, nhưng đầu óc của nó 
lại để bên ngoài cuộc nói chuyện. Lần đầu tiên kể từ khi phát hiện ra thanh gươm tìm thấy ở 
Gringotts là giả, nó cảm thấy phấn khởi như vậy. 


Nó sắp được trở về nhà, trở về nơi mà nó từng có một gia đình. Tại vì Voldermort, nếu 
không thì nó đã lớn lên và nghỉ hè tại Thung Lũng Godric vào mỗi năm. Nó có thể mời bạn 
bè đến nhà của nó... Và thậm chí nó còn có thể có mấy đứa em trai và em gái... Lẽ ra người 
làm bánh sinh nhật cho nó năm mười bảy tuổi là mẹ của nó. Cuộc sống mà nó đã mất dường 
như khó có thể trở thành sự thật được vào lúc này, khi mà nó biết nó sắp nhìn thấy nơi mà 
nó đã bị mang đi. Tối đó, sau khi Hermione đã đi ngủ, Harry lặng lẽ lấy cái balô của nó từ 
trong cái ví ma thuật của Hermione ra, và trong đó, có cuốn album lão Hagrid tặng nó trước 
đây. Lần đầu tiên trong nhiều tháng liền, nó nhìn kỹ những tấm hình cũ của ba mẹ nó, đang 
mỉm cười và vẫy tay với nó, đó là tất cả những gì nó có được về họ. 


https://thuviensach.vn 


Harry vui vẻ nghĩ tới chuyến khởi hành đi đến Thung Lũng Godric vào hôm sau, nhưng 
Hermione thì có ý kiến khác. Cô nàng tin chắc là Voldermort có thể đoán được là Harry sẽ 
trở về nơi mà ba mẹ nó đã chết, vì thế cô nàng quyết định là bọn nó chỉ lên đường sau khi 
chúng tin chắc rằng chúng đã giả trang kỹ càng nhất. Do đó phải đúng một tuần sau - khi mà 
chúng lén lấy được vài mớ tóc của những người Muggle vô tội đi mua sắm cho lê Giáng Sinh, 
và đã thực tập phép Hiện Hình và Độn Thổ bên dưới tấm Áo Khoác Tàng Hình cùng với 
nhau - thì Hermione mới đồng ý thực hiện chuyến đi. 


Bọn nó phải xuất hiện ở ngôi làng trong sự bao phủ của màn đêm, do đó vào cuối buổi 
chiều, bọn nó phải uống thuốc Đa Dịch. Harry biến thành một ông Mugple trung niên đầu 
hói, Hermione biến thành mụ vợ nhỏ bé và có phần rụt rè. Cái túi vải rút chứa tất cả những 
gì bọn nó có (ngoại trừ cây Trường Sinh Linh Giá, Harry đang đeo vòng quanh cổ) được gấp 
bỏ vào cái giỏ đeo bên cạnh áo khoác của Hermione. Harry kéo cái áo khoác Tàng Hình trùm 
lên hai đứa, sau đó hai đứa nó biến vào một khoảng tối nghẹt thở một lần nữa. 


Tim đập mạnh dưới lồng ngực của mình, Harry mở mắt ra. Bọn nó đang đứng nắm tay 
nhau ở một con hẻm đầy tuyết ngay bên dưới bầu trời đen xanh thẫm, ở đó những ngôi sao 
đầu tiên trên trời chỉ còn loe lói thứ ánh sáng yếu ớt. Những căn nhà tranh nằm hai bên một 
con đường hẹp, đèn giáng sinh lấp lánh bên cửa sổ. Một lối đi ngắn ở trước mặt tụi nó, ánh 
sáng đèn đường chỉ cho thấy rằng nó dẫn vào trung tâm của ngôi làng. 


“Toàn là tuyết!” Hermione thì thầm bên dưới cái áo khoát tàng hình. “Tại sao tụi mình 
không nghĩ đến tuyết nhỉ? Sau tất cả những đề phòng từ trước, tụi mình lại để lại dấu chân! 
Chúng ta phải xoá ngay - cậu đi trước đi, tớ sẽ làm việc này” 


Harry không muốn vào làng giống như một con ngựa câm, cố gắng che dấu chính mình 
trong khi lại để lại dấu vết. 


“Hãy cởi áo khoác ra đi” Harry nói, và cô nàng trông có vẻ sợ hãi, “Ồ, thôi mà, tụi mình 
nhìn không giống chính mình đâu, mà cũng chẳng có ai ở quanh đây đâu” 

Nó cuộn cái áo khoác lại cất vào áo gió của mình và hai đứa tiến về phía trước mà không 
gặp trở ngại nào, sau khi đã đi qua nhiều ngôi nhà, hơi lạnh làm mặt chúng bị nhức buốt. 
Chẳng ngôi nhà nào có vẻ là nơi mà James và Lily từng ở hoặc là nơi mà Bathilda hiện đang 
ở. Harry chăm chú nhìn vào những cái cửa trước, những mái nhà phủ đầy tuyết, và cổng 
vòm trước nhà, tự hỏi nó có nhớ ra cái nào trong số đó không, mặc dù tận sâu bên trong nó 
biết là không thể, vì nó quá nhỏ, chỉ hơn 1 tuổi vào cái lúc mà nó rời khỏi nơi này mãi mãi. 
Nó thậm chí không chắc chắn được là nó có thể thấy căn nhà; nó không biết chuyện gì xảy 
ra nếu đối tượng của Bùa Trung Tín chết. Khi đó một lối nhỏ dọc theo con đường mà bọn nó 
đang đi uốn cong về phía bên trái, và trung tâm của ngôi làng, một khoảng đất nhỏ, hiện ra 
trước mặt bọn nó. 


Được treo vòng quanh bởi những ngọn đèn màu, ở giữa có một cái gì đó trông như là đài 
tưởng niệm chiến tranh, phần nào bị che đi bởi một cây Giáng Sinh bị gió quật te tua. Có 
một vài cửa hàng, một bưu điện, một quán rượu, và một nhà thờ nhỏ với cửa sổ lắp kính 
màu rực rỡ, ánh sáng đủ màu hắt ra khu đất. 


https://thuviensach.vn 


Tuyết ở đây bị giày nát: cứng và trơn vì cả ngày nhiều người đã đạp lên. Dân làng đi qua 
đi lại phía trước mặt tụi nó, dáng của họ như được chiếu sáng bởi những ngọn đèn đường. 
Bọn nó nghe tiếng cười và tiếng nhạc pop mỗi khi cửa cái quán rượu mở ra đóng vào; lúc đó 
bọn nó nghe tiếng hát bắt đầu vang lên từ bên trong nhà thờ nhỏ. 


“Harry à, tớ nghĩ bây giờ là Đêm Trước Giáng Sinh”, Hermione nói. 

“Vậy à?” 

Nó hầu như không còn khái niệm về ngày giờ nữa; bọn nó đã không xem báo hàng tuần 
nay rồi. 

“Tớ chắc thế,” Hermione nói, mắt cô nàng nhìn về phía nhà thờ. “Họ... họ ở đó, đúng 
không?” Cha và mẹ của cậu đó? Tớ thấy một nghĩa địa phía sau nhà thờ” 


Harry cảm thấy một sự kích động hơn cả niềm hân hoan, giống như sợ hãi. Bây giờ nó 
đang ở rất gần, nó tự hỏi xét cho cùng nó có thực sự muốn thăm họ hay không. Hermione 
biết nó đang nghĩ gì, bởi vì cô nàng lần tìm tay nó và tiến lên phía trước, kéo nó đi. Tuy 
nhiên, băng qua được nửa chừng khu đất, cô nàng đứng khựng lại. 


“Harry, nhìn kìa!” 


Cô nàng chỉ đài tưởng niệm chiến tranh. Khi chúng đi ngang qua nó, nó thay đổi. Thay vì 
là một cái tháp có khắc tên, lại là một bức tượng ba người: một người đàn ông tóc tai rối bù 
đeo mắt kiếng, một người phụ nữ tóc dài nhìn và một đứa bé trai khuôn mặt xinh xắn, đáng 
yêu đang ngồi trong lòng mẹ nó. Tuyết phủ đầy đầu họ, trông giống nón trắng bằng lông tơ. 


Harry đến gần hơn, nhìn vào mặt cha mẹ nó. Nó chưa bao giờ tưởng tượng được là có 
một bức tượng... Thật kỳ lạ khi thấy chính mình hiện ra trên đá, một đứa bé hạnh phúc 
không có vết sẹo trên trán... 


“Đi thôi,” Harry nói, khi nó đã nhìn chán, và bọn nó đi thẳng tới nhà thờ. Khi chúng băng 
qua đường, nó liếc nhìn qua vai mình, bức tượng đã trở về hình dạng cũ là một cột tuởng 
niệm chiến tranh. 


Tiếng hát trở nên lớn hơn khi bọn chúng tiến đến gần nhà thờ. Nó làm cổ họng Harry thắt 
lại, nhắc nó nhớ về Hogwarts, nhớ con yêu tỉnh Peeves rống một bản nhạc tự chế bên trong 
bộ áo giáp sắt, nhớ cái Đại Sảnh với mười hai cây thông Giáng Sinh, nhớ cụ Dumbledore đội 
cái mũ tròn vành mà cụ vừa có được trong gói kẹo, nhớ Ron trong cái áo len đan bằng tay... 


Có một cái cổng khép lại tại lối vào nghĩa địa. Hermione đẩy cho nó mở ra một cách nhẹ 
nhàng có thể được rồi bọn chúng len vào trong. Ở một bên của con đường mòn trơn trượt 
dẫn đến cổng nhà thờ, một lớp tuyết dày và như chưa có ai chạm vào. Bọn nó di chuyển qua 
tuyết, để lại một cái rãnh sâu phía sau chúng khi chúng đi vòng quanh nhà thờ, giữ cho 
không thấy bóng mình hắt ra từ các cửa sổ sáng đèn. 

Phía sau nhà thờ, từng hàng từng hàng các bia mộ phủ đầy tuyết nhô ra từ một tấm màn 
xanh nhạt điểm những đốm sáng đỏ, vàng, xanh ở những nơi mà các cửa kính màu bị phản 
chiếu trên lớp tuyết trắng. Giữ tay mình nắm chặt đũa phép bên dưới áo gió, Harry di 
chuyển đến ngôi mộ gần nhất. 


https://thuviensach.vn 


“Nhìn nè, đây là một người nhà Abbott, có thể là có quan hệ xa với Hannah!” 
“Nói nhỏ lại đi” Hermione có vẻ như nài nỉ. 


Chúng tiến từ từ sâu hơn vào trong nghĩa địa, tiến vào những dãy tối hơn và xa dần đám 
tuyết trắng, gập người xuống để đọc những từ khắc trên bia đá, liếc mắt nhìn xuyên màn 
đêm bao quanh ở mọi ngóc ngách để chắc chắn tuyệt đối là chúng không bị theo dõi. 


“Harry, đây nè!” 


Hermione cách nó hai dãy mộ; nó phải đi lại phía cô bé, tìm nó đập nhịp liên hồi trong 
lồng ngực. 


“Ở đây hả - ?” 
“Không, nhưng nhìn nè!” 


Cô nàng chỉ vào tảng đá tối. Harry cúi xuống và nhìn thấy, phía trên lớp đá hoa cương 
mọc lẫm tấm địa y, là dòng chữ Kendra Dumbledore và, dưới đó là ngày sinh và ngày mất, 
và con gái của bà ta. Còn có một câu trích: 


Where your treasure is, there will your heart be also. 
(Kho báu của bạn ở đâu, trái tim của bạn cũng sẽ ở đó) 


Như vậy là Rita Skeeter và dì Muriel cũng đã có một số thông tin chính xác. Gia đình 
Dumbledore thật sự đã sống ở đây, và một vài người trong dòng họ đã chết ở đây. 


Việc trông thấy ngôi mộ tận mắt tồi tệ hơn nhiều so với việc nghe kể về nó. Harry không 
thể nào nghĩ rằng nó và cụ Dumbledore cùng có gốc rễ sâu sa trong khu nghĩa địa này, và cụ 
Dumbledore lẽ ra phải nói cho nó biết, cụ chưa bao giờ nghĩ là cụ phải chia sẻ mối quan hệ 
này sao. Họ có thể cùng đi thăm lại nơi này; trong một khoảnh khắc, Harry tưởng tượng nó 
đến đây cùng với cụ Dumbledore, về sự gắn bó có thể có, về việc đó có ý nghĩa như thế nào 
với nó. Nhưng dường như là cụ Dumbledore, với việc gia đình cụ và nó được nằm bên cạnh 
nhau trong cùng một nghĩa địa này không là một sự trùng hợp quan trọng, có lẽ, không có 
liên quan gì đến nhiệm vụ mà cụ muốn Harry thực hiện. 


Hermione nhìn Harry, và nó mừng là khuôn mặt của nó bị che bởi bóng đêm. Nó đọc 
dòng chữ trên bia đá một lần nữa. Tài sản của bạn ở đâu, trái tìm của bạn cũng sẽ ở đó. Nó 
không hiệu những từ này có nghĩa gì. Chắc chắn là cụ Dumbledore đã chọn những từ này, 
bởi vì cụ là người lớn tuổi nhất trong nhà sau khi người mẹ mất. 

“Cậu có chắc là cụ chưa bao giờ đề cập đến - ?” Hermione bắt đầu. 

“Không,” Harry trả lời cộc lốc, “tiếp tục tìm kiếm đi,” rồi nó quay đi, ước gì chưa từng thấy 
bia đá đó: Nó không muốn sự hồi hộp phấn khích của nó bị phá hỏng bởi sự oán giận. 

“Đây này!” từ trong màn đêm, Hermione kêu lên lần nữa vài phút sau đó. “Õ không, rất 
tiếc, tớ tưởng đó là mộ nhà Potter.” 

Cô nàng đang chùi một bia đá bị sứt mẻ, phủ đầy rêu, chằm chằm nhìn vào nó, với một vẻ 
chăm chú trên mặt. 


https://thuviensach.vn 


“Harry, lại đây lần nữa nào.” 


He không muốn bị chỉ dẫn sai nữa, và miễn cưỡng đi băng qua đám tuyết đến chỗ 
Hermione. 


“Cái gì?” 


“Xem cái này nè!” Ngôi mộ hoàn toàn xưa cũ, bào mòn bởi thời tiết do đó Harry khó có 
thể đọc được tên. Hermione chỉ cho nó thấy biểu tượng bên dưới nó. 


“Harry, đó là dấu hiệu trên quyển sách!” 


Nó quan sát nơi mà Hermione chỉ: bia đá bị bào mòn đến nỗi không thể biết cái gì được 
khắc ở đó, mặc dù ở đó trông như là một con mắt hình tam giác bên dưới một cái tên hầu 
như không thể nào đọc được. 


“Phải... liệu nó có thể là... .” 


Hermione thắp lửa bằng đũa phép và đưa nó đến gần nơi cái tên trên bia đá. 


J (( 


“Nó đề là Ig - Ignotus, tớ nghĩ thế. ...” “Tớ sẽ tiếp tục tìm kiếm mộ của cha mẹ tớ, được 
không?” Harry nói, một vẻ lạnh lùng trong giọng nói, và bước đi, bỏ mặc cô nàng lúc này 
đang cúi xuống bên cạnh ngôi mộ cổ. 


Mỗi chỗ nó đều nhận ra những cái họ quen, giống như họ Abbott, mà nó gặp ở trường 
Hogwarts. Thỉnh thoảng cũng có một vài thế hệ gia đình phù thủy được chôn chung trong 
cùng nghĩa địa: Harry có thể biết từ ngày tháng khắc trên đó là ngày mất hoặc là ngày các 
thành viên hiện còn sống dời khỏi Thung Lũng Godric. Trong số những ngôi mộ bên trong 
sâu mà nó đi qua, và mỗi khi nó tới chỗ một bia mộ mới nó cảm thấy một chút ít e dè và 
ngập ngừng. 

Bóng tối và sự im lặng dường như trở nên, rất đột ngột, dày đặc hơn. Harry nhìn quanh, 
lo lắng, nghĩ về bọn giám ngục, khi đó nó mới nhận ra rằng tiếng hát trong nhà thờ đã 
ngừng từ lâu, tiếng trò chuyện và tiếng người qua lại đi lễ nhà thờ đã xa dần vì mọi người 
trên đường trở về nhà. Ai đó ở bên trong nhà thờ đã tắt đèn. 


Và lần thứ ba, giọng của Hermione vang lên trong bóng đêm, lanh lảnh và vang rõ dù cách 
đó vài yard. 

“Harry, họ ở đây nè ... ngay đây” 

Và qua âm điệu của cô nàng, nó biết lần này thì đúng là cha và mẹ của nó: Nó tiến đến chỗ 
Hermione, cảm giác như cái gì đó nặng nề đang đè lên ngực nó, giống như cảm giác mà nó 
thấy trong đêm cụ Dumbledore chết, một nỗi sầu thương thực sự đang ấn chặt tim và phổi 
của nó. 

Bia mộ chỉ nằm sau mộ của Kendra và Ariana hai hàng. Nó được làm bằng đá hoa cương 
trắng, giống như mộ của cụ Dumbledore, và vì thế chữ dễ đọc hơn, có vẻ như sáng lên trong 
bóng tối. Harry không cần quỳ xuống hoặc tiến đến gần cũng có thể đọc được chữ khắc trên 
đó. 

JAMES POTTER LILY POTTER 


https://thuviensach.vn 


SINH NGÀY 27 THÁNG 3 1960 SINH NGÀY 30 THÁNG 1 1960 

MẤT NGÀY 31 THÁNG 10 1981 MẤT NGÀY 31 THÁNG 10 1981 

The last enemy that shall be destroyed is death. 

(Kẻ thù cuối cùng phải bị tiêu diệt chính là cái chết ) 

Harry đọc dòng chữ đó một cách chậm rãi, như thể nó chỉ có một cơ hội duy nhất để hiểu 
được ý nghĩa của nó, và nó đọc to lên câu cuối trên bia mộ. 

“Kẻ thù cuối cùng phải bị tiêu diệt là cái chết...” Một ý nghĩ kinh khủng ập đến, kèm theo 
một sự hoảng loạn. “Đó không phải là ý tưởng của một Tử Thần Thực Tử chứ? Tại sao lại có 
câu đó?” 


“Nó không có nghĩa là chống lại cái chết giống như cách hiểu về bọn Tử thần Thực Tử, 
Harry à” Hermione nói, giọng nhẹ nhàng. “ Nó nghĩa là... cậu biết đó... cuộc sống ở cõi bên 
kia. Cuộc sống sau cái chết” 


Họ không còn sống nữa, Harry nghĩ: Họ đã đi thật rồi. Những dòng chữ trống rỗng không 
thể che đậy một sự thật là phần thân thể của cha mẹ nó được đặt bên dưới lớp tuyết và đá, 
lãnh đạm, không nhận biết được gì cả. Và nuớc mắt nó trào ra trước khi nó kịp ngăn lại, 
nóng hổi nhưng ngay lập tức lạnh ngắt trên mặt nó, lau nó đi hay giả vờ cứng rắn để làm gì? 
Nó để mặc nước mắt rơi, môi nó mím chặt lại, nhìn xuống lớp tuyết dày nơi yên nghỉ cuối 
cùng của James và Lily, giờ này có lẽ chỉ còn xương, chắc thế, hay bụi, không biết được hoặc 
không quan tâm đến đứa con trai còn sống của họ đang ở rất gần, tim nó vẫn đang đập, nó 
còn sống bởi vì họ đã hy sinh cho nó và Harry gần như ước rằng, vào lúc này, nó cũng đang 
ngủ bên dưới tuyết cùng với họ. 


Hermione nắm tay nó lần nữa và kẹp chặt. Nó không thể nhìn cô nàng, nhưng đáp lại, nó 
hít thở một ngụm không khí lạnh thật sâu của đêm, cố gắng kiên định, lấy lại bình tĩnh. Lẽ ra 
nó nên mang một cái gì đó đến cho cha mẹ nó, nhưng nó đã không nghĩ về việc này, mỗi cái 
cây trong nghĩa địa đều trụi lá và đông cứng. Hermione vẫy cây đũa phép, di chuyển nó 
thành một vòng trong không khí, và một vòng hoa hồng Giáng Sinh đang nở hiện ra trước 
mặt nó. Harry đón lấy và đặt nó lên mộ cha mẹ mình. 

Ngay khi nó đứng lên, nó muốn rời xa nơi này: nó nghĩ nó không chịu được một phút nào 
ở đây nữa. Nó vòng tay mình qua vai Hermione và đặt tay cô nàng vòng qua eo của mình, 
bọn nó trở ra trong yên lặng và xuyên qua tuyết, bước ngang qua mẹ và em gái của cụ 
Dumbledore, trở về phía nhà thờ tối và xa dần cánh cổng dẫn vào nghĩa địa. 


https://thuviensach.vn 


CHƯƠNG XVII: BÍ MẬT CỦA BATHILDA 


“Harry, đứng lại!” 

“Chuyện gì thế?” 

Chúng đang đứng lại cạnh phần mộ của một người nào đó tên là Abbott. 

“Có ai đó ở đây. Có người theo dõi đấy. Mình chắc chắn. Đây này, trong những bụi cây.” 


Bọn nó vẫn đứng im lặng, giữ chặt lấy nhau, và nhìn chằm chằm vào cái đường ranh giới 
đen ngòm của nghĩa địa. Harry không thể nhìn thấy gì cả. 


“Cậu chắc không?” 

“Mình nhìn thấy có cái gì đó di chuyển. Mình có thể thề là mình...” 
Hermione buông nó ra để giải phóng tay cầm đũa phép. 

“Chúng ta trông giống như những Muggles,” Harry chỉ ra. 


“Dân Muggles thường đặt hoa lên trên phần mộ của cha mẹ họ. Harry, mình chắc rằng có 
ai đó ở đây.” 

Harry nghĩ về cuốn Lịch sử Pháp thuật, về cái nghĩa địa mà đã bị cho là ma ám. Chuyện gì 
sẽ xảy ra nếu... 


Nhưng rồi, nó nghe thấy tiếng sột soạt và phát hiện ra một cơn lốc nhỏ từ cái bụi rậm mà 
Hermione đã phát hiện đang thổi tung tuyết lên. Hồn ma không thể làm cho tuyết di chuyển. 


“Đó là một con mèo,” Harry nói, một hoặc hai giây sau đó, "hoặc một con chim. Nếu đó là 
một Tử thần Thực tử, chúng ta đã chết rồi. Nhưng phải rời khỏi đây thôi, và chúng ta sẽ lại 
trùm chiếc Áo khoác.” 


Chúng nó ngoái lại vài lần khi chúng đi ra khỏi nghĩa địa. Harry tuy cảm thấy không lạc 
quan như lúc nó giả vờ cam đoan với Hermione, nhưng cũng vui mừng khi đến được cánh 
cổng và bước đi trên vỉa hè trơn trượt. 


Chúng trùm Áo Khoác Tàng Hình lên. Quán trọ đã đông khách hơn trước. Nhiều giọng nói 
phía bên trong giờ đây đang hát những bản thánh ca mà chúng đã nghe khi đến gần nhà 
thờ. Trong giây lát, Harry xem xét có nên vào trong để ẩn náu không. Nhưng trước khi nó 
lên tiếng, Hermione đã rì rầm, “Đi đường này”, và đẩy nó xuống con đường đen kịt dẫn tới 
ngôi làng ở đối diện cái hướng mà bọn chúng đã bước vào. Harry có thể chỉ ra nơi kết thúc 
của những căn nhà tranh và những khúc ngoặt của con hẻm lại dẫn vào vùng thôn quê. 
Chúng đi nhanh hết mức có thể, băng qua những cửa sổ rực rỡ đèn màu và cái bóng đen 
thui của cây thông Noel ïn lên trên những tấm rèm cửa. 


“Làm thế nào chúng ta có thể đến nhà của bà Balthida?” Hermione hỏi, vẫn hơi run và liếc 
nhìn qua vai. “Harry? Cậu nghĩ gì vậy? Harry?” 


https://thuviensach.vn 


Cô bé kéo mạnh cánh tay của nó, nhưng Harry không tỏ vẻ gì là để ý đến. Nó đang nhìn về 
phía cái khối đen thui đứng ở chỗ cuối dãy nhà. Ngay sau đó, nó tăng tốc và kéo Hermione 
đi theo làm cô bé bị trượt một chút trên băng. 


“Harry...” 
“Nhìn... Nhìn kìa, Hermione...” 
“Mình không... ồ!” 


Nó có thể nhìn thấy; bùa Trung Tín đã bị phá cùng với ba James và má Lily. Cái bờ giậu đã 
lớn lên một cách tự nhiên từ mười sáu năm trước, kể từ cái ngày lão Hagrid mang Harry đi 
từ đống gạch vụn vẫn còn nằm vương vãi giữa đám cỏ cao đến ngang hông. Phần lớn ngôi 
nhà vẫn còn đó, nhưng bị che phủ hoàn toàn bởi cây trường xuân đen và tuyết, nhưng phía 
bên phải của tầng trên cùng đã bị thổi bung ra; Harry chắc chắn, đó là nơi lời nguyền đã 
đánh trúng khi bị phản lại. Nó và Hermione đứng ngay tại cánh cổng, nhìn chằm chằm vào 
đống đổ nát đã từng là căn nhà giống như những căn nhà ở bên cạnh. 


“Mình ngạc nhiên là tại sao không ai xây lại nó?” Hermione thì thấm. 


“Cậu có thể xây lại nó chăng?” Harry đáp. “Có thể nó đã bị như vậy bởi phép thuật Hắc ám 
và cậu không thể khôi phục lại những mất mát.” 


Nó đưa bàn tay từ phía dưới áo khoác và sờ nắn từ đống tuyết đến lớp rỉ sét dày của cánh 
cổng, không phải là muốn mở ra, nhưng nó muốn mình cảm nhận được một phần gì đó của 
căn nhà. 


“Cậu sẽ không vào trong chứ? Trông có vẻ không an toàn, có thể... ồ, Harry, nhìn kìa!” 


Việc nó chạm vào cánh cổng có vẻ như đã làm ra điều đó. Một dấu hiệu xuất hiện trên nền 
đất trước mặt nó, vươn qua những cây tầm ma và cỏ dại đang quấn lấy nhau, trông nó giống 
như những bông hoa kỳ dị lớn nhanh, và những chữ vàng xuất hiện trên nền gỗ viết: 


Ở đây, vào đêm 31 tháng 10 năm 1981, 

Lily và James Potter đã qua đời. 

Con trai của họ, Harry, hiện là phù thuỷ 

duy nhất từng sống sót dưới lời nguyền Chết Chóc. 

Căn nhà này, vô hình đối với dân Mugles, 

đã được giữ trong tình trạng đổ nát như là một tường đài cho gia đình Potter 
và là sự gợi nhớ đến một vụ thảm sát 

đã phá tan gia đình họ. 


Và xung quanh những kí tự gọn gàng này là những chữ viết cẩu thả được thêm vào bởi 
các phù thuỷ và pháp sư đã từng đến đây để thăm nơi mà Đứa Bé Sống Sót đã chạy thoát. 
Một vài người chỉ để lại chữ ký của họ bằng loại Mực Vĩnh Cửu; số khác khắc lại tên viết tắt 
của mình vào gỗ, còn lại thì để lại thông điệp gì đó. Những thông điệp gần đây nhất, những 


https://thuviensach.vn 


chữ viết trên bờ tường cổ vẫn toả sáng suốt mười sáu năm qua, đều nói những điều giống 
nhau. 


Chúc may mắn, Harry, dù bạn ở đâu. 

Nếu bạn đọc được điều này, Harry, chúng tôi luôn ủng hộ bạn! 

Chúc Harry Potter sống lâu trăm tuổi. 

“Họ không cần phải ghi những điều này” Hermione nói, giọng đầy căm phẫn. 
Nhưng Harry vẫn cười tươi với cô bé. 

“Nó thật rực rỡ. Mình vui mừng khi họ làm thế. Mình...” 


Nó dừng lại. Một hình thù nặng nề đang khập khiễng bước trên con hẻm, tiến về phía bọn 
nó, cái bóng in nghiêng được tạo bởi ánh đèn sáng từ quảng trường xa xôi. Harry nghĩ, 
nhưng cũng thật khó khi suy đoán rằng, đó là dáng của một người phụ nữ. Bà ta đang di 
chuyển từ từ, có thể là do sợ bị trượt trên nền tuyết. Gù, chắc mập, dáng đi chậm chạp gợi 
nên một ấn tượng về tuổi tác cao của bà. Chúng quan sát trong im lặng khi bà lê đến gần. 
Harry vẫn chờ đợi để xem bà sẽ rẽ vào một ngôi nhà nào đó mà bà sẽ đi ngang hay không, 
nhưng theo bản năng, nó biết, bà ta sẽ không làm thế. Cuối cùng, bà ta chỉ còn cách bọn 
chúng gần nửa yard (1 yard=0,914 mét) và bà ta chỉ đơn giản đứng đó, ở giữa con đường 
tuyết, đối mặt với chúng nó. 


Nó không cần Hermione véo vào tay nó. Gần như không có khả năng bà ta là một Mugsle: 
bà ta đang đứng đây, nhìn chằm chằm vào cái ngôi nhà, mà đáng lẽ là hoàn toàn vô hình với 
bà ta, nếu bà ta không phải là một phù thuỷ. Thậm chí, cứ cho rằng bà ta là một phù thuỷ đi 
nữa, thì đây vẫn là một hành động kỳ quặc, khi ra ngoài vào một cái đêm lạnh giá thế này 
chỉ để ngắm nhìn một đống đổ nát. Theo nguyên tắc bình thường của phép thuật, bà ta 
không có khả năng nhìn thấy Hermione và nó. Tuy nhiên, Harry vẫn cảm giác kỳ lạ là bà ta 
biết chúng nó ở đó, và còn biết chúng nó là ai. Chỉ ngay khi nó đã đạt được cái kết luận khó 
chịu này, bà ta đã giơ một bàn tay đeo găng lên và ra hiệu. 

Hermione di chuyển đến gần hơn bên Harry dưới tấm áo, cánh tay ép chặt nó. 

“Làm thế nào bà ta biết được?” 

Nó lắc đầu. Người đàn bà đó ra dấu lần nữa, mạnh mẽ hơn. Harry có thể nghĩ ra nhiều lý 
do để không nghe theo dấu hiệu gọi đến ấy, và hơn nữa, sự hoài nghi của nó về việc bà ta 
nhận thấy bọn nó trở nên lớn mạnh hơn bao giờ hết, kể từ khi chúng đứng đối mặt với bà 
trên con đường hoang vắng này. 

Phải chăng là bà ta đã chờ đợi chúng suốt mấy tháng ròng? Phải chăng cụ Dumbledore đã 
bảo bà ta chờ, và Harry cuối cùng cũng phải đến? Không phải bà ta chính là cái bóng đã di 
chuyển theo chúng nó từ nghĩa địa và đến tận đây chứ? Thậm chí khả năng cảm thấy bọn nó 
của bà ta cũng đã khiến nó đoán ra sức mạnh nào đó của cụ Dumdledore mà nó chưa bao 
giờ nhìn thấy trước đó. 


Cuối cùng, Harry nói, làm cho Hermione há hốc miệng vì kinh ngạc và nhảy dựng lên. 


https://thuviensach.vn 


“Bà có phải là Bathilda không?” 
Cái hình thù khập khiễng đó gật đầu và ra dấu lần nữa. 


Bên dưới tấm áo khoác, bọn nó có thể nhìn thấy nhau. Harry nhướn lông mày lên; còn 
Hermione thì đưa ra một cái gật đầu nhẹ, đầy lo lắng. 


Bọn nó bước về phía bà ta và, cùng một lúc, bà ta quay lại và khập khiễng đi ngược lại con 
đường mà bọn nó vừa đi. Dẫn bọn nó băng qua vài căn nhà, bà ta quẹo vào một cánh cổng. 
Bọn nó theo bà đến trước lối đi băng ngang qua một khu vườn mà cỏ mọc cao gần bằng khu 
vườn bọn nó vừa rời khỏi. Bà ta dò dẫm trong giây lát với chiếc chìa khoá trước cánh cổng, 
rồi mở ra và bước lùi lại để bọn nó vào. 

Bà ta có mùi thật khó chịu, hoặc là do căn nhà của bà ta; Harry phải nhăn mũi khi bọn nó 
đi ngang qua bà ta và cởi Áo choàng ra. Giờ đây, nó đang ở ngay bên cạnh bà ta, nó nhận 
thấy bà ta nhỏ như thế nào; lưng còng xuống vì tuổi tác, bà chỉ cao đến ngực của nó. Bà ta 
đóng cánh cửa phía sau chúng lại, những đốt ngón tay xanh và lốm đốm của bà ta thật 
tương phản với lớp sơn, rồi bà ta quay lại, cái nhìn của bà cứ dán chặt vào mặt Harry. Đôi 
mắt của bà ta dầy và đục, đã vậy nó còn bị chìm sâu vào bên trong những nếp nhăn, toàn bộ 
gương mặt của bà ta đầy những dấu vết của các tĩnh mạch bị vỡ và dấu hiệu của bệnh gan. 
Nó ngạc nhiên liệu bà ta có nhìn thấy nó không; còn nếu bà ta có thể, thì người bà ta thấy 
hẳn là gã Muggles đầu hói mà nó đã bắt chước dung mạo. 

Mùi của người già, của bụi, của quần áo bẩn và thức ăn cũ càng tăng thêm khi bà sổ cái 
khăn choàng đầu đen bị mọt ăn ra, để lộ cái đầu chỉ còn vài sợi tóc bạc mọc trên cái lớp da 
rõ lồ lộ. 

“Bà Bathilda?” Harry lặp lại. 


Bà ta lại gật đầu. Harry nhận thức được rằng cái mặt dây chuyền đang đập vào lớp da của 
nó; cái thứ bên trong đó thỉnh thoảng kêu tích tắc hoặc đập thình thịch đã thức dây; nó có 
thể cảm nhận nhịp điệu đó qua lớp vàng lạnh. Liệu cái thứ đó có biết không nhỉ, nó có cảm 
nhận được gì không, rằng thứ sẽ huỷ diệt nó đang đến gần? 


Bà Bathilda lê chân qua chỗ bọn chúng, vượt qua Hermione như thể bà ta không thấy cô 
bé, và biến mất vào trong một nơi trông giống như phòng khách. 


“Harry, mình không chắc về điều này đâu!” Hermione thì thào. 
“Nhìn xem bà ta to cỡ nào, mình nghĩ chúng ta có thể chế ngự bà ta khi cần,” Harry nói. 


“Nghe này, mình phải nói với cậu, mình biết, đầu óc của bà ta không sáng suốt đâu. Dì 
Muriel gọi bà ấy là lẩm cẩm”. 

“Vào đây!” tiếng bà Bathilda vang lên từ căn phòng kế bên. Hermione nhảy dựng lên và 
nắm chặt lấy tay Harry. “Được rồi," Harry bình tĩnh nói, và nó đi truớc vào trong phòng 
khách. 

Bà Bathilda đang lảo đảo khắp căn phòng đầy những ngọn nến lập loè, nhưng ở đây vẫn 
rất tối, chưa muốn nói đến chuyện rất bẩn thỉu. Lớp bụi dày lạo xạo bên dưới chân nó, mũi 
của Harry bỗng nhận ra, bên dưới sự ẩm lạnh và mốc meo có cái gì đó tồi tệ hơn, giống như 


https://thuviensach.vn 


mùi thịt đã thối rữa. Nó ngạc nhiên tự hỏi, lần cuối cùng có bất kỳ ai ở trong căn nhà của bà 
Bathilda kiểm tra xem bà ta ăn ở ra sao là khi nào. Bà ta trông cũng có vẻ như là đã quên 
mất cách làm phép thuật, bởi bà ta phải thắp nến bằng tay khá vụng về, đã vậy, cái mớ dây 
ren trên tay áo của bà ta đang có nguy cơ bắt lửa. 

“Để cháu làm cho,” Harry đề nghị, và nó lấy mớ diêm từ tay bà. Bà ta đứng nhìn nó đến 
khi nó thắp xong mẩu nến cụt cuối cùng ở những chiếc đĩa nhỏ quanh phòng, đặt bấp bênh 
trên những chồng sách và cái bàn chất đầy những cái tách nứt nẻ. 

Chỗ cuối cùng mà Harry dùng để đặt nến là trên mặt trước của cái tủ hình cánh cung, nơi 
có số lượng lớn những tấm ảnh toa lạc. Khi ngọn lửa bắt đầu nhảy mùa, ánh hồng của nó 
cũng reo vui trên những chiếc ly phủ đầy bụi và vật bằng bạc. Nó nhìn thấy chút xíu sự di 
chuyển trên bức hình. Khi bà Balthida dò dẫm với những thanh củi duy trì ngọn lửa, nó thì 
thầm “Tergeo!” (tẩy sạch). Lớp bụi tróc ra khỏi những bức hình, và nó thấy cái khung ảnh to 
nhất, trang trí lộng lẫy nhất bị thiếu mất nửa dưới. Nó ngạc nhiên không biết bà Bathilda 
hay ai đó đã bỏ phần đó đi. Rồi một bức ảnh gần cuối bộ sưu tập thu hút sự chú ý của nó, và 
nó nhấc tấm ảnh lên. 

Đó là một kẻ có mái tóc vàng, gương mặt trộm cắp vui vẻ, là người đàn ông trẻ đứng cạnh 
bậu cửa sổ nhà ông Gregorovitch, mỉm cười lờ đờ với Harry, người đang ở ngoài khung 
tranh bạc. Harry lập tức suy nghĩ xem mình đã gặp gã này ở đâu rồi: trong quyển Cuộc đời 
và những sự dối trá của Albus Dumbledore, tay trong tay với chàng thiếu niên Dumbledore, 
và đây chắc hẳn là nơi có những bức ảnh bị thiếu trong quyển sách của mụ Rita. 


“Thưa bà ... thưa bác... Bagshot?” nó nói, giọng run run. “Ai đây ạ?” 
Bà Bathilda đang đứng giữa căn phòng quan sát Hermione thắp ngọn lửa lên cho bà. 


“Bác Bagshot?” Harry lặp lại, và nó đưa bức tranh về phía trước đúng lúc ngọn lửa bắt 
đầu bập bùng trong lò sưởi. Bà Bathilda ngước lên vì giọng nói của nó, và cái Horcrux càng 
đập mạnh hơn trên ngực nó. 


“Người này là ai thế ạ?” Harry hỏi bà, đẩy bức hình về phía trước. 
Bà ta nhìn bức hình, nghiêm nghị, rồi ngước lên nhìn Harry. 

“Bà có biết đây là ai không ạ?” Nó lập lại, chậm và to hơn hồi nãy. 
“Người đàn ông này? Bà có biết không? Ông ta tên gì ạ?” 


Bà Bathilda chỉ đơn thuần nhìn mơ hồ. Harry cảm thấy mình đã thất bại thảm hại. Làm 
thế nào mà mụ Rita Skeeter có thể khám phá ra ký ức của bà Bathilda? 


“Người đàn ông này là ai ạ?” Nó lặp lại to hơn. 
“Harry, cậu đang làm gì vậy?” Hermione hỏi. 


“Bức hình này. Hermione, đó là tên trộm, kẻ đã trộm của ông Gregorovitch! Làm ơn!” Nó 
nói với bà Bathilda. “Đây là ai ạ?” 


Nhưng bà ta chỉ nhìn nó chòng chọc. 


https://thuviensach.vn 


“Tại sao bà lại gọi bọn cháu đến đây với bà, bà... ơ... thưa bác Bagshot?” Hermione cao 
giọng hỏi. “Phải chăng, có điều gì đó bà cần nói với bọn cháu?” 


Không có dấu hiệu gì cho thấy bà ta nghe thấy Hermione nói. Bà Bathilda giờ đây bước 
tới vài bước để đến gần Harry hơn. Với một ít động tác ở cái đầu, bà ta quay lại nhìn vào 
trong phòng lớn. 


“Bà muốn bọn cháu ra về ư?” Nó hỏi. 
Bà ta lặp lại dấu hiệu, lúc đầu chỉ vào nó, rồi vào bà ta, rồi chỉ lên trần nhà. 
“Ö, được rồi... Hermione, mình nghĩ bà ấy muốn mình lên tầng trên cùng.” 


“Được thôi,” Hermione nói, “Đi thôi.” Nhưng khi Hermione di chuyển, bà Bathilda lắc 
mạnh đầu một cách bất ngờ, một lần nữa chỉ vào Harry, rồi vào bà ta. 


“Bà ta muốn mình đi với bà ấy, một mình.” 


“Tại sao?” Hermione hỏi, giọng cô bé đanh lại và rõ ràng vang khắp căn phòng đầy nến, và 
bà già lắc đầu nhẹ nhàng trước âm thanh ồn ào ấy. 

“Có thể cụ Dumbledore nói với bà ấy đưa cho mình thanh gươm, chỉ đưa cho mình?” 

“Cậu có chắc bà ta biết cậu là ai không?” 

“Có,” Harry nói, trông ánh mắt thật yếu ớt. “Mình nghĩ bà ta biết”. 

“Thôi, được rồi, nhanh thôi nhé, Harry.” 

“Dẫn đường đi, thưa bà," Harry nói với bà Bathilda. 

Bà ta trông có vẻ đã hiểu, bởi vì bà đã bước vòng qua nó tiến về phía cánh cửa. Harry 
thoáng liếc về phía Hermione với một nụ cười tự tin, nhưng bản thân nó thì lại không chắc 
chắn cho lắm là cô bé có thấy không; cô bé đang đứng đó, ghì chặt bản thân mình lại, ở giữa 
căn phòng đầy nến bẩn thỉu, nhìn thẳng về hướng cái kệ sách. Khi Harry rời khỏi căn phòng 
thì nó không thấy cả Hermione và bà Bathilda đâu, nó cất nhanh khung hình bạc chứa bức 
ảnh về tên trộm bí ẩn vào trong áo khoác. 

Cầu thang thì dốc và hẹp; Harry nửa muốn đặt tay mình lên cái bàn toạ phốp pháp của bà 
Bathilda để đảm bảo rằng bà ta không thể ngã đè lên nó, điều duy nhất có khả năng xảy ra. 
Chậm chạp, hơi thở khò khè, bà ta leo lên phía trên, rồi ngay lập tức quẹo sang bên phải và 
dẫn nó vào trong một căn phòng ngủ trần thấp. 

Đó là một căn phòng có màu đen hắc ín và mùi kinh khủng; Harry chỉ mới lỡ lôi cái chậu 
đựng nước tiểu từ bên dưới cái giường lên, trước khi bà Bathilda đóng cửa lại và tất cả chìm 
trong bóng tối. 

“Lumos," (thắp sáng), Harry nói và cây đũa phép của nó toả sáng. Nó giật mình: Bà 
Bathilda đã di chuyển tới gần nó hơn trong vài giây tăm tối, và nó không hề nghe tiếng di 
chuyển của bà ta. 


“Mi là Potter?” Bà ta hỏi. 


https://thuviensach.vn 


“Phải, là cháu.” 

Bà ta từ từ gật đầu, khoan thai. Harry cảm thấy cái Horcrux đập nhanh hơn, nhanh hơn cả 
trái tim của nó. Điều này không dễ chịu chút nào, nó có cảm giác bối rối. 

“Bà có đưa cho cháu cái gì không?” nó lặp lại. Rồi bà ta nhắm mắt, và mọi thứ xảy ra cùng 
một lúc: vết thẹo của Harry đau đớn như bị kim châm, cái Horcrux co giật mạnh đến mức 
phần trước cái áo khoác của nó chuyển động; bóng tối; mùi hôi thối lan ra khắp phòng ngay 
lập tức. Nó cảm thấy một sự sung sướng trong giọng nói cao và lạnh: Cầm chân nó! 


Harry đứng lắc lư tại chỗ: căn phòng tối hôi hám dường như bủa vây lấy nó; nó không 
biết chuyện gì đã xảy ra. 

“Bà có cái gì đưa cho cháu không?” nó hỏi lần thứ ba, to hơn. 

“Ở đây này,” bà ta thì thầm, chỉ vào một góc. Harry giơ cao đũa phép lên và nhìn thấy hình 
dáng của một cái bàn quần áo lộn xộn bên dưới cái cửa treo rèm. 

Lần này, bà ta không dẫn đường cho nó. Harry lách giữa bà ta và cái giường bề bộn, đũa 
phép giơ cao. Nó không muốn rời mắt khỏi bà ta. 

“Gái gì thế?” nó hỏi khi nó đến được cái bàn quần áo, nơi mà chất đầy một thứ trông và có 
mùi giống mớ quần áo bẩn. 

“Đây này,” Bà ta nói, chỉ vào mớ bùng nhùng không có hình dạng gì cả. 

Và ngay lập tức nó quay đi, mắt của nó bắt được một mớ hỗn độn những chuôi gươm, 
hồng ngọc, bà ta di chuyển thật kỳ lạ: Nó nhìn thấy qua khoé mắt, sự hoảng sợ làm nó quay 
đi và sự rùng rợn làm toàn thân nó tê liệt khi nó nhìn thấy một cơ thể già nua sụp xuống và 
một con rắn vĩ đại đổ ra từ cái nơi đã từng là cổ của bà. Con rắn phóng tới khi nó giơ cao 
đũa phép: sức mạnh của cú đớp đến cánh tay của nó làm cho cây đũa phép xoay vòng, tung 
lên trần nhà; ánh sáng của nó đu đưa xoay tít đến hoa mắt quanh phòng và tắt phụt; rồi một 
sức mạnh từ cái đuôi đánh thẳng vào cơ hoành của nó làm hơi thở của nó thoát mạnh ra 
ngoài: Nó rơi về phía sau, rớt thẳng ngay vào mớ quần áo bẩn... 

Nó lăn qua một bên, né được cú đập từ cái đuôi con rắn, trong đường tơ kẽ tóc, xuống chỗ 
mà nó vừa nằm cách đó một giây. 

Những mảnh vụn của bề mặt kính rơi như mưa xuống sàn nhà. Từ bên dưới Harry nghe 
Hermione gọi, “Harry?” 

Nó không có đủ không khí trong buồng phổi để đáp trả: Rồi một khối gì đó mềm mịn quật 
nó xuống sàn nhà và nó cảm thấy thứ đó trườn lên người, mạnh mẽ, cơ bắp - 

“Không!” nó thở hổn hển, bám chặt xuống sàn nhà. 

“Có,” một giọng thì thào. “Có đấy.... giữ chặt ngươi... giữ chặt ngươi..." 

“Accio ... Accio Đũa phép...” (triệu tập đũa phép). 

Nhưng không có gì xảy ra cả và nó cần bàn tay của mình để kéo con rắn ra khi phần thân 
trên của nó bị quấn chặt, không khí như bị nén lại xung quanh, ép cái Horcrux vào ngực nó, 


https://thuviensach.vn 


sự lạnh lẽo bao trùm khắp nó, từng phân một trên trái tìm cuồng loạn của nó, và bộ não của 
nó bị nhấn chìm trong sự lạnh lẽo, ánh sáng trắng, mọi suy nghĩ bị xoá sạch, hơi thơ của nó 
yếu dần, tiếng bước chân, mọi thứ cứ trôi qua... 


Một trái tim kim loại đang đập mạnh bên ngoài ngực của nó, giờ đây nó đang bay lên, bay 
với sự chiến thắng trong tim, bay mà không cần chổi thần hay Tử mã... 


Nó bất ngờ thức dậy trong bóng tối nồng mùi chua; Nagini đã thả nó ra. Nó ngồi dậy và 
nhìn thấy bóng con rắn nổi bật trên nền đất sáng: Nó đứng dậy, và Hermione né qua một 
bên với tiếng thét; lời nguyền chệch hướng của cô bé đánh trúng cửa sổ treo rèm, làm nó vỡ 
tan tành. Không khí lạnh tràn ngập khắp gian phòng khi Harry cúi xuống để né một trận 
mưa mảnh kính vỡ khác và chân của nó trượt trên cây bút chì - giống như - đũa phép của 
nó. Nó cúi xuống và nhặt đũa phép của nó lên, nhưng giờ đây, căn phòng như toàn rắn, đuôi 
của nó quật đập dữ dội; Hermione giờ không thấy đâu, trong giây lát, Harry nghĩ đến điều tệ 
hại nhất, nhưng sau đó, một tiếng nổ lớn và một tia sáng đỏ phóng ra, con rắn bị quăng vào 
không khí, quật mạnh vào mặt Harry, con rắn cuộn lại khi nó vươn lên cao. Harry giơ cao 
đũa phép, nhưng khi nó làm điều đó, vết sẹo của nó nóng như bị đốt, đau đớn hơn bất kỳ lúc 
nào trong năm. 


“Hắn đang đến! Hermione, hắn đang đến!” 


Ngay khi nó hét lên, con rắn rơi xuống, rít lên một cách hoang dại. Mọi thứ trở nên hỗn 
độn: Nó đập vỡ những cái kệ bên tường, và những mảnh gốm sứ vỡ tan văng đi khắp nơi 
khi Harry nhảy qua giường và tóm lấy một hình thù tối đen mà nó biết là Hermione. 


Cô bé thét lên đau đớn khi nó đẩy lưng cô bé ngang qua cái giường: con rắn ngẩng đầu 
lên lần nữa, nhưng Harry biết điều tệ hại hơn việc con rắn đến, có lẽ là ở lối ra, đầu của nó 
như nứt ra vì vết sẹo đau đớn... 


Con rắn tấn công bất ngờ khi nó đang thực hiện một bước chạy dài, kéo theo Hermione, 
và ngay khi nó tấn công, Hermione gào lên, “Confringo!” (Nổ tung) và câu thần chú của cô bé 
bay khắp căn phòng, làm nổ tung gương của tủ quần áo và bật lại về phía chúng, nảy tưng 
lên từ sàn nhà lên trần nhà; Harry cảm thấy sức nóng của câu thần chú làm khô mu bàn tay 
của mình lại. Kính vỡ cũng làm xước má của nó, đẩy Hermione đi cùng với mình, nó nhảy từ 
cái giường sang cái bàn quần áo đã gãy rồi vọt thằng ra ngoài qua cái cửa sổ đã vỡ, nhảy vào 
chốn hư vô, tiếng hét của cô bé vang vọng xuyên qua màn đêm khi bọn chúng siết chặt lấy 
nhau giữa không khí... 


Và rồi, vết sẹo của nó lại đau đớn như nổ tung ra và nó chính là Voldemort. Hắn đang 
chạy băng qua cái giường hôi thối, bàn tay dài trắng bệt của hắn chộp lấy bậu cửa số khi hắn 
liếc nhìn qua một gã hói và một cô gái nhỏ đang siết lấy nhau, biến mất, và hắn rống lên đầy 
tức giận, tiếng rống lẫn với tiếng hét của cô gái, vang vọng xuyên qua khu vườn tăm tối, át 
cả tiếng chuông nhà thờ rung lên trong ngày Giáng Sinh... 

Và tiếng hét của hắn là tiếng hét của Harry, vết thương của hắn là vết thương của Harry... 
điều đó có lẽ đã xảy ra ở đây, nơi mà điều đó cũng đã từng xảy ra... tại đây, trong khuôn viên 
của căn nhà này, nơi nó đã đến quá gần để biết được chết là thế nào... chết... vết thương 
thật tệ hại...rách ra từ cơ thể của nó... Nhưng nếu nó không có cơ thể, tại sao cái đầu của nó 


https://thuviensach.vn 


lại đau đớn kinh khủng như vậy; nếu như nó đã chết, làm thế nào nó có thể cảm thấy lạnh 
đến không chịu được, chẳng phải vết thương sẽ hết đau khi cái chết đến, sẽ không tiếp tục 


Đó là một đêm lạnh giá và lộng gió, hai đứa trẻ ăn mặc như những trái bí đỏ đi lạch bạch 
ngang quảng trường và những cửa số của các cửa hàng phủ đầy những con nhện giấy, tất cả 
là những cái bẫy hào nhoáng của dân Muggle trong một cái thế giới mà chúng không tin 
tưởng...Và hắn đang lướt qua,cái cảm giác về những mục đích, sức mạnh, và những điều 
đúng trong hắn luôn luôn được biết đến trong những dịp này... không tức giận... chỉ có 
những kẻ yếu ớt hơn hắn... nhưng vui mừng, phải... hắn đang chờ đợi điều đó, hắn đã hy 
vọng về điều đó... 


“Trang phục dễ thương quá, thưa ông!” 


Hắn nhìn thấy thấp thoáng một nụ cười từ thằng bé khi nó chạy đến đủ gần để nhìn thấy 
phía bên dưới cái mũ trùm đầu của chiếc áo choàng, nhìn thấy sự sợ hãi bao trùm gương 
mặt đau đớn của thằng bé: rồi thằng bé quẹo đi và bỏ chạy... Bên dưới tấm áo choàng, ngón 
tay của hắn đang cầm chặt lấy cây đũa phép... chỉ một động tác đơn giản là thằng bé đó sẽ 
không bao giờ gặp lại được mẹ của mình... nhưng điều đó không cần thiết, chỉ hơi không 
cần thiết... 


Và hắn đi dọc theo con đường mới và tối hơn,giờ đây, cuối cùng, đích đến của hắn đã ở 
trong tầm nhìn, Bùa Trung Tín đã bị phá vỡ, mặc dù họ chưa biết điều đó... Và hắn đã tạo ra 
ít tiếng động hơn cả những chiếc lá cây khô rụng trên vỉa hèkhi hắn đạp lên một cái bờ giậu 
đen thui, và vượt qua nó... 

Họ đã không kéo màn; hắn ta nhìn thấy khá rõ họ đang ở trong căn phòng khách nhỏ bé, 
người đàn ông cao với mái tóc đen và cặp mắt kính, đang tạo ra những lọn khói màu từ đũa 
phép của ông để bày trò vui cho một đứa trẻ tóc đen trong bộ đồ ngủ xanh dương. Đứa trẻ 
cười to và tìm cách bắt lấy những lọn khói, túm lấy nó trong nắm tay nhỏ xíu... 

Cánh cửa mở ra và người mẹ bước vào, nói những từ mà hắn ta không thể nghe ra, mái 
tóc dài đỏ sậm của bà che phủ một phần gương mặt. Bây giờ, người cha đã nâng đứa con 
trai lên và trao cho người mẹ. Ông đặt đũa phép xuống ghế sofa và nằm duỗi ra, ngáp... 

Cánh cổng hơi cọt kẹt khi hắn đẩy cửa vào, nhưng James Potter không nghe thấy. Bàn tay 
trắng bệch của hắn rút chiếc đũa phép ra từ bên dưới tấm áo chùng và chĩa vào cánh cửa, nó 
bung ra... 

Hắn đã bước qua ngưỡng cửa khi James đang chạy vào trong. Thật dễ dàng, quá dễ dàng, 
khi ông ta thậm chí đã không mang theo đũa phép của mình... 

“Lily, đem Harry đi đi! Đó là hắn! Đi! Chạy đi! Anh sẽ cầm chân hắn lại!” 

Cầm chân hắn lại, khi không có đũa phép trong tay! ... Hắn đã cười lớn trước khi thực 
hiện lời nguyền... 


“Avada Kedavral” 


https://thuviensach.vn 


Ánh sáng xanh bao phủ khắp hành lang hẹp,làm cho bóng của chiếc xe đẩy em bé rõ mồn 
một trên tường, làm cho tay vịn lan can trông như một cái que phát sáng, và James Potter 
ngã xuống như một con rối mà sợi dây đã bị cắt... 


Hắn có thể nghe thấy tiếng hét của cô ấy từ lầu trên, bị mắc kẹt, nhưng chừng nào cô ấy 
còn sống, cô ấy, ít nhất, cũng không có gì để sợ... Hắn bước từng bước một lên gác, lắng 
nghe sự yếu ớt, vui vẻ trước mọi nỗ lực tạo ra chướng ngại vật để bảo vệ mình... Cô ấy cũng 
không có đũa phép bên cạnh... 

Họ thật ngu ngốc làm sao, cả tin làm sao, khi nghĩ rằng sự an nguy của mình nằm trong 
tay bạn mình là an toàn, đến nỗi, nhiều khi cả vũ khí của mình cũng vứt bỏ... 

Hắn tông cửa vào, đẩy qua một bên những thứ bàn ghế, hộp được chất đầy một cách vội 
vàng hòng chặn hắn lại với một cái vẫy đũa phép uể oải... và cô ấy ở đây, với đứa trẻ trên 
tay mình. Ngay khi nhìn thấy hắn, cô ấy đã cho đứa bé vào trong một cái nôi ở sau lưng 
mình, giang rộng tay ra, như thể điều đó có thể giúp được gì, để tạo ra sự cản trở trong tầm 
nhìn của hắn, cô ấy hy vọng một sự lựa chọn khác thay thế ... 

“Không phải Harry, không phải Harry, không phải Harry làm ơn!” 

“Đứng qua một bên, con bé ngốc nghếch kia... tránh ra, ngay bây giờ.” 

“Không phải Harry, làm ơn, đừng, giết tôi đi, hãy giết tôi thay vì...” 

“Đây là cảnh báo cuối cùng của ta...” 

“Không phải Harry! Làm ơn... xin rủ lòng thương... xin Ngài thương tình... Không phải 
Harry! Không phải Harry! Làm ơn... tôi sẽ làm bất cứ điều gì..." 

“Tránh ra. Tránh ra. Con bé kial” 

Hắn có thể bắt cô ấy tránh xa cái nôi, nhưng hắn có vẻ thận trọng hơn để kết liễu tất cả 
bọn họ... 

Tia sàng xanh loé lên khắp căn phòng và cô ấy ngã xuống hệt như chồng mình. Đứa trẻ đã 
không khóc từ nãy giờ. Nó có thể đứng dậy, nắm lấy cái thanh chắn của cái nôi đang nhốt 
mình, và nhìn vào gương mặt của một người lạ mới vào với một chút thích thú, có thể nó 
cho rằng đó là cha của mình, người đang trốn dưới tấm áo chùng, làm ra thêm nhiều thứ 
ánh sáng xinh xắn hơn, và mẹ của mình sẽ xuất hiện bất ngờ, và cười lớn... 

Hắn nhắm cây đũa phép của mình cẩn thận vào gương mặt nó: Hắn muốn nhìn thấy điều 
øì sẽ xảy ra, thấy sự huỷ diệt thằng bé, một mối nguy hiểm không thể lý giải được. Đứa trẻ 
bắt đầu khóc: nó thấy hắn không phải là James. Hắn không thích cái tiếng khóc này, hắn 
chưa bao giờ quân tâm đến những linh hồn nhỏ bé đang khóc lóc trong trại mồ côi... 

“Avada Kedavra!” 

Và rồi, hắn tiêu tan. Hắn không còn là gì nữa, không còn là gì trừ sự đau đớn và nỗi kinh 
hoàng, và hắn lẫn trốn, không phải ở đây, nơi chỉ còn là đống gạch vụn của căn nhà, nơi mà 
tiếng thét của đứa trẻ vang dội khắp, nhưng ở một nơi rất xa...thật là xa... 


“Không,” Hắn rên rỉ. 


https://thuviensach.vn 


Con rắn rít lên phía trên đống bẩn thỉu, sàn nhà bừa bộn, hắn đã giết chết thằng bé, và 
hắn chính là thằng bé... 


“Không...” 


Và bây giờ hắn đang đứng trên cái cửa sổ bể nát ở căn nhà của bà Bathilda, chìm đắm 
trong những kí ức về sự thất bại lớn của hắn, và dưới chân hắn, con rắn khổng lồ trượt qua 
đống gốm sứ và thuỷ tinh... Hắn nhìn xuống và nhìn thấy một thứ gì đó... một thứ gì đó 
không thể tin được... 


“Không...” 
“Harry, mọi sự đều ổn, cậu vẫn ổn!” 


Hắn cúi xuống và nhặt tấm ảnh nát lên. Đây rồi, tên trộm bí ẩn, tên trộm mà hắn đang tìm 
kiếm... 


“Không... mình đánh rơi nó rồi... mình làm rớt nó rồi..." 
“Harry, vẫn ổn mà, tỉnh lại đi, tỉnh lại!” 


Nó là Harry... Harry, không phải Voldemort... và cái thứ đang rít lên không phải con rắn... 
Nó mở mắt ra. 


(“ 


“Harrry,” Hermione thì thào. “cậu thấy ổn cả chứ?” 


“Ư," nó nói dối. 

Nó đang nằm trong một cái lều, nằm dài trên một cái giường thấp bên dưới đống chăn. 
Nó có thể nói rằng đó là một buổi bình minh lạnh lẽo và yên tĩnh, ánh sáng trải dài bên 
ngoài nóc lều bạt. Người nó ướt đẫm mồ hôi, nó có thể cảm thấy điều đó qua tấm khăn trải 
giường và chiếc chăn. 

“Chúng ta phải đi thôi.” 

“Ư,” Hermione nói. Mình đã phải dùng Bùa Bay để đặt cậu vào trong giường. Mình không 
thể nhấc nổi cậu lên. Cậu... ờ, cậu đã hơi không...” 


Một vài vệt tím xuất hiện dưới mắt cô bé và nó để ý thấy một miếng xốp nhỉ trong tay cô 
bé: Cô bé đã lau mặt cho nó. 


“Cậu đang ốm đấy,” Cô bé kết thúc. “Hơi ốm.” 
“Chúng ta đã khời khỏi đó bao lâu rồi?” 
“Nhiều giờ trước. Lúc đó trời gần sáng.” 

“Và lúc đó mình đã... ờ, bất tỉnh?” 


“Không hẳn vậy,” Hermione nói có vẻ không thoải mái lắm.”Cậu đã la hét và rên rỉ và ... 
vài điều,” cô bé thêm vào bằng một giọng làm Harry chẳng cảm thấy dễ chịu chút nào. Nó đã 
làm gì? Thét ra lời nguyền như Voldemort, hay khóc như một đứa trẻ ở trong cũi. 


https://thuviensach.vn 


“Mình đã không thể lấy cái Horcrux ra khỏi cậu,” Hermione nói, và nó biết rằng cô bé 
đang muốn đổi đề tài. “Nó đã bị kẹt, kẹt vào ngực của cậu. Cậu đã bị một vết lằn; mình xin 
lỗi, mình đã phải dùng tới Bùa Cắt rời để lấy nó ra. Con rắn cũng tấn công cậu, nhưng mình 
đã lau sạch vết thương và đặt một ít cây bạch tiễn lên đó...” 


Nó cởi cái áo thun ướt đẫm ra và nhìn xuống. Có một cái hình bầu dục đỏ tươi ở trên trái 
tim của nó, nơi mà cái mặt dây chuyền đã thiêu đốt da thịt nó. Nó cũng có thể nhìn thấy một 
nửa vết rạch đã lành trên cẳng tay của mình. 


“Cậu đặt cái Horcrux ở đâu rồi?” 
“Trong túi của mình. Mình nghĩ, chúng ta nên đặt nó xa ra trong một thời gian.” 
Nó ngả lưng trên cái gối và nhìn gương mặt tái xám của cô bạn. 


“Chúng ta không nên tới thung lũng Godric. Đó là lỗi của mình, tất cả là lỗi của mình. 
Hermione, mình thật sự xin lỗi.” 


“Đó không phải là lỗi của cậu. Mình cũng muốn đi; mình thật sự nghĩ rằng cụ Dumbledore 
để lại thanh gươm ở đó cho cậu.” 


“Ừ, phải... chúng ta đều mắc sai lầm, phải không?” 


“Chuyện gì đã xảy ra, Harry? Điều gì đã xảy ra khi bà ta đem cậu lên lầu? Phải chăng con 
rắn đã trốn ở đâu đó? Và sau đó nó chỉ cần phóng ra, giết chết bà ta và tấn công cậu?” 


“Không.” Nó nói. “Bà ta là con rắn... hoặc con rắn là bà ta ...ngay từ đầu.” 
“C-cái gì?” 


Nó nhắm mắt lại. Nó vẫn còn ngửi thấy cái mùi của căn nhà bà Bathilda trên mình; điều 
đó tạo ra một điều gì đó kinh khủng thật sống động. 


“Bà Bathilda đã chết từ trước. Con rắn nó đã... ở bên trong bà. Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai- 
Đấy đặt nó ở đó, để chờ. Cậu đã đúng. Hắn biết mình sẽ trở lại.” 


“Con rắn bên trong bà ấy?” 
Nó mở mắt ra lần nữa. Hermione nhìn một cách ghê tởm, đến buồn nôn. 


“Thấy Lupin đã nói ở đó có những thứ phép thuật mà chúng ta không bao giờ tưởng 
tượng được.” Harry nói. “Bà ta không muốn nói trước mặt cậu bởi vì đó là Xà-ngữ, tất cả là 
Xà-ngữ, và mình không nhận ra điều ấy, nhưng dĩ nhiên là mình hiểu được bà ta. Khi chúng 
ta ở trong căn phòng, con rắn gửi thông điệp đến Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy, mình nghe 
thấy điều đó xảy ra ở trong đầu mình, mình cảm thấy hắn rất phấn khích, hắn nói là phải giữ 
mình lại... và rồi...” 


Nó nhớ lại con rắn đã đi ra ngoài từ cái cổ của bà Bathilda: Hermione không cần phải 
nghe chỉ tiết này. 


“... bà ta biến đổi, biến thành rắn, và tấn công.” 


Nó nhìn xuống vết thương. 


https://thuviensach.vn 


“Nó đã không định giết chết mình, chỉ giữ mình lại cho đến khi Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là- 
Ai-Đấy đến.” 

Nếu như nó có thể giết chết con rắn, đáng để làm như thế mà, tất cả... Đau đớn, nó ngồi 
dậy và ném những thứ trên người ra. 

“Harry, đừng, mình chắc rằng cậu phải nghỉ ngơi!” 

“Cậu mới là người cần phải ngủ. Đừng bực mình, nhưng cậu trông thật tệ hại. Mình khoẻ. 
Mình sẽ trông chừng cho. Đũa phép của mình đâu rồi?” 

Cô bé không trả lời, cô bé chỉ nhìn nó. 

“Đũa phép của mình đâu rồi, Hermione?” 

Cô bé cắn môi, và ngân ngấn nước mắt. 

“Harry...” 

“Đũa phép của mình đâu?” 

Cô bé đến gần và ngồi xuống cạnh cái giường và đưa ra cho nó. 


Cây đũa phép làm từ cây nhựa ruồi và lông phượng hoàng đã gần như gãy làm đôi. Một 
sợi tơ mỏng manh của lông con phượng hoàng giữ cho hai mảnh của cây đũa phép dính lại 
với nhau. Mãnh gỗ đã hoàn toàn gãy lìa. Harry cầm nó trong tay như thể đó là một vật thể 
sống đang phải chịu đựng một vết thương khủng khiếp. 


Nó không thể nghĩ ra điều gì đúng đắn nữa: Mọi thứ đã mờ đi với nỗi kinh hoàng và sợ 
hãi. Nó bất giác trao cây đũa phép cho Hermione. 

“Sửa chữa nó đi, làm ơn.” 

“Harry, mình không nghĩ là, khi nó gãy thế này...” 

“Làm ơn, Hermione, thử đi!” 

“R-Reparo.” (Sửa chữa) 

Một nửa lủng lẵng của cây đũa phép dính liền với phần còn lại. Harry nhấc nó lên. 

“Lumos!” (toả sáng) 

Cây đũa phát ra tia lửa yếu ớt, rồi phụt tắt. 

Harry chĩa vào Hermione. 

“Expelliarmus!” (Bùa Giải Giới) 


Cây đũa của Hermione giật nhẹ, nhưng không rời khỏi bàn tay của cô bé. Sự nỗ lực yếu ớt 
trong việc làm phép thuật của cây đũa phép của Harry là quá nhiều, nó tách ra làm đôi lần 
nữa. Nó nhìn chằm chằm vào cây đũa, kinh hãi, không thể chấp nhận điều nó đang thấy, cây 
đũa đã phải chịu đựng quá nhiều... 


https://thuviensach.vn 


“Harry.” Hermione thi thầm nhẹ đến mức nó khó có thể nghe được. “Mình thật sự xin lỗi. 
Mình nghĩ đó là lỗi của mình. Khi chúng ta bỏ đi, cậu biết đấy con rắn đã đuổi theo, cho nên, 
mình đã thực hiện Lời nguyền Nổ Tung, và nó bật đi khắp nơi, và nó cũng đã... đã đánh 
trúng...” 


“Đó là một tai nạn.” Harry nói một cách máy móc. Nó cảm thấy trống rỗng, sững sờ. “Thôi 
được... chúng ta sẽ tìm cách sửa lại nó.” 


“Harry, mình không nghĩ là chúng ta có thể làm được đâu,” Hermione nói, nước mắt ràn 
rụa khắp gương mặt. “Nhớ không... Ron đấy? Khi cậu ấy làm đũa phép gãy, trong vụ tai nạn 
xe hơi? Nó không bao giờ như xưa được nữa, cậu ấy đã phải mua cây mới.” 


Harry nghĩ đến cụ Ollivander, bị Voldemort bắt cóc và giữ làm con tin; nghĩ về 
Gregorovitch, người đã chết. Làm thế nào để nó có thể tìm thấy một cây đũa phép mới? 


“Ờ,” nó nói, bằng cái giọng thật sự giả dối, “ờ, mình sẽ mượn cái của cậu trước đã. Mình sẽ 
cẩn thận.” 


Gương mặt cô bé mờ đi với nước mắt, Hermione trao cây đũa phép của mình, và nó rời 
khỏi, để lại cô bé ngồi trên giường của mình, không mong muốn gì hơn là tránh xa cô bé. 


Hết Harry Potter và Bảo bối Tử Thần 


https://thuviensach.vn 


